YUVAL NGOAH HARARI 


Nguyễn Thủy Chung dịch, Võ Minh Tuốn hiệu đính 


SGbiens 


LƯỢC SỬ 
loài người 


fTöäi bồn gõ chỉnh sxửø] 


Œ©IEGA* (4) 3x nàn 


SAPIENS - LƯỢC SỬ LOÀI NGƯỜI 


Tác giả Yuval Noah Harari 
Dịch giả Nguyễn Thuỷ Chung 
Số trang 548 trang 

Năm 2017 
Phát hành Omega Plus 

Nxb Tri Thức 

Soát Bọ Cạp, Thái Dương 
Hình màu Tonard 


@ 
tve-4u tháng 5, 2020 


Yuval Noah Harari (1976) 


Nhà nghiên cứu lịch sử Israel. Ông nhận bằng Tiến sỹ của Đại 
học Oxford năm 2002, hiện là giảng viên Khoa Lịch sử, Đại học 
Hebrew ở Jerusalem. 


Ông chuyên nghiên cứu về lịch sử thế giới, lịch sử thời trung cổ 
và lịch sử quân sự. Hiện nay, ông quan tâm nghiên cứu những vấn 
đề lớn mang tính khái quát về mối quan hệ giữa lịch sử và sinh học. 
Các cuốn sách được xuất bản của ông được đón nhận nồng nhiệt ở 
các nước trên thế giới, tạo nên nhiều hứng thú cũng như tranh cãi 
cho độc giả. 


LỜI CẢM ƠN 


Trong ấn bản mới này của cuốn Sapiens — Lược sử loài người, 
chúng tôi đã có một số hiệu chỉnh về nội dung với sự tham gia, đóng 
góp của các thành viên Cộng đồng đọc sách Tinh hoa. Xin trân trọng 
cảm ơn ý kiến đóng góp tận tâm của các quý độc giả, đặc biệt là ông 
Nguyễn Hoàng Giang, ông Nguyễn Việt Long, ông Đặng Trọng Hiếu 
cùng những người khác. Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và 
góp ý từ độc giả. 


e . Công Ty Cổ Phần Sách Omega Việt Nam 


LỜI TÁC GIÁ 


(cho ấn bản tiếng Anh năm 2019) 


Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày tôi đặt bút viết cuốn Sapiens và 
bản tiếng Anh của cuốn sách này đã ra mắt cũng được gần 5 năm 
rồi. Tôi nghĩ giờ là lúc nên cập nhật bản thảo một chút, vì vài lý do 
Sau:. 


Thứ nhất, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan đã 
có bước tiễn đáng kể trong mấy năm gần đây 


Thứ hai, suốt những năm vừa qua, đã có rất nhiều sự kiện xảy ra 
trên thế giới, cả về chính trị và công nghệ. 


Thứ ba, Sapiens vẫn là một cuốn sách bán chạy, và sức ảnh 
hưởng về mặt văn hóa và chính trị của nó vẫn không ngừng gia 
tăng. 


Do đó, tôi thấy mình nên cập nhật một số đoạn trong cuốn 
Sapiens, ví dụ như phần nội dung về trí tuệ nhân tạo và chủ nghĩa 
dân tộc, vốn rất hợp lý hồi 5 hay 10 năm trước nhưng nay đều đã 
trở nên lỗi thời. Và khi viết lại nội dung các phần đó, chúng ta có cơ 
hội cập nhật thêm về thông tin và trau chuốt hơn về văn phong. 


Ngoài ra, khi viết Sapiens, tôi đã không lường được mức tác 
động sâu rộng của nó, và để đảm bảo sự ngắn gọn, tôi đã hạn chế 


tối thiểu số chú thích cho vào cuốn sách này. Khá nhiều thông tin 
được đưa ra mà không có bất kỳ nguồn dữ liệu liên quan nào để tra 
cứu. Lúc đó, lựa chọn cách chú giải như vậy dường như rất có lý, 
song giờ tôi lại hối tiếc. Có đến hàng triệu người trên thế giới coi 
Sapien là nguồn tham khảo thông tin về lịch sử loài người nhưng họ 
không biết cách chứng thực những sự kiện trong sách, cũng như tìm 
thêm tài liệu về sự việc họ thấy hứng thú . Vậy nên mới đây tôi đã 
yêu cầu trợ lý nghiên cứu của mình biên soạn lại một danh sách tài 
liệu tham khảo đầy đủ hơn cho phiên bản trực tuyến cuốn Sapiens 
sẽ được xuất bản trên trang web của chúng tôi vào mùa xuân năm 
2019. Tôi không có ý định cập nhật vào bản sách giấy bởi toàn bộ 
danh sách tài liệu tham khảo có thể dài hàng chục thậm chí hàng 
trăm trang, thay vào đó, tôi muốn thêm vào bản in một địa chỉ trang 
web nhằm giúp độc giả có nhu cầu dễ dàng tìm thấy. 


Nhìn chung, các điểm chỉnh sửa trong bản in này là không quá 
nhiều và hầu như ít quan trọng. Để đảm bảo số trang và phần mục 
lục không thay đổi, tôi đã vô cùng cần trọng với mỗi câu chữ thêm 
vào cũng như với các dòng lược bớt, và tổng số dòng trên từng 
trang vẫn được giữ nguyên. Nếu tôi có tính toán sơ suất chỗ nào 
dẫn tới số trang và mục lục thay đổi, kính mong quý độc giả hãy cho 
tôi được biết, tôi luôn có thể lược bỏ hoặc thêm vào một vài chữ 


~ 


nữa. 

Về mặt quảng bá, tôi không khuyến khích việc công bố các thay 
đổi này, nên tránh việc giới thiệu các bản in sau này như một phiên 
bản có cập nhật chỉnh sửa , bởi việc đó sẽ dẫn đến những kỳ vọng 


thiếu thực tế và bị thổi phồng nơi độc giả. Ban đầu, tôi có ý viết lại 
một cách bao quát hơn và có thể thêm vào một lời tựa mới, song 
cuối cùng tôi quyết định làm ngược lại. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ 
làm như vậy, bởi ý tưởng ấy đòi hỏi tôi phải nghiên cứu nhiều hơn 
nữa, thậm chí viết lại toàn bộ cuốn sách. 


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay bình luận gì , vui lòng liên hệ với 
tôi. 


Trong kí ức kính yêu về cha tôi, Shlomo Harari 


MÓC SỰ KIỆN THEO DÒNG THỜI GIAN 


13.5 tỉ năm trước 


4.5 tỉ năm trước 
3.8 tỈ năm trước 


6 triệu năm trước 
2.5 triệu năm 
trước 


2 triệu năm trước 


500.000 năm 
trước 


300.000 năm 
trước 


200.000 năm 
trước 


70.000 năm 
trước 


45.000 năm 
trước 


30.000 năm 
trước 


16.000 năm 


Vật chất và năng lượng xuất hiện. Khởi đầu 
của Vật lý. Các nguyên tử và phân tử xuất 
hiện. Khởi đâu của Hoá học. 

Trái Đất hình thành. 


Các sinh vật xuất hiện. Khởi đầu của Sinh 
học. 


Ngoại tổ gần nhất của con người và tinh tinh. 


Sự tiền hoá của chỉ Homo ở châu Phi. Công 
cụ đá đâu tiên. 


Từ châu Phi con người tỏa ra lục địa Á-Âu. 
Sự tiên hoá của các loài người khác nhau. 


Người Neanderthal phát triển ở châu Âu và 
Trung Đông. 


Lửa được dùng trong sinh hoạt. 


Homo sapiens phát triển ở Đông Phi. 
Cách mạng Nhận thức. Sự trỗi dậy của ngôn 


ngữ tưởng tượng. Khởi đầu của Lịch sử. 
Sapiens tỏa ra từ châu Phi. 


Sapiens đặt chân đến châu Úc. Động vật lớn 
châu Úc tuyệt chủng. 


Người Neanderthal tuyệt chủng. 


Sapiens đặt chân đến châu Mỹ. Động vật lớn 


trước 


13.000 năm 
trước 


12.000 năm 
trước 


5.000 năm trước 


4.250 năm trước 


2.500 năm trước 


2.000 năm trước 


1.400 năm trước 


500 năm trước 


200 năm trước 


Hiện tại 


châu Mỹ tuyệt chủng. 


Homo floresiensis tuyệt chủng. Homo sapiens 
là loài người duy nhật còn sót lại. 


Cách mạng Nông nghiệp. Cây trồng và vật 
nuôi. Công cuộc định cư lâu dài. 


Những vương quốc đầu tiên, chữ viết và tiền 
bạc. Tôn giáo đa thân. 


Đề chế đầu tiên - Đế chế Akkad của Sargon. 


Phát minh ra tiền xu - loại tiền tệ phổ biến. Đề 
chế Ba Tư — một trật tự chính trị phổ quát - vì 
lợi ích của tất cả con người”. Phật giáo ở Ấn 
Độ — một chân lý phổ quát “để giải thoát 
chúng sinh khỏi đau khổ”. 


Vương triều nhà Hán ở Trung Hoa. Đề chế La 
Mã ở Địa Trung Hải. Ki-tô giáo. 


Hồi giáo 


Cách mạng Khoa học. Nhân loại thừa nhận 
sự ngu dốt và bắt đầu đạt được sức mạnh 
chưa từng có. Người châu Âu bắt đầu chinh 
phục châu Mỹ và các đại dương. Toàn bộ 
hành tinh trở thành một đấu trường lịch sử 
duy nhất. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản. 


Cách mạng Công nghiệp. Gia đình và cộng 
đồng được thay thế bằng chính quyền và thị 
trường. Sự tuyệt chủng trên diện rộng của 
động thực vật. 


Con người vượt qua ranh giới Trái đất. Vũ khí 
hạt nhân đe dọa sự sông còn của nhân loại. 
Các sinh vật ngày càng được định hình nhờ 


thiết kế thông minh thay vì nhờ chọn lọc tự 
nhiên. 


Thiết kế thông minh có trở thành nguyên tắc 
Tương lai của sự sông? Homo sapiens sẽ bị thay thê 
băng siêu nhân? 


Ló 


Phân 4 


(ấ0I MAN( NIẬN TUỨC 


hang Chauvet- 


ước trên tảng đá ở 
öỏ đây" 


iên đại từ 0.000 năm tr 


OTI 


Z 


ƯỜi C 


. Một dấu tay con ng 
| Nam nước Ph 


Hình 1 


^ 


` 


¡ từng 


^ 


T 


( 


ốn nói rằng: 


áp. Ai đó mu 


Arc miền 


d 


Pont 


MÍ1 ?ÌN( VẬI KÔN( NI TIỘI 


FChoảng 13,5 tỉ năm trước, vật chất, năng lượng, thời gian và 
không gian được hình thành trong một sự kiện gọi là Big Bang (Vụ 
nổ Lớn). Câu chuyện về những đặc tính cơ bản này của vũ trụ 
chúng ta được gọi là Vật lý. 


Khoảng 300.000 năm sau khi xuất hiện, vật chất và năng lượng 
bắt đầu hợp nhất tạo thành các cấu trúc phức tạp, gọi là những 
nguyên tử, sau đó chúng kết hợp thành những phân tử. Câu chuyện 
của các nguyên tử, phân tử và những tương tác giữa chúng được 
gọi là Hoá học. 


Khoảng 3,8 tỉ năm trước, trên một hành tinh được gọi là Trái đất, 
một số phân tử nhất định đã kết hợp tạo thành những cấu trúc đặc 
biệt lớn và phức tạp, được gọi là các sinh vật. Câu chuyện về các 
sinh vật được gọi là Sinh học. 


Khoảng 70.000 năm trước đây, các sinh vật thuộc loài Homo 
sapiens bắt đầu hình thành một cấu trúc thậm chí còn tinh vi hơn gọi 
là văn hoá. Quá trình phát triển văn hoá này của con người được gọi 
là Lịch sử. 


Có ba cuộc cách mạng quan trọng định hình tiến trình lịch sử: 
Cách mạng Nhận thức đã khởi động lịch sử cách đây khoảng 
70.000 năm. Cách mạng Nông nghiệp đã tăng tốc lịch sử vào 
khoảng 12.000 năm trước đây. Còn Cách mạng Khoa học, mới bắt 
đầu cách đây 500 năm, biết đâu sẽ kết thúc lịch sử và bắt đầu một 
thứ gì đó hoàn toàn khác biệt. Cuốn sách này kể câu chuyện về việc 
ba cuộc cách mạng đó đã tác động đến loài người và những sinh vật 
cùng sống với họ ra sao. 


Loài người đã có mặt từ lâu trước khi có lịch sử. Động vật gần 
giống với con người hiện đại xuất hiện lần đầu khoảng 2,5 triệu năm 
trước. Nhưng qua rất nhiều thế hệ, chúng chẳng có gì nổi trội hơn 
so với vô số các sinh vật khác cùng chia sẻ môi trường sống với 
mình. 


Nếu lặn lội ngược về Đông Phi 2 triệu năm trước, có lẽ bạn sẽ 
bắt gặp những cảnh tượng quen thuộc của những loài giống như 
con người: những bà mẹ lo lắng ôm ấp đứa con nhỏ của mình bên 
đám trẻ em vô tư chơi đùa trong bùn đất; đám thanh niên hiếu thắng 
chống lại những định kiến của xã hội còn những cụ già mệt mỏi chỉ 
muốn sống trong yên bình; những đắng mày râu ưỡn ngực cố gây 
ấn tượng với những bóng hồng xung quanh, trong khi bà chủ gia 
đình thông thái đã chứng kiến tất cả những chuyện này. Những con 
người tối cổ này yêu thương, chơi đùa, kết bạn thân thiết và đấu 
tranh cho địa vị và quyền lực — nhưng vẫn giống hệt như những loài 
tinh tinh, khỉ đầu chó và voi. Họ chẳng có gì quá đặc biệt. Không có 


ai, kể cả con người, có bất cứ ý niệm mơ hồ nào về việc con cháu 
của họ một ngày nào đó sẽ dạo bước trên Mặt trăng, phân tách các 
nguyên tử, hiểu được mã di truyền và viết sách lịch sử. Điều quan 
trọng nhất cần biết về con người thời tiền sử rằng đây là những 
động vật bình thường như bao loài khác, với tác động của họ lên 
môi trường chẳng hơn gì các loài khỉ đột, đòom đóm hoặc sứa. 


Các nhà sinh học phân chia sinh vật thành các loài. Động vật 
được cho là cùng loài nếu chúng có xu hướng giao phổi với nhau, 
sinh con hữu thụ.” Ngựa và lừa có cùng một tổ tiên gần gũi và có 
chung nhiều đặc điểm về thể chất. Nhưng chúng lại tỏ ra ít quan tâm 
về tính dục với nhau. Chúng sẽ ghép đôi nếu bị bắt buộc — nhưng 
con cái của chúng, được gọi là la, sẽ không có khả năng sinh sản. 
Do đó, các đột” biến ADN ở loài lừa không bao giờ có thể truyền 
sang loài ngựa hoà ngược lại. Vì thế hai loài động vật trên được coi 
là hai loài tách biệt đi theo những con đường tiến hoá riêng. Ngược 
lại, chó mặt xệ và chó tai cụp có thể trông rất khác nhau, nhưng 
chúng lại cùng loài, chia sẻ chung cái kho ADN. Chúng sẽ vui vẻ 
ghép đôi, con của chúng sẽ lớn lên và ghép đôi được với các con 
chó khác, tạo ra nhiều hậu duệ hơn. 


Các loài tiễn hoá từ một tổ tiên chung được tập hợp lại thành một 
“chỉ”. Sư tử, hổ, báo và báo đốm là các loài khác nhau trong chỉ 
Panthera. Các nhà sinh học đặt cho mỗi loài sinh vật một cái tên 
Latin gồm hai phần, tên chỉ rồi đến tên loài. Sư tử, ví dụ, được gọi là 
Panthera leo, tức loài leo thuộc chỉ Panthera. Có lẽ, tất cả những ai 
đọc cuốn sách này đều thuộc về Homo sapiens - loài sapiens (tinh 


khôn) của chi Homo (người). 


Tới lượt các chỉ lại được nhóm thành các họ, chẳng hạn như họ 
mèo (sư tử, báo gepa, mèo nhà), họ chó (chó sói, cáo, chó rừng) và 
họ voi (voi, voi ma-mút, voi răng kiếm). Mọi thành viên của một họ 
lần theo dòng dõi của mình ngược về một bà tổ hoặc ông tổ. Ví dụ, 
tất cả loài mèo, từ con mèo nhà nhỏ nhất đến những con sư tử hung 
dữ nhất, có chung một tổ tiên là loài mèo sống cách đây khoảng 25 
triệu năm trước. 


Homo sapiens cũng vậy, thuộc về cùng một họ. Thực tế vô vị này 
đã từng là một trong những bí mật được giữ kín nhất trong lịch sử. 
Từ khá lâu, Homo sapiens thích coi mình tách biệt với các loài động 
vật, một đứa trẻ mồ côi bị tước mắt gia đình, thiếu anh chị em ruột 
hoặc anh chị em họ, và quan trọng nhất là không có cha mẹ. Nhưng 
đó không phải sự thật. Dù thích hay không, chúng ta đều là thành 
viên của một gia đình lớn và đặc biệt ổn ào, gọi là vượn loại lớn. Họ 
hàng gần nhất của chúng ta bao gồm tỉnh tinh, khỉ đột và đười ươi. 
Tỉnh tinh là loài gần nhất. 6 triệu năm trước đây, một con vượn cái 
có hai con gái. Một trở thành tổ tiên của loài tinh tinh, một là bà 
ngoại của chúng ta. 


Những bí mật được giấu kín 


Homo sapiens đã giữ kín một bí mật thậm chí còn đáng lo hơn. 
Chúng ta không chỉ có những người anh em họ man rợ mà từng có 
lúc, loài người còn có một vài anh chị em khác. Chúng ta luôn tự cho 
rằng mình là những con người duy nhất, bởi vì trong 10.000 năm trở 


lại đây, chúng ta đã thực sự là loài người duy nhất tồn tại. Song, ý 
nghĩa thực sự của từ Con người là “một con vật thuộc chi Homo”, và 
nó được dùng để chỉ nhiều loài khác thuộc chỉ này bên cạnh Homo 
Sapiens. Hơn nữa, như chúng ta sẽ thấy trong chương cuối cùng 
của cuốn sách, trong tương lai không xa, chúng ta một lần nữa có 
thể phải đối mặt với con người không phải sapiens. Để làm rõ điểm 
này, tôi sẽ thường xuyên sử dụng thuật ngữ “Sapiens” để chỉ các 
thành viên của loài Homo sapiens, trong khi dành riêng thuật ngữ 


“con người” để chỉ tất cả các thành viên còn lại của chỉ Homo. 


Hình 2. Các họ hàng thân thuộc của chúng ta, dựa theo hình ảnh phỏng đoán được tái tạo (từ 
trái sang): Hơmo rudoltensis (Đông Phi); Homo erectus (Đông Á); và Homo neanderthalensis 
(châu Âu và Tây Á). Tất cả họ đều là con người. 


Con người bắt đầu tiến hoá ở Đông Phi khoảng 2,5 triệu năm 
trước, từ một chi trước của loài vượn gọi là Ausfralopithecus, có 
nghĩa là “vượn cổ phương Nam”. Khoảng 2 triệu năm trước, một số 


nam giới và nữ giới cổ đại đã rời bỏ quê hương đề bắt đầu cuộc 
hành trình xuyên qua và dừng lại định cư tại các khu vực Bắc Phi, 
châu Âu và châu Á rộng lớn. Do môi trường sống trong các khu 
rừng tuyết phủ của Bắc Âu yêu cầu những đặc tính di truyền khác 
biệt so với các khu rừng nhiệt đới nóng bức của Indonesia, nên 
quần thể người đã tiến hoá theo những hướng khác nhau. Kết quả 
là tạo ra một số loài khác biệt, mỗi loài trong đó được các nhà khoa 
học đặt cho cái tên Latin rất kêu. 


Con người ở châu Âu và Tây Á đã tiến hoá thành Homo 
neanderthalensis (“Người đến từ thung lũng Neander”), thường 
được gọi đơn giản là “Neanderthal”. Neanderthal, đô con và lực 
lưỡng hơn Sapiens chúng ta, đã thích nghi rất giỏi với khí hậu lạnh 
của thời kỳ băng hà vùng Tây Á. Những khu vực xa hơn về phía 
đông của châu Á là nơi tập trung đông đảo của nhóm Homo erecfus, 
“Người có dáng đứng thẳng”, sinh sống ở đó gần 2 triệu năm, là loài 
người tồn tại lâu nhất từ trước tới nay. Kỷ lục này khó có thể bị phá 
vỡ ngay cả với chính loài người chúng ta. Người ta hoài nghi là liệu 
Homo sapiens có còn tồn tại trong 1.000 năm nữa kể từ bây giờ hay 
không, cho nên 2 triệu năm thực sự là quá sức đối với chúng ta. 


Trên đảo Java ở Indonesia, có Homo soloensis (“Người đến từ 
thung lũng Solo”) sinh sống, loài người này được cho là phù hợp với 
cuộc sống ở vùng nhiệt đới. Trên một hòn đảo nhỏ khác của 
Indonesia là Flores, người cổ đại đã trải qua một quá trình thu nhỏ 
lại Những người đầu tiên đặt chân lên Flores khi mực nước biển 
xuống thấp bát thường, và rất dễ dàng đi từ đất liền ra đảo. Khi biển 


lại dâng lên, một số người bị mắc kẹt trên đảo, vốn rất nghèo tài 
nguyên. Những người to lớn, cần nhiều thức ăn, chết đầu tiên. 
Người nhỏ hơn dễ sống sót hơn nhiều. Trải qua nhiều thế hệ, người 
dân Flores đã trở thành người lùn. Loài người độc đáo này, được 
các nhà khoa học đặt tên là Homo floresiensis, đạt chiều cao tối đa 
chỉ khoảng một mét và nặng không quá 25 kg. Tuy nhiên, họ có thể 
chế tác các công cụ bằng đá, và thậm chí đôi khi vẫn có thể săn bắt 
được một vài con voi trên đảo, dù rằng đây cũng là một dạng voi lùn, 
cho có vẻ công bằng. 


Năm 2010, một người anh em ruột thịt khác đã biến mất của loài 
người được cứu thoát khỏi sự quên lãng, khi các nhà khoa học khai 
quật hang Denisova ở Siberia phát hiện ra một phần xương ngón 
tay hoá thạch. Phân tích gen đã cho thấy các ngón tay này thuộc về 
một loài người chưa từng được biết đến trước đây, được đặt tên là 
Homo denisova. Ai mà biết được còn bao nhiêu họ hàng của chúng 
ta đang chờ đợi để được khám phá trong các hang động, trên các 
đảo và trong những vùng khí hậu khác. 


Trong khi con người đã phát triển ở châu Âu và châu Á, quá trình 
tiến hoá ở Đông Phi cũng diễn ra không ngừng. Cái nôi của nhân 
loại tiếp tục nuôi dưỡng nhiều loài mới, chẳng hạn như Homo 
rudolfensis, “Người tới từ hỗ Rudolf, Homo ergaster, “Người lao 
động”, và cuối cùng là loài người chúng ta ngày nay, được chúng ta 
đặt tên một cách không khiêm tốn là Homo sapiens, “Người tinh 
khôn”. 


Những thành viên của một số loài kể trên có vóc dáng rất to lớn, 


còn số khác lại rất nhỏ. Một số là những thợ săn đáng sợ và số khác 
lại trở thành chuyên gia hái lượm. Một số nhóm chỉ sống trên một 
hòn đảo duy nhất, trong khi nhiều nhóm lại chinh phục toàn bộ các 
châu lục. Nhưng tất cả bọn họ đều thuộc về chi Homo. Tất cả họ 
đều là con người. 


Một quan niệm sai lầm phổ biến là cho rằng các loài này đã được 
sắp xếp theo một đường thẳng đi lên, với việc ergasfer tiến hoá 
thành erecfus, erecfus lại tiến hoá thành Neanderthal, và 
Neanderthal tiền hoá thành chúng ta. Mô hình tuyến tính này tạo ra 
ấn tượng nhằm lẫn rằng tại bất kỳ thời điểm nào cũng chỉ có một 
loài người trên Trái đất, và rằng tất cả các loài trước đó là những 
phiên bản lỗi thời của chúng ta. Sự thật là từ khoảng 2 triệu năm 
trước cho đến khoảng 10.000 năm trở lại đây, tại cùng một thời 
điểm, thế giới là ngôi nhà của một số loài người. Tại sao lại không? 
Ngày nay có nhiều loài cáo, gấu và lợn. Trái đất của 100 thiên niên 
kỷ trước đã in dấu chân của ít nhất sáu loài người khác nhau. Sự 
độc quyền hiện tại của chúng ta, chứ không phải của đa loài trong 
quá khứ là điều kỳ dị và có lẽ là tội ác. Như chúng ta sẽ sớm thấy, 
Sapiens chúng ta có các lý do hợp lý để kiềm chế kí ức về những 
người anh em ruột thịt của mình. 


Cái giá của tư duy 


Mặc dù có nhiều sự khác biệt, nhưng tất cả các loài người đều 
cùng chung một số đặc tính rõ nét. Đáng chú ý nhất, con người có 
bộ não cực lớn so với các loài động vật khác. Động vật có vú nặng 


60 kg có kích thước não trung bình là 200 cm. Những nam giới và 
nữ giới xuất hiện đầu tiên vào khoảng 2,5 triệu năm trước đã có bộ 
não khoảng 600 cm”. Bộ não trung bình của Sapiens hiện đại có 
kích thước vào khoảng 1.200-1.400 cmẻ. Bộ não của Neanderthal 
thậm chí còn lớn hơn. 


Quá trình tiến hoá chọn lọc những bộ não lớn hơn với chúng ta là 
điều dường như không cần phải bàn cãi. Chúng ta say mê trí thông 
minh bậc cao của mình đến mức cho rằng sức mạnh não bộ càng 
lớn càng tốt. Nhưng nếu vậy, họ nhà mèo cũng sẽ sinh ra những 
con mèo biết làm toán. Tại sao chỉ mỗi chỉ Homo trong toàn bộ thế 
giới động vật có được bộ óc lớn tới như vậy? 


Thực tế là một bộ não khổng lồ giống như một ống cống vĩ đại 
hút cạn năng lượng của cơ thể. Thật không dễ dàng để mang nó, 
đặc biệt khi được bọc kín trong một hộp sọ lớn. Tiếp nhiên liệu cho 
não còn khó khăn hơn. Ở Homo sapiens, bộ não chiếm khoảng 2- 
3% tổng trọng lượng cơ thể, nhưng nó sử dụng tới 25% năng lượng 
của cơ thể khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi. Để so sánh, bộ não của 
các loài vượn khác chỉ đòi hỏi có 8% năng lượng trong thời gian 
nghỉ ngơi. Người cổ đại phải trả giá cho bộ não lớn của họ theo hai 
cách. Thứ nhất, họ mắt nhiều thời gian hơn để tìm thức ăn. Thứ hai, 
cơ bắp của họ bị teo lại. Giống như việc chính phủ hướng ngân 
sách tư quốc phòng sang giáo dục, con người cũng hướng năng 
lượng từ bắp tay đến tế bào thần kinh. Khó có thể khẳng định rằng 
cuộc đổi chác này là một chiến lược tồn tại tốt trên đồng cỏ. Một con 
tinh tinh không thể giành chiến thắng khi tranh luận với một Homo 


Sapiens, nhưng một con vượn có thể xé xác bạn giống như một con 
búp bê vải. 


Ngày nay, bộ não lớn của chúng ta là một món hời, bởi vì chúng 
ta có thể sản xuất ra xe hơi và súng, những thứ cho phép chúng ta 
di chuyển nhanh hơn nhiều so với tinh tinh, và bắn chúng từ một 
khoảng cách an toàn thay vì đấu trực tiếp. Nhưng xe hơi và súng là 
những sản phẩm hiện đại. Trong hơn 2 triệu năm, mạng lưới nơron 
của con người tiếp tục phát triển không ngừng, nhưng ngoài một số 
thứ như dao bằng đá và gậy vót nhọn, con người chẳng có gì nhiều 
để khoe khoang. Vậy điều gì đã thúc đẩy sự tiến hoá của bộ não 
khổng lồ của con người trong suốt 2 triệu năm đó? Thành thật mà 
nói, chúng ta không biết. 


Một điểm riêng biệt nữa của con người là chúng ta đứng thẳng 
trên hai chân. Nhờ đứng lên, ta có thể rà quét các đồng cỏ để săn 
bắt hoặc phát hiện kẻ thù dễ dàng hơn, và đôi tay khi không còn cần 
thiết cho vận động thì được tự do làm những việc khác, như ném đá 
hoặc ra hiệu. Đôi bàn tay có thể làm được nhiều việc hơn thì người 
chủ của chúng càng thành công hơn, vì vậy áp lực tiến hoá khiến 
các dây thần kinh và cơ bắp tinh chỉnh tập trung ngày càng nhiều 
vào lòng bàn tay và ngón tay. Kết quả là con người có thể thực hiện 
các nhiệm vụ rất phức tạp với đôi bàn tay của mình. Đặc biệt, họ có 
thể chế tác và sử dụng các công cụ tinh vi. Bằng chứng đầu tiên về 
việc này xuất hiện vào khoảng 2,5 triệu năm trước, và đây là những 
tiêu chí mà các nhà khảo cổ nhận biết được về sự tồn tại của con 
người cổ đại. 


Song, đi thẳng có nhược điểm của nó. Tổ tiên loài linh trưởng 
của chúng ta có bộ xương phát triển trong hàng triệu năm giúp họ đi 
bằng bốn chân và có một cái đầu tương đối nhỏ. Khi điều chỉnh 
sang dáng đứng thẳng là một thách thức khá lớn, đặc biệt khi bộ 
khung xương phải hỗ trợ một hộp sọ cực lớn. Loài người đã phải trả 
giá cho việc có được tầm nhìn cao và bàn tay khéo léo bằng các 
bệnh đau lưng và vôi hoá đốt sống cổ. 


Phụ nữ còn phải trả giá đắt hơn. Dáng đi thẳng làm cho hông hẹp 
lại, chèn ép đường sinh — và điều này xảy ra khi mà đầu của trẻ sơ 
sinh ngày càng trở nên lớn hơn. Chết khi sinh nở đã trở thành một 
mối nguy hiểm lớn đối với phụ nữ. Những phụ nữ sinh non, khi não 
và đầu của trẻ sơ sinh vẫn còn tương đối nhỏ và mềm, thì có sức 
khỏe tốt hơn và cơ hội sống sót để có thêm con. Chọn lọc tự nhiên 
do đó ủng hộ việc sinh non. Và quả thực so với các động vật khác, 
con người được sinh sớm, khi nhiều bộ phận quan trọng vẫn còn 
chưa phát triển. Một con ngựa con có thể đứng dậy ngay sau khi 
được sinh ra; một con mèo con có thể tự kiếm ăn khi chỉ mới một vài 
tuần tuổi. Còn những đứa trẻ sơ sinh thì bất lực, phụ thuộc nhiều 
năm vào bố mẹ để nhận sự nuôi dưỡng, bảo vệ và giáo dục. 


Thực tế này đã đóng góp rất nhiều cho các năng lực mang tính 
xã hội kỳ diệu của loài người và các vấn đề xã hội chỉ mình nó có. 
Một bà mẹ đơn độc khó có thể kiếm đủ thức ăn cho mình và con cái 
khi chúng đang cần được chăm bẫm. Nuôi con đòi hỏi sự giúp đỡ 
liên tục từ các thành viên khác trong gia đình và hàng xóm. Cả một 
bộ tộc phải cùng chung sức nuôi dưỡng một con người. Do đó, tiến 


hoá ủng hộ những ai có thể hình thành các mối quan hệ xã hội chặt 
chẽ. Ngoài ra, do con người được sinh ra khi chưa phát triển hoàn 
thiện, nên họ có thể được giáo dục và xã hội hoá ở một mức độ lớn 
hơn nhiều so với bất kỳ động vật nào. Hầu hết bào thai của động vật 
có vú giống như đất nung đã tráng men trong lò, mọi nỗ lực ép vào 
khuôn sẽ làm xước hoặc phá hỏng chúng. Còn bào thai người giống 
như thủy tinh nóng chảy trong lò. Có thể xe chúng thành sợi, kéo dài 
và định hình dễ dàng đến ngạc nhiên. Đó là lý do mà hôm nay chúng 
ta có thể giáo dục con cái trở thành một tín đồ Ki-tô hay Phật giáo, 
theo tư bản hay chủ nghĩa xã hội, hiễu chiến hay yêu hòa bình. 


* 


Chúng ta giả định rằng với một bộ não lớn, khả năng sử dụng 
công cụ, học tập đỉnh cao và hình thành các cấu trúc xã hội phức 
tạp là những lợi thế to lớn. Dường như hiển nhiên là những đặc 
điểm kể trên đã góp phần tạo nên loài động vật có sức mạnh nhất 
trên Trái đất. Nhưng dù con người được hưởng tất cả những lợi thế 
đó trong 2 triệu năm, trong khoảng thời gian đó họ vẫn là sinh vật 
yếu đuối và ngoài rìa. Như vậy, dù có bộ não lớn và các công cụ 
bằng đá sắc nhọn, nhưng con người cách đây 1 triệu năm luôn sống 
trong sợ hãi bởi những kẻ săn mồi, hiếm khi săn bắt lớn, và sống 
đơn độc chủ yếu bằng cách hái lượm cây cỏ, thu vét côn trùng, rình 
rập động vật nhỏ, và ăn thịt thối rữa do các động vật ăn thịt mạnh 
mẽ khác để lại. 


Một trong những tác dụng phổ biến nhất của các công cụ bằng 
đá thời kỳ đầu là để đập vỡ xương và lấy tủy. Một số nhà nghiên 


cứu tin rằng đây là ưu thế ban đầu của chúng ta. Cũng như chim gõ 
kiến chuyên moi côn trùng từ các thân cây, những con người đầu 
tiên chuyên hút tủy từ xương. Tại sao lại là tủy? Vâng, giả sử bạn 
quan sát những con sư tử đầy kiêu hãnh hạ gục và ngấu nghiền một 
con hươu cao cổ. Bạn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi chúng dùng 
xong bữa. Nhưng vẫn chưa tới lượt bạn đâu, vì đầu tiên sẽ có các 
con linh cầu và chó rừng tới nhặt nhạnh thức ăn thừa, và bạn không 
dám cạnh tranh với chúng. Chỉ sau khi chúng bỏ đi, bạn cùng cả 
nhóm mới dám tiếp cận những gì còn sót lại, thận trọng nhìn xung 
quanh và moi móc những mầu còn ăn được. 


Đây chính là chìa khoá đề hiểu được lịch sử và tâm lý của chúng 
ta. Vị trí của chỉ Homo trong chuỗi thức ăn, cho đến gần đây vẫn trụ 
vững ở giữa. Trong hàng triệu năm, con người săn bắt những sinh 
vật nhỏ hơn và thu thập tất cả những gì họ có thể, trong khi luôn bị 
săn đuổi bởi những kẻ săn mồi lớn hơn. Chỉ 400.000 năm trước đây, 
loài người mới bắt đầu săn thú lớn một cách thường xuyên, và chỉ 
trong 100.000 năm vừa qua - với sự gia tăng của Homo sapiens — 
con người mới nhảy lên đứng đầu chuỗi thức ăn. 


Bước nhảy vọt ngoạn mục từ vị trí giữa lên đầu chuỗi thức ăn 
mang đến những hệ quả to lớn. Các động vật ở đỉnh kim tự tháp, 
như sư tử và cá mập, đạt được vị trí đó rất từ từ qua hàng triệu 
năm. Điều này cho phép các hệ sinh thái có thể phát triển một cơ 
chế tự kiểm soát và cân bằng để ngăn chặn sư tử và cá mập không 
gây ra thiệt hại quá lớn. Khi sư tử trở nên hung dữ hơn, thì linh 
dương cũng tiến hoá để chạy nhanh hơn, linh câu hợp tác tốt hơn, 


và tê giác trở nên nóng tính hơn. Ngược lại, loài người lên tới đỉnh 
nhanh tới mức các hệ sinh thái đã không có thời gian đề điều chỉnh. 
Hơn nữa, con người cũng thất bại trong việc tự điều chỉnh. Hầu hết 
các loài ăn thịt hàng đầu của hành tinh là những sinh vật có kích 
thước lớn. Hàng triệu năm thống trị đã làm chúng đầy tự tin. Homo 
Sapiens ngược lại giống như một tên độc tài trong nền “Cộng hòa 
chuối”. Cho tới gần đây, con người vẫn ở thế yếu trên đồng cỏ. 
Chúng ta sợ hãi và lo lắng khôn nguôi về vị trí của mình, điều đó 
khiến cho chúng ta độc ác và nguy hiểm gấp đôi. Nhiều tai ương 
trong lịch sử, từ các cuộc chiến tranh chết chóc đến những thảm 
họa sinh thái, đều là hậu quả của bước nhảy vọt tiến hoá quá vội 
vàng này. 


Một giống loài biết nấu nướng 


Một bước quan trọng trên con đường tới đỉnh là sự thuần hoá 
lửa. Một số loài người có thể thi thoảng đã sử dụng lửa khoảng 
800.000 năm trước. Khoảng 300.000 năm trước, Homo erectus, 
Neanderthal và tổ tiên của Homo sapiens đã sử dụng lửa hằng 
ngày. Lửa đã cấp cho con người lúc đó nguồn ánh sáng và sự sưởi 
âm đầy tin cậy, cùng một thứ vũ khí lợi hại chống lại những con sư 
tử đang rình mò. Không lâu sau đó, thậm chí con người có lẽ đã bắt 
đầu dùng lửa để đốt cháy khu vực xung quanh một cách có chủ ý. 
Một ngọn lửa được quản lý cần thận có thể biến nơi đầy những bụi 
cây cần cỗi không thể đi qua thành các đồng cỏ tươi tốt đầy tiềm 
năng săn bắt. Ngoài ra, ngay khi lửa vừa tắt, con người Thời kỳ Đồ 
đá có thể dạo bước giữa đống tro tàn, thu hoạch các con vật, hạt 


cây và củ được nướng chín. 


Nhưng tác dụng tuyệt nhất của lửa chính là nấu chín thức ăn. 
Thực phẩm mà con người không thể tiêu hoá ở trạng thái tự nhiên — 
như lúa mì, gạo và khoai tây — đã trở thành thức ăn chính trong chế 
độ ăn uống của chúng ta nhờ nấu nướng. Lửa không chỉ thay đổi 
tính chất hoá học của thực phẩm, nó còn làm thay đổi tính chất sinh 
học. Việc nấu chín đã tiêu diệt vi trùng và ký sinh trùng vốn gây 
nhiễm khuẩn thực phẩm. Con người cũng nhai và tiêu hoá các món 
yêu thích cũ như trái cây, các loại hạt, côn trùng và thịt thối dễ dàng 
hơn nếu chúng được nấu chín. Trong khi tinh tinh dành năm giờ một 
ngày nhai thức ăn sống, con người chỉ cần một giờ là đủ cho thức 
ăn đã nấu chín. 


Sự xuất hiện của việc nấu nướng đã cho phép con người ăn 
được nhiều loại thức ăn, tốn ít thời gian cho chuyện ăn uống, và 
khiến răng trở nên nhỏ hơn còn ruột thì ngắn hơn. Một số học giả tin 
rằng có một mối liên quan trực tiếp giữa sự xuất hiện của nấu 
nướng với sự rút ngắn đường ruột và sự phát triển của bộ não con 
người. Bởi cả hệ tiêu hoá dài và bộ não lớn đều tiêu thụ năng lượng 
khủng khiếp, rất khó để dung hòa cả hai. Bằng cách rút ngắn ruột và 
giảm tiêu thụ năng lượng, việc nấu nướng vô tình mở đường cho bộ 
não to lớn của Neanderthal và Sapiens. 


Lửa cũng đã mở ra bước ngoặt quan trọng đầu tiên giữa con 
người và các loài động vật khác. Sức mạnh của hầu hết các loài 
động vật phụ thuộc vào cơ thể của chúng: sức mạnh của cơ bắp, 
kích thước của răng, bề rộng của sải cánh. Mặc dù chúng có thể lợi 


dụng gió và dòng nước, nhưng chúng không thể kiểm soát các lực 
lượng tự nhiên, và luôn bị hạn chế bởi thiết kế vật lý của mình. Ví dụ 
như loài đại bàng có thể xác định các luồng nhiệt bốc lên từ mặt đát, 
dang rộng đôi cánh khổng lồ của chúng và cho phép không khí nóng 
nâng chúng lên. Tuy nhiên, đại bàng không thể kiểm soát vị trí của 
luồng nhiệt, và năng lực mang vác tối đa của chúng tỉ lệ chặt chẽ với 
sải cánh. 


Khi con người thuần hoá được lửa, họ đã kiểm soát được một 
sức mạnh có tiềm năng vô hạn và dễ sai khiến. Không như đại 
bàng, con người có thể chọn khi nào và ở đâu để nhóm lửa, và họ 
có thể sử dụng lửa cho bất kỳ nhiệm vụ nào. Quan trọng nhất, sức 
mạnh của lửa không bị giới hạn bởi hình thức, cấu tạo hay sức 
mạnh của cơ thể con người. Một người phụ nữ đơn độc với một 
viên đá lửa hoặc cây gậy đang cháy dở có thể thiêu rụi toàn bộ một 
khu rừng trong vài giờ. Việc thuần phục lửa là dấu hiệu của những 
sự kiện sắp đến. 


Người chăm sóc cho các anh em của chúng ta 


Mặc dù nhận được lợi ích rất lớn từ lửa, nhưng 150.000 năm 
trước con người vẫn là những sinh vật hèn mọn. Họ có thể xua đuổi 
sư tử, sưởi ấm mình trong đêm lạnh, và thi thoảng đốt rừng. Song, 
tính tổng tất cả các loài người, chắc có không quá 1 triệu người 
sống giữa quần đảo Indonesia và bán đảo lberia, một chấm nhỏ li ti 
trên màn hình ra-đa sinh thái. 


Loài người chúng ta, Homo sapiens, đã hiện diện trên thế giới, 


nhưng cho đến lúc đó vẫn chỉ quanh quần trong một góc của châu 
Phi. Chúng ta không biết chính xác ở đâu và khi nào động vật có thể 
được phân loại thành Homo sapiens đầu tiên tiến hoá từ một số loại 
hình trước đây của con người, nhưng hầu hết các nhà khoa học đều 
đồng ý rằng khoảng 150.000 năm trước, Sapiens nhìn giống chúng 
ta có lẽ đã cư ngụ tại Đông Phi. Nếu một trong số họ có mặt trong 
một nhà xác hiện đại, các bác sĩ giải phẫu địa phương sẽ không 
nhận thấy có gì đặc biệt. Nhờ lửa, họ đã có răng và hàm nhỏ hơn tổ 
tiên mình, trong khi bộ não họ phát triển tối đa, bằng kích thước của 
chúng ta. 


Các nhà khoa học cũng đồng ý rằng khoảng 70.000 năm trước 
đây, Sapiens từ Đông Phi đã lan sang bán đảo Ả-rập, và từ đó họ 
nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ vùng Á-Âu rộng lớn. 


Khi Homo sapiens đặt chân tới Ả-rập, thì những giống người 
khác đã cư ngụ ở phần lớn Á-Âu. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Có 
hai lý thuyết xung đột nhau. “Lý thuyết lai giống” đưa ra câu chuyện 
về sự thu hút, tình dục và pha trộn. Khi những người nhập cư từ 
châu Phi lan rộng khắp thế giới, họ đã giao phối với các cộng đồng 
người khác, và con người ngày nay chính là kết quả của sự lai giống 
này. 


Ví dụ, khi Sapiens đến Trung Đông và châu Âu, họ đã gặp 
Neanderthal. Những người này có cơ bắp hơn Sapiens, bộ não lớn 
hơn, và đã thích nghi tốt hơn với khí hậu lạnh. Họ sử dụng công cụ 
và lửa, là thợ săn giỏi, và dường như đã biết chăm sóc những thành 
viên bệnh tật và ốm yếu. (Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra 


những bộ xương của Neanderthal sống nhiều năm với những 
khuyết tật thể chất nghiêm trọng, có bằng chứng là họ đã được 
những họ hàng của mình chăm sóc). Neanderthal thường được vẽ 
trong các bức tranh là “người hang động” tàn bạo và ngu ngốc điển 
hình, nhưng bằng chứng gần đây đã làm quan niệm về họ thay đổi. 


Theo lý thuyết lai giống, khi Sapiens tỏa rộng sang các vùng đất 
của Neanderthal, Sapiens phối ngẫu với Neanderthal cho đến khi 
hai quần thể sáp nhập. Nếu đây là giả thuyết đúng thì người Âu-Á 
ngày nay không phải là Sapiens thuần chủng. Họ là sự kết hợp giữa 
Sapiens và Neanderthal. Tương tự, khi Sapiens đặt chân tới Đông 
Á, họ giao phối với người Erectus địa phương, do đó người Trung 
Hoa và Hàn Quốc chính là sự kết hợp của Sapiens và Erectus. 


z 
^A” 


Quan điểm đối lập, được gọi là “lý thuyết thay thế” lại kể một câu 
chuyện rất khác — một sự không tương thích, ghê tởm, và thậm chí 
cả diệt chủng. Theo lý thuyết này, Sapiens và những giống người 
khác có các cấu tạo giải phẫu khác nhau, những thói quen ghép đôi 
và thậm chí cả mùi cơ thể rất có thể cũng khác nhau. Có thể họ đã 
có chút quan tâm về tình dục đối với giống người khác. Và thậm chí 
nếu một chàng Romeo Neanderthal và một nàng Juliet Sapiens yêu 
nhau thì họ cũng không thể tạo ra những đứa trẻ khỏe mạnh, vì tổ 
hợp gen khác biệt giữa hai quần thể không thể kết nối với nhau. Hai 
quân thể luôn hoàn toàn tách biệt và khi Neanderthal chết đi hoặc bị 
giết, gen của họ cũng mất theo. Theo quan điểm này, Sapiens thay 
thế tất cả các quần thể người trước đó chứ không sáp nhập với họ. 
Nếu trường hợp này là đúng, chúng ta có thể truy ra nguồn cội của 


tất cả người hiện đại trước đây, đặc biệt là ở Đông Phi cách đây 
70.000 năm. Tất cả chúng ta là “Sapiens thuần chủng”. 


I LHono Sapiens, 100.000 năm trước Ccn số chỉ khoảng thời gian 
Í( Acanderthais, 100.000 năm trước từ lúc Homo Saplens di cư 

› : : cho đên thời điêm hiện tại 
“—ˆ Các boài người khác, 100.000 năm trước 


Bản đồ 1. #omo sapiens chinh phục toàn cầu 


Nhiều vấn đề hệ trọng phụ thuộc vào cuộc tranh luận này. Từ 
quan điểm tiến hoá, 70.000 năm là một khoảng thời gian tương đối 
ngắn. Nếu lý thuyết thay thế là đúng, thì tất cả con người đều có 
chung một hành trang di truyền, và sự khác biệt về chủng tộc giữa 
họ là không đáng kể. Nhưng nếu lý thuyết lai giống là đúng thì có thể 
cũng có sự khác biệt về gen giữa người châu Phi, châu Âu và châu 
Á từ mấy trăm ngàn năm về trước. Điều này giống như thuốc nỗ 
chính trị, có thể cung cấp nguyên liệu cho các học thuyết phân biệt 
chủng tộc kinh hoàng. 


Trong những thập kỷ gần đây, lý thuyết thay thế trở nên phổ biến 
trong nghiên cứu. Nó nhận được sự ủng hộ vững chắc từ khảo cổ 


học, và được coi là đúng đắn hơn về mặt chính trị (các nhà khoa 
học không mong muốn mở chiếc hộp Pandora, chứa đựng sự phân 
biệt chủng tộc bằng cách tuyên bố sự đa dạng đáng kể về gen giữa 
các quần thể người hiện đại). Nhưng điều này đã kết thúc vào năm 
2010, khi các kết quả của một nỗ lực suốt bốn năm để lập bản đồ hệ 
gen Neanderthal được công bố. Các nhà di truyền học đã có thể thu 
thập đầy đủ nguyên vẹn ADN của Neanderthal hoá thạch để thiết lập 
một so sánh rộng giữa ADN này và ADN của con người hiện đại. 
Kết quả đã làm cộng đồng khoa học choáng váng. 


Nghiên cứu đã chỉ ra rằng có khoảng 1-4% ADN duy nhất của 
quân thể người hiện đại ở Trung Đông và châu Âu là giống với ADN 
của Neanderthal. Đây không phải là con số lớn, nhưng lại quan 
trọng. Cú sốc thứ hai đến sau đó vài tháng, khi ADN lấy từ các ngón 
tay hoá thạch ở người Denisova được phân tích di truyền. Các kết 
quả đã chứng minh rằng có đến 6% ADN dị biệt của thổ dân 
Melanesia hiện đại và thổ dân Úc là giống với ADN của Denisova. 


Nếu những kết quả trên là chính xác - và điều quan trọng cần 
lưu ý rằng nghiên cứu bổ sung đang được tiến hành có thể củng cố 
hoặc sửa đổi những kết luận — lý thuyết lai giống ít nhất cũng đúng 
một phần nào đó. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng lý thuyết thay 
thế là hoàn toàn sai. Bởi Neanderthal và Denisova chỉ góp một 
lượng nhỏ ADN trong bộ gen ngày nay của chúng ta, không thể nói 
có một cuộc “sáp nhập” giữa Sapiens và các loài người khác. Mặc 
dù sự khác biệt giữa họ đã không đủ lớn để ngăn chặn hoàn toàn 
giao phối hữu thụ, nhưng chúng cũng đủ để làm cho những kết nối 


như vậy trở nên rất hiếm hoi. 


Vậy thì chúng ta nên hiểu mối liên hệ sinh học giữa Sapiens, 
Neanderthal và Denisova thế nào? Rõ ràng, họ không phải là các 
loài hoàn toàn khác nhau như ngựa và lừa. Mặt khác, họ không phải 
là các quần thể khác biệt nhau trong cùng loài, giống như chó bun 
và chó tai cụp. Thực tế sinh học không đơn giản là màu đen và 
trắng. Còn có các vùng màu xám quan trọng. Nếu hai loài tiến hoá 
từ một tổ tiên chung, giống như ngựa và lừa, thì đã có thời điểm nào 
đó chúng chỉ là hai quần thể của cùng một loài, giống như chó bun 
và chó tai cụp Chắc chắn phải có một điểm mà hai quần thể hoàn 
toàn khác nhau về mặt di truyền, nhưng vào những dịp hiếm hoi vẫn 
có khả năng giao phối và sinh ra những đứa con hữu thụ. Rồi đột 
biến gen đã cắt đứt kết nối cuối cùng này, và chúng đã tiến hoá theo 
những con đường riêng biệt. 


Hình 5. Hình ảnh phỏng đoán tái tạo về một đứa trẻ Neanderthal. Bằng chứng di truyền học 
gợi ý rằng ít nhất một số Neanderthal có tóc và da màu sáng. 


Dường như là khoảng 50.000 năm trước đây, Sapiens, 
Neanderthal và Denisova ở thời điểm lằn ranh này. Họ gần như, 
nhưng không hoàn toàn, là những loài riêng biệt. Như chúng ta sẽ 
thấy trong chương tiếp theo, Sapiens rất khác biệt với Neanderthal 
và Denisova không chỉ trong mã di truyền và các đặc điểm thể chất, 
mà còn ở khả năng nhận thức và xã hội của họ, song vẫn không thể 
loại trừ khả năng vào những dịp hiếm hoi, Sapiens và Neanderthal 
sinh ra những đứa con hữu thụ. 


Vì vậy, các quần thể không hợp nhất, nhưng một vài gen 
Neanderthal may mắn đã di truyền vào vốn gen của Sapiens. Thật 
đáng ngại - và có lẽ còn ly kỳ — khi nghĩ rằng Sapiens chúng ta tại 
một thời điểm nào đó lại có quan hệ tình dục với một động vật từ 
một loài khác, và sinh ra những đứa con chung. 


Nhưng nếu Neanderthal, Denisova và những loài người khác 
nữa không hợp nhất với Sapiens, thì tại sao họ biến mất? Có một 
khả năng là chính Homo sapiens đã đây họ đến bờ tuyệt chủng. Hãy 
tưởng tượng một toán Sapiens đến một thung lũng Balkan nơi 
người Neanderthal đã sống mấy trăm ngàn năm. Những kẻ mới đến 
bắt đầu đi săn hươu và thu thập các loại hạt và quả mọng, vốn là 
thực đơn truyền thống của Neanderthal. Sapiens là những thợ săn 
bắt và hái lượm thành thạo hơn — nhờ công nghệ tốt hơn và kĩ năng 
xã hội tốt hơn —- nên đã tăng theo cấp số nhân và lan rộng. Tài 
nguyên ít đi khiến Neanderthal khó tìm được thức ăn để nuôi thân. 
Dân số giảm đi và họ chết dần, có lẽ ngoại trừ 1-2 thành viên đã gia 
nhập cộng đồng Sapiens láng giềng của họ. 


Khả năng khác là sự cạnh tranh nguồn tài nguyên đã bùng lên 
thành bạo lực và diệt chủng. Khoan dung không phải là đặc trưng 
của Sapiens. Ở thời kỳ hiện đại, sự khác biệt nhỏ về màu da, 
phương ngữ hay tôn giáo là đã đủ để khiến cho một nhóm Sapiens 
tiêu diệt một nhóm khác. Liệu Sapiens cổ đại có khoan dung hơn đối 
với những loài người hoàn toàn khác với họ? Có thể khi Sapiens bắt 
gặp Neanderthal, kết quả là một chiến dịch diệt chủng đầu tiên và 
quan trọng nhất trong lịch sử. 


Cho dù điều gì đã xảy ra, Neanderthal (và những loài người 


2" (( 


khác) đã đặt ra câu hỏi “nếu như” lớn nhất trong lịch sử. Hãy tưởng 
tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như Neanderthal hoặc Denisova sống 
sót cùng với Homo sapiens. Nền văn hoá, xã hội và các cơ cấu 
chính trị nào sẽ nổi lên trong một thế giới mà các loài người khác 
nhau cùng tồn tại? Ví dụ, các tín ngưỡng tôn giáo sẽ phát triển như 
thế nào? Liệu Sáng thế ký có tuyên bố rằng Neanderthal cũng là hậu 
duệ của Adam và Eve, và liệu Jesus có hy sinh để chuộc tội cho 
Denisova, và liệu kinh Koran có dành chỗ công bằng trên thiên 
đường cho tất cả những kẻ chính trực, bất kể giống loài nào? 
Neanderthal có thể phục vụ trong các binh đoàn La Mã, hoặc trở 
thành đám quan lại màu mè trong triều đình phong kiến Trung Quốc 
được không? Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ có nêu cao một sự thật 
hiển nhiên rằng tất cả các thành viên của chỉ Homo đều được sinh 
ra bình đẳng? Liệu Karl Marx có kêu gọi công nhân của tất cả các 
loài phải đoàn kết? 


Hơn 10.000 năm qua, Homo sapiens đã quá quen với tư cách 
loài người duy nhất đến mức thật khó để chúng ta nhìn nhận bắt kỳ 
khả năng nào khác. Sự thiếu hụt anh chị em càng làm chúng ta dễ 
nhằm tưởng hơn rằng mình là hình ảnh thu nhỏ của sự sáng tạo 
tuyệt đỉnh, và rằng đó là vực thẳm ngăn cách chúng ta với phần còn 
lại của thế giới động vật. Khi Charles Darwin chỉ ra rằng Homo 
Sapiens chỉ là một loài động vật, nhân loại đã cảm thấy bị xúc phạm. 
Thậm chí ngày nay, nhiều người từ chối tin vào điều này. Liệu nếu 
Neanderthal còn sống sót, chúng ta vẫn sẽ tưởng tượng mình là một 
loài đơn độc? Có lẽ đây là nguyên do chính xác tại sao tổ tiên của 


chúng ta đã xóa số Neanderthal. Họ quá tương đồng nên không thể 
làm ngơ, nhưng cũng quá khác biệt để dung thứ. 


* 


Cho dù Sapiens có bị đồ lỗi hay không, thì họ đã tới nơi mới sau 
khi cư dân bản địa đã bị tuyệt chủng. Những gì còn lại cuối cùng của 
Homo soloensis có niên đại cách đây khoảng 50.000 năm. Homo 
denisova biễn mắt ngay sau đó. Neanderthal biến mất cách đây 
khoảng 30.000 năm. Những người lùn cuối cùng biến mắt khỏi đảo 
Flores khoảng 12.000 năm trước đây. Họ để lại một số mảnh xương, 
công cụ bằng đá, một vài gen trong ADN của chúng ta và nhiều câu 
hỏi không lời đáp. Họ cũng để lại chúng ta, Homo sapiens, loài 
người cuối cùng. 


Bí mật thành công của Sapiens là gì? Làm thế nào chúng ta có 
thể định cư nhanh chóng trong những môi trường sống xa lạ và có 
đặc điểm sinh thái khác biệt? Làm thế nào chúng ta đây được tất cả 
các loài người khác vào quên lãng? Tại sao ngay cả Neanderthal 
khỏe mạnh, thông minh, chịu được lạnh lại không thể tồn tại trước 
sự tấn công của chúng ta? Các cuộc bàn luận vẫn tiếp tục diễn ra 
sôi nổi. Câu trả lời khả dĩ nhất lại nằm ở chính nhân tố khiến cuộc 
tranh luận có thể xảy ra: Homo sapiens chinh phục thế giới nhờ 
ngôn ngữ độc đáo của mình. 


(ÁY II IIỨ( 


Thng chương trước, chúng ta đã thấy rằng mặc dù Sapiens đã 
định cư tại Đông Phi khoảng 150.000 năm trước, họ tiếp tục xâm 
chiếm phần còn lại của Trái đất và đây những loài người khác đến 
tuyệt chủng chỉ cách đây khoảng 70.000 năm. Trong hàng ngàn năm 
đó, mặc dù Sapiens cổ đại trông giống chúng ta với bộ não có kích 
thước như loài người hiện nay, nhưng họ đã không sở hữu bắt kỳ lợi 
thế đáng kể nào so với các loài người khác, không tạo ra các công 
cụ đặc biệt phức tạp, và cũng không ghi dấu bất kỳ chiến công đáng 
kê nào. 


Trên thực tế, trong cuộc đụng độ đầu tiên được ghi nhận giữa 
Sapiens và Neanderthal, Neanderthal đã thắng. Khoảng 100.000 
năm trước đây, một số nhóm Sapiens di cư về phía bắc tới Levant, 
lãnh thổ của Neanderthal, nhưng đã thất bại trong việc giành quyền 
đứng chân vững chắc. Có thể là do môi trường bản địa khó chịu, khí 
hậu khắc nghiệt, hoặc những loài ký sinh trùng địa phương xa lạ. Dù 
gì đi nữa, Sapiens cuối cùng rút lui, để lại Neanderthal thống trị 
Trung Đông. 


Thành tích kém cỏi này đã dẫn đến việc các học giả suy đoán 


rằng cấu trúc bên trong bộ não của những Sapiens này có lẽ khác 
với của chúng ta. Họ trông giống chúng ta, nhưng các khả năng 
nhận thức - học tập, ghi nhớ, giao tiếp - vô cùng hạn chế. Dạy một 
người Sapiens cổ đại nói tiếng Anh, thuyết phục anh ta về các tín 
điều tôn giáo, hoặc giảng cho anh ta hiểu được lý thuyết tiền hoá có 
lẽ là vô vọng. Ngược lại, chúng ta cũng sẽ phải rất mất thời gian mới 
hiểu được thứ ngôn ngữ và cách tư duy của anh ta. 


Nhưng sau đó, bắt đầu từ khoảng 70.000 năm trước, Homo 
sapiens bắt đầu làm những điều rất đặc biệt. Khoảng thời gian đó, 
một toán Sapiens rời châu Phi lần thứ hai. Lần này, họ đẩy 
Neanderthal và tất cả các loài người khác không chỉ khỏi Trung 
Đông mà còn khỏi mọi nơi trên Trái đất. Trong một thời gian khá 
ngắn, Sapiens đã đặt chân tới châu Âu và Đông Nam Á. Khoảng 
43.000 năm trước, bằng cách nào đó họ đã vượt biển và đặt chân 
lên châu Úc — một lục địa cho đến lúc đó vẫn chưa hề có con người. 
Khoảng thời gian cách đây từ 70.000 năm tới 30.000 năm đã chứng 
kiến việc phát minh ra thuyền, đèn dầu, cung tên và kim khâu (cần 
thiết cho việc may quần áo ấm). Những sản phẩm đầu tiên có thể tự 
tin gọi là nghệ thuật và đồ trang sức đã xuất hiện từ thời đại này, là 
những bằng chứng đầu tiên không thể chối cãi về sự hình thành tôn 
giáo, thương mại và phân tầng xã hội. 


Hầu hết các nhà nghiên cứu tin rằng những thành tích chưa từng 
có này là sản phẩm của một cuộc cách mạng trong khả năng nhận 
thức của Sapiens. Họ khẳng định rằng người đã đầy Neanderthal tới 
tuyệt chủng, định cư ở châu Úc, và điêu khắc tượng nhân sư Stadel 


chính là những người thông minh, sáng tạo và nhạy cảm như chúng 
ta ngày nay. Nếu chúng ta có dịp nhìn ngắm các tác phẩm nghệ 
thuật trong hang động Stadel, chúng ta có thể học ngôn ngữ của họ 
và ngược lại. Chúng ta có thể giải thích cho họ tất cả mọi thứ mình 
biết, từ những cuộc phiêu lưu của Alice ở xứ sở thần tiên đến những 
nghịch lý của vật lý lượng tử, còn họ có thể dạy chúng ta về thế giới 
quan của mình. 


Những cách suy nghĩ và giao tiếp mới xuất hiện trong thời kỳ 
cách đây 70.000 đến 30.000 năm trước đã tạo nên Cách mạng 
Nhận thức. Điều gì tạo ra nó? Chúng ta không chắc. Các lý thuyết 
phổ biến nhất tin rằng những đột biến di truyền ngẫu nhiên thay đổi 
hệ thống thần kinh não bộ của Sapiens, cho phép họ suy nghĩ đột 
phá và giao tiếp bằng một loại ngôn ngữ hoàn toàn mới. Chúng ta 
có thể gọi đó là đột biến của Cây Tri thức. Tại sao nó lại xảy ra ở 
ADN của Sapiens chứ không phải ở Neanderthal?2 Theo những gì 
chúng ta biết đến nay, tất cả chỉ là tình cờ. Nhưng hiểu được các hệ 
quả của đột biến Cây Tri thức quan trọng hơn nhiều so với việc tìm 
hiểu nguyên nhân của nó. Có gì thật đặc biệt ở ngôn ngữ mới của 
Sapiens đã cho phép loài người chinh phục thế giới? 


Đây không phải là ngôn ngữ đầu tiên. Mỗi loài động vật có một số 
loại ngôn ngữ riêng. Ngay cả côn trùng, chẳng hạn như ong và kiến, 
cũng biết làm thế nào để giao tiếp theo những cách tinh vi, thông 
báo cho nhau về chỗ có đồ ăn. Đây cũng không phải là thứ ngôn 
ngữ đầu tiên có thanh âm. Nhiều loài động vật, bao gồm tất cả loài 
vượn và khỉ, cũng có ngôn ngữ thanh âm. Ví dụ, khỉ Chlorocebus sử 


dụng các tiếng kêu khác nhau để giao tiếp. Các nhà động vật học đã 
xác định được một tiếng kêu đó có nghĩa là: “Cần thận! Đại bàng" 
Một tiếng kêu hơi khác thì cảnh báo: “Cần thận! Sư tử!” Khi các nhà 
nghiên cứu bật bản ghi âm tiếng kêu đầu tiên với một bầy khỉ, chúng 
dừng việc đang làm và nhìn lên trời đầy sợ hãi. Khi bầy khỉ đó được 
nghe một bản ghi âm tiếng kêu thứ hai, cảnh báo sư tử, chúng 
nhanh chóng leo lên một cái cây. Sapiens có thể tạo ra nhiều âm 
thanh đặc trưng hơn so với khỉ Chlorocebus, nhưng cá voi và voi 
cũng có khả năng ấn tượng không kém. Một con vẹt có thể nhại lại 
bất cứ điều gì mà Albert Einstein có thể nói, cũng như bắt chước 
tiếng chuông điện thoại, tiếng cánh cửa đóng sầm và tiếng còi báo 
động hú. Dù lợi thế của Einstein so với một con vẹt là gì đi nữa, thì 
đó cũng không phải là thanh âm. Vậy thì ngôn ngữ của chúng ta 
thực sự đặc biệt ở điểm nào?” 


Hình 4. Bức tượng “nhân sư” (nam hoặc nữ) bằng ngà voi được tìm thấy tại hang Stadel ở Đức 
(52.000 năm trước). Mình người, nhưng đầu sư tử. Đây là một trong những ví dụ đầu tiên 
không thể chối cãi của nghệ thuật, và có lẽ của cả tôn giáo, cùng khả năng trí tuệ của con 
người tưởng tượng điều không có thật. 


Câu trả lời phổ biến nhất, là ngôn ngữ của chúng ta linh hoạt một 
cách kinh ngạc. Chúng ta có thể kết nối một số nhất định các âm 
thanh và dấu hiệu để tạo nên vô số câu, mỗi câu lại có ý nghĩa riêng 
biệt. Chúng ta do đó có thể hấp thu, lưu trữ và truyền đạt một lượng 
thông tin khổng lồ về thế giới xung quanh. Một con khỉ Chlorocebus 


có thể cảnh báo cho đàn của nó: “Cần thận! Sư tử!” Nhưng một con 
người hiện đại có thể nói với bạn bè của mình rằng sáng nay, ở gần 
nhánh sông, cô ấy nhìn thấy một con sư tử bám đuổi một đàn bò 
rừng. Rồi cô ấy có thể mô tả chính xác vị trí, kể cả các con đường 
khác nhau dẫn đến nơi đó. Với thông tin này, các thành viên trong 
nhóm của cô ấy có thể chụm đầu với nhau và thảo luận liệu họ có 
nên tiếp cận nhánh sông để xua đuổi sư tử và săn bò rừng hay 
không. 


Lý thuyết thứ hai đồng ý rằng ngôn ngữ độc đáo của chúng ta 
tiến hoá như là một phương tiện để chia sẻ thông tin về thế giới. 
Nhưng thông tin quan trọng nhất cần được chuyển tải, không phải 
về sư tử và bò rừng, mà là về con người. Ngôn ngữ của chúng ta 
phát triển như là một cách để tán gẫu. Theo lý thuyết này, Homo 
Sapiens về bản chất là một động vật xã hội. Sự cộng tác xã hội là 
chìa khoá cho sự tồn tại và sinh sản. Những người nam và nữ 
không chỉ cần biết về sư tử hay bò rừng. Điều quan trọng hơn nhiều 
đối với họ là biết trong nhóm của mình ai ghét ai, ai đang ngủ với ai, 
ai trung thực, và ai lừa dối. 


Lượng thông tin mà một người có được và lưu giữ để theo dõi 
các mối quan hệ luôn thay đổi của vài chục cá nhân là đáng kinh 
ngạc. (Trong một bầy gồm 50 thành viên, có 1.225 mối quan hệ một- 
một, và vô số các kết hợp xã hội phức tạp hơn). Tất cả vượn đều 
cho thấy một mối quan tâm về thông tin xã hội như vậy, nhưng 
chúng rất khó tán gẫu hiệu quả. Neanderthal và Homo sapiens cỗ 
xưa có lẽ cũng đã có một thời gian khó khăn với việc nói sau lưng, 


một năng lực khá thâm hiểm nhưng trong thực tế lại cần thiết cho sự 
hợp tác với số lượng lớn. Các kĩ năng ngôn ngữ mới mà Sapiens 
hiện đại tiếp nhận được khoảng 70.000 năm trước đây cho phép họ 
tán gẫu nhiều giờ liền. Nhờ có được thông tin xác thực về thành 
viên đáng tin cậy mà những bầy nhỏ có thể mở rộng thành những 
bầy lớn hơn, và Sapiens có thể phát triển sự hợp tác chặt chẽ và 
tỉnh vi hơn. 


Lý thuyết tán gẫu nghe như một trò đùa, nhưng nhiều nghiên cứu 
đã ủng hộ nó. Thậm chí ngày nay phần lớn các thông tin liên lạc của 
con người — dù ở hình thức email, gọi điện thoại hoặc bình luận báo 
chí — đều là tán gẫu. Nó diễn ra tự nhiên đến nỗi như thể ngôn ngữ 
của chúng ta phát triển cho mục đích này. Bạn có nghĩ rằng các giáo 
sư lịch sử tán gẫu về nguyên nhân của Thế chiến l khi họ gặp nhau 
ăn trưa, hoặc các nhà vật lý hạt nhân dành giờ nghỉ giải lao của họ 
tại các hội nghị khoa học để nói về hạt quark? Thi thoảng. Nhưng 
thường là họ sẽ bàn tán về việc một giáo sư bắt quả tang chồng 
mình ngoại tình, hoặc cuộc tranh cãi giữa trưởng khoa và hiệu 
trưởng, hoặc những tin đồn về một đồng nghiệp sử dụng quỹ nghiên 
cứu của mình để mua một chiếc Lexus. Tán gẫu thường tập trung 
vào những việc làm sai trái. Kẻ buôn chuyện ban đầu là giới báo chí, 
các phóng viên thông báo cho xã hội về việc này việc nọ, và do đó 
bảo vệ xã hội khỏi những kẻ gian dối và ăn bám. 


* 


Nhiều khả năng, cả lý thuyết về tán gẫu lẫn lý thuyết có-một-con- 
sư-tử-gần-bờ-sông đều có căn cứ. Song, đặc điểm độc đáo nhất 


trong ngôn ngữ của chúng ta không phải là khả năng truyền tải 
thông tin về những người đàn ông và sư tử. Mà đúng hơn, đó là khả 
năng truyền tải thông tin về những thứ không tồn tại. Theo như 
chúng ta biết, chỉ Sapiens mới có thể nói về mọi thứ mà họ chưa 
bao giờ thấy, chạm vào hoặc ngửi mùi. 


Huyền thoại, thần thoại, các vị thần và tôn giáo xuất hiện lần đầu 
tiên cùng với Cách mạng Nhận thức. Nhiều loài động vật và loài 
người trước đây có thể nói: “Cần thận! Sư tử! Nhờ Cách mạng 
Nhận thức, Homo sapiens có được khả năng nói, “Sư tử là thần linh 
giám hộ bộ lạc chúng ta”. Khả năng nói chuyện hư cấu này là điểm 
độc đáo nhất trong ngôn ngữ của Sapiens. 


Thật dễ thấy rằng chỉ Homo sapiens mới có thể nói về những 
điều không thực sự tồn tại, và tin rằng có sáu điều bất khả trước 
bữa sáng. Bạn không bao giờ có thể thuyết phục một con khỉ cho 
bạn một quả chuối bằng cách hứa hẹn một nguồn chuối vô hạn sau 
khi chết ở thiên đường khỉ. Nhưng tại sao điều này quan trọng? Sau 
tất cả, hư cấu có thể rất nguy hiểm khi gây hiểu lầm hoặc mát tập 
trung. Những người đi vào rừng tìm các nàng tiên và kỳ lân dường 
như có ít cơ hội sống sót hơn những người đi tìm nắm và nai. Và 
nếu bạn dành nhiều giờ cầu nguyện cho những linh hồn giám hộ 
không tồn tại, chẳng phải là bạn đang lãng phí thời gian quý báu, 
trong khi lẽ ra nên đi tìm đồ ăn, đánh nhau hoặc làm tình? 


Nhưng hư cấu không chỉ giúp chúng ta tưởng tượng, mà còn 
tưởng tượng cùng nhau. Chúng ta có thể thêu dệt những huyền 
thoại phổ biến như câu chuyện sáng thế, những huyền thoại thời Mơ 


mộng của thổ dân châu Úc, và những huyền thoại dân tộc của các 
quốc gia hiện đại. Những huyền thoại như vậy mang lại cho Sapiens 
khả năng chưa từng có để hợp tác linh hoạt với số lượng lớn. Kiến 
và ong cũng có thể làm việc trong một tập thể lớn, nhưng chúng làm 
theo một cách rất cứng nhắc và chỉ với họ hàng thân thuộc. Sói và 
tinh tinh hợp tác linh hoạt hơn nhiều so với kiến, nhưng chỉ với số ít 
con trong bầy mà chúng biết rõ. Sapiens có thể hợp tác cực kỳ linh 
hoạt với vô số người xa lạ. Đó là lý do Sapiens thống trị thế giới, 
trong khi kiến chỉ biết ăn đỗ thừa của chúng ta và tinh tinh thì bị nhốt 
trong vườn thú hay các phòng thí nghiệm. 


Huyền thoại Peugeot 


Các anh em họ tinh tinh của chúng ta thường sống theo từng 
nhóm nhỏ với khoảng vài chục con. Chúng kết bạn thân thiết, đi săn 
với nhau và chiến đấu chống lại các con khỉ đầu chó, báo và những 
con tinh tinh thù địch. Cấu trúc xã hội của chúng có xu hướng phân 
tầng. Con đầu đàn thường là một con đực, được gọi là “con đực 
alpha”. Các con đực và con cái khác thể hiện sự phục tùng của 
chúng với con đực alpha bằng cách cúi chào trước nó với âm thanh 
gầm gừ nhỏ, chẳng khác gì thần dân bái lạy trước vua. Con đực 
alpha nỗ lực duy trì sự hài hòa xã hội trong bầy của nó. Khi hai cá 
thể đánh nhau, nó sẽ can thiệp và chấm dứt bạo lực. Không cần 
nhân từ, nó có thể độc quyền phân chia thức ăn ngon và ngăn 
những con đực cấp thấp hơn ghép đôi với những con cái. 


Khi hai con đực tranh giành vị trí alpha, chúng thường thực hiện 


bằng cách hình thành các liên minh giữa những con ủng hộ, bao 
gồm cả con đực và con cái trong bầy. Quan hệ giữa các thành viên 
liên minh dựa trên tiếp xúc thân mật hằng ngày như ôm, sờ, hôn, 
chải lông và giúp đỡ lẫn nhau. Cũng như các chính trị gia đi xung 
quanh bắt tay và hôn mấy em bé trong các chiến dịch bầu cử, 
những kẻ muốn theo đuổi vị trí đứng đầu trong một nhóm tỉnh tinh 
dành nhiều thời gian để ôm, vỗ lưng và hôn mấy con tỉnh tinh con. 
Con đực alpha thường giành được vị trí của mình không phải vì có 
thể chất mạnh mẽ hơn, mà vì nó dẫn đầu một liên minh lớn và bền 
vững. Các liên minh đóng một vai trò trung tâm không chỉ trong cuộc 
đấu tranh công khai giành vị trí alpha, mà còn trong hầu hết các hoạt 
động hằng ngày. Các thành viên của một liên minh dành nhiều thời 
gian cho nhau, chia sẻ đồ ăn và giúp nhau lúc khó khăn. 


Có những giới hạn rõ ràng về quy mô của các nhóm khi hình 
thành và duy trì theo cách như vậy. Để hoạt động được, mọi thành 
viên của một nhóm phải biết nhau mật thiết. Hai con tinh tinh chưa 
từng gặp nhau, chưa từng đánh nhau, chưa từng chải lông cho 
nhau sẽ không biết liệu chúng có thể tin tưởng lẫn nhau, liệu chúng 
có nên giúp đỡ lẫn nhau, và ai trong chúng có thứ hạng cao hơn. 
Trong điều kiện tự nhiên, một bảy tinh tinh điển hình bao gồm 20 tới 
50 cá thể. Khi số lượng tinh tinh trong bẩy tăng, trật tự xã hội mất ồn 
định, cuối cùng dẫn đến sự tan vỡ và hình thành một bầy mới từ một 
số con tách ra. Chỉ trong một vài trường hợp, các nhà động vật học 
quan sát được các bầy lớn hơn 100. Các bẩy riêng biệt hiếm khi 
hợp tác, có xu hướng cạnh tranh lãnh thổ và thức ăn. Các nhà 
nghiên cứu đã ghi nhận chiến tranh kéo dài giữa các bẩy, và thậm 


chí có một trường hợp “diệt chủng”, trong đó một bầy tàn sát một 
cách có hệ thống hầu hết các thành viên của một bày lân cận. 


Mô hình tương tự có thể thống trị trong đời sống xã hội của 
người tiền sử, bao gồm cả Homo sapiens cỗ xưa. Con người, cũng 
giống như tỉnh tinh, có những bản năng xã hội cho phép tổ tiên của 
chúng ta kết bạn, tạo nên thứ bậc, và săn bắt hoặc chiến đấu cùng 
nhau. Tuy nhiên, giống như tinh tinh, bản năng xã hội của con người 
thích nghi với các nhóm nhỏ thân mật. Khi nhóm phát triển quá lớn, 
trật tự xã hội của nó sẽ bất ổn và nhóm chia tách. Kê cả nếu có một 
thung lũng đặc biệt màu mỡ có thể nuôi được 500 Sapiens cổ xưa, 
cũng không thể khiến nhiều người xa lạ có thể sống bên nhau. Làm 
sao để họ có thể đồng ý ai sẽ lãnh đạo, ai nên săn ở đâu, hoặc ai 
nên ghép đôi với ai? 


Cùng với sự xuất hiện của Cách mạng Nhận thức, tán gẫu đã 
giúp Homo sapiens hình thành những bẩy lớn hơn và ổn định hơn. 
Nhưng ngay cả tán gẫu cũng có giới hạn của nó. Nghiên cứu xã hội 
học đã chỉ ra rằng quy mô “tự nhiên” tối đa của một nhóm được gắn 
kết bởi tán gẫu là khoảng 150 cá thể. Với các nhóm hơn 150 người, 
hầu hết mọi người không thể biết rõ về nhau cũng như tán gẫu 
không còn hiệu quả. 


Kể cả ngày nay, cái ngưỡng quan trọng trong các tổ chức của 
con người cũng nằm ở đâu đó xung quanh con số ma thuật này. 
Dưới ngưỡng này, các cộng đồng, các doanh nghiệp, các mạng lưới 
xã hội và các đơn vị quân đội có thể duy trì chủ yếu dựa vào người 
quen và sự trao đổi các tin đồn. Không cần phải có cấp bậc chính 


thức, danh vị và sách vở pháp luật để giữ gìn trật tự. Một trung đội 
30 binh sĩ hay thậm chí một đại đội 100 người có thể hoạt động tốt 
dựa trên nền tảng của mối quan hệ thân mật, với mức độ kỷ luật ở 
hình thức tối thiểu. Một trung sĩ có uy tín có thể trở thành “ông vua 
đại đội” và có uy lực điều hành vượt cả những sĩ quan được ủy 
nhiệm. Một doanh nghiệp gia đình nhỏ có thể tồn tại và phát triển mà 
không cần hội đồng quản trị, giám đốc điều hành hoặc bộ phận kế 
toán. 


Nhưng một khi ngưỡng 150 cá nhân bị vượt qua, mọi thứ không 
còn có thể hoạt động theo cách đó. Bạn không thể điều hành một sư 
đoàn hàng ngàn binh sĩ giống như cách bạn quản lý một trung đội. 
Các doanh nghiệp gia đình thành công thường phải đối mặt với một 
cuộc khủng hoảng khi họ phát triển lớn hơn và thuê thêm nhân sự. 
Nếu họ không thể tự làm mới mình, họ sẽ phá sản. 


Làm thế nào mà Homo sapiens xoay xở vượt qua ngưỡng quan 
trọng này, để cuối cùng lập nên các thành phố bao gồm hàng chục 
ngàn cư dân, và những đề chế cai trị hàng trăm triệu người? Bí mật 
có lẽ nằm ở sự xuất hiện của những chuyện hư cấu. Số đông người 
lạ có thể hợp tác thành công bởi cùng tin vào những huyền thoại 
chung. 


Bất kỳ sự hợp tác nào của con người ở quy mô lớn — dù là một 
quốc gia hiện đại, một nhà thờ trung cổ, một thành phố cổ đại hay 
một bộ lạc cổ xưa — đều bắt nguồn từ những huyền thoại phổ biến 
vốn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng tập thể của nhân dân. Giáo hội 
bắt nguồn từ những huyền thoại tôn giáo chung. Tuy hai người 


Công giáo chưa từng gặp nhau, nhưng họ vẫn có thể cùng tham gia 
thập tự chinh hoặc gây quỹ để xây dựng một bệnh viện, bởi vì họ 
đều tin rằng Thiên Chúa đã nhập thế dưới hình hài con người và 
chịu đóng đỉnh để chuộc tội cho chúng ta. Các quốc gia bắt nguồn từ 
những huyền thoại chung về dân tộc. Hai người Serbia chưa từng 
gặp nhau có thể liều mạng để cứu nhau vì cùng tin vào sự tồn tại 
của dân tộc Serbia, quê hương Serbia và lá cờ Serbia. Hệ thống tư 
pháp bắt nguồn từ những huyền thoại chung về luật pháp. Hai luật 
sư chưa từng gặp nhau vẫn có thể cùng chung nỗ lực để bảo vệ một 
người hoàn toàn xa lạ, vì tất cả họ đều tin vào sự tồn tại của luật 
pháp, công lý, nhân quyền - và cả số tiền lệ phí được trả. 


Song, tất cả những điều này chỉ tồn tại trong những câu chuyện 
được con người sáng tạo và truyền khẩu. Không có thần linh trong 
vũ trụ, không có dân tộc, không có tiền, không có nhân quyền, 
không có luật pháp, và không có công lý ngoài trí tưởng tượng thông 
thường của con người. 


Mọi người đều hiểu rằng “người nguyên thủy” gia cố trật tự xã hội 
của họ bằng niềm tin vào ma quỷ và linh hồn, họ tập hợp vào mỗi 
dịp trăng tròn để nhảy cùng nhau xung quanh đống lửa. Điều chúng 
ta quên mắt là các tổ chức hiện đại hoạt động chính xác trên cùng 
cơ sở đó. Lấy ví dụ về thế giới của các tập đoàn kinh tế. Doanh 
nhân hiện đại và giới luật sư trên thực tế là các phù thủy quyền lực. 
Sự khác biệt cơ bản giữa họ với các thầy phù thủy (shaman) của bộ 
lạc ở chỗ, luật sư thời hiện đại kể những câu chuyện thần thoại lạ 
lùng hơn nhiều. Huyền thoại dưới đây về Peugeot cung cấp một ví 


dụ tốt cho chúng ta. 


Một biểu tượng có phần giống với nhân sư ở Stadel xuất hiện 
ngày nay trên xe hơi, xe tải và xe máy từ Paris đến Sydney. Đó là 
các vật trang trí mui xe do Peugeot, một trong những hãng xe châu 
Âu lâu đời nhất và lớn nhất, chế tạo. Peugeot khởi sự như một 
doanh nghiệp gia đình nhỏ ở làng Valentigney, chỉ cách hang Stadel 
300 km. Ngày nay công ty sử dụng khoảng 200.000 người trên toàn 
thế giới, hầu hết họ hoàn toàn xa lạ với nhau. Những người này hợp 
tác rất hiệu quả trong năm 2008, giúp Peugeot sản xuất hơn 1,3 
triệu xe hơi, lợi nhuận thu được vào khoảng 33 tỉ euro. 


/— 


Hình 5. Sư tử Peugeot 


Theo nghĩa nào chúng ta có thể nói rằng Peugeot SA (tên chính 


thức của công ty) tồn tại? Có rất nhiều xe Peugeot, nhưng rõ ràng 
đó không phải là công ty. Thậm chí nếu mọi chiếc Peugeot trên thế 
giới đồng thời bị loại bỏ và bán phề liệu, thì Peugeot SA vẫn không 
biến mất. Nó sẽ tiếp tục sản xuất xe hơi mới và phát hành báo cáo 
thường niên. Công ty sở hữu các nhà máy, máy móc, phòng trưng 
bày, và sử dụng nhiều thợ cơ khí, nhân viên kế toán, thư ký, nhưng 
tất cả tập hợp lại với nhau không tạo nên Peugeot. Một thảm họa có 
thể hủy diệt toàn bộ nhân viên của Peugeot, và dẫn tới việc tiêu tùng 
mọi hệ thống lắp ráp dây chuyền và văn phòng điều hành. Dẫu vậy 
đi nữa, công ty vẫn có thể vay tiền, thuê nhân viên mới, xây dựng 
các nhà máy mới và mua máy móc thiết bị mới. Peugeot có các nhà 
quản lý và các cổ đông, nhưng không phải họ tạo nên công ty. Tất 
cả các nhà quản lý có thể bị miễn nhiệm và toàn bộ cổ phiếu được 
bán ra, nhưng bản thân công ty sẽ vẫn còn nguyên vẹn. 


Nói vậy không có nghĩa là Peugeot SA là bất khả xâm phạm hoặc 
bất tử. Nếu một thẩm phán được ủy thác việc giải thể công ty, nhà 
máy vẫn sẽ tồn tại và công nhân, kế toán, quản lý, cổ đông sẽ tiếp 
tục sống — nhưng Peugeot SA sẽ lập tức biến mắt. Tóm lại, Peugeot 
SA dường như không có kết nối cần thiết với thế giới vật chất. Liệu 
nó có thực sự tôn tại? 


Peugeot nằm trong ý tưởng tập thể của chúng ta. Các luật sư gọi 
đây là một “hư cấu pháp lý”. Không thể chỉ tay vào nó; nó không 
phải là một đối tượng vật lý. Nhưng nó hiện hữu như một thực thể 
pháp lý. Cũng giống như bạn hay tôi, nó bị ràng buộc bởi pháp luật 
của đất nước mà nó hoạt động. Nó có thể mở một tài khoản ngân 


hàng và sở hữu tài sản riêng. Nó đóng thuế, nó có thể bị kiện và 
thậm chí truy tố riêng biệt với bất kỳ người nào sở hữu hoặc làm 
việc cho nó. 


Peugeot là một dạng cụ thể của hư cấu pháp lý được gọi là “công 
ty trách nhiệm hữu hạn”. Ý tưởng đẳng sau các công ty này là một 
trong những phát minh tài tình nhất của nhân loại. Homo sapiens đã 
sống hàng ngàn năm mà không có chúng. Trong phần lớn lịch sử 
thành văn, tài sản chỉ có thể được sở hữu bởi con người bằng 
xương bằng thịt, loài đứng trên hai chân và có bộ não lớn. Nếu trong 
thế kỷ 13, France Jean tổ chức một hội thảo về sản xuất xe chở 
hàng, thì chính ông là công việc. Nếu một chiếc xe mà ông chế tạo 
bị hỏng sau khi mua được một tuần, người mua bực tức sẽ khởi 
kiện cá nhân Jean. Nếu Jean đã vay 1.000 đồng vàng để lập xưởng 
riêng và việc kinh doanh thất bại, ông sẽ phải trả nợ bằng cách bán 
tài sản riêng của mình — nhà, bò, đất đai của ông. Ông thậm chí sẽ 
phải bán con mình làm nô lệ. Nếu không thể trang trải các khoản nợ, 
ông có thể bị nhà nước tống vào tù hoặc làm nô lệ cho các chủ nợ 
của mình. Ông hoàn toàn chịu trách nhiệm, không có giới hạn, cho 
mọi nghĩa vụ phát sinh bởi xưởng của mình. 


Nếu được phép quay ngược thời gian, bạn có thể sẽ phải suy 
nghĩ rất kĩ trước khi mở một doanh nghiệp riêng. Và quả thực tình 
trạng pháp lý này không khuyến khích tinh thần kinh doanh. Mọi 
người sợ khởi nghiệp và nhận về rủi ro kinh tế. Dường như không 
đáng để liều khi mà cả gia đình có thể đi tới cái kết túng quẫn. 


Đây là lý do khiến người ta bắt đầu cùng hình dung về sự tồn tại 


của công ty trách nhiệm hữu hạn. Những công ty này hầu như hoạt 
động độc lập một cách hợp pháp với những người lập ra chúng, 
hoặc đầu tư tiền vào đó, hoặc quản lý chúng. Trong vài thế kỷ qua, 
những công ty như vậy đã trở thành những tay chơi chính trên vũ 
đài kinh tế, và trở nên quen thuộc đến mức chúng ta quên rằng 
chúng chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng của mình. Tại Mỹ, thuật 
ngữ chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn là “Corporation”, khá mỉa mai, 
vì thuật ngữ này bắt nguồn từ “corpus” (tiếng Latin nghĩa là cơ thể), 
là thứ mà các công ty này thiếu. Dù chúng không hề có một cơ thể 
thực sự, nhưng hệ thống pháp luật Mỹ vẫn đối xử với các công ty 
này như những pháp nhân, như thể chúng là những con người bằng 
xương bằng thịt. 


Và đó cũng là điều mà hệ thống pháp luật Pháp đã thực thi vào 
năm 1896, khi Armand Peugeot, người đã thừa hưởng từ cha mẹ 
một cửa hàng kim loại chuyên sản xuất lò xo, cưa và xe đạp, quyết 
định kinh doanh xe hơi. Nên ông đã thành lập một công ty trách 
nhiệm hữu hạn. Ông đặt tên cho công ty theo tên mình, nhưng nó 
độc lập với ông. Nếu một trong những chiếc xe hơi bị hỏng hóc, 
người mua có thể kiện Peugeot, chứ không phải Armand Peugeot. 
Nếu công ty đã vay hàng triệu franc và sau đó bị sụp đổ, Armand 
Peugeot không mắc nợ dù chỉ 1 franc. Sau tất cả, khoản vay đã 
được trao cho Peugeot, chứ không phải Armand Peugeot, một 
Homo sapiens. Armand Peugeot đã chết năm 1915, còn công ty 
Peugeot hiện vẫn còn sống và khỏe mạnh. 


Chính xác bằng cách nào mà Armand Peugeot, một con người, 


đã tạo nên Peugeot, một công ty? Rất giống với cách mà giới giáo 
phẩm và phù thủy đã sáng tạo ra những vị thần và quỷ dữ trong suốt 
lịch sử, và giống với cách mà hàng ngàn linh mục Pháp vẫn tạo ra 
cơ thể của Chúa Jesus mỗi Chủ nhật tại nhà thờ giáo xứ. Tất cả đều 
xoay quanh những câu chuyện kể, và thuyết phục mọi người tin vào 
chúng. Trong trường hợp của các linh mục Pháp, câu chuyện quan 
trọng về sự sống và cái chết của Chúa Jesus giống như lời kể của 
Giáo hội Công giáo. Theo câu chuyện này, nếu một linh mục Công 
giáo mặc áo lễ trịnh trọng nói những lời chính xác vào đúng thời 
điểm, thì bánh mì và rượu vang thế tục sẽ biến thành thịt và máu 
của Chúa. Các linh mục kêu lên “Hoc est Corpus meuml” (Tiếng 
Latin nghĩa là “Đây là cơ thể của tôi”). Khi thấy các linh mục đã thực 
hành chuẩn mực và cần mẫn mọi lễ nghi, hàng triệu người Pháp 
Công giáo mộ đạo liền cư xử như thể Thiên Chúa thực sự tồn tại 
trong bánh mì và rượu vang. 


Trong trường hợp của Peugeot SA, điều quyết định chính là các 
bộ luật của Pháp được Nghị viện Pháp thảo ra. Theo các nhà lập 
pháp nước này, nếu một luật sư có chứng nhận hành nghề, tuân 
theo mọi tập tục và nghi lễ cúng bái, đã viết tất cả bùa chú và lời thề 
nguyền cần thiết trên một mảnh giấy trang trí đẹp, ký tên đóng dấu 
vào cuối tài liệu, rồi hô biến — một công ty mới sẽ ra đời. Năm 1896, 
khi Armand Peugeot muốn lập ra công ty của mình, ông đã trả tiền 
cho một luật sư lo liệu mọi thủ tục thiêng liêng đó. Sau khi vị luật sư 
đã thực hiện đúng mọi nghi lễ và công bố tất cả bùa chú và tuyên 
thệ cần thiết, hàng triệu công dân Pháp biết đứng thẳng đã cư xử 
như thể công ty Peugeot thực sự tôn tại. 


Kể chuyện hiệu quả là không dễ. Khó khăn không chỉ ở việc kể 
chuyện, mà còn ở việc thuyết phục người khác tin vào nó. Phần lớn 
lịch sử xoay quanh câu hỏi này: làm thế nào để thuyết phục hàng 
triệu người tin vào những câu chuyện nào đó về các vị thần, hoặc 
các dân tộc, hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn? Song khi thành 
công, nó mang lại cho Sapiens sức mạnh to lớn, vì nó cho phép 
hàng triệu người lạ hợp tác và làm việc hướng tới các mục tiêu 
chung. Hãy thử tưởng tượng, sẽ vất vả đến thế nào để lập ra các 
quốc gia, các nhà thờ, các hệ thống pháp lý nếu chúng ta chỉ có thể 
nói về những điều thực sự tồn tại, như sông, cây xanh và sư tử. 


* 


Theo năm tháng, con người đã thêu dệt nên một mạng lưới 
những câu chuyện phức tạp khó tin. Trong mạng lưới này, hư cấu 
kiểu như Peugeot không chỉ tồn tại mà còn tích lũy sức mạnh to lớn. 
Những kiểu loại mà con người tạo ra thông qua mạng lưới các câu 


kh) 111 


chuyện này được biết đến trong giới học thuật là “hư cấu”, “cấu trúc 


^ "1 


xã hội”, hoặc “thực tế tưởng tượng”. Một thực tế tưởng tượng không 
phải là một lời nói dối. Tôi dối trá khi nói rằng có một con sư tử ở 
gần sông dù tôi biết rất rõ rằng không có sư tử ở đó. Không có gì 
đặc biệt về những lời nói dối. Những con khỉ Chlorocebus và tinh 
tinh có thể nói dối. Ví dụ, một con khỉ Chlorocebus, sau khi quan sát 
đã kêu “Cần thận! Sư tử!” khi không có con sư tử nào xung quanh. 
Báo động này hoàn toàn có thể làm khiếp sợ con khỉ đồng bọn vừa 
tìm thấy một quả chuối và khiến nó bỏ đi, để lại kẻ nói dối một mình 
thó lấy phần thưởng cho bản thân. 


Không giống như nói dối, một thực tế tưởng tượng là điều mà 
mọi người đều tin vào, và chừng nào niềm tin cộng đồng này tồn tại, 
thì chừng đó thực tế tưởng tượng còn thể hiện sức mạnh lên thế 
giới. Người điêu khắc ở hang Stadel có thể chân thành tin vào sự 
tồn tại của nhân sư như một linh thần giám hộ. Một số phù thủy là 
lang băm, nhưng đa phần thành kính tin vào sự tồn tại của thần linh 
và ma quỷ. Hầu hết các triệu phú thật sự tin vào sự tồn tại của tiền 
và trách nhiệm hữu hạn của các công ty. Hầu hết các nhà hoạt động 
nhân quyền thành thật tin vào sự tồn tại của các quyền con người. 
Không ai nói dối khi vào năm 2011, Liên Hợp Quốc yêu cầu chính 
phủ Libya tôn trọng các quyền con người của công dân, mặc dù kể 
cả Liên Hợp Quốc, Libya và nhân quyền đều là những khái niệm bịa 
đặt bắt nguồn từ trí tưởng tượng phong phú của chúng ta. 


Kể từ Cách mạng Nhận thức, Sapiens đã sống trong một thực tế 
kép. Một mặt là thực tế khách quan về các dòng sông, cây cối, sư 
tử, và mặt khác là thực tế tưởng tượng của các vị thần, quốc gia, 
công ty. Thời gian trôi qua, thực tế tưởng tượng này đã trở nên 
mạnh mẽ hơn, do đó mà ngày nay chính sự tồn tại của các dòng 
sông, cây cối và sư tử lại phụ thuộc vào sự chiếu cố của các thực 
thể tưởng tượng này. 


Bỏ qua bộ gen 


Khả năng tạo ra một thực tế tưởng tượng bằng từ ngữ cho phép 
vô số người lạ hợp tác hiệu quả. Nhưng nó còn làm được nhiều hơn 
thế. Bởi con người hợp tác được trên quy mô lớn là nhờ vào những 


huyền thoại, cách thức họ hợp tác có thể được thay đổi bằng cách 
thay đổi những huyền thoại, qua việc kể những câu chuyện khác đi. 
Trong những trường hợp thuận lợi, huyền thoại có thể thay đổi 
nhanh chóng. Năm 1789, gần như chỉ qua một đêm, người dân 
Pháp chuyên từ việc tin tưởng vào huyền thoại về quyền thiêng liêng 
của các vị vua sang tin vào huyền thoại về chủ quyền của nhân dân. 
Do đó, kể từ Cách mạng Nhận thức, Homo sapiens đã có thể điều 
chỉnh nhanh chóng hành vi của mình phù hợp với nhu cầu thay đồi. 
Điều này đã mở ra một làn cao tốc của tiến hoá văn hoá, vượt qua 
những tắc nghẽn trong tiến hoá gen. Tăng tốc trên làn này, Homo 
Sapiens đã sớm vượt xa tất cả các loài người và động vật khác về 
khả năng hợp tác của mình. 


Hành vi của những loài động vật xã hội khác được xác định phần 
lớn bởi các gen của chúng. ADN không phải là một nhà độc tài. 
Hành vi của động vật cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường 
và đặc điểm cá nhân. Tuy nhiên, trong một môi trường nhất định, 
động vật cùng loài sẽ có xu hướng cư xử giống nhau. Những thay 
đổi lớn trong hành vi xã hội không thể xảy ra một cách thông thường 
nếu không có đột biến gen. Ví dụ, tinh tinh thường có khuynh hướng 
di truyền để sống trong các nhóm phân tầng được điều hành bởi 
một con đực alpha. Một loài rất gần với tinh tinh là tinh tinh lùn 
thường sống trong các nhóm bình đẳng hơn bị chỉ phối bởi con cái. 
Những tỉnh tinh cái nhìn chung không thể học được các bài học từ 
họ hàng thân thiết là tinh tinh lùn để thiết lập một cuộc cách mạng 
nữ quyên. Tỉnh tinh đực không thể tụ tập trong một hội đồng lập hiến 
để bãi bỏ ngôi vị của con đực alpha, và tuyên bố rằng từ giờ trở đi 


tất cả tinh tinh phải được đối xử bình đẳng. Những thay đổi lớn như 
vậy trong hành vi sẽ chỉ xảy ra nếu có gì đó thay đổi trong ADN của 
tinh tinh. 


Với các lý do tương tự, con người cổ xưa đã không tiến hành 
cuộc cách mạng nào. Theo những gì chúng ta biết, các thay đổi 
trong mô hình xã hội, sự phát minh ra công nghệ mới, sự định cư 
trong các môi trường sống xa lạ là kết quả của đột biến gen và áp 
lực môi trường nhiều hơn là từ các phát kiến văn hoá. Thế nên phải 
mắt hàng trăm ngàn năm để con người thực hiện các bước trên. 2 
triệu năm trước đây, các đột biến gen dẫn đến sự xuất hiện của một 
loài người mới gọi là Homo erecfus. Sự xuất hiện ấy đi kèm với việc 
phát triển một công nghệ chế tác công cụ đá mới, giờ đây đã được 
công nhận là một đặc điểm xác định của loài này. Và khi Homo 
erectus không tiếp tục có những biến đổi gen, công cụ bằng đá của 
họ vẫn chẳng thay đổi trong gần 2 triệu năm! 


Ngược lại, kể từ Cách mạng Nhận thức, Sapiens đã có thể thay 
đổi hành vi của họ một cách nhanh chóng, truyền lại hành vi mới cho 
các thế hệ tương lai mà không cần bắt kỳ sự thay đổi di truyền hoặc 
môi trường nào. Ví dụ, hãy xem xét sự xuất hiện lặp đi lặp lại của 
giới tinh hoa không có con cái, chẳng hạn các tăng lữ ở một số tôn 
giáo và thái giám Trung Hoa. Sự tồn tại của giới tinh hoa này đi 
ngược lại với các nguyên tắc cơ bản nhất của chọn lọc tự nhiên, kể 
từ khi các thành viên chủ đạo của xã hội tự nguyện từ bỏ việc sinh 
con. Trong khi đó, các tinh tinh đực alpha sử dụng quyền lực của 
mình để quan hệ tình dục với càng nhiều con cái càng tốt - và do 


vậy con đực đầu đàn có thể truyền giống với một tỉ lệ lớn cho thế hệ 
sau của nó — còn các con đực alpha có tín ngưỡng thì nhịn hoàn 
toàn quan hệ tình dục và có con. Sự kiêng khem này không phát 
sinh từ điều kiện môi trường đặc biệt như sự khan hiếm thực phẩm 
hoặc mong muốn của bạn tình tiềm năng. Nó cũng không phải là kết 
quả của một số đột biến gen kỳ quặc. 


Nói cách khác, trong khi các mô hình hành vi của con người cổ 
xưa vẫn cố định trong hàng chục ngàn năm, thì Sapiens đã có thể 
biến đổi cấu trúc xã hội của mình, bản chất của mối quan hệ giữa 
các cá nhân, hoạt động kinh tế và một loạt các hành vi khác chỉ 
trong vòng một hoặc hai thập kỷ. Hãy xem xét một cư dân Berlin, 
sinh năm 1900 và sống đến 100 tuổi. Bà đã trải qua thời thơ ấu 
trong Đế chế Hohenzollern của Wilhelm II; trưởng thành trong thời 
Cộng hòa Weimar, Đức quốc xã và Đông Đức cộng sản; và bà đã 
chết như một công dân của một nước Đức dân chủ và thống nhát. 
Bà đã xoay xở để trở thành một phần của năm hệ thống chính trị xã 
hội rất khác nhau, mặc dù ADN của bà không hề thay đổi. 


Đây là chìa khoá để Sapiens thành công. Trong trận chiến một 
chọi một, một Neanderthal có lẽ sẽ đánh bại một Sapiens. Nhưng 
trong một xung đột hàng trăm người, các Neanderthal sẽ không có 
cơ hội. Neanderthal có thể chia sẻ thông tin về nơi ở của sư tử, 
nhưng có lẽ họ không thể nói và sửa lại những câu chuyện về các 
thần linh của bộ lạc. Nếu không có khả năng sáng tác truyện hư cấu, 
Neanderthal không thể hợp tác hiệu quả với số lượng lớn, cũng 
không thể biến đổi hành vi xã hội của mình trước những thách thức 


luôn thay đổi. 


Dù chúng ta không thể đi sâu vào tâm trí của Neanderthal để 
hiểu họ nghĩ gì, nhưng chúng ta có bằng chứng gián tiếp về các giới 
hạn nhận thức của họ so với các đối thủ Sapiens. Các nhà khảo cổ 
học khi khai quật địa điểm Sapiens sinh sống có tuổi 30.000 năm ở 
trung tâm châu Âu, đôi khi thấy có vỏ sò đến từ các bờ biển Địa 
Trung Hải và Đại Tây Dương. Trong mọi trường hợp, những vỏ sò 
đó đã đi vào sâu trong lục địa thông qua thương mại đường dài giữa 
các nhóm Sapiens khác nhau. Trong khi tại các địa điểm 
Neanderthal sinh sống, không có bằng chứng nào về hoạt động 
thương mại như thế. Mỗi nhóm còn sản xuất các công cụ riêng của 
mình từ các nguyên liệu địa phương. 


Một ví dụ khác đến từ Nam Thái Bình Dương. Các bầy Sapiens 
sống trên đảo New Ireland, phía bắc New Guinea, sử dụng một loại 
thủy tinh lấy từ núi lửa gọi là đá vỏ chai để chế tác các công cụ đặc 
biệt cứng và sắc. Tuy nhiên, New Ireland không có trầm tích tự 
nhiên của đá vỏ chai. Các xem xét trong phòng thí nghiệm cho thầy 
rằng người cổ đại đã sử dụng loại đá được lấy từ các mỏ đá ở New 
Britain, một hòn đảo cách đó 400 km. Một số cư dân của những hòn 
đảo này phải là người đi biển lành nghề, trao đổi hàng hoá từ đảo 
này sang đảo khác với khoảng cách khá xa. 


Thương mại dường như là một hoạt động rất thực dụng, không 
cần tới nền tảng tưởng tượng. Song thực tế là không có động vật 
nào khác ngoài Sapiens tham gia vào thương mại, và mọi mạng lưới 
thương mại của Sapiens mà chúng ta có bằng chứng chỉ tiết đều 


dựa trên những hư cấu. Thương mại không thể tồn tại mà không có 
sự tin tưởng, và rất khó khăn để tin tưởng người lạ. Mạng lưới 
thương mại toàn cầu ngày nay được dựa trên sự tin tưởng của 
chúng ta vào các thực thể hư cấu như đô-la, Ngân hàng Dự trữ Liên 
bang, và các nhãn hiệu khởi thủy của các tập đoàn. Khi hai người xa 
lạ trong xã hội bộ lạc muốn trao đổi, họ thường sẽ thiết lập sự tin 
tưởng bằng cách kêu gọi một vị thần, tổ tiên thần thoại hay vật tổ 
chung. 


Nếu Sapiens cổ đại tin vào những điều tưởng tượng này để trao 
đổi vỏ sò và đá vỏ chai, thì có lý do để cho rằng họ cũng có thể đã 
trao đổi thông tin, do đó tạo ra một mạng lưới kiến thức dày đặc và 
rộng hơn nhiều so với những gì mà Neanderthal và một số nhóm 
người cổ đại khác có được. 


Kí thuật cung cấp một minh họa cho những khác biệt này. 
Neanderthal thường đi săn một mình hoặc thành các nhóm nhỏ. Trái 
lại, Sapiens lại phát triển các kĩ thuật dựa trên sự hợp tác giữa hàng 
chục cá nhân, và thậm chí có thể giữa các nhóm khác nhau. Một 
phương pháp đặc biệt hiệu quả là bao vây toàn bộ một bày thú, 
chẳng hạn như ngựa hoang, rồi dồn chúng vào một hẻm núi hẹp, 
nơi có thể dễ dàng giết chúng hàng loạt. Nếu kế hoạch suôn sẻ, các 
nhóm có thể thu hoạch hàng tấn thịt, mỡ và da thú chỉ trong một 
buổi chiều với nỗ lực tập thể, và tiêu thụ đống thực phẩm này trực 
tiếp trong một cái lò lớn, hoặc phơi khô, xông khói, hoặc (ở vùng 
Bắc cực) ướp đông chúng để sử dụng về sau. Giới khảo cổ học đã 
phát hiện ra các địa điểm mà hằng năm toàn bộ đàn bò được xẻ thịt 


theo những cách như vậy. Thậm chí một số nơi còn dựng lên các 
hàng rào và chướng ngại vật, tạo ra những cái bẫy nhân tạo và bãi 
giết mồ. 


Chúng ta có thể giả định rằng Neanderthal đã không hài lòng khi 
nhìn thấy các vùng đất săn bắt truyền thống của họ bị biến thành 
những lò mỗ do Sapiens kiểm soát. Tuy nhiên, nếu bạo lực nỗ ra 
giữa hai loài, thì số phận của Neanderthal không hơn những con 
ngựa hoang. 50 Neanderthal phối hợp trong các mô hình truyền 
thống và tĩnh tại không thể địch nổi 500 Sapiens linh hoạt và sáng 
tạo. Và thậm chí nếu Sapiens thua ở trận đầu tiên, họ có thể nhanh 
chóng tạo ra chiến thuật mới giúp mình giành chiến thắng trong lần 
tiếp theo. 


Điều gì xảy ra trong Cách mạng Nhận thức? 
Khả năng mới Hệ quả lâu dài 


Khả năng truyền tải một lượng lớn Lập kế hoạch và thực hiện 


thông tin về thế giới xung quanh các hành động phức tạp, 
của Homo sapiens. chẳng hạn như tránh sư tử và 
săn bò rừng. 


Khả năng truyền tải một lượng lớn Các nhóm ngày một lớn hơn 
thông tin về các mối quan hệ xã hội và đoàn kết hơn, có thể lên 


của Sapiens. tới 150 thành viên. 
Khả năng truyền tải thông tin về a. Hợp tác giữa rất nhiều 
những điều không thực sự tồn tại — người xa lạ. 


chẳng hạn các thần linh bộ tộc, các _b. Đổi mới nhanh chóng hành 


dân tộc, các công ty trách nhiệm vi xã hội. 
hữu hạn, và nhân quyền. 


Lịch sử và sinh học 


Sự vô cùng đa dạng của những thực tế tưởng tượng mà Sapiens 
đã sáng tạo ra, và sự đa dạng kéo theo của các mô hình hành vi, là 
thành phần chính của những gì chúng ta gọi là “văn hoá”. Sau khi 
xuất hiện, các nền văn hoá không bao giờ ngừng thay đổi và phát 
triển, và chúng ta gọi những thay đổi không thể ngăn cản được là 
“lịch sử”. 


Theo đó, Cách mạng Nhận thức là thời điểm mà lịch sử tuyên bố 
nó độc lập với sinh học. Cho đến khi xảy ra Cách mạng Nhận thức, 
hành động của loài người đều thuộc về lĩnh vực sinh học, hoặc nếu 
bạn thích hơn, thì đó là thời tiền sử (tôi có xu hướng tránh thuật ngữ 
“thời tiền sử”, vì nó mang ý nghĩa sai lầm rằng kể cả trước Cách 
mạng Nhận thức, con người đã có phạm trù của riêng mình). Từ 
Cách mạng Nhận thức trở đi, câu chuyện lịch sử thay thế cho lý 
thuyết sinh học là phương tiện chủ yếu của chúng ta trong việc giải 
thích sự phát triển của Homo sapiens. Đễ hiểu được sự nỗi lên của 
Ki-tô giáo hay Cách mạng Pháp, chúng ta không thể chỉ tìm hiểu sự 
tương tác của các gen, hoóc-môn và sinh vật. Còn cần phải tập 
trung vào sự tương tác của các ý tưởng, hình ảnh và cả tưởng 
tượng nữa. 


Điều này không có nghĩa là Homo sapiens và văn hoá của con 
người đã trở nên miễn nhiễm với các quy luật sinh học. Chúng ta 


vẫn là những con vật, và khả năng thể chất, tình cảm và nhận thức 
của chúng ta vẫn được định hình bởi ADN của chúng ta. Xã hội của 
chúng ta được xây dựng từ những nền móng giống như 
Neanderthal hoặc xã hội loài tinh tinh, và chúng ta càng đào sâu vào 
những nền móng đó — cảm giác, cảm xúc, quan hệ gia đình — chúng 
ta càng thấy ít sự khác biệt giữa mình và các loài vượn khác. 


Tuy nhiên, sẽ sai lầm nếu chỉ tìm sự khác biệt ở cấp độ cá nhân 
hoặc gia đình. Nếu so một với một, thậm chí 10 với 10, chúng ta 
giống với tinh tinh đến mức bối rối. Sự khác biệt đáng kể bắt đầu 
xuất hiện chỉ khi chúng ta vượt qua ngưỡng 150 cá nhân, và khi 
chúng ta đạt 1.000-2.000 cá nhân, sự khác biệt là rất đáng kinh 
ngạc. Nếu bạn cố gắng xếp hàng ngàn tinh tinh vào quảng trường 
Thiên An Môn, phố Wall, Vatican hoặc trụ sở Liên Hợp Quốc, kết 
quả sẽ rất hỗn loạn. Ngược lại, Sapiens thường xuyên tụ tập lên đến 
hàng ngàn người ở những nơi như vậy. Cùng nhau, họ tạo ra các 
mô hình trật tự — chẳng hạn như các mạng lưới thương mại, lễ hội 
quần chúng và các thiết chế chính trị - những thứ mà họ không bao 
giờ có thể tạo ra trong cô lập, Sự khác biệt thật sự giữa chúng ta và 
tinh tinh là chất keo thần thoại dính kết các cá nhân, gia đình và 
nhóm với số lượng lớn. Chất keo này đã làm cho chúng ta trở thành 
chủ nhân của sự sáng tạo. 


Tất nhiên, chúng ta cũng cần những kĩ năng khác, chẳng hạn 
như khả năng chế tác và sử dụng công cụ. Song, việc tạo ra công 
cụ chẳng có ý nghĩa nhiều, trừ khi nó được kết hợp với khả năng 
hợp tác. Làm thế nào mà bây giờ chúng ta có tên lửa liên lục địa với 


đầu đạn hạt nhân, trong khi 30.000 năm trước, chúng ta chỉ có gậy 
với mũi nhọn bằng đá lửa? Về mặt sinh lý học, không có sự cải thiện 
đáng kể nào trong khả năng tạo ra công cụ của chúng ta suốt 
30.000 năm qua. Albert Einstein còn không khéo tay bằng một 
người hái lượm cổ đại. Tuy nhiên, năng lực hợp tác với nhiều người 
lạ của chúng ta đã được cải thiện đáng kể. Đá lửa mũi nhọn cổ đại 
được làm ra trong vài phút bởi một người duy nhất, dựa trên sự tư 
vấn và giúp đỡ của vài người bạn thân thiết. Việc sản xuất một đầu 
đạn hạt nhân hiện đại đòi hỏi sự hợp tác của hàng triệu người lạ 
trên khắp thế giới, từ những công nhân khai thác quặng uranium sâu 
dưới lòng đất đến các nhà vật lý lý thuyết, những người viết các 
công thức toán học dài ngoằng để mô tả sự tương tác của các hạt 
hạ nguyên tử." 


Sau đây là tóm tắt mối quan hệ giữa sinh học và lịch sử sau 
Cách mạng Nhận thức: 


1. Sinh học thiết lập những thông số cơ bản cho hành vi và năng 
lực của Homo sapiens. Toàn bộ lịch sử diễn ra trong phạm vi của 
trường sinh học này. 


2. Tuy nhiên, trường hoạt động lại vô cùng lớn, cho phép Sapiens 
chơi nhiều trò đáng kinh ngạc. Nhờ vào khả năng sáng tạo ra những 
điều hư cấu, Sapiens tạo nên ngày càng nhiều những trò chơi phức 
tạp, mỗi thế hệ lại càng phát triển và trau chuốt chúng hơn nữa. 


3. Do đó, để hiểu cách thức Sapiens cư xử, chúng ta phải mô tả 
lịch sử phát triển của các hành động của họ. Nếu chỉ nói về những 


giới hạn sinh học của chúng ta, sẽ giống như một bình luận viên 
phát thanh thể thao theo dõi World Cup, cung cấp cho người nghe 
một mô tả chỉ tiết về sân chơi, chứ không phải một lời giải thích về 
những gì các cầu thủ đang làm. 


Những trò nào mà tổ tiên Thời kỳ Đồ đá của chúng ta đã chơi 
trong đấu trường của lịch sử? Theo như chúng ta biết, những người 
điêu khắc nhân sư Stadel khoảng 30.000 năm trước đây đã có các 
khả năng về thể chất, tình cảm và trí tuệ như chúng ta. Họ đã làm gì 
khi thức dậy vào buổi sáng? Bữa sáng và bữa trưa của họ có gì? Xã 
hội của họ thế nào? Họ có mối quan hệ một vợ một chồng và gia 
đình hạt nhân không? Họ có các lễ hội, các nguyên tắc đạo đức, các 
cuộc thi đấu thể thao và các nghi thức tôn giáo không? Họ có các 
cuộc chiến tranh không? Các chương tiếp theo sẽ vén mở đẳng sau 
bức màn của các thời đại, khám phá đời sống trong khoảng thời 
gian hàng ngàn năm từ Cách mạng Nhận thức đến Cách mạng 
Nông nghiệp. 


MÚI NÀY 1R0N( ĐI 404M VÀ tt 


Đà hiểu được bản chất, lịch sử và tâm lý của mình, chúng ta 
phải vào trong bộ óc của những tổ tiên săn bắt hái lượm. Trong gần 
như toàn bộ lịch sử loài người, Sapiens sống sót bằng cách lang 
thang kiếm ăn. 200 năm qua, ngày càng nhiều Sapiens kiếm sống 
với tư cách người lao động thành thị và nhân viên công sở, và trước 
đó 10.000 năm, đa phần Sapiens kiếm ăn bằng cách trồng trọt và 
chăn nuôi, nhưng đó chỉ như cái chớp mắt so với hàng chục ngàn 
năm tổ tiên chúng ta săn bắt và hái lượm. 


Ngành tâm lý học tiến hoá đang hưng thịnh lập luận rằng nhiều 
đặc điểm xã hội và tâm lý ngày nay của chúng ta đã được định hình 
trong suốt thời kỳ tiền nông nghiệp kéo dài. Thậm chí ngày nay, các 
học giả trong lĩnh vực này còn tuyên bố rằng bộ não và trí óc của 
chúng ta đã thích nghỉ với một cuộc sống săn bắt và hái lượm. Thói 
quen ăn uống, những xung đột và tình dục của chúng ta là kết quả 
của cách thức mà bộ não săn bắt hái lượm tương tác với môi 
trường hậu công nghiệp hiện tại, với các siêu đô thị, máy bay, điện 
thoại và máy vi tính. Môi trường này mang lại cho chúng ta điều kiện 
vật chất tốt hơn và sống thọ hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây, nhưng 
lại thường làm cho chúng ta cảm thấy cô độc, chán nản và áp lực. 


Để hiểu được tại sao, các nhà tâm lý học tiến hoá cho rằng chúng ta 
cần phải đi sâu vào thế giới hái lượm đã định hình minh, một thế 
giới vẫn còn tồn tại trong tiềm thức của mỗi người. 


Tại sao, chẳng hạn như con người vốn yêu thích thực phẩm có 
hàm lượng calo cao, không tốt cho cơ thể của họ? Các xã hội giàu 
có ngày nay đang bị bệnh dịch béo phì hành hạ, và nó đang nhanh 
chóng lan rộng ra các nước đang phát triển. Lý do khiến chúng ta ăn 
lấy ăn để thực phẩm ngọt và bổ béo nhất có thể tìm được chẳng có 
gì bí ấn, nếu xem xét các thói quen ăn uống của tổ tiên xa xưa. 
Trong các thảo nguyên và cánh rừng nơi họ cư ngụ, những đồ ngọt 
có hàm lượng calo cao cực kỳ khan hiếm và thực phẩm nói chung 
chỉ đủ dùng. 30.000 năm trước đây, một người kiếm ăn điển hình chỉ 
có thể tiếp cận một loại thức ăn ngọt duy nhất - trái cây chín. Nếu 
một phụ nữ Thời kỳ Đồ đá tìm thấy một cây sung trĩu quả, điều hợp 
lý nhất nên làm là phải ăn nhiều nhất có thể ngay tại chỗ, trước khi 
đám khỉ đầu chó gần đó vặt sạch quả trên cây. Bản năng ăn ngấu 
nghiền các thực phẩm có lượng calo cao đã được đóng khung vào 
gen của chúng ta. Giờ đây chúng ta có thể đang sống trong những 
căn hộ cao tầng với tủ lạnh thừa mứa thực phẩm, nhưng ADN của 
chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta đang ở trong thảo nguyên. Đó là lý 
do khiến cho chúng ta muốn ăn hết một cốc kem Ben & .Jerry ngay 
khi tìm thấy trong tủ lạnh và sau đó nó trôi tuột xuống họng cùng với 
một cốc Cola lớn. 


Lý thuyết “gen phàm ăn” này được chấp nhận rộng rãi. Các giả 
thuyết khác vấp phải tranh cãi nhiều hơn. Ví dụ, một số nhà tâm lý 


học tiến hoá cho rằng các bầy người cổ đại không được cấu tạo bởi 
các gia đình hạt nhân, xoay quanh một đôi vợ chồng. Thay vào đó, 
những người hái lượm sống trong các cộng đồng không có tư hữu, 
không có mối quan hệ một vợ một chồng và thậm chí cả tình phụ tử. 
Trong một bộ lạc như vậy, một nữ giới có thể có quan hệ tình dục và 
hình thành liên kết mật thiết với một số nam giới (và nữ giới) cùng 
lúc, và tất cả những người trưởng thành của bầy cùng hợp tác trong 
việc nuôi dạy con cái. Vì không có nam giới nào biết chắc chắn đâu 
là con mình, nên họ thể hiện mối quan tâm bình đẳng với mọi đứa 
trẻ. 


Một Cấu trúc xã hội như vậy chẳng phải là một điều không 
tưởng. Nó đã được nghiên cứu khá chỉ tiết, đặc biệt là ở họ hàng 
gần nhất của chúng ta, tinh tinh và tinh tinh lùn. Thậm chí còn có 
một số nền văn hoá của con người ngày nay, trong đó thực hành 
việc làm cha tập thể, ví dụ như thổ dân Barí ở châu Mỹ. Theo niềm 
tin ở những xã hội kiểu này, một đứa trẻ không được sinh ra từ tinh 
trùng của một nam giới duy nhất mà là từ sự tích tụ của nhiều tinh 
trùng trong tử cung của nữ giới. Một người mẹ tốt sẽ quan hệ tình 
dục cùng thời điểm với nhiều nam giới khác nhau, đặc biệt là khi cô 
ta đang mang thai, do đó con của cô ta sẽ được thừa hưởng những 
phẩm chất (và cả kĩ năng chăm sóc con cái) không chỉ đơn thuần từ 
các thợ săn tốt nhất, mà từ người kể chuyện hay nhất, những chiến 
binh mạnh nhất và những người tình chu đáo nhất. Nếu điều này 
nghe có vẻ ngớ ngắn, hãy nhớ rằng trước khi các nghiên cứu hiện 
đại về phôi thai phát triển, người ta không có bằng chứng chắc chắn 
rằng các em bé luôn được sinh ra bởi một người cha duy nhất hơn 


là bởi nhiều người. 


Những người ủng hộ giả thuyết về “cộng đồng cổ đại” này lập 
luận rằng những sự không chung thủy thường xuyên là đặc trưng 
của hôn nhân hiện đại, và tỉ lệ ly hôn cao, chưa kể những mặc cảm 
tâm lý mà cả trẻ em và người lớn đều chịu ảnh hưởng, thường bắt 
nguồn từ việc ép con người phải sống trong các gia đình hạt nhân 
và có các mối quan hệ thủy chung, vốn không tương thích với phần 
mềm sinh học của chúng ta. 


Nhiều học giả đã cực lực bác bỏ lý thuyết này, nhắn mạnh rằng 
cả hai đặc điểm một vợ một chồng và sự hình thành gia đình hạt 
nhân là cốt lõi trong hành vi của con người. Mặc dù xã hội săn bắt 
hái lượm cổ đại có xu hướng xã hội hoá hơn và bình đẳng hơn so 
với các xã hội hiện đại, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng xã hội 
đó vẫn bao gồm các tế bào riêng biệt, mỗi tế bào có chứa một cặp 
vợ chồng ghen tuông và những đứa trẻ mà họ có chung với nhau. 
Đây là lý do mà ngày nay các mối quan hệ một vợ một chồng và gia 
đình hạt nhân là chuẩn mực trong hầu hết các nền văn hoá, tại sao 
đàn ông và phụ nữ có xu hướng muốn sở hữu đối tác và con cái của 
họ, và thậm chí tại sao trong một xã hội hiện đại như Bắc Triều Tiên 
và Syria, quyền lực chính trị lại là cha truyền con nối. 


Để giải quyết cuộc tranh cãi này và hiểu về đời sống tình dục, xã 
hội và chính trị của con người, chúng ta cần phải tìm hiểu về điều 
kiện sống của tổ tiên mình nhằm khám phá xem họ sống như thế 
nào vào thời điểm từ Cách mạng Nhận thức cách đây 70.000 năm 
tới sự khởi đầu Cách mạng Nông nghiệp cách đây khoảng 12.000 


Thật không may, chúng ta không biết nhiều về cuộc sống phiêu 
bạt kiếm ăn của tổ tiên mình. Cuộc tranh luận giữa hai trường phái 
“cộng đồng cổ đại” và “một vợ một chồng chung thủy” dựa trên bằng 
chứng mong manh. Chúng ta rõ ràng là không có tài liệu thành văn 
nào về thời đại hái lượm, còn các bằng chứng khảo cổ thì chỉ bao 
gồm chủ yếu các xương hoá thạch và các công cụ bằng đá. Các đồ 
chế tác bằng vật liệu dễ hỏng hơn — như gỗ, tre hoặc da — chỉ còn 
sót lại trong những điều kiện vô cùng hiếm hoi. Án tượng phổ biến 
rằng con người thời kỳ tiền nông nghiệp sống trong thời đại chuyên 
dùng đồ đá là một quan niệm sai làm dựa trên thiên kiến khảo cổ 
này. Thời kỳ Đồ đá nên được gọi chính xác hơn là Thời kỳ Đồ gỗ, vì 
hầu hết các công cụ được sử dụng bởi người săn bắt hái lượm cổ 
xưa được làm bằng gỗ. 


Bất kỳ sự tái tạo nào về đời sống của người săn bắt hái lượm cổ 
đại từ những di vật còn sót lại đều rất có vấn để. Một trong những 
sự khác biệt rõ ràng nhất giữa các cư dân cổ đại với hậu duệ của 
nền văn minh nông nghiệp và công nghiệp, là người cổ đại có rất ít 
đồ tạo tác và chúng đóng một vai trò nhỏ trong cuộc sống của họ. 
Trong suốt đời mình, một thành viên điển hình của một xã hội hiện 
đại giàu sang có thể sở hữu hàng triệu đồ dùng - từ xe hơi, nhà ở 
cho tới tã dùng một lần, thậm chí là hộp sữa. Hầu như không có 
hoạt động, niềm tin, hoặc thậm chí là cảm xúc nào lại không được 
kết nối thông qua những đồ vật do chúng ta tự chế tạo ra. Thói quen 


ăn uống của chúng ta được hình thành bởi vô số đồ vật, từ thìa, ly 
đến các phòng thí nghiệm kĩ thuật di truyền và các con tàu đi biển 
khổng lồ. Trong giải trí, chúng ta sử dụng rất nhiều đồ chơi, từ thẻ 
nhựa tới sân vận động 100.000 chỗ ngồi. Các mối quan hệ lãng mạn 
và tình dục của chúng ta được trang bị đầy đủ bằng nhẫn, giường, 
quần áo đẹp, đồ lót quyến rũ, bao cao su, nhà hàng thời trang, nhà 
nghỉ giá rẻ, phòng chờ sân bay, hội trường đám cưới và các công ty 
tiệc cưới. Tôn giáo mang sự linh thiêng vào đời sống chúng ta bằng 
các nhà thờ Gothic, thánh đường Hồi giáo, đạo tràng Hindu, kinh 
Torah, bánh xe cầu nguyện Tây Tạng, áo lễ linh mục, nến, hương, 
cây Giáng sinh, thịt viên, bia mộ và các biểu tượng. 


Chúng ta hầu như không nhận thấy sự tràn ngập của những vật 
dụng này cho đến khi phải chuyển chúng đến một ngôi nhà mới. 
Người hái lượm chuyên nhà mỗi tháng, mỗi tuần, và đôi khi thậm chí 
mỗi ngày, mang theo bất cứ thứ gì họ có trên lưng. Không có công 
ty chuyển nhà, xe tải, hoặc kể cả động vật thồ để chia sẻ gánh nặng. 
Do đó, họ phải xoay xở với những đồ dùng thiết yếu nhất. Điều này 
cũng hợp lý, bởi phần lớn đời sống tinh thần, tôn giáo và tình cảm 
của họ diễn ra mà không cần sự trợ giúp của các đồ chế tác. Sau 
100.000 năm nữa, một nhà khảo cổ học có thể ghép nối những 
mảnh vụn với nhau thành một bức tranh hợp lý về niềm tin và nghi 
lễ Hồi giáo từ vô số các đồ dùng được khai quật tại tàn tích thánh 
đường. Nhưng chúng ta gần như vô vọng khi cố gắng tìm hiểu niềm 
tin và nghi lễ của những người săn bắt hái lượm cỗ đại. Và còn rất 
nhiều tình huống khó xử tương tự mà một sử gia tương lai sẽ phải 
đối mặt khi miêu tả đời sống xã hội của những thiếu niên sống ở thế 


kỷ 21 chỉ dựa hoàn toàn trên thư từ viết tay còn sót lại — vì không có 
hồ sơ lưu giữ những cuộc trò chuyện điện thoại, email, blog hay tin 
nhắn. 


Do đó, việc phụ thuộc vào những đồ chế tác sẽ không phản ánh 
đúng cuộc sống săn bắt hái lượm cổ đại. Một cách để khắc phục 
điều này là nhìn vào những xã hội săn bắt hái lượm hiện đại. Việc 
này có thể được nghiên cứu trực tiếp bằng quan sát nhân học. 
Nhưng có nhiều lý do hợp lý để phải rất cần thận trong việc ngoại 
suy từ các xã hội hái lượm hiện đại tới xã hội cổ đại. 


Thứ nhất, tất cả các xã hội săn bắt hái lượm còn sót lại đến ngày 
nay đều bị ảnh hưởng bởi các xã hội nông nghiệp và công nghiệp 
lân cận. Do đó, giả định rằng những gì đúng với họ thì cũng đúng 
với hàng chục ngàn năm về trước là khá mạo hiểm. 


Thứ hai, xã hội hái lượm hiện đại chỉ tồn tại chủ yếu ở những khu 
vực có điều kiện khí hậu và địa hình khó khăn, khắc nghiệt, không 
thích hợp cho nông nghiệp. Các xã hội, đã thích nghi với điều kiện 
khắc nghiệt của những nơi như sa mạc Kalahari ở Nam Phi, cũng có 
thể cung cấp một mô hình dễ gây hiểu nhầm cho sự hiểu biết về các 
xã hội cổ đại ở những khu vực màu mỡ, như thung lũng sông 
Dương Tử. Đặc biệt, mật độ dân số ở những nơi như sa mạc 
Kalahari thấp hơn nhiều so với thung lũng sông Dương Tử thời cổ 
đại, điều này rất có ý nghĩa với các câu hỏi quan trọng về quy mô và 
cấu trúc của các bầy người và mối quan hệ giữa họ. 


Thứ ba, đặc điểm đáng chú ý nhất của các xã hội săn bắt hái 


lượm là sự khác biệt giữa xã hội này với xã hội kia. Chúng khác 
nhau không chỉ giữa vùng này với vùng kia trên địa cầu, mà ngay cả 
trong cùng khu vực. Một ví dụ điển hình là sự đa dạng rất lớn mà 
dân định cư châu Âu đầu tiên đã tìm thấy trong các thổ dân châu Úc. 
Ngay trước cuộc chinh phục của Anh, khoảng 300.000-700.000 cư 
dân săn bắt hái lượm trên lục địa chia thành 200-600 bộ lạc, mỗi bộ 
lạc lại được chia thành nhiều nhóm nhỏ hơn. Mỗi bộ lạc có ngôn 
ngữ, tín ngưỡng, chuẩn mực và tập quán riêng. Họ sống quanh khu 
vực bây giờ là Adelaide ở Nam Úc, với nhiều gia tộc phụ hệ, tính 
dòng dõi theo phía người cha. Những gia tộc này liên kết với nhau 
thành các bộ lạc dựa trên cơ sở lãnh thổ một cách chặt chẽ. Ngược 
lại, một số bộ lạc ở Bắc Úc để cao tầm quan trọng của dòng dõi bên 
mẹ, và bản sắc của một bộ lạc phụ thuộc vào vật tổ chứ không phải 
là lãnh thổ nơi họ sinh sống. 


Có lý khi cho rằng sự đa dạng sắc tộc và văn hoá giữa các bộ lạc 
săn bắt hái lượm cổ đại khác cũng ấn tượng không kém, và rằng từ 
5 tới 8 triệu người hái lượm, sống trên thế giới vào đêm trước của 
Cách mạng Nông nghiệp, được chia thành hàng ngàn bộ lạc riêng 
biệt với hàng ngàn ngôn ngữ và văn hoá khác nhau. Sau tất cả, điều 
này là một trong những di sản chính của Cách mạng Nhận thức. Do 
biết hư cấu, nên kể cả những người có cùng gen sống trong các 
điều kiện sinh thái giống nhau cũng có thể tạo ra những thực tế 
tưởng tượng rất khác nhau, trong đó thể hiện rõ nét các chuẩn mực 
và giá trị khác nhau. 


Ví dụ, có đủ mọi lý do để tin rằng một bầy người hái lượm, sống 


cách đấy 30.000 năm tại nơi nay là Đại học Oxford, có thể nói một 
ngôn ngữ khác với cư dân sống ở nơi nay là Đại học Cambridge. 
Bằy này có thể hiếu chiến trong khi bầy kia lại thích hòa bình. Có lẽ 
bầy ở Cambridge mang tính chất cộng đồng nhiều hơn, trong khi 
bầy ở Oxford lại dựa trên gia đình hạt nhân. Dân Cambridge có thể 
đã dành nhiều giờ để khắc tượng gỗ linh thần giám hộ của họ, trong 
khi dân Oxford có thể đã tôn thờ bằng những điệu nhảy múa. Dân 
Cambridge có lẽ tin vào thuyết luân hồi, trong khi dân Oxford lại coi 
là nhảm nhí. Trong xã hội này các mối quan hệ tình dục đồng tính có 
thể được chấp nhận, trong khi ở xã hội kia thì điều này lại là cắm kị. 


Nói cách khác, mặc dù các quan sát nhân học về những người 
hái lượm hiện đại có thể giúp chúng ta hiểu phần nào về các khả 
năng có thể có ở những người hái lượm cổ xưa, bên cạnh chân trời 
của các khả năng khác mà chúng ta hầu như không quan sát được.” 
Các cuộc tranh luận sôi nổi về “lối sống tự nhiên” của Homo sapiens 
lại bỏ lỡ điểm chính yếu. Kể từ Cách mạng Nhận thức, chưa từng có 
lối sống tự nhiên nào là duy nhất với Sapiens. Chỉ có những lựa 
chọn văn hoá từ một bảng màu rối rắm của những khả năng có thể 
xảy ra. 


Nguồn gốc xã hội giàu có 


Tuy nhiên, chúng ta có thể khái quát được những gì về thế giới 
thời kỳ tiền nông nghiệp? Dường như có thể tự tin nói rằng đại đa số 
người dân sống trong các bầy nhỏ với số lượng vài chục hoặc tối đa 
vài trăm cá nhân, và tất cả họ đều là con người. Điểm này rất đáng 


lưu ý vì nó không hẳn là hiển nhiên. Hầu hết các thành viên của xã 
hội nông nghiệp và công nghiệp là các động vật thuần hoá. Tất 
nhiên là chúng không thể bình đẳng với ông chủ của mình, nhưng 
chúng cũng là những thành viên như nhau. Ngày nay, xã hội New 
Zealand có 4,5 triệu Sapiens và 50 triệu con cừu. 


Chỉ có một ngoại lệ với quy luật chung này: loài chó. Chó là con 
vật đầu tiên được Homo sapiens thuần hoá, và điều này xảy ra trước 
Cách mạng Nông nghiệp. Các chuyên gia không nhất trí về thời 
điểm chính xác, nhưng chúng ta có bằng chứng không thể chối cãi 
về loài chó đã được thuần hoá cách đây khoảng 15.000 năm. Chúng 
có thể đã sống cùng con người sớm hơn cả mốc này hàng ngàn 


« 


nam. 


Loài chó được dùng đề đi săn và chiến đấu, để báo động thú dữ 
và những kẻ đột nhập. Qua nhiều thế hệ, hai loài đã đồng tiến hoá 
để có thể giao tiếp tốt với nhau. Con chó nào chú ý nhất đến những 
nhu cầu và cảm giác của con người sẽ được quan tâm hơn, được 
ăn tốt hơn, và có nhiều khả năng sống sót hơn. Đồng thời, những 
con chó cũng học được cách lôi kéo con người vì nhu cầu của riêng 
chúng. Một mối liên kết kéo dài 15.000 năm đã mang lại sự thấu 
hiểu và cảm tình sâu sắc hơn giữa người và chó hơn bất cứ loài 
động vật khác. Trong một số trường hợp, những con chó chết đi còn 
được chôn cất một cách trang trọng, giống như người. 


Các thành viên trong một bẩy biết nhau rất rõ, và trong suốt cuộc 
đời, quanh họ là bạn bè và người thân. Sự cô đơn và riêng tư là rất 
hiếm hoi. Các bầy lân cận có thể cạnh tranh nguồn tài nguyên và 


thậm chí là đánh nhau, nhưng họ cũng có thể có mối quan hệ thân 
thiện. Họ trao đổi các thành viên, đi săn cùng nhau, trao đổi những 
đồ quý hiếm đắt tiền, củng cố liên minh chính trị và tổ chức các ngày 
lễ tôn giáo. Sự hợp tác này là một trong những đặc trưng quan trọng 
của Homo sapiens, và đem lại lợi thế cho họ so với những loài 
người khác. Đôi khi quan hệ với các bầy lân cận chặt chẽ tới mức 
đủ để họ hợp thành một bộ tộc, chia sẻ một ngôn ngữ chung, những 
huyền thoại chung, các chuẩn mực và giá trị chung. 


Song, chúng ta không nên đánh giá quá cao tầm quan trọng của 
các mối quan hệ bên ngoài như vậy. Ngay cả nếu xảy ra khủng 
hoảng, các bộ lạc láng giềng vẫn có thể xích lại gần nhau hơn, và 
cho dù thỉnh thoảng họ cũng tụ tập để đi săn hoặc ăn mừng với 
nhau, họ vẫn dành phần lớn thời gian của mình cho sự hoàn toàn 
riêng tư và độc lập. Giao dịch chủ yếu giới hạn ở những mặt hàng 
đáng giá như vỏ sò, hổ phách và bột màu. Không có bằng chứng 
cho thấy những người này đã giao dịch các loại hàng hoá thiết yếu 
như trái cây và thịt, hoặc sự tồn tại của bầy này phụ thuộc vào việc 
thu nhận vật phẩm từ những bẩy khác. Quan hệ chính trị xã hội 
cũng chỉ diễn ra lẻ tẻ. Bộ lạc không phải là một khuôn mẫu chính trị 
thường trực, và dù có những địa điểm gặp mặt theo mùa, nhưng họ 
cũng không có các thị trấn hoặc thể chế cố định. Một người bình 
thường có thể sống nhiều tháng mà không nhìn hoặc nghe thấy một 
người không thuộc bầy mình, và trong suốt cuộc đời anh ta tiếp xúc 
với không quá vài trăm người. Quần thể Sapiens trải rộng lác đác 
trên những vùng lãnh thổ rộng lớn. Trước Cách mạng Nông nghiệp, 
dân số loài người còn nhỏ hơn cả dân số của Cairo ngày nay. 


Hình 6. Con vật nuôi đầu tiên? Một ngôi mộ 12.000 năm tuổi được tìm thấy ở phía Bắc Israel 


(bảo tàng Kibbutz Maayan Baruch). Trong đó có bộ xương của một phụ nữ 50 tuổi, cạnh đó là 
một con chó con (góc trên bên phải). Con chó được chôn gần đầu của người này. Bàn tay trái 
của cô đặt cạnh con chó như để biểu thị một kết nối cảm xúc. Tất nhiên, cũng có những cách 
giải thích khác. Ví dụ, có lẽ con chó là món quà cho người gác cổng ở thế giới bên kia. 


Hầu hết các bầy Sapiens sống lang bạt, di chuyển từ nơi này đến 
nơi khác để tìm kiếm thức ăn. Sự di chuyển của họ bị ảnh hưởng 
bởi sự đổi mùa, sự di cư hằng năm của động vật và các chu kỳ sinh 
trưởng của thực vật. Họ thường qua lại trên vùng lãnh thổ của mình 
với diện tích từ vài chục tới hàng trăm cây số vuông. 


Thỉnh thoảng, các bầy lang thang ra bên ngoài và khám phá 
những vùng đất mới, đôi khi do thiên tai, xung đột bạo lực, áp lực 
dân số hay bởi sáng kiến của một thủ lĩnh uy tín. Những chuyến 
lang thang này chính là động cơ khiến con người lan rộng ra toàn 
thế giới. Nếu một bộ lạc hái lượm cứ mỗi 40 năm lại chia nhóm, và 


nhóm tách ra di cư đến một lãnh thổ mới cách 100 km về phía đông, 
thì chỉ trong khoảng 10.000 năm, con người sẽ định cư khắp từ 
Đông Phi tới Trung Hoa. 


Trong một số trường hợp đặc biệt, khi nguồn thức ăn thực sự 
phong phú, các bộ lạc định cứ trong suốt mùa và thậm chí là vĩnh 
viễn. Kĩ thuật phơi khô, hun khói và ướp đông thực phẩm cũng khiến 
quá trình định cư lâu dài hơn. Quan trọng nhất, dọc các vùng sông 
biển giàu thủy sản và chim nước, con người lập những làng chài 
vĩnh viễn - các khu định cư lâu dài đầu tiên trong lịch sử, rất lâu 
trước Cách mạng Nông nghiệp. Làng chài có thể đã xuất hiện trên 
những bờ biển của một số hòn đảo Indonesia rất sớm, vào khoảng 
45.000 năm trước đây. Đây có thể là bàn đạp để từ đó Homo 
Sapiens thực hiện cuộc vượt đại dương đầu tiên của mình: xâm 
chiếm lục địa châu Úc. 


Trong hầu hết các môi trường sống, các bầy Sapiens tự kiếm ăn 
bằng những cách linh hoạt và cơ hội. Họ đào tổ bắt mối, hái quả, 
đào rễ cây, bẫy thỏ, săn bò rừng và voi ma-mút. Trái với hình ảnh 
phổ biến về “những thợ săn”, hái lượm là hoạt động chính của 
Sapiens, nó cung cấp hầu hết lượng calo cho họ, cũng như các 
nguyên liệu như đá, gỗ và tre. 


Sapiens đã không chỉ tìm kiếm thực phẩm và nguyên vật liệu. Họ 
còn tìm kiếm kiến thức. Đề tồn tại, họ cần một bản đồ chỉ tiết về lãnh 
thổ của mình. Đề tối đa hoá hiệu quả công việc tìm kiếm thực phẩm 


hằng ngày, họ cần thông tin về các quy trình phát triển của từng loại 
cây và các thói quen của mỗi loài vật. Họ cần biết những loại thực 
phẩm nào ăn được, loại nào độc hại và loại nào dùng để chữa bệnh. 
Họ cần biết sự tiến triển của các mùa và những dấu hiệu cảnh báo 
trước của một cơn bão hoặc một đợt khô hạn. Họ đã nghiên cứu 
mọi dòng suối, cây óc chó, hang gấu và mọi mỏ đá lửa ở xung 
quanh. Mỗi cá nhân phải biết làm thế nào để tạo ra một con dao 
bằng đá, làm thế nào để vá một chiếc áo choàng bị rách, làm thế 
nào để đặt một cái bẫy thỏ, và làm thế nào để đối mặt với tuyết lở, 
rắn cắn hoặc sư tử đói. Để thuần thục nhiều kĩ năng như vậy bắt 
buộc phải có nhiều năm học nghề và thực hành. Một người hái 
lượm cổ đại bình thường có thể biến một cục đá lửa thành một mũi 
giáo trong vòng vài phút. Khi cố gắng bắt chước thành tựu này, 
chúng ta thường thất bại thảm hại. Hầu hết chúng ta thiếu kiến thức 
chuyên sâu về độ sắc cạnh của đá lửa, đá bazan và các kĩ năng 
chuyển động cần thiết để thực hiện được công việc đó một cách 
chính xác. Nói cách khác, một người cổ đại trung bình có nền tảng 
kiến thức rộng hơn, sâu hơn và hiểu biết đa dạng về môi trường 
xung quanh hơn hầu hết các hậu duệ hiện đại của mình. Ngày nay, 
đa phần mọi người trong xã hội công nghiệp không cần phải biết 
nhiều về giới tự nhiên để tồn tại. Bạn có thật sự biết những gì cần 
cho cuộc sống no đủ khi là một kĩ sư máy tính, một đại lý bảo hiểm, 
một giáo viên lịch sử hay một công nhân nhà máy? Bạn cần biết rất 
nhiều về lĩnh vực chuyên môn hẹp của mình, còn với phần lớn các 
nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, bạn dựa vào sự giúp đỡ của các 
chuyên gia khác, những người mà kiến thức cũng lại chỉ giới hạn 
trong chuyên môn hẹp của mình. Vốn kiến thức hôm nay của con 


người lớn hơn rất nhiều so với các bầy người cổ đại. Nhưng ở cấp 
độ cá nhân, người hái lượm cổ đại có nhiều kiến thức và khéo léo 
nhất trong lịch sử. 


Có một số bằng chứng cho thấy kích thước trung bình của bộ 
não Sapiens đã thực sự bị giảm sút so với thời kỳ hái lượm. Sống 
sót trong thời đại đó đòi hỏi mỗi cá nhân phải có năng lực trí tuệ siêu 
phàm. Khi nông nghiệp và công nghiệp xuất hiện, con người ngày 
càng có thể dựa vào kĩ năng của những người khác để tồn tại, và 
“những chỗ ấn náu của những kẻ khờ dại” được mở ra. Bạn có thể 
sống sót và truyền lại các gen chẳng có gì đặc sắc của mình cho thế 
hệ sau bằng cách làm người vận chuyển nước hoặc công nhân dây 
chuyễn lắp ráp. 


Người cổ đại làm chủ không chỉ thế giới xung quanh của các loài 
động thực vật và những vật dụng, mà còn cả thế giới bên trong cơ 
thể và các giác quan của chính mình. Họ lắng nghe những chuyển 
động nhỏ nhất trong đám cỏ để xem liệu có một con rắn đang ần 
náu ở đó hay không. Họ cần thận quan sát những tán lá cây rừng 
nhằm phát hiện các loại trái cây, tổ ong và tổ chim. Họ di chuyển tốn 
Ít sức lực nhất và gây ít tiếng ổn nhất, và biết làm thế nào để ngồi, đi 
lại và chạy nhảy một cách nhanh nhẹn và hiệu quả nhất. Việc sử 
dụng đa dạng và liên tục các cơ quan trong cơ thể khiến cho họ cân 
đối như vận động viên chạy marathon. Họ có nền tảng thể chất mà 
con người ngày nay không thể đạt được, kể cả sau nhiều năm luyện 
tập yoga hay khí công. 


Cuộc sống săn bắt hái lượm khác biệt đáng kể giữa các vùng và 
các mùa, nhưng về tổng thể, người cổ đại dường như đã tận hưởng 
một cuộc sống thoải mái hơn và thú vị hơn hầu hết các nông dân, 
người chân nuôi gia súc, người lao động và nhân viên văn phòng, 
tất cả đều là hậu duệ của họ. 


Trong khi con người trong xã hội giàu có ngày nay làm việc trung 
bình 40-45 giờ một tuần, và người dân ở các nước đang phát triển 
phải làm việc 60 và thậm chí 80 giờ một tuần, thì cư dân săn bắt hái 
lượm còn tồn tại đến hôm nay trong môi trường sống khắc nghiệt 
nhất, chẳng hạn như sa mạc Kalahari làm việc trung bình chỉ 35-45 
giờ một tuần. Họ đi săn chỉ ba ngày một lần và hái lượm chỉ từ ba 
đến sáu giò mỗi ngày. Trong điều kiện bình thường, việc đó đủ để 
nuôi sống cả bầy. Có lẽ người săn bắt hái lượm cổ đại sống trong 
những khu vực màu mỡ như Kalahari thậm chí còn mắt ít thời gian 
hơn để thu thập thực phẩm và nguyên liệu thô. Trên hết, người cổ 
đại còn vui vẻ với lượng công việc nội trợ nhẹ nhàng hơn. Họ không 
có bát đũa để rửa, không có thảm để hút bụi, không có sàn nhà để 
đánh bóng, không có tã lót để thay và không có hoá đơn để thanh 
toán. 


Nền kinh tế hái lượm mang lại cho hầu hết thành viên cuộc sống 
thú vị hơn những gì nền nông nghiệp hay công nghiệp làm được. 
Ngày nay, một công nhân làm việc trong nhà máy ở Trung Hoa rời 
khỏi nhà khoảng 7 giờ sáng, len lỏi qua các đường phố bị ô nhiễm 
để đến một xưởng lao động tôi tàn, và làm việc liên tục ở đó trên 
cùng một chiếc máy, với cùng một kiểu từ ngày này qua ngày khác, 


trong suốt 10 tiếng dài và căng thẳng, rồi trở về nhà khoảng 7 giờ tối 
để rửa chén bát và giặt ủi. 30.000 năm trước, một cư dân Trung Hoa 
cổ đại có thể rời khỏi lều với người bạn mình vào khoảng 8 giờ 
sáng. Họ có thể đi lang thang trong các khu rừng và đồng cỏ lân 
cận, hái nắm, đào rễ cây ăn được, bắt ếch và thỉnh thoảng trốn chạy 
khỏi những con hồ. Đầu giờ chiều, họ quay về lều để làm bữa trưa. 
Điều này khiến cho họ có rất nhiều thời gian để tán gẫu, kể chuyện, 
chơi với bọn trẻ và giải trí. Tất nhiên, đôi khi những con hỗ vồ được 
họ, hay một con rắn cắn họ, nhưng mặt khác họ không phải đối phó 
với tai nạn xe cộ và ô nhiễm công nghiệp. 


Ở hầu hết mọi nơi và mọi thời điểm, công cuộc tìm kiếm thức ăn 
cung cấp chế độ dinh dưỡng lý tưởng. Điều này không ngạc nhiên 
lắm, vì đây là chế độ ăn uống của con người trong suốt hàng trăm 
ngàn năm, và cơ thể con người cũng đã thích nghi tốt với nó. Bằng 
chứng từ các bộ xương hoá thạch chỉ ra rằng người hái lượm cổ 
xưa thường ít bị chết đói hoặc thiếu dinh dưỡng, và nhìn chung chế 
độ dinh dưỡng khiến cho họ cao hơn và khỏe mạnh hơn con cháu 
nông dân của họ sau này. Tuổi thọ trung bình dường như chỉ vào 
khoảng 40, nhưng điều này phần lớn là do tỉ lệ tử vong cao ở trẻ 
em. Trẻ em khi đã vượt qua những năm đầu đời nguy hiểm hoàn 
toàn có cơ hội tốt để sống đến tuổi 60, và một số thậm chí còn sống 
đến 80. Trong khi đó với người hiện đại, phụ nữ 43 tuổi có thể chỉ 
sống thêm 20 năm, và chỉ có khoảng 3-8% dân số thọ trên 60 tuổi. 


Bí mật thành công của người cổ đại, giúp họ không chết đói và 
thiếu dinh dưỡng, nằm ở chế độ ăn uống đa dạng của họ. Nông dân 


thường có một chế độ ăn uống rất hạn chế và không cân bằng. Đặc 
biệt là trong thời kỳ tiền hiện đại, hầu hết nguồn dinh dưỡng cung 
cấp cho một xã hội nông nghiệp đến từ một loại cây duy nhất, như 
lúa mì, khoai tây, gạo. Do đó, họ bị thiếu một số vitamin, khoáng 
chất và thành phần dinh dưỡng khác cần cho con người. Người 
nông dân truyền thống điển hình tại Trung Hoa ăn cháo vào bữa 
sáng, ăn cơm bữa trưa, và lại ăn cơm bữa tối. Nếu may mắn, anh ta 
có thể mong đợi để ăn giống như thế vào hôm sau. Ngược lại, 
người cổ đại thường xuyên ăn hàng chục loại thực phẩm khác nhau. 
Tổ tiên của chúng ta có thể ăn hoa quả và nắm vào bữa sáng; trái 
cây, Ốc sên và rùa dùng để ăn trưa; và thịt thỏ nướng với hành tây 
dại cho bữa tối. Thực đơn ngày mai có thể hoàn toàn khác. Sự đa 
dạng này đảm bảo cho người cổ xưa nhân được mọi chất dinh 
dưỡng cần thiết. 


Hơn nữa, do không bị lệ thuộc vào bất kỳ loại thực phẩm duy 
nhất nào, nên họ ít chịu ảnh hưởng khi một nguồn thực phẩm nào 
đó biến mất. Các xã hội nông nghiệp sẽ gặp phải nạn đói khi hạn 
hán, hỏa hoạn, động đất tàn phá vụ lúa hoặc khoai tây cả năm. Xã 
hội hái lượm khó có thể miễn dịch với các thảm họa tự nhiên, và 
cũng khổ sở bởi những đợt thiếu thốn và đói khát, nhưng họ thường 
có thể đối phó với những thảm họa như thế dễ dàng hơn. Nếu họ bị 
mất một số lượng lương thực đáng kể, họ có thể hái lượm hoặc săn 
các loài khác, hay chuyển tới một khu vực ít bị ảnh hưởng hơn. 


Người hái lượm cổ đại cũng ít chịu các bệnh truyền nhiễm. Hầu 
hết các bệnh truyền nhiễm được sản sinh ra từ xã hội nông nghiệp 


và công nghiệp (như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh lao) có nguồn 
gốc từ động vật được thuần hoá và truyền bệnh cho con người chỉ 
sau Cách mạng Nông nghiệp. Người hái lượm cổ đại chỉ thuần hoá 
loài chó, tránh được sự truyền bệnh tai họa này. Hơn nữa, hầu hết 
mọi người trong các xã hội nông nghiệp và công nghiệp sống trong 
những khu định cư lâu dài đông đúc, mất vệ sinh, là các hang ô lý 
tưởng cho dịch bệnh. Những bẩy nhỏ người cổ đại rong ruồi khắp 
các vùng đất hầu như không thể xuất hiện dịch bệnh. 


* 


Chế độ ăn uống lành mạnh và đa dạng, tuần làm việc tương đối 
ngắn, và hiễm gặp các bệnh truyền nhiễm đã khiến nhiều chuyên gia 
coi các xã hội kiếm ăn tiền nông nghiệp là “xã hội nguyên thủy giàu 
có”. Tuy nhiên, sẽ sai lầm nếu lý tưởng hoá cuộc sống của người cổ 
đại. Mặc dù họ đã sống cuộc đời tốt hơn so với hầu hết mọi người 
trong xã hội nông nghiệp và công nghiệp, nhưng thế giới xung 
quanh họ có thể vẫn đầy khắc nghiệt và không khoan nhượng. Các 
giai đoạn thiếu thốn và khó khăn khá phổ biến, tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ 
sinh rất cao, và một tai nạn nhỏ hôm nay có thể dễ dàng biến thành 
một bản án tử hình. Hầu hết mọi người có thể được hưởng sự thân 
mật gần gũi khi bầy di cư liên tục, nhưng những người bắt hạnh, vốn 
phải chịu sự thù địch hay nhạo báng của các thành viên trong bầy 
mình, có thể phải chịu đau khổ. Những kẻ hái lượm hiện đại thi 
thoảng bỏ mặc, hoặc thậm chí giết hại người già cả hoặc người tàn 
tật nếu họ không thể theo kịp bầy. Trẻ sơ sinh và trẻ em không mong 
muốn đều có thể bị giết, và thậm chí có những trường hợp hiến tế 


người vì lý do tôn giáo. 


Những người Aché săn bắt hái lượm, sống trong các khu rừng 
của Paraguay cho đến thập niên 1960, đem đến một góc nhìn đen 
tối về cuộc sống hái lượm. Khi một thành viên quan trọng trong bộ 
lạc chết đi, người Aché có phong tục giết chết một cô bé và chôn cả 
hai cùng nhau. Các nhà nhân học đã phỏng vấn cư dân Aché, ghi 
nhận một trường hợp trong đó một bầy đã bỏ rơi người đàn ông 
trung niên bị ốm và không thể theo kịp những người khác. Ông ta đã 
bị để lại dưới gốc cây. Kền kền vây quanh ông ta, chờ đợi một bữa 
ăn thịnh soạn. Nhưng người đàn ông đó đã hồi phục, run rây bước 
đi, và ông ta đã xoay xở để tái hòa nhập bầy. Cơ thể của ông ta dính 
đầy phân chim, từ đó ông ta có biệt danh là “Phân Kền Kêền”. 


Khi một phụ nữ Aché già yếu trở thành gánh nặng cho bẩy, một 
thanh niên có thể giết bà ta bằng cú đánh vào đầu với chiếc rìu từ 
đằng sau. Một người đàn ông Aché kể cho các nhà nhân học hiếu 
kỳ những câu chuyện thời trai trẻ của mình trong rừng nhiệt đới. “Tôi 
thường giết chết các bà già. Tôi cũng đã giết các dì của tôi... Phụ 
nữ sợ tôi... bây giờ, ở đây với người da trắng, tôi đã trở nên yếu ớt”. 
Trẻ em sinh ra không có tóc bị coi là kém phát triển, bị giết chết ngay 
lập tức. Một phụ nữ kể lại rằng đứa con đầu lòng của cô bị giết vì 
những người đàn ông trong bầy không muốn có thêm một bé gái. 
Trong trường hợp khác, một người đàn ông đã giết một cậu bé vì 
ông ta “đang chán đời còn đứa trẻ thì lại khóc”. Một đứa trẻ khác bị 
chôn sống vì “trông nó buồn cười và những đứa khác cười nhạo 


^” 


no. 


Dù vậy, chúng ta nên cần trọng, không nên phán xét vội vàng về 
người Aché. Các nhà nhân học đã sống với họ trong nhiều năm cho 
biết bạo lực giữa những người lớn hiếm khi xảy ra. Cả nữ giới và 
nam giới có thể tự do thay đổi đối tác theo ý muốn. Họ cười và cười 
liên tục, không có hệ thống phân tằng lãnh đạo, và thường xa lánh 
những kẻ độc đoán. Họ rất hào phóng với số của cải ít ỏi của mình, 
và không bị ám ảnh bởi sự thành công hay giàu có. Những điều họ 
coi là giá trị nhất trong đời là mối quan hệ xã hội tốt và tình bạn chân 
thành. Họ coi việc giết hại trẻ em, người bệnh và người già giống 
như chúng ta ngày nay nhìn nhận việc phá thai và cái chết nhân 
đạo. Cũng nên lưu ý rằng nông dân Paraguay săn đuổi và giết 
người Aché không thương tiếc. Buộc phải né tránh kẻ thù có thể 
khiến người Aché chấp nhận một thái độ đặc biệt khắc nghiệt đối với 
bất cứ ai có thể trở thành gánh nặng với bẩy. 


Sự thật là xã hội Aché, giống như bắt cứ xã hội loài người nào, 
đều rất phức tạp. Chúng ta không nên biến họ thành ác quỷ hoặc 
thiên thần, khi sự hiểu biết về họ còn rất hời hợt. Aché không phải 
thiên thần cũng không phải ác quỷ, họ là những con người. Và 
những người săn bắt hái lượm cổ đại cũng vậy. 


Nói chuyện về những hồn ma 


Chúng ta có thể nói gì về đời sống tâm linh và tinh thần của 
người sản bắt hái lượm cổ đại? Các nền tảng của nền kinh tế hái 
lượm có thể được tái tạo khá chắc chắn dựa trên các yếu tố định 
lượng và khách quan. Ví dụ, chúng ta có thể tính toán một người 


cần bao nhiêu calo mỗi ngày để tồn tại, nhận bao nhiêu calo từ 1 kg 
quả óc chó, và có bao nhiêu quả óc chó có thể thu thập được từ một 
cánh rừng có diện tích 1 km?. Với dữ liệu này, chúng ta có thể dự 
đoán một cách khoa học về tầm quan trọng của quả óc chó trong 
chế độ ăn uống của họ. 


Nhưng liệu họ có coi quả óc chó là một món khoái khẩu hay một 
thứ đáng ngán? Họ có tin rằng cây óc chó là nơi các linh hồn ấn 
náu? Họ có thấy lá cây óc chó đẹp? Nếu một chàng trai cổ đại muốn 
dẫn một cô gái đến một nơi lãng mạn, liệu bóng mát của một cây óc 
chó có đủ? Theo đúng định nghĩa, thế giới của tư tưởng, niềm tin và 
cảm giác rất khó giải mã. 


Hầu hết các học giả đều đồng ý rằng niềm tin vật linh rất phổ biến 
trong xã hội kiếm ăn cổ xưa. Thuyết vật linh (xuất phát từ “anima” 
nghĩa là “linh hồn” hay “tinh thần” trong tiếng Latin) là tín ngưỡng 
cho rằng hầu hết mọi địa điểm, mọi con vật, mọi cây cối và mọi hiện 
tượng tự nhiên đều có nhận thức và cảm xúc, có thể giao tiếp trực 
tiếp với con người. Do đó, người theo thuyết vật linh có thể tin rằng 
tảng đá lớn trên đỉnh đồi có những ham muốn và nhu cầu. Tảng đá 
có thể tức giận về điều gì đó mà con người đã làm và vui mừng bởi 
một số hành động khác. Tảng đá có thể nhắc nhở con người hoặc 
đưa ra ước nguyện. Về phần mình, con người có thể tác động lên 
tảng đá bằng cách xoa dịu hoặc đe dọa nó. Không chỉ tảng đá, mà 
cây sồi ở chân đồi cũng là một thực thể sống, và cũng vậy, là dòng 
nước chảy dưới đồi, dòng suối chảy qua khoảng rừng trống, những 
bụi cây mọc xung quanh, con đường mòn dẫn đến bãi đất trống, các 


con chuột đồng, chó sói và quạ uống nước ở đó. Trong thế giới của 
những người vật linh, các vật thể và sinh vật không phải là các thực 
thể duy nhất có linh hồn. Còn có các thực thể phi vật chất — linh hồn 
của người chết, những loài thân thiện và ác độc, những gì mà ngày 
nay chúng ta gọi là ác quỷ, tiên hay thiên thần. 


Thuyết vật linh tin rằng không có rào cản giữa con người và các 
thực thể khác. Tất cả đều có thể giao tiếp trực tiếp qua lời nói, bài 
hát, vũ điệu và buôi tế lễ. Một thợ săn có thể nói chuyện với một đàn 
hươu và xin một con trong đàn hiến sinh. Nếu cuộc đi săn thành 
công, thợ săn có thể xin con vật bị giết tha thứ cho anh ta. Khi có 
người ốm đau một shaman có thể liên hệ với linh hồn gây ra bệnh 
tật và cố gắng làm nó yên lòng hay đuổi nó đi. Nếu cần, shaman có 
thể yêu cầu sự giúp đỡ từ các linh hồn khác. Đặc điểm chung của 
mọi hành vi giao tiếp này là các thực thể được liên hệ đều là những 
thực thể địa phương. Đấy không phải là những vị thần phổ quát, mà 
là một con nai cụ thể, một cái cây cụ thể, một dòng suối cụ thể, một 
con ma cụ thê. 


Không có rào cản giữa con người và những thực thể khác, cũng 
như không có một hệ thống phân tầng nghiêm ngặt. Những thực thể 
phi nhân tồn tại không đơn thuần là để cấp cho các nhu cầu của con 
người, cũng không phải là những đắng toàn năng vận hành thế giới 
theo ý muốn của chúng. Thế giới không xoay quanh con người hoặc 
nhóm thực thể cụ thể nào. 


Thuyết vật linh không phải là một tôn giáo cụ thể. Nó là tên gọi 
chung cho hàng ngàn tôn giáo, giáo phái và tín ngưỡng rất khác 


nhau. Cách tiếp cận phổ biến này làm cho tất cả chúng mang tính 
“vật linh” đối với thế giới và vị trí của con người trong đó. Khi nói 
rằng những người hái lượm cổ đại có lẽ theo thuyết vật linh, cũng 
giống như nói rằng những người làm ruộng thời tiền hiện đại chủ 
yếu là hữu thần. Thuyết hữu thần (bắt nguồn từ “theos” trong tiếng 
Hy Lạp nghĩa là “thần linh”) là quan điểm cho rằng trật tự vũ trụ 
được dựa trên mối quan hệ có thứ bậc giữa con người và một nhóm 
nhỏ những thực thể siêu phàm được gọi là các vị thần. Nói rằng 
những người làm ruộng thời tiền hiện đại thường tin vào các vị thần 
thì đúng, nhưng nó không giúp chúng ta hiểu hơn về những trường 
hợp riêng biệt. Các nhóm được xếp vào nhóm “hữu thần” bao gồm 
các giáo sĩ Do Thái từ thế kỷ thứ 18 ở Ba Lan, những người Thanh 
giáo thiêu sống phù thủy từ thế kỷ 17 ở Massachusetts, các giáo sĩ 
Aztec từ thế kỷ 15 ở Mexico, những tín đồ Sufi thần bí từ thế kỷ 12 ở 
Iran, những chiến binh Viking thế kỷ 10, những lính lê dương La Mã 
thế kỷ 2, và các quan lại Trung Hoa thế kỷ 1. Mỗi nhóm đều xem 
niềm tin và thực hành của các nhóm khác là hết sức kỳ lạ và dị giáo. 
Những khác biệt giữa niềm tin và thực hành của các nhóm hái lượm 
theo thuyết vật linh có lẽ cũng lớn như vậy. Trải nghiệm tôn giáo của 
họ có thể đã từng hỗn loạn và chứa đầy những cuộc tranh cãi, cải 
cách và cách mạng. 


Nhưng những sự khái quát thận trọng này là tất cả những gì 
chúng ta có thể làm. Bất kỳ một cố gắng nào nhằm mô tả các chỉ tiết 
của thế giới tâm linh cổ xưa đều có tính suy đoán rất cao, bởi không 
có bằng chứng đi kèm, và một ít chứng cứ chúng ta có — một vài đồ 
chế tác và các bức vẽ trong hang động - có thể được giải thích theo 


nhiều cách. Những lý thuyết của các học giả tuyên bố hiểu được 
cảm giác của những người săn bắt hái lượm, chỉ càng làm sáng tỏ 
những định kiến của các học giả hơn là về các tôn giáo Thời kỳ Đồ 
đá. 


Thay vì đưa ra hàng núi lý thuyết dựa trên một đụn đất của 
những di tích mộ cổ, các bức vẽ trong hang động và những hoá 
thạch bằng xương, tốt hơn là nên thẳng thắn thừa nhận rằng chúng 
ta chỉ có những ý niệm mờ nhạt nhất về các tôn giáo của người hái 
lượm cổ xưa. Chúng ta giả định rằng họ theo thuyết vật linh, nhưng 
điều đó cũng chẳng đem lại nhiều thông tin. Chúng ta không biết họ 
cầu nguyện các linh hồn nào, họ tổ chức ăn mừng gì trong các lễ 
hội, hoặc họ tuân theo những điều cấm kị gì. Quan trọng nhất, 
chúng ta không biết gì về những câu chuyện họ kể. Đây là một trong 
những lỗ hồng lớn nhất trong hiểu biết của chúng ta về lịch sử nhân 
loại. 


Thế giới chính trị xã hội của người hái lượm là một lĩnh vực khác 
mà chúng ta gần như không biết gì. Như đã giải thích ở trên, các 
học giả thậm chí không thể đồng ý về những điều cơ bản, chẳng 
hạn như sự tồn tại của sở hữu tư nhân, gia đình hạt nhân và mối 
quan hệ một vợ một chồng. Có khả năng là các bộ lạc khác nhau có 
cấu trúc khác nhau. Một số có thể đã theo định chế thứ bậc, căng 
thẳng và bạo lực như nhóm tỉnh tinh dơ dáy, trong khi những nhóm 
khác lại dễ dãi, yên bình và dâm đãng như bầy tỉnh tinh lùn. 


Hình 7. Một bức tranh ở hang Lascaux cách đây khoảng 15.000-20.000 năm. Chính xác thì 
chúng ta thấy gì, và ý nghĩa của bức tranh là øì? Một số người cho là nhìn thấy một người đàn 


ông với cái đầu hình chim và dương vật cương cứng, bị một con bò rừng giết chết. Bên dưới 
người đàn ông là một con chim khác có thể tượng trưng cho linh hồn, thoát ra từ cơ thể vào lúc 
chết. Nếu vậy, bức tranh không mô tả một tai nạn tầm thường, mà là sự chuyển dịch từ thế giới 
này sang thế giới tiếp theo. Nhưng chúng ta không có cách nào để biết liệu các suy đoán này 
có đúng không. Đó là một thử nghiệm Rorschach trong đó tiết lộ nhiều về những định kiến của 
các học giả hiện đại, và rất ít về niềm tin của những người hái lượm cổ đại. 


Ở vùng Sungir của Nga vào năm 1955, các nhà khảo cổ học phát 
hiện một nghĩa địa cổ 30.000 năm thuộc một nền văn hoá voi ma- 
mút. Trong một ngôi mộ, họ tìm thấy bộ xương của một người đàn 
ông 50 tuổi, được bao phủ bởi những chuỗi hạt bằng ngà voi ma- 
mút, tổng số khoảng 3.000 hạt. Trên đầu người chết là chiếc mũ 


trang trí hàm răng con cáo, và trên cổ tay ông ta là 25 chiếc vòng 
đeo tay bằng ngà voi. 


Các ngôi mộ khác ở cùng địa điểm đó có ít đồ tùy táng hơn. Các 
học giả suy luận rằng những người săn voi ma-mút Sungir đã sống 
trong một xã hội có thứ bậc, và rằng người đàn ông đã chết kia có lẽ 
là người đứng đầu một bầy hay một bộ lạc lớn gồm nhiều bầy nhỏ 


hơn. Bởi chỉ vài chục thành viên của một bộ lạc duy nhất khó có thể 
tạo ra nhiều đồ tùy táng đến thế. 


Hình 8. Những người săn bát hái lượm tạo ra những dấu tay này cách đây khoảng 9.000 năm 
trong “Hang bàn tay” ở Argentina. Nhìn như thể những bàn tay đã chết từ lâu này đang vươn về 
phía chúng ta từ trong tảng đá. Đây là một trong những di tích cảm động nhất của thế giới cổ 
đại, nhưng không ai biết nó có nghĩa gì. 


Các nhà khảo cổ học sau đó phát hiện ra một ngôi mộ thậm chí 
còn thú vị hơn. Nó chứa hai bộ xương, chôn nối đầu nhau. Một 
thuộc về một cậu bé ở độ tuổi khoảng 12 hay 13, và một thuộc về 
một cô bé khoảng 9 hoặc 10 tuổi. Cậu bé được bao phủ với 3.000 
hạt ngà voi, được đội một chiếc mũ răng cáo và một chiếc thắt lưng 
được kết từ 250 chiếc răng cáo (ít nhất phải nhổ hết răng của 60 
con cáo mới có được nhiều răng tới vậy). Cô bé được trang trí với 
9.250 hạt ngà voi. Quanh hai đứa trẻ là những bức tượng nhỏ và 
nhiều đồ vật khác nhau làm từ ngà voi. Một nam hoặc nữ nghệ nhân 
lành nghề có lẽ cần khoảng 45 phút để làm được một hạt ngà voi 
như thế. Nói cách khác, việc trang trí hơn 10.000 hạt ngà voi bao 
phủ hai đứa trẻ, chưa kể đến các vật trang trí khác nữa, đã tốn ít 
nhất 7.500 giờ làm việc tỉ mỉ, tinh xảo, tức là hơn ba năm lao động 
của một nghệ nhân giàu kinh nghiệm! 


Ở một độ tuổi non trẻ như vậy, hai đứa trẻ Sungir khó có thể là 
những nhà lãnh đạo hay những người săn voi ma-mút lành nghà. 
Chỉ có niềm tin văn hoá mới có thể giải thích tại sao chúng lại được 
chôn cất xa hoa đến vậy. Một giả thuyết cho rằng chúng có được 
thứ bậc cao quý từ cha mẹ mình. Có lẽ chúng là con của người 
đứng đầu, trong một nền văn hoá tin tưởng vào uy tín gia đình hoặc 
các quy tắc kế vị nghiêm ngặt. Theo giả thuyết thứ hai, hai đứa trẻ 
đã được xác định ngay từ lúc sinh ra như là hiện thân của các linh 
hồn đã chết từ lâu. Một giả thuyết thứ ba cho rằng việc chôn cất trẻ 
em như vậy phản ánh cách mà chúng chết hơn là thứ bậc của 
chúng trong cuộc sống. Chúng đã được hiến tế — có lẽ như một 
phần của nghi lễ chôn cất người đứng đầu - và sau đó được chôn 


với nghỉ thức đầy trang trọng. 


Dù giả thuyết nào đúng đi nữa, hai đứa trẻ Sungir vẫn là một 
trong những bằng chứng tốt nhất về việc cách đây 30.000 năm, 
Sapiens đã có thể phát minh ra các quy định chính trị xã hội vượt xa 
các mệnh lệnh trong ADN của họ và các mô hình hành vi của những 
loài người và loài động vật khác. 


Hòa bình hay chiến tranh? 


Cuối cùng, có một câu hỏi hóc búa về vai trò của chiến tranh 
trong các xã hội cổ đại. Một số học giả hình dung về các xã hội săn 
bắt hái lượm cổ đại như những thiên đường bình yên, lập luận rằng 
chiến tranh và bạo lực chỉ bắt đầu với Cách mạng Nông nghiệp, khi 
mọi người bắt đầu tích lũy tài sản tư nhân. Các học giả khác khẳng 
định rằng thế giới của người hái lượm cổ đại cực kỳ tàn nhẫn và bạo 
lực. Cả hai trường phái tư tưởng trên giống như là những lâu đài 
trên mây, kết nối với mặt đất bằng các sợi dây mỏng manh từ những 
di vật khảo cổ ít ỏi và những quan sát nhân học từ người hái lượm 
ngày nay. 


Các bằng chứng nhân học tuy rất hấp dẫn, nhưng tồn tại rất 
nhiều vấn đề. Những người hái lượm ngày nay sống chủ yếu ở các 
khu vực cô lập và khắc nghiệt, như Bắc cực hay Kalahari, nơi mật 
độ dân số rất thấp và cơ hội đánh nhau rất hạn chế. Hơn nữa, trong 
các thế hệ gần đây, người hái lượm ngày càng là đối tượng thuộc 
thầm quyền của các nhà nước hiện đại, nhằm ngăn chặn sự bùng 
nỗ các cuộc xung đột quy mô lớn. Các học giả châu Âu đã chỉ có hai 


cơ hội để quan sát các quần thể lớn và tương đối dày đặc của 
những người hái lượm độc lập: một là ở phía tây bắc của Bắc Mỹ 
vào thế kỷ 19, và một là ở Bắc Úc vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. 
Cả hai nền văn hoá của thổ dân châu Mỹ và châu Úc đều chứng 
kiến các cuộc xung đột vũ trang thường xuyên. Tuy nhiên, điều gây 
tranh cãi là không biết điều này đại diện cho một tình trạng “phi thời 
gian” hay là do tác động của chủ nghĩa đế quốc châu Âu. 


Những phát hiện khảo cổ học đều vừa hiễm hoi vừa không rõ 
ràng. Manh mối nào còn tồn tại về cuộc chiến tranh nào đó đã xảy ra 
hàng chục ngàn năm trước? Thời đó không có hào lũy và tường 
thành, không có đạn pháo hoặc kể cả gươm và khiên. Một ngọn 
giáo cổ xưa có thể đã được sử dụng trong chiến tranh, nhưng nó 
cũng có thể đã được sử dụng trong một cuộc đi săn. Hoá thạch 
xương người cũng khó mà giải thích. Một vết nứt gãy có thể chỉ ra 
một vết thương chiến tranh hoặc một tai nạn. Cũng không phải là 
nếu thiếu vắng những vết nứt gãy xương hay các vết cắt trên một bộ 
xương thì chúng ta có thể kết luận rằng bộ xương cô đại đó thuộc về 
một người chết không do bạo lực. Chấn thương mô mềm không để 
lại dấu vết trên xương cũng có thể dẫn đến cái chết. Thậm chí quan 
trọng hơn, trong chiến tranh thời kỳ tiền công nghiệp, hơn 90% nạn 
nhân chiến tranh đã chết vì đói rét và bệnh tật chứ không phải do vũ 
khí. Hãy tưởng tượng rằng 30.000 năm trước, một bộ lạc đã đánh 
bại hàng xóm của mình và trục xuất họ ra khỏi lãnh thổ đang sinh 
sống. Trong trận quyết chiến, 10 thành viên của bộ lạc thua trận đã 
bị giết. Trong năm sau, 100 thành viên của bộ lạc chết vì đói rét và 
bệnh tật. Các nhà khảo cổ học khi xem qua 110 bộ xương có thể dễ 


dàng kết luận rằng nạn nhân chết do thảm họa thiên nhiên nào đó. 
Làm thế nào chúng ta có thể nói rằng tất cả họ đều là nạn nhân của 
một cuộc chiến tranh tàn nhẫn? 


Màn cảnh báo đã xong, và giờ thì chúng ta có thể chuyển sang 
những phát hiện khảo cổ học. Tại Bồ Đào Nha, một cuộc khảo sát 
đã được thực hiện trên 400 bộ xương từ thời kỳ ngay trước Cách 
mạng Nông nghiệp. Chỉ có hai bộ xương cho thấy dấu hiệu rõ ràng 
về bạo lực. Một cuộc khảo sát tương tự trên 400 bộ xương cùng 
thời kỳ tại Israel phát hiện một vết nứt duy nhất trên một hộp sọ duy 
nhất, có thể là do bạo lực của con người. Cuộc khảo sát thứ ba trên 
400 bộ xương từ nhiều di chỉ thời kỳ tiền nông nghiệp ở thung lũng 
sông Danube cho thấy bằng chứng của bạo lực trên 18 bộ xương. 
18 trong tổng số 400 nghe có vẻ không nhiều, nhưng nó thực sự là 
một tỉ lệ rất cao. Nếu tất cả 18 bộ xương đó thực sự là kết quả của 
những cái chết dữ dội, có nghĩa là khoảng 4,5% các ca tử vong ở 
thung lũng sông Danube cổ xưa có nguyên nhân từ bạo lực của con 
người. Ngày nay, tỉ lệ trung bình trên toàn thế giới chỉ là 1,5%, tính 
cả chiến tranh và tội phạm. Trong thế kỷ 20, chỉ có 5% trường hợp 
tử vong do bạo lực của con người, và đây là thế kỷ chứng kiến các 
cuộc chiến tranh đẫm máu nhất và nạn diệt chủng lớn nhất trong lịch 
sử. Nếu đây là trường hợp điển hình, thì thung lũng sông Danube cổ 
đại cũng bạo lực không kém gì thế kỷ 20.” 


Những phát hiện buồn từ thung lũng sống Danube được hỗ trợ 
bởi một chuỗi các kết quả thất vọng ngang vậy được phát hiện từ 
các khu vực khác. Tại Jabl Sahaba ở Sudan, một nghĩa địa 12.000 


năm tuổi chứa 59 bộ xương được phát hiện. Đầu mũi tên và mũi 
giáo được tìm thấy trong tình trạng đâm sâu vào trong hoặc nằm 
gần xương của 24 bộ xương, chiếm 40%. Bộ xương của một người 
phụ nữ có tới 12 vết thương. Trong hang Ofnet ở Bavaria, các nhà 
khảo cổ học còn phát hiện hài cốt của 38 người hái lượm, chủ yếu là 
phụ nữ và trẻ em, bị ném vào hai hố chôn tập thể. Một nửa các bộ 
xương, gồm cả trẻ em và trẻ sơ sinh, mang rõ dấu hiệu bị tấn công 
bởi vũ khí của con người như mác và dao. Một vài bộ xương thuộc 
về nam giới trưởng thành có những dấu hiệu bạo lực tôi tệ nhất. Có 
khả năng là toàn bộ một bầy người hái lượm đã bị tàn sát tại Ofnet. 


Vậy bằng chứng nào đại diện tốt hơn cho thế giới của những 
người hái lượm cổ xưa: các bộ xương yên bình từ Israel và Bồ Đào 
Nha, hay các lò giết mổ của Jabl Sahaba và Ofnet? Câu trả lời là cả 
hai đều không. Cũng như khi thể hiện sự đa dạng trong các tôn giáo 
và cấu trúc xã hội, liệu người hái lượm có thể hiện những mức độ 
bạo lực khác nhau? Trong khi một số khu vực và một số thời điểm 
có thê được hưởng sự hòa bình và yên fính, thì số khác lại bị xé nát 
bởi các cuộc xung đột dữ dội. 


Bức màn im lặng 


Nếu việc tái tạo một bức tranh tổng quát về cuộc sống của con 
người cổ đại là không hề dễ, thì các sự kiện cụ thể còn gần như 
vĩnh viễn không thể phục hồi. Khi một bầy Sapiens lần đầu tiên 
bước vào một thung lũng của Neanderthal, những năm tiếp theo có 
thể đã chứng kiến một bộ phim lịch sử hấp dẫn. Thật không may, 


không gì có thể tồn tại từ một cuộc gặp gỡ như vậy, ngoại trừ trong 
trường hợp tốt nhất là một vài khúc xương hoá thạch và một số ít 
các công cụ bằng đá, dù vẫn câm nín dưới những tìm tòi khoa học 
quyết liệt nhất. Chúng ta có thể trích xuất từ chúng thông tin về cơ 
thể, công nghệ, chế độ ăn uống, và thậm chí cả cấu trúc xã hội của 
con người. Nhưng chúng chẳng tiết lộ điều gì về liên minh chính trị 
giữa các bầy Sapiens láng giềng, về linh hồn của người chết ban 
phước cho liên minh này, hoặc về hạt ngà voi bí mật trao cho các 
thầy lang phù thủy địa phương để đảm bảo phước lành của các linh 
hôn. 


Bức màn im lặng này kéo dài hàng chục ngàn năm lịch sử. Mấy 
thiên niên kỷ dài này cũng có thể đã chứng kiến các cuộc chiến 
tranh và cách mạng, những phong trào tôn giáo sôi sục, những lý 
thuyết triết học sâu xa, những kiệt tác nghệ thuật có một không hai. 
Người hái lượm có thể đã có những Napoleon-chinh-phục-tất-cả, 
người cai trị những đế quốc có quy mô bằng một nửa Luxembourg; 
có những Beethoven thiên tài dù không có dàn nhạc giao hưởng 
nhưng vẫn làm người ta rơi nước mắt bằng tiếng sáo trúc của mình; 
và những nhà tiên tri uy tín như Muhammad đã tiết lộ lời của một 
cây sồi tại địa phương, chứ không phải của một đắng sáng tạo phổ 
quát. Nhưng tất cả đều chỉ là phỏng đoán đơn thuần. Bức màn im 
lặng dày tới mức chúng ta thậm chí không thể dám chắc những điều 
đó đã xảy ra hay không, nói gì đến việc mô tả chúng chỉ tiết. 


Các học giả có xu hướng chỉ đặt ra những câu hỏi mà họ có thể 
kỳ vọng có câu trả lời hợp lý. Nếu không có những công cụ khảo 


cứu mới, chúng ta sẽ không bao giờ biết được người hái lượm cổ 
đại tin gì hoặc đời sống chính trị của họ ra sao. Song, việc đặt ra 
những câu hỏi hiện chưa có câu trả lời vẫn rất quan trọng, nếu 
không chúng ta sẽ dễ bỏ qua 60.000 đến 70.000 năm lịch sử nhân 
loại với lời biện minh rằng “những người sống vào thời đó chẳng làm 
được gì quan trọng”. 


Sự thật là họ đã làm được nhiều điều lớn lao. Đặc biệt, họ định 
hình thế giới xung quanh chúng ta ở mức độ lớn hơn nhiều những 
gì mọi người vẫn tưởng. Những khách bộ hành thăm lãnh nguyên 
Siberia, những sa mạc ở trung tâm nước Úc và các khu rừng nhiệt 
đới Amazon, tin rằng họ đã bước vào cảnh quan nguyên sơ, hầu 
như chưa bị tàn phá bởi bàn tay con người. Nhưng đó là một ảo 
tưởng. Những người hái lượm đã ở đó trước chúng ta, họ đã mang 
lại những thay đổi mạnh mẽ ngay cả đối với những khu rừng dày 
đặc nhất và những cánh đồng vắng hoang vu nhất. Chương tiếp 
theo giải thích cách người hái lượm định hình lại hoàn toàn hệ sinh 
thái của hành tinh chúng ta từ rất lâu trước khi các làng nông nghiệp 
đầu tiên được xây dựng. Các bầy Sapiens lang thang biết kể chuyện 
mang sức mạnh quan trọng nhất và phá hoại nhất mà thế giới động 
vật từng sản sinh. 


4i ẰN( TIUÍ 


Tước Cách mạng Nhận thức, loài người sống hoàn toàn trên 
một vùng đất rộng lớn thuộc lục địa Á-Phi. Đúng là họ đã định cư 
trên một vài hòn đảo bằng cách bơi qua những quãng đường ngắn 
hoặc vượt qua chúng bằng những chiếc bè gỗ tự chế. Ví dụ, con 
người đã định cư ở đảo Flores cách đây tận 850.000 năm. Tuy 
nhiên, họ vẫn chưa dám khám phá biển khơi và chưa một ai vươn 
tới được châu Mỹ, châu Úc và những hòn đảo xa xôi như 
Madagascar, New Zealand và Hawail. 


Rào cản biển khơi đã ngăn trở không chỉ con người mà còn rất 
nhiều loài động thực vật Á-Phi vươn tới “Thế giới Bên ngoài”. Kết 
quả là các sinh vật ở những vùng đất xa xôi như châu Úc và 
Madagascar đã tiến hoá một cách biệt lập trong hàng triệu triệu 
năm, có hình dạng và tính chất rất khác với họ hàng của chúng ở Á- 
Phi. Trái đất đã bị phân chia thành các hệ sinh thái riêng biệt, mỗi hệ 
được hình thành bởi một nhóm các loài động thực vật riêng biệt. 
Homo sapiens đang sắp sửa chấm dứt sự đa dạng sinh học này. 


Tiếp theo sau Cách mạng Nhận thức, Sapiens đã nắm được kĩ 
thuật, các kĩ năng tổ chức, và thậm chí có thể lên cả kế hoạch để 


thoát ra khỏi Á-Phi và định cư ở Thế giới Bên ngoài. Thành tựu đầu 
tiên của họ là chiếm đóng châu Úc cách đây khoảng 45.000 năm. 
Các chuyên gia vấp phải nhiều khó khăn để lý giải thành tựu này. Để 
vươn tới châu Úc, loài người đã phải vượt qua nhiều eo biển, một 
số rộng hơn 100 km, và khi tới nơi họ phải thích nghi gần như lập 
tức với một hệ sinh thái hoàn toàn mới. 


Giả định hợp lý nhất cho rằng, cách đây khoảng 45.000 năm, 
Sapiens sống ở quần đảo Indonesia (một nhóm các đảo riêng rẽ 
nhau và tách biệt khỏi châu Á bởi các eo biển nhỏ hẹp) đã phát triển 
những cộng đồng chuyên đi biển đầu tiên. Họ đã học đóng và điều 
khiển những con thuyền đi biển, trở thành những ngư dân, thương 
nhân và nhà thám hiểm đường dài. Điều này đã mang đến sự biến 
đổi chưa từng thấy về năng lực và lối sống của loài người. Các loài 
động vật có vú khác đã từng vượt biển như hải cầu, bò biển, cá heo, 
đã phải tiến hoá trong hàng liên đại để phát triển các cơ quan 
chuyên biệt và một cơ thể hoạt động theo nguyên lý thủy động lực 
học. Sapiens ở Indonesia, con cháu của loài vượn sống ở đồng cỏ 
châu Phi, đã trở thành những thủy thủ vượt Thái Bình Dương mà 
không cần phát triển chân có màng và chờ cho mũi mình chuyển lên 
đỉnh đầu giống như cá voi. Thay vào đó, họ đóng thuyền và học 
cách điều khiển chúng. Chính những kĩ năng này đã giúp họ đến 
định cư tận châu Úc. 


Thực tế là các nhà khảo cổ học vẫn chưa tìm được bè mảng, mái 
chèo, hoặc làng chài có niên đại cách đây tận 45.000 năm (rất khó 
phát hiện chúng, do mực nước biển dâng cao đã chôn vùi dải đất 


ven biển Indonesia cổ đại dưới hàng trăm mét nước). Tuy nhiên, có 
những bằng chứng gián tiếp mạnh mẽ ủng hộ cho giả thuyết này, 
đặc biệt là sự kiện hàng ngàn năm sau khi định cư ở châu Úc, 
Sapiens đã lan sang rất nhiều các hòn đảo nhỏ và biệt lập về phía 
Bắc của châu Úc. Một số hòn đảo như Buka và Manus cách đất liền 
nơi gần nhất 200 km theo đường thủy. Thật khó tin rằng ai đó đã có 
thể tiếp cận và định cư tại Manus mà không cần những con thuyền 
tinh vi và kĩ năng dùng buồm. Như từng đề cập, có bằng chứng 
vững chắc về sự giao thương thường xuyên bằng đường biển giữa 
một số hòn đảo như New Ireland và New Britain. 


Hành trình của những người đầu tiên tới châu Úc là một trong 
những sự kiện quan trọng trong lịch sử, ít nhất là quan trọng ngang 
với hành trình của Columbus tới châu Mỹ, hoặc cuộc thám hiểm Mặt 
trăng Apollo 77. Lần đầu tiên, con người có thể rời khỏi hệ sinh thái 
Á-Phi. Quả thực, đây cũng là lần đầu tiên một loài động vật to lớn có 
vú sống trên cạn có thê đi từ Á-Phi tới châu Úc. Quan trọng hơn nữa 
là những gì mà những người tiên phong đã làm ở thế giới mới này. 
Thời điểm mà những người săn bắt hái lượm lần đầu đặt chân lên 
bờ biển của châu Úc chính là thời điểm mà Homo sapiens leo lên 
bậc cao nhất trong chuỗi thức ăn ở một vùng đất rộng lớn, và từ đó 
về sau trở thành một loài sinh vật tàn bạo nhất trong biên niên sử 
Trái đất. 


Trước đó, con người đã thể hiện một vài sự thích nghi và hành vi 
sáng tạo, nhưng ảnh hưởng của họ lên môi trường không đáng kể. 
Họ đã chứng tỏ sự thành công ấn tượng trong việc chuyển đến và 


thích nghi với các môi trường sống khác nhau mà không làm thay 
đổi nhiều môi trường đó. Những người khai hoang ở châu Úc, hay 
chính xác hơn là những người đi xâm chiếm, không chỉ thích nghi 
mà còn làm thay đổi hệ sinh thái của châu Úc đến mức không còn 
nhận ra được. 


Vết chân của những người đầu tiên trên bờ biển châu Úc đẩy cát 
ngay lập tức đã bị những con sóng cuốn đi xa. Song, khi những kẻ 
xâm chiếm tiến sâu vào đất liền, họ đã đề lại một dấu chân khác, thứ 
sẽ không bao giờ bị xóa nhòa. Khi đi sâu hơn, họ đã bắt gặp một thế 
giới lạ kỳ với những sinh vật chưa từng được biết đến, bao gồm 
những con kangaroo nặng 200 kg cao 2 mét, những con sư tử có túi 
to bằng con hỗ ngày nay -— loài động vật ăn thịt lớn nhất của lục địa 
này. Những con gấu túi lớn đến mức khó mà vuốt ve và tạo cảm 
mễn đang gây ra tiếng sột soạt trên cây, những con chim không bay 
được to gấp đôi đà điều đang chạy hết tốc lực trên vùng đồng bằng. 
Những con rắn và thằn lằn giống như con rồng dài 5 mét trườn dưới 
đất ngầm. Loài gấu túi diprotodon khổng lồ nặng khoảng 2,5 tấn lang 
thang trong các khu rừng. Không kể các loài chim và bò sát, tất cả 
những động vật này đều là loài thú có túi, như loài kangaroo sinh ra 
những con non như bào thai nhỏ bé, non nớt rất cần được bảo vệ 
và được bú mẹ trong cái túi ở trước bụng. Những động vật có túi, 
thuộc loài có vú hầu hết không được biết đến ở châu Á và châu Phi, 
nhưng ở châu Úc chúng là loài thống trị ở vị trí cao nhất. 


Trong khoảng vài ngàn năm, hầu hết những con thú khổng lồ này 
đều biến mắt. Trong 24 loài động vật của châu Úc có cân nặng trên 


50 kg, 23 loài đã tuyệt chủng. Một số lượng lớn các loài động vật 
nhỏ hơn cũng đã biến mắt. Chuỗi thức ăn của toàn bộ hệ sinh thái 
châu Úc bị phá vỡ và bị sắp xếp lại. Đây là một trong những sự biến 
đổi quan trọng nhất của hệ sinh thái châu Úc trong hàng triệu năm. 
Và tất cả có phải là tội lỗi của Homo sapiens hay không? 


Cáo buộc phạm tội 


Một số học giả cố gỡ tội cho chúng ta, đổ trách nhiệm cho sự 
thay đổi thất thường của khí hậu (vật tế thần thông thường trong 
những trường hợp như vậy). Song, thật khó tin rằng Home sapiens 
hoàn toàn vô tội. Có ba chứng cớ làm suy yếu bằng chứng tội phạm 
của “khí hậu” và ám chỉ đến tổ tiên của chúng ta trong việc tiêu diệt 


quần thể động vật to lớn của châu Úc. 


Thứ nhất, mặc dù thời tiết châu Úc có biến đổi ít nhiều trong 
45.000 năm qua, nhưng sự biến đổi này không quá rõ rệt. Thật khó 
có thể hiểu nổi làm thế nào mà chỉ riêng những hình thái thời tiết 
mới mẻ lại gây ra được sự tuyệt chủng nghiêm trọng đến vậy. Ngày 
nay, chúng ta thường giải thích mọi thứ là do biến đổi khí hậu. 
Nhưng thực tế là khí hậu Trái đất không bao giờ đứng yên. Nó luôn 
trong trạng thái thay đổi không ngừng. Mỗi sự kiện trong lịch sử đều 
xảy ra trong bối cảnh của sự biến đổi khí hậu nào đó. 


Đặc biệt, hành tinh của chúng ta đã trải qua nhiều chu kỳ ấm lên 
và lạnh đi. Trong hàng triệu năm qua, trung bình cứ 100.000 năm lại 
có một thời kỳ băng hà. Thời kỳ băng hà cuối cùng xảy ra trong 
khoảng từ 15.000 đến 75.000 năm trước đây. Không có gì bất 


thường đối với thời kỳ băng hà, khi nó có hai đỉnh điểm giống nhau, 
đỉnh đầu tiên cách đây khoảng 70.000 năm và đỉnh thứ hai khoảng 
20.000 năm. Loài gấu túi diprotodon khổng lồ xuất hiện ở châu Úc 
cách đây khoảng 1,5 triệu năm và đã sống sót thành công trong ít 
nhất 10 thời kỳ băng hà trước. Nó thậm chí còn sống sót trong đỉnh 
đầu tiên của thời kỳ băng hà cuối cùng, cách đây khoảng 70.000 
năm. Vậy thì tại sao nó lại biến mắt cách đây 45.000 năm? Tắt nhiên 
nếu loài diprotodon là loài động vật to lớn duy nhất xuất hiện ở thời 
điểm này, có thể đó chỉ là sự may mắn. Nhưng hơn 90% quân thể 
động vật của châu Úc đã biến mất cùng với loài diprotodon. Đây là 
bằng chứng gián tiếp, nhưng khó có thể tưởng tượng được rằng chỉ 
do sự trùng hợp ngẫu nhiên, Sapiens đã tới châu Úc đúng thời điểm 
mà tất cả các loài động vật đều chết vì giá lạnh. 


Thứ hai, khi biến đổi khí hậu gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt, các 
sinh vật sống dưới biển thường cũng bị tổn thương nặng nề y như 
các sinh vật trên cạn. Sự dính dáng của con người có thể dễ dàng lý 
giải tại sao làn sóng tuyệt chủng đã phá hủy hoàn toàn quần thể 
động vật trên cạn khổng lồ của châu Úc, trong khi lại không tác động 
nhiều đến quần thể động vật của các đại dương xung quanh. Dù 
năng lực hàng hải đang phát triển, Homo sapiens vẫn là mối đe dọa 
chính trên mặt đắt. 


Thứ ba, sự tuyệt chủng hàng loạt có tính chất tương tự như vụ 
giết hại điển hình này ở châu Úc, xuất hiện đi xuất hiện lại trong 
nhiều thiên niên kỷ tiếp theo, bất cứ khi nào con người định cư ở 
phần khác của Thế giới Bên ngoài. Trong những trường hợp như 


vậy, tội lỗi của Sapiens là không thể chối cãi được. Ví dụ, quần thể 
động vật khổng lồ ở New Zealand — đã sống sót khá tốt trong biến 
đổi khí hậu 45.000 năm trước — phải chịu đựng tai họa tàn phá ngay 
khi những con người đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này. Maoris, 
những người đầu tiên định cư ở New Zealand đã tiếp cận quần đảo 
này cách đây khoảng 800 năm. 


Trong vòng vài thế kỷ, đại đa số quần thể động vật khổng lồ ở 
đây đã bị tuyệt chủng, bên cạnh đó là 60% các loài chim. 


Số phận tương tự cũng giáng xuống loài voi ma-mút ở đảo 
Wrangle thuộc vùng biển Bắc cực (200 km về phía bắc bờ biển 
Siberia). Loài voi ma-mút đã phát triển cực thịnh trong hàng triệu 
năm trên hầu hết các vùng ở Bán cầu Bắc, nhưng khi Homo sapiens 
lan đến — ban đầu là Âu-Á, sau đó là Bắc Mỹ - loài voi ma-mút đã 
phải rút lui. Khoảng 10.000 năm lại đây, không hề tìm thấy một cá 
thể voi ma-mút nào trên thế giới, ngoại trừ tại một vài hòn đảo xa xôi 
ở Bắc cực, dễ thấy nhất là đảo Wrangle. Loài voi ma-mút ở Wrangle 
còn phát triển thịnh thêm vài thế kỷ nữa rồi đột nhiên biến mắt cách 
đây khoảng 4.000 năm, khi những con người đầu tiên đặt chân lên 
hòn đảo này. 


Liệu sự tuyệt chủng ở châu Úc có phải là một sự kiện cá biệt hay 
không? Vì còn nghi ngờ nên chúng ta chưa thể buộc tội loài người. 
Nhưng hồ sơ lịch sử đã chỉ ra Homo sapiens có vẻ là thủ phạm giết 
hại hàng loạt hệ sinh thái. 


Những người khai hoang ở châu Úc đều sở hữu kĩ thuật của 
Thời kỳ Đồ đá. Làm thế nào mà họ có thể gây ra một thảm họa sinh 
thái như vậy? Có ba lý giải hoàn toàn phù hợp dưới đây. 


Lý giải thứ nhất là các loài động vật có kích thước lớn — những 
nạn nhân đầu tiên của sự tuyệt chủng ở châu Úc — sinh sản rất 
chậm. Thời kỳ thai nghén kéo dài, số lượng con của mỗi lần sinh rất 
ít, và sự gián đoạn giữa các thai kỳ cũng rất dài. Kết quả là nếu con 
người giết hại thậm chí chỉ một cá thể gấu túi diprotodon cứ mỗi vài 
tháng, thì số lượng cá thể bị chết sẽ nhiều hơn số được sinh ra. 
Trong vòng vài ngàn năm sau đó, con diprotodon cuối cùng sẽ biến 
mắt, cùng với toàn thể giống loài của nó. 


Trong thực tế, vì có kích thước lớn, diprotodon và các loài động 
vật khổng lồ khác ở châu Úc thường không quá khó săn, chúng sẽ 
bị tấn công hoàn toàn bất ngờ bởi những kẻ ám sát hai chân. Các 
loài người khác nhau đều đã đi lang thang để kiếm mồi và tiến hoá ở 
Á-Phi trong vòng 2 triệu năm. Họ mài giữa một cách chậm chạp kĩ 
năng của mình và bắt đầu theo đuổi các loài động vật có kích thước 
lớn cách đây khoảng 400.000 năm. Những loài thú có kích thước 
lớn ở châu Á và châu Phi đã học cách đề lẫn trốn con người, vì vậy 
khi loài động vật ăn thịt to lớn mới toanh — Homo sapiens — xuất hiện 
ở Á-Phi, những loài động vật có kích thước lớn đã biết làm thế nào 
để giữ khoảng cách đối với các sinh vật trông có vẻ giống như 
chúng này. Ngược lại, các loài động vật khổng lồ ở châu Úc lại 
không có thời gian để học cách trốn chạy. Con người trông không có 
vẻ đặc biệt nguy hiểm. Họ không có hàm răng dài sắc nhọn, và một 


cơ thể lực lưỡng uyễn chuyển. Vì vậy khi một con diprotodon, loài 
động vật có túi to lớn nhất từng bước đi trên Trái đất, lần đầu tiên 
nhìn thấy những con vượn có vẻ yếu đuối này, nó chỉ liếc nhìn và 
quay trở lại gặm lá cây. Những loài động vật này đáng lẽ phải biết sợ 
loài người, nhưng trước khi kịp làm vậy, chúng đã phải ra đi. 


Lý giải thứ hai là vào thời điểm Sapiens vươn đến châu Úc, họ 
đã rất thành thạo việc sử dụng lửa để làm nông nghiệp. Đối mặt với 
một môi trường xa lạ và đầy đe dọa, họ đã cố tình đốt cháy những 
khu vực bao la rộng lớn có nhiều đám cây không thể vượt qua 
được, những khu rừng rậm rạp, để tạo ra những vùng đồng cỏ 
thoáng rộng, nơi sẽ thu hút những con vật dễ dàng hơn và cũng phù 
hợp với nhu cầu của họ hơn. Vì vậy, họ đã thay đổi hoàn toàn hệ 
sinh thái của nhiều vùng đất rộng lớn thuộc châu Úc chỉ trong một 
vài thiên niên kỷ ngắn ngủi. 


Một tập hợp bằng chứng ủng hộ cho quan điểm này là hồ sơ về 
những loài thực vật hoá thạch. Khoảng 45.000 năm trước đây, bạch 
đàn rất hiếm ở châu Úc. Nhưng sự xâm chiếm của Homo sapiens 
đã mở đầu cho thời kỳ hoàng kim của loài này. Vì loài cây này có thể 
chịu lửa rất tốt, nên chúng đã phát tán đi rất xa và rộng trong khi các 
loài cây mọc đơn lẻ và cây bụi khác đã biến mắt. 


Sự biến đổi của thảm thực vật đã ảnh hưởng tới các loài động 
vật ăn thực vật và các loài động vật ăn thịt ăn chúng. Loài gấu túi tồn 
tại bằng cách ăn lá cây bạch đàn, chúng nhai tóp tép một cách hạnh 
phúc trên đường đi đến các vùng lãnh thổ mới. Hầu hết các loài 
động vật khác đều phải chịu khổ lụy rất nhiều. Nhiều chuỗi thức ăn ở 


châu Úc đã bị bẻ gãy, khiến cho những mắt xích yếu nhất bị tiêu 
diệt. 


Lý giải thứ ba cho rằng việc sử dụng lửa làm nông nghiệp đóng 
một vai trò quan trọng trong sự diệt vong này. Nhưng phải nhắn 
mạnh là chúng ta không thể hoàn toàn lờ đi vai trò của khí hậu. 
Những sự biến đổi khí hậu đã khuấy động châu Úc khoảng 45.000 
năm trước đây, gây mất ồn định hệ sinh thái và làm cho nó đặc biệt 
dễ bị tổn thương. Trong những trường hợp thông thường, hệ thống 
có thể hồi phục, như đã xảy ra nhiều lần trước kia. Tuy nhiên, con 
người xuất hiện tại chính thời điểm quan trọng này và đầy hệ sinh 
thái mỏng manh đó xuống vực thẳm. Sự kết hợp giữa biến đổi khí 
hậu và nạn săn bắt của con người đã gây ra tác hại lớn với các loài 
động vật to xác, bởi chúng bị tấn công từ các góc độ khác nhau. 
Thật khó tìm một chiến lược sinh tồn tốt để đối phó cùng lúc với 
nhiều mối đe dọa. 


Khi chưa có thêm bằng chứng mới, không có cách nào để lựa 
chọn giữa ba kịch bản trên. Nhưng chắc chắc đã có những lý do 
hợp lý để tin rằng nếu Homo sapiens không bao giờ đi xuống Vùng 
Dưới, những nơi này vẫn sẽ là quê hương của những con sư tử có 
túi, diprotodon và kangaroo khổng lồ. 


Hồi kết của loài lười 


Sự tuyệt chủng của quân thể động vật khổng lồ châu Úc có thể là 
biểu hiện quan trọng đầu tiên mà Homo sapiens đã đễ lại trên hành 
tỉnh chúng ta. Tiếp sau nó là một thảm họa sinh thái thậm chí còn 


khủng khiếp hơn. Lần này xảy ra ở châu Mỹ. Homo sapiens là loài 
người đầu tiên và duy nhất có thể tiếp cận những vùng đất rộng lớn 
ở Bán cầu Tây, đặt chân đến đây khoảng 16.000 năm trước, tức là 
vào hoặc khoảng năm 14000 TCN. Những người châu Mỹ đầu tiên 
đến đây bằng đường bộ, họ có thể làm được điều này vì ở thời điểm 
đó, mực nước biển đủ thấp để đất nhô lên, có thể làm cầu nối liền 
vùng Đông bắc Siberia với vùng Tây bắc Alaska. Điều đó không phải 
dễ dàng — hành trình này rất gian khổ, có lẽ còn khó khăn hơn cả 
chuyên vượt biển tới châu Úc. Để có thể vượt qua, lần đầu tiên 
Sapiens phải học cách trụ vững trước điều kiện cực kỳ giá rét của 
phía bắc Siberia, khu vực Mặt trời không bao giờ chiếu sáng trong 
mùa đông và nhiệt độ có thể tụt xuống mức -50° c. 


Không có loài người nào trước đây thành công trong việc xâm 
nhập vào những nơi giống như phía bắc Siberia. Kể cả Neanderthal 
vốn đã thích nghi tốt với môi trường sống lạnh giá cũng chỉ sống ở 
những vùng đất tương đối ấm áp hơn, xa hơn nữa về phía nam. 
Nhưng Homo sapiens, có cơ thể thích nghi tốt với điều kiện sống ở 
vùng đồng cỏ châu Phi hơn là những vùng đất băng giá và tuyết 
trắng, đã tìm ra các giải pháp tài tình. Khi các bầy Sapiens lang 
thang hái lượm di cư đến những vùng khí hậu lạnh hơn, họ học 
cách làm ra những đôi giày đi tuyết và những bộ quần áo giữ nhiệt 
hiệu quả hơn, làm từ những lớp da và lông thú được khâu lại với 
nhau bằng kim. Họ phát triển những thứ vũ khí mới và kĩ thuật tinh 
vi, giúp họ có thể lần theo dấu vết và giết được các con voi ma-mút 
cũng như những con thú to lớn khác ở miền cực Bắc. Do kĩ thuật 
săn bắt và quần áo giữ nhiệt được cải tiễn, nên Sapiens đã dám 


mạo hiểm vào sâu và sâu hơn nữa những vùng đất băng giá. Và khi 
di chuyển về phương bắc, thì quần áo, chiến lược săn bắt và các kĩ 
năng sinh tồn khác của họ lại tiếp tục được cải tiến. 


Nhưng tại sao họ lại gánh lấy khổ cực? Tại sao lại chọn việc tự 
lưu đày mình đến Siberia? Có thể một vài bầy nào đó bắt buộc phải 
di cư tới phương bắc do các cuộc chiến tranh, do sức ép về dân số 
hoặc do các thảm họa thiên nhiên. Một số khác bị quyến rũ bắc tiến 
bởi những lý do tích cực hơn, ví dụ như chất đạm động vật. Các 
vùng đất ở Bắc cực luôn có đầy những loài động vật to lớn, thịt tươi 
rói như tuần lộc và voi ma-mút. Mỗi con voi ma-mút là một nguồn 
cung cấp thịt khổng lồ (ở nhiệt độ băng giá, thịt có thể giữ đông để 
sử dụng dần), có vị ngon béo, bộ lông ấm áp và bộ ngà quý giá. 
Những phát hiện ở Sungir đã chứng tỏ rằng, những người săn voi 
ma-mút không chỉ sống được ở vùng phương bắc lạnh giá mà còn 
phát triển rất mạnh. Thời gian trôi đi, những bầy người này ngày 
càng tỏa đi xa hơn và rộng hơn, săn đuổi voi ma-mút, voi răng kiếm, 
tê giác và tuần lộc. Khoảng năm 14000 TCN, cuộc săn đuổi này đã 
đưa một số người từ vùng Đông bắc Siberia tới Alaska. Tắt nhiên, 
họ không biết rằng mình đã khám phá ra một thế giới mới. Vì cũng 
như voi ma-mút, với con người thì Alaska chỉ là Siberia mở rộng mà 
thôi. 


Ban đầu, những dòng sông băng đã cản trở con đường từ Alaska 
tới phần còn lại của châu Mỹ, khiến chỉ những người tiên phong đầu 
tiên do bị cô lập mới đi nổi để khám phá những vùng đất xa hơn ở 
phía nam. Tuy nhiên, khoảng năm 12000 TCN, sự ấm lên toàn cầu 


đã làm tan băng và mở ra một lối đi dễ dàng hơn. Sử dụng hành 
lang mới, loài người đã di chuyển ồ ạt về phía nam, tỏa ra toàn bộ 
lục địa. Mặc dù thoạt tiên đã thích nghi với việc săn bắt những loài 
thú to lớn, nhưng họ đã sớm điều chỉnh trước sự đa dạng đáng 
ngạc nhiên của các vùng khí hậu và hệ sinh thái. Con cháu của 
người Siberia đã sinh sống trong những khu rừng rậm rạp ở phía 
đông nước Mỹ, những vùng đầm lầy ở châu thổ Mississippi, những 
sa mạc ở Mexico, những khu rừng nhiệt đới oi bức ở Trung Mỹ. Một 
số đã dựng nhà ở lưu vực sông Amazon, số khác đào bới đất ở 
thung lũng núi Andes hoặc những cánh đồng hoang rộng rãi thuộc 
Argentina. Và tất cả chỉ xảy ra trong một hoặc hai thiên niên kỷ! 
Khoảng năm 10000 TCN, con người đã sinh sống ở hầu hết các 
vùng phía nam châu Mỹ, đảo Tierra del Fuego ở đỉnh phía nam lục 
địa. Cuộc tấn công ồ ạt chớp nhoáng của loài người từ bên này 
sang bên kia của châu Mỹ đã chứng tỏ sự khéo léo có một không 
hai và khả năng thích nghi tuyệt vời của Homo sapiens. Cho đến 
nay, không có loài động vật nào có thể thích nghi nhanh chóng với 
nhiều môi trường sống khác nhau như vậy, hầu như sử dụng cùng 
một bộ gen ở mọi nơi. 


Việc định cư của Sapiens ở châu Mỹ khó mà không đỗ máu. Nó 
để lại đằng sau một vệt dài các nạn nhân. 14.000 năm trước, quần 
thể động vật châu Mỹ phong phú hơn rất nhiều so với ngày nay. Khi 
những người châu Mỹ đầu tiên hành quân về phía nam, từ Alaska 
vào sâu trong những vùng đồng bằng thuộc Canada và phía tây của 
Mỹ, họ bắt gặp những con voi ma-mút, voi răng kiếm, những loài 
gặm nhắm có kích thước bằng loài gấu, những đàn ngựa và lạc đà, 


những con sư tử to quá khổ và hàng tá những loài động vật to lớn 
khác, những loài mà ngày nay hoàn toàn không được biết đến; trong 
đó có những con mèo đáng sợ với răng sắc như những lưỡi kiếm 
cong, và những con lười khổng lồ nặng trên 8 tấn và cao 6 mét. 
Nam Mỹ là quê hương của những bầy thú còn kỳ lạ hơn thuộc loài 
động vật có vú, bò sát và chim. Châu Mỹ là một phòng thí nghiệm vĩ 
đại cho các thử nghiệm về tiến hoá, một nơi mà các loài động thực 
vật chưa từng được biết đến ở châu Á, châu Phi có thể tiến hoá và 
phát triển hưng thịnh. 


Nhưng không còn nữa. Trong vòng 2.000 năm từ khi Sapiens tới 
đây, hầu hết các loài động vật độc nhất vô nhị này đã ra đi. Theo 
ước tính hiện nay, trong khoảng thời gian ngắn đó, Bắc Mỹ đã bị mất 
ba phần tư của 47 loài động vật có vú khổng lồ, Nam Mỹ mắt 50 
trong số 60 loài. Loài mèo răng kiếm sau 30 triệu năm hưng thịnh đã 
biến mắt, cũng như loài lười khổng lồ, loài sư tử to quá khổ, loài 
ngựa châu Mỹ bản địa, loài lạc đà châu Mỹ bản địa, những loài gặm 
nhắm khổng lồ và loài voi ma-mút. Hàng ngàn loài động vật có vú 
nhỏ hơn, các loài bò sát, các loài chim và thậm chí cả côn trùng, ký 
sinh trùng đều đi đến tuyệt chủng (khi những con voi ma-mút chết 
sạch, loài ve ký sinh trên chúng cũng theo đó mà đi vào quên lãng). 


Trong hàng thập kỷ, các nhà cổ sinh vật học, khảo cổ học về 
động vật — những người luôn tìm kiếm và nghiên cứu những gì còn 
sót lại của các loài động vật - đã lùng sục các vùng đồng bằng và 
vùng núi của châu Mỹ để tìm xương hoá thạch của loài lạc đà cổ 
đại, phân hoá thạch của loài lười mặt đất khổng lồ. Khi họ tìm thấy 


thứ cần tìm, những vật quý giá này được đóng gói cần thận và gửi 
tới các phòng thí nghiệm, tại đó từng mảnh xương, từng viên sỏi 
phân (tên khoa học của phân hoá thạch) được nghiên cứu và xác 
định niên đại một cách tỉ mỉ. Sau nhiều lần, những phân tích này đều 
mang lại cùng một kết quả: những viên sỏi phân động vật mới nhất, 
những mảnh xương lạc đà gần đây nhất đều có niên đại vào thời kỳ 
con người tràn tới châu Mỹ, khoảng từ năm 12000 đến 9000 TCN. 
Chỉ có một khu vực các nhà khoa học đã phát hiện ra những viên sỏi 
phân có niên đại gần hơn: trên một số hòn đảo vùng Caribe, đặc biệt 
là tại Cuba và Hispaniola, họ tìm thấy phân của những con lười có 
niên đại vào khoảng năm 5000 TCN. Đây chính xác là thời điểm 
những người đầu tiên tiếp cận vùng biển Caribe và định cư tại hai 


hòn đảo lớn này. 


Hình 9. Những hình ảnh dựng lại hai con lười mặt đất khổng lồ (Megatherium) và phía sau 
chúng là hai con tatu khổng lồ (Glyptodon) nay đã bị tuyệt chủng. Những con tatu này ước 
tính dài 5 mét và nặng trên 2 tấn, trong khi đó những con lười mặt đất thì cao khoảng 6 mét và 


nặng tới 8 tấn. 


Một lần nữa, một số học giả đã cố gắng gỡ tội cho Homo 
sapiens, đỗ lỗi cho sự biến đổi khí hậu (điều khiến họ phải thừa 
nhận rằng, do một vài lý do bí hiểm, khí hậu ở những hòn đảo vùng 
Caribe này vẫn không thay đổi trong 7.000 năm, trong khi phần còn 
lại của Bán cầu Tây thì ấm lên). Nhưng không thể né tránh những 
viên sỏi phân ở châu Mỹ. Chúng ta là thủ phạm. Không có cách nào 
phủ nhận được sự thật. Thậm chí nếu biến đổi khí hậu đã tiếp tay 
cho chúng ta, thì phần đóng góp của loài người vẫn cứ mang tính 
quyết định. 


Con thuyền Noah 


Nếu chúng ta kết hợp sự tuyệt chủng hàng loạt ở châu Úc với 
châu Mỹ, thêm vào đó là những sự tuyệt chủng quy mô nhỏ hơn 
diễn ra khi Homo sapiens tỏa đi khắp Á-Phi — ví dụ như sự tuyệt 
chủng của tất cả các loài người khác — và những sự tuyệt chủng 
xuất hiện khi người hái lượm định cư ở những hòn đảo xa xôi như 
Cuba, thì không thể tránh khỏi một kết luận rằng làn sóng thuộc địa 
hoá đầu tiên của Sapiens là một trong những thảm họa sinh thái lớn 
nhất và nhanh nhất ập đến thế giới động vật. Chịu ảnh hưởng nặng 
nề nhất là những sinh vật lớn có lông. Vào thời kỳ Cách mạng Nhận 
thức, Trái đất là ngôi nhà của khoảng 200 loài động vật có vú trên 
cạn to lớn, nặng trên 50 kg. Vào thời kỳ Cách mạng Nông nghiệp, 


chỉ còn lại khoảng 100 loài. Homo sapiens đã làm một nửa các loài 
động vật có kích thước lớn của hành tinh này bị tuyệt chủng, khá lâu 
trước khi con người phát minh ra bánh xe, chữ viết và công cụ bằng 
sắt. 


Bi kịch sinh thái này đã được đưa trở lại sân khấu vô số lần sau 
Cách mạng Nông nghiệp. Hồ sơ khảo cổ của nhiều hòn đảo đã nói 
lên cùng một câu chuyện buồn. Bi kịch mở ra với một cảnh cho thấy 
sự giàu có và phong phú của các loài động vật có kích thước lớn khi 
chưa có dấu vết của con người. Trong cảnh hai, Sapiens xuất hiện, 
căn cứ vào mảnh xương người, mũi giáo, hoặc mảnh gốm vỡ... 
Cảnh ba theo sau rất nhanh, trong đó đàn ông đàn bà đứng choán 
hết sân khấu trung tâm, còn những con thú lớn nhất, cùng những 
con nhỏ hơn, đã biến mắt. 


Hòn đảo lớn Madagascar cách lục địa châu Phi khoảng 400 km 
về phía đông là một ví dụ nỗi tiếng. Trải qua hàng triệu năm cô lập, 
một quần thể độc nhất vô nhị các loài thú đã tiến hoá tại đây. Trong 
đó có loài chim voi, một loài chim lớn nhất thế giới không biết bay, 
cao 3 mét và nặng gần nửa tấn, và loài vượn cáo - loài linh trưởng 
lớn nhất thế giới. Những con chim voi và vượn cáo khổng lồ, cùng 
hầu hết các loài động vật to lớn khác trên đảo Madagascar, đều đột 
nhiên biến mất khoảng 1.300 năm trước đây — đúng thời điểm 
những người đầu tiên đặt chân lên đảo. 


Ở Thái Bình Dương, làn sóng tuyệt chủng chính bắt đầu vào 
khoảng năm 1500 TCN, khi nông dân Polynesia định cư ở quần đảo 
Solomon, Fiji và New Caledonia. Họ đã giết, trực tiếp hoặc gián tiếp, 


hàng trăm loài chim, côn trùng, ốc sên, và những cư dân địa 
phương khác. Từ nơi đây, làn sóng tuyệt chủng lan dần tới phía 
đông, phía nam và phía bắc, vào sâu trong trung tâm Thái Bình 
Dương, trên đường đi phá hủy hoàn toàn hệ sinh thái độc nhất vô 
nhị của Samoa và Tonga (năm 1200 TCN), quần đảo Marquis (năm 
1), đảo Easter, quần đảo Cook và Hawaii (năm 500), và cuối cùng là 
New Zealand (năm 1200). 


Những thảm họa sinh thái tương tự đã xảy ra trên hầu hết hàng 
ngàn hòn đảo trải khắp các vùng biển Đại Tây Dương, Ấn Độ 
Dương, Bắc cực và Địa Trung Hải. Các nhà khảo cổ học đã phát 
hiện ra rằng, thậm chí ở những hòn đảo bé nhất cũng có bằng 
chứng cho thấy sự tồn tại của các loài chim, côn trùng, ốc sên đã 
sinh sống hàng bao thế hệ, chỉ biến mắt khi những nông dân đầu 
tiên đặt chân đến. Chỉ còn một ít đảo cực kỳ hẻo lánh mới thoát khỏi 
sự chú ý của loài người cho đến thời kỳ hiện đại, và những đảo này 
vẫn còn giữ được nguyên vẹn quần thể động vật của chúng. Quần 
đảo Galapagos là một ví dụ điển hình, vẫn chưa có người ở cho đến 
tận thế kỷ 19, vì vậy vẫn bảo tồn được quân thể động vật độc nhất 
của chúng, trong đó có loài rùa khổng lồ giống loài diprotodon cổ 
đại, không biết sợ người. 


Làn sóng Tuyệt chủng Thứ nhất, đi cùng với sự xuất hiện rộng 
khắp của người hái lượm, đã được tiếp nối bằng Làn sóng Tuyệt 
chủng Thứ hai, kèm theo sự có mặt khắp nơi của nông dân, và cho 
chúng ta một viễn cảnh quan trọng về Làn sóng Tuyệt chủng Thứ ba 
do các hoạt động công nghiệp ngày nay gây ra. Đừng tin vào những 


người ôm cây,' họ khẳng định rằng tổ tiên chúng ta chung sống hài 
hòa với thiên nhiên. Rất lâu trước Cách mạng Công nghiệp, Homo 
Sapiens đã giữ kỷ lục trong số tất cả sinh vật với thành tích tận diệt 
hầu hết các loài động vật và thực vật. Chúng ta nồi tiếng mờ ám như 
một loài sinh vật giết chóc nhất trong biên niên sử sinh học. 


Chắc là nếu có thêm nhiều người nhận thức được về Làn sóng 
Tuyệt chủng Thứ nhất và Thứ hai, họ sẽ bớt thờ ơ với Làn sóng Thứ 
ba mà họ đang là một phần trong đó. Nếu chúng ta biết mình đã tiêu 
diệt bao nhiêu loài sinh vật, chúng ta sẽ có động lực hơn trong việc 
bảo vệ những loài còn sống sót. Điều này đặc biệt liên quan đến 
những loài động vật to lớn sống ở đại dương. Không giống như 
những bản sao trên cạn của chúng, những loài động vật biển to lớn 
chịu tác động tương đối ít từ Cách mạng Nhận thức và Cách mạng 
Nông nghiệp. Nhưng nhiều trong số chúng đang bên bờ vực tuyệt 
chủng do tình trạng ô nhiễm công nghiệp và lạm dụng quá mức 
nguồn tài nguyên biển của con người. Nếu những điều này tiếp tục 
xảy ra với tốc độ như hiện tại, các sinh vật như cá voi, cá mập, cá 
ngừ và cá heo sẽ đi vào quên lãng giống như loài diprotodon, loài 
lười mặt đất và voi ma-mút. Trong mọi loài sinh vật có kích thước 
lớn trên thế giới, loài duy nhất còn sống sót trước cơn lũ người 
chính là con người và những loài động vật nông trại, giống như 
những nô lệ chèo trên con thuyền Noah. 


Phân 2 
(ấ0I MAN( NẴN( NGttt 


Hình 10. Một bức tranh tường từ một ngôi mộ Ai Cập, có niên đại cách đây 5.500 năm, mô tả 


những cảnh sinh hoạt nông nghiệp điển hình. 


%ự 14 ĐỐI LứN NI 110 sỬ 


Trong 2,5 triệu năm, con người đã nuôi sống mình bằng cách 
hái lượm thực vật và săn bắt thú vật, những loài đã sống và sinh sản 
mà không có sự can thiệp của con người. Homo erectus, Homo 
ergaster và Neanderthal đã hái lượm những quả sung, quả vả mọc 
hoang và săn bắt những con cừu hoang dã, không để tâm đến 
những cây sung, cây vả này mọc ở đâu, bầy cừu hoang gặm cỏ ở 
cánh đồng nào, và những con dê đực thụ tinh cho những con dê cái 
nào. Homo sapiens đã lan rộng từ Đông Phi tới Trung Đông, đến 
châu Âu và châu Á, cuối cùng là châu Úc và châu Mỹ — nhưng ở bắt 
cứ nơi nào họ đến, họ cũng đều tiếp tục hái lượm thực vật mọc 
hoang và săn bắt động vật hoang dã. Tại sao phải làm khác đi khi lối 
sống này khiến họ no đủ và giúp phát triển một thế giới phong phú 
của những cấu trúc xã hội, tín ngưỡng tôn giáo và động lực chính 
trị? 


Tất cả những điều này đã thay đổi cách đây khoảng 10.000 năm, 
khi Sapiens bắt đầu dành hầu hết thời gian và nỗ lực của mình 
nhằm thao túng cuộc sống của một số loài động thực vật. Từ sáng 
sớm cho đến lúc hoàng hôn, con người gieo hạt, tưới nước cho cây, 
nhỗ cỏ dại, và lùa cừu tới những đồng cỏ tươi tốt. Họ nghĩ rằng việc 


này sẽ cung cấp cho mình thêm nhiều trái cây, ngũ cốc và thịt. Đó là 
một cuộc cách mạng trong lối sống của con người —- Cách mạng 
Nông nghiệp. 


Thời kỳ chuyển sang nông nghiệp bắt đầu vào khoảng thời gian 
9500-8500 TCN ở khu vực đồi núi phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, phía 
tây lran và miền Cận Đông. Nó bắt đầu diễn ra chậm chạp trong một 
khu vực địa lý hạn chế. Dê và lúa mì được nuôi trồng khoảng năm 
9000 TCN; cây đậu Hà Lan và cây đậu lăng khoảng năm 8000 TCN, 
cây ô-liu khoảng năm 5000 TCN, ngựa khoảng năm 4000 TCN, và 
cây nho khoảng năm 3500 TCN. Một số loài động thực vật như lạc 
đà, cây điều được nuôi trồng còn muộn hơn, nhưng vào khoảng 
năm 3500 TCN, làn sóng thuần hoá chính đã kết thúc. Đến tận ngày 
nay, dù đã có mọi công nghệ tiên tiến, nhưng hơn 90% lượng calo 
nuôi dưỡng nhân loại đều đến từ một số ít loại cây trồng mà tổ tiên 
chúng ta đã thuần hoá trong thời kỳ 9500-3500 TCN: lúa mì, lúa, 
ngô (gọi là “corn” ở Mỹ), khoai tây, kê và lúa mạch. Không có loài 
động thực vật đáng chú ý nào được thuần hoá trong vòng 2.000 
năm qua. Nếu trí tuệ của chúng ta là trí tuệ của những kẻ săn bắt 
hái lượm thì cách nấu nướng của chúng ta cũng là cách nâu nướng 
của những nông dân cổ đại. 


Các học giả từng tin rằng nông nghiệp đã khởi nguồn từ một 
điểm duy nhất tại Trung Đông và lan ra bốn góc của thế giới. Ngày 
nay, họ đồng ý rằng nông nghiệp đã xuất hiện và phát triển hoàn 
toàn độc lập ở khắp nơi trên thế giới, chứ không phải do nông dân 
Trung Đông xuất khẩu Cách mạng Nông nghiệp của mình. Dân cư ở 


Trung Mỹ đã thuần hoá cây ngô và cây đậu, mà không biết gì về lúa 
mì và đậu Hà Lan trồng ở Trung Đông. Người Nam Mỹ đã học cách 
trồng khoai tây và thuần hoá lạc đà không bướu, mà không biết điều 
gì đang xảy ra ở Mexico và Cận Đông. Những nhà cách mạng đầu 
tiên ở Trung Quốc đã thuần hoá lúa, kê và lợn. Những người làm 
vườn đầu tiên ở Bắc Mỹ, vốn đã mệt mỏi với việc phải lùng sục 
trong những bụi cây thấp để tìm kiếm những trái bầu có thể ăn 
được, đã quyết định trồng bí đỏ. Người New Guinea đã trồng mía 
đường và chuối, trong khi những nông dân Tây Phi đầu tiên thì trồng 
kê châu Phi, lúa châu Phi, cao lương, lúa mì theo nhu cầu của mình. 
Từ những trung tâm đầu tiên này, ngành nông nghiệp đã tỏa đi xa 
hơn và rộng hơn. Vào thế kỷ 1, đại đa số người dân trên thế giới làm 
nông nghiệp. 


Tại sao Cách mạng Nông nghiệp lại nỗ ra ở Trung Đông, Trung 
Hoa và Trung Mỹ mà không phải ở châu Úc, Alaska hay Nam Á? Lý 
do rất đơn giản: hầu hết các loài động thực vật không thể thuần hoá 
được. Sapiens có thể đào xới để tìm loại nắm cục ngon ngọt, và săn 
bắt những con voi ma-mút có lông mịn như len, nhưng thuần hoá 
các loài này thì không thể. Nắm cục quá khó kiếm, còn những con 
thú khổng lồ thì quá hung bạo. Trong hàng ngàn loài động thực vật 
mà tổ tiên chúng ta đã sân bắt và hái lượm, chỉ một số ít là thích 
hợp với trồng trọt và chăn nuôi. Số ít loài này sống ở những khu vực 
đặc biệt, và đây là những nơi xuất hiện các cuộc Cách mạng Nông 
nghiệp. 


4500 TCN 


3500 TGN 


KEN Các vùng diễn ra Cách mạng Nông nghiệp độc lập 
® Các vùng só thế đã ciễn ra Cánh mạng Nông nghiện đệc lệ 


Bản đồ 2. Các vị trí và thời điểm của Cách mạng Nông nghiệp. Dữ liệu vẫn còn tranh cãi, và bản 
đồ đang được vẽ lại liên tục để tích hợp những phát hiện khảo cổ mới nhất. 


Các học giả một lần nữa tuyên bố rằng Cách mạng Nông nghiệp 
là bước nhảy vọt của nhân loại. Họ kể một câu chuyện về sự tiến bộ 
được thúc đầy bằng sức mạnh trí tuệ loài người. Tiến hoá đã tạo ra 
ngày càng nhiều con người thông minh. Cuối cùng, con người trở 
nên thông minh tới mức họ có thể giải mã được những bí mật của tự 
nhiên, giúp họ thuần hoá cừu và trồng lúa mì. Và ngay khi điều này 
diễn ra, họ vui vẻ từ bỏ cuộc sống săn bắt hái lượm đầy khó khăn, 
nguy hiểm và khổ hạnh, để an cư lạc nghiệp và tận hưởng cuộc 
sống no đủ, dễ chịu của người nông dân. 


Câu chuyện này là một sự hư cấu. Không có bằng chứng nào 
cho thấy con người đã trở nên thông minh hơn theo thời gian. 


Những người hái lượm đã biết được bí mật của tự nhiên từ trước 
Cách mạng Nông nghiệp rất lâu, bởi sự sống còn của họ phụ thuộc 
vào những kiến thức sâu sắc về các loài động thực vật mà họ đã 
săn bắt và hái lượm. Thay vì báo hiệu cho một kỷ nguyên mới dễ 
sống, Cách mạng Nông nghiệp lại đem tới cho nông dân cuộc sống 
nhìn chung có vẻ khó khăn hơn và ít thỏa mãn hơn so với người hái 
lượm. Người săn bắt hái lượm sử dụng thời gian của mình thú vị và 
phong phú hơn, ít bị cơn đói và bệnh tật đe dọa hơn. Cách mạng 
Nông nghiệp tất nhiên đã làm tăng tổng lượng thức ăn dự trữ của 
loài người, nhưng nhiều thức ăn không có nghĩa là có một chế độ ăn 
tốt hơn. Đúng hơn, nó biến thành những đợt bùng nỗ dân số và tạo 
ra giới tỉnh hoa được nuông chiều. Những nông dân bình thường 
phải làm việc vất vả hơn những kẻ hái lượm bình thường, và lại có 
một chế độ ăn uống tồi hơn. Cách mạng Nông nghiệp là sự lừa dối 
lớn nhất của lịch sử. 


Ai chịu trách nhiệm? Không phải vua, không phải tu sĩ, cũng 
không phải thương gia. Thủ phạm là một nhúm các loài thực vật, 
gồm lúa mì, gạo và khoai tây. Chúng đã thuần hoá Homo sapiens 
chứ không phải là ngược lại. 


Thử suy nghĩ một chút về Cách mạng Nông nghiệp từ quan điểm 
về lúa mì. 10.000 năm trước đây, lúa mì chỉ là một trong nhiều loài 
cỏ dại, sống hạn chế trong một phạm vi nhỏ ở Trung Đông. Đột 
nhiên, chỉ trong một vài thiên niên kỷ ngắn ngủi, nó đã phát triển ra 
khắp thế giới. Theo các tiêu chí cơ bản về tiến hoá của sự sống và 
sinh sản, lúa mì đã trở thành một trong những loài cây thành công 


nhất trong lịch sử Trái đất. Ở những khu vực như Đại Bình Nguyên 
vùng Bắc Mỹ, nơi cách đây khoảng 10.000 năm không có một cây 
lúa mì nào mọc, giờ đây bạn có thể đi bộ hàng trăm cây số mà 
không bắt gặp loại cây nào khác ngoài lúa mì. Trên thế giới, lúa mì 
đã bao phủ khoảng 2,25 triệu km? bề mặt địa cầu, gấp gần 10 lần 
kích thước nước Anh. Tại sao loại cỏ này từ vị trí tầm thường lại có 
thể có mặt ở khắp nơi như vậy? 


Lúa mì đã thành công bằng cách thao túng Homo sapiens sao 
cho có lợi cho nó. Loài vượn này đã sống một cuộc sống săn bắt và 
hái lượm vô cùng dễ chịu cho đến 10.000 năm trước, nhưng sau đó 
bắt đầu nỗ lực trồng lúa mì ngày càng nhiều. Trong vòng vài thiên 
niên kỷ, con người ở nhiều nơi trên thế giới hầu như đã dành thời 
gian từ sáng đến tối để chăm sóc lúa mì. Việc này không hề dễ 
dàng. Lúa mì đòi hỏi phải chăm sóc nhiều. Lúa mì không ưa sỏi đá, 
nên Sapiens phải dọn dẹp các cánh đồng đến gãy cả lưng. Lúa mì 
không chia sẻ không gian, nước và chất dinh dưỡng cho các loài 
cây khác, vì vậy đàn ông đàn bà phải lao động suốt ngày để rẫy cỏ 
dưới ánh nắng chói chang. Lúa mì dễ bị bệnh, nên Sapiens phải 
trông chừng sâu bệnh và rệp vừng. Lúa mì không có khả năng tự vệ 
trước những sinh vật thích ăn lúa, từ những bầy thỏ đến những đàn 
châu chấu, vì vậy nông dân phải trông chừng và bảo vệ lúa. Khi lúa 
mì khát nước, người ta phải lây nước từ sông suối tưới cho nó. Khi 
nó đói, Sapiens phải thu gom phân động vật để bón cho đất trồng 
lúa mì. 


Cơ thể của Homo sapiens đã không được tiến hoá cho những 


nhiệm vụ như vậy. Nó thích nghi với việc trèo lên cây táo hoặc đuổi 
theo những con linh dương, chứ không phải để dọn sạch đất đá hay 
xách những thùng nước. Xương sống, đầu gối, cổ và xương sườn 
của con người đã phải trả giá. Các nghiên cứu về những bộ xương 
cỗ đại đã chỉ ra rằng, việc chuyển sang làm nông nghiệp dường như 
đã mang đến rất nhiều bệnh tật như trẹo khớp, viêm khớp và sa 
ruột. Hơn nữa, những công việc làm nông mới đòi hỏi rất nhiều thời 
gian nên con người buộc phải định cư lâu dài gần cánh đồng lúa mì 
của mình. Điều này đã thay đổi hoàn toàn lối sống của họ. Chúng ta 
không thuần hoá lúa mì. Nó đã thuần hoá chúng ta. Từ “thuần hoá” 
bắt nguồn từ tiếng Latin domus, nghĩa là “ngôi nhà”. Ai là người 
đang sống trong một ngôi nhà? Không phải lúa mì, mà đó chính là 
Sapiens. 


Làm thế nào lúa mì có thể thuyết phục được Homo sapiens đánh 
đổi cuộc sống tươi đẹp để chịu cực khổ như vậy? Đổi lại, con người 
nhận được gì? Đó không phải là một chế độ ăn uống tốt hơn. Nên 
nhớ, con người thực chất là một loài vượn ăn tạp, phát triển mạnh 
nhờ vào việc ăn đủ loại thức ăn. Ngũ cốc chỉ là một phần rất nhỏ 
trong chế độ ăn uống của con người trước Cách mạng Nông nghiệp. 
Một chế độ ăn uống chỉ dựa vào ngũ cốc thì rất nghèo vitamin và 
khoáng chất, khó tiêu hoá, thực sự không tốt cho răng và lợi của 
bạn. 


Lúa mì không mang lại an toàn lương thực cho con người. Cuộc 
sống của người nông dân kém an toàn hơn cuộc sống của kẻ săn 
bắt hái lượm. Người hái lượm dựa vào hàng chục loài động thực vật 


để sinh tồn, và vì vậy có thể vượt qua những năm tháng khó khăn 
kể cả khi không có những kho thức ăn dự trữ. Nếu số lượng một loài 
nào đó bị giảm, họ có thể săn bắt và hái lượm thêm loài khác. Cho 
đến gần đây, các xã hội nông nghiệp vẫn dựa vào một số ít loài thực 
vật đã được thuần hoá để lấy phần lớn lượng calo cho mình. Ở 
nhiều vùng, họ chủ yếu dựa vào chỉ một loại cây, như lúa mì, khoai 
tây hoặc lúa. Nếu không có mưa, hoặc có những đám mây châu 
chấu bay đến, hoặc có một loại nắm ký sinh gây bệnh cho những 
loại cây này, hàng ngàn hàng triệu nông dân sẽ chết đói. 


Lúa mì cũng không thể bảo vệ con người trước bạo lực. Những 
nông dân đầu tiên ít nhất cũng hung dữ giống như tổ tiên hái lượm 
của họ, nếu không muốn nói là hơn. Với những nông dân có nhiều 
tài sản hơn, họ cần đất đai để trồng trọt. Việc bị hàng xóm cướp bóc 
đất đai đồng nghĩa với sự chết đói, vì vậy không có chỗ cho sự thỏa 
hiệp. Khi một bầy hái lượm bị các đối thủ mạnh hơn chèn ép, họ có 
thể bỏ đi. 


Việc này vất vả và nguy hiểm nhưng vẫn thực hiện được. Nhưng 
khi một kẻ thù mạnh đe dọa một làng nông nghiệp, thì rút lui có 
nghĩa là bỏ lại ruộng đồng, nhà cửa, kho lương thực. Trong nhiều 
trường hợp, kết cục với những người tị nạn là chết đói. Vì vậy nông 
dân có khuynh hướng ở lại và chiến đấu đến cùng. 


q 


` v7 M 
$‹. 4 4 
GÀ #0 VIN/k.Sự Độ 
N TU kế, 


Hình 11. Chiến tranh bộ lạc ở New Guinea giữa hai cộng đồng nông nghiệp (1960). Những cảnh 
thế này phổ biến trong hàng ngàn năm tiếp sau Cách mạng Nồng nghiệp. 


Nhiều nghiên cứu về nhân học và khảo cổ học đã chỉ ra rằng 
trong một xã hội nông nghiệp giản đơn, không có cơ cấu chính trị 
nào ngoài làng xã và bộ lạc, bạo lực của con người là nguyên nhân 
cho khoảng 15% trường hợp tử vong, trong đó có 25% là đàn ông. 
Ở New Guinea ngày nay, bạo lực là nguyên nhân cho khoảng 30% 
trường hợp tử vong của đàn ông trong xã hội bộ lạc nông nghiệp 
Dani, và 35% trong bộ lạc Enga. Ở Ecuador, có lẽ khoảng 50% số 
người trưởng thành của bộ lạc Waoranis đã tử vong dưới tay người 
khác. Sau này, bạo lực của con người đã được kiểm soát bằng sự 
phát triển của những cơ cấu xã hội rộng hơn, như các thành phó, 
vương quốc và quốc gia. Nhưng phải mất hàng ngàn năm để xây 


dựng những cơ cấu chính trị khổng lồ và hiệu quả như vậy. 


Cuộc sống làng xã chắc chắn đã mang lại cho người nông dân 
những lợi ích tức thì, như việc được bảo vệ tốt hơn trước những loài 
thú hoang dã, mưa và lạnh. Tuy nhiên, với một người bình thường 
thì lợi bất cập hại. Rất khó để người sống trong một xã hội phồn vinh 
như ngày nay hiểu được điều này. Từ khi chúng ta tận hưởng sự 
sung túc và an toàn, và từ khi sự sung túc và an toàn này được xây 
dựng dựa trên cơ sở Cách mạng Nông nghiệp, chúng ta đã cho 
rằng Cách mạng Nông nghiệp là một tiến bộ tuyệt vời. Song, thật sai 
lầm khi đánh giá hàng ngàn năm lịch sử từ góc nhìn của hôm nay. 
Một quan điểm toàn diện hơn là của một bé gái 3 tuổi, hấp hối do 
suy dinh dưỡng vào thế kỷ 1 ở Trung Hoa do người cha có mùa 
màng thất bát. Liệu bé gái có thể nói “con hấp hối là do thiếu ăn, 
nhưng trong 2.000 năm tới, con người sẽ có rất nhiều thứ để ăn, và 
sống trong những ngôi nhà lớn có lắp điều hòa, cho nên sự đau khổ 
của con là một hy sinh đáng giá?” 


Vậy lúa mì đã mang lại gì cho những người làm nông, gồm cả bé 
gái Trung Hoa suy sinh dưỡng kia? Nó chẳng mang lại lợi lộc gì cho 
con người với tử cách cá nhân. Song, nó đã dành tặng một thứ gì 
đó cho Homo sapiens với tư cách một loài. Việc trồng lúa mì cung 
cấp thức ăn nhiều hơn trên mỗi đơn vị đất đai, vì vậy làm cho số 
lượng Homo sapiens tăng lên theo cấp số nhân. Khoảng năm 13000 
TCN, khi con người nuôi sống mình bằng cách hái lượm những loài 
thực vật mọc hoang và săn bắt thú hoang, khu vực xung quanh ốc 
đảo Jericho thuộc Palestine có thể nuôi dưỡng tối đa một bộ lạc du 


cư gồm 100 thành viên tương đối khỏe mạnh và đầy đủ dinh dưỡng. 
Khoảng năm 8300 TCN, khi các loài thực vật mọc hoang nhường 
chỗ cho những cánh đồng lúa mì, ốc đảo này đã nuôi dưỡng một 
ngôi làng lớn nhưng chật chội gồm 1.000 thành viên, họ phải chịu 
đựng bệnh tật và suy sinh dưỡng thường xuyên hơn. 


Diễn trình tiến hoá không nằm ở đói khát hay đau đớn, mà ở số 
bản sao của những vòng xoắn ADN. Giống như thành công kinh tế 
của một công ty được đo bằng số tiền có trong tài khoản ngân hàng 
chứ không phải là hạnh phúc của người làm thuê, sự tiến hoá thành 
công của một loài cũng được đo bằng số bản sao chuỗi ADN của 
nó. Nếu không còn bản sao ADN nào, loài đó sẽ bị tuyệt chủng, 
giống như một công ty không có tiền sẽ phá sản. Nếu một loài khoe 
mình có nhiều bản sao ADN, thì đó chính là một thành công và loài 
sẽ hưng thịnh. Tư góc nhìn này, 1.000 bản sao sẽ luôn luôn tốt hơn 
100 bản sao. Đây chính là điểm cốt lõi trong Cách mạng Nông 
nghiệp: năng lực giữ cho nhiều người sống sót hơn trong những 
điều kiện tồi tệ. 


Song, tại sao các cá nhân lại phải quan tâm đến bài toán tiến hoá 
này? Tại sao bất cứ ai có đầu óc bình thường lại đi hạ thấp tiêu 
chuẩn sống của mình chỉ cốt để những bản sao trong bộ gen Homo 
Sapiens được nhân lên? Không ai lại đồng ý với thỏa thuận này: 
Cách mạng Nông nghiệp là một cái bẫy. 


Cái bẫy xa xỉ 


Sự xuất hiện của nghề nông là một việc xảy ra từ từ qua các thế 


kỷ và thiên niên kỷ. Một bầy Homo sapiens đang hái nắm và quả 
hạch, đang săn hươu nai và thỏ, sẽ không đột nhiên định cư lâu dài 
ở một ngôi làng, cày ruộng, gieo hạt lúa mì và vác nước từ sông về. 
Sự thay đổi này tiếp diễn theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn đều liên 
quan đến một sự thay đổi nhỏ trong cuộc sống thường ngày. 


Homo sapiens đã đễn Trung Đông khoảng 70.000 năm về trước. 
Trong 50.000 năm tiếp theo, tổ tiên của chúng ta đã phát triển thịnh 
vượng mà không cần có nông nghiệp. Các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên đủ để nuôi dưỡng cư dân của vùng đất này. Trong những lúc 
sung túc mọi người đã có thêm con, và trong thời kỳ khó khăn đã 
giảm đi một ít. Con người, cũng giống như nhiều loài động vật có vú 
khác, có những cơ chế hoóc-môn và gen có thể giúp kiểm soát sinh 
sản. Trong những thời điểm thuận lợi, phụ nữ sẽ đến tuổi dậy thì 
sớm hơn, và cơ hội mang thai của họ sẽ cao hơn. Ở các thời điểm 
khó khăn, dậy thì muộn và cơ hội mang thai sẽ giảm. 


Việc kiểm soát dân số tự nhiên còn được hỗ trợ thêm bởi các cơ 
chế văn hoá. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, vốn di chuyển chậm chạp và 
đòi hỏi nhiều sự quan tâm, sẽ trở thành gánh nặng cho những kẻ hái 
lượm du cư. Con người cố gắng sinh con cách nhau từ ba đến bốn 
năm. Phụ nữ làm được vậy nhờ chăm sóc con cái suốt ngày đêm 
cho đến khi lớn (cho con bú suốt ngày đêm đóng vai trò quan trọng 
trong việc làm giảm khả năng mang thai). Những phương pháp khác 
bao gồm sự kiêng khem tình dục một phần hoặc hoàn toàn (có thể 
được hỗ trợ bởi những kiêng kị văn hoá), nạo phá thai, và đôi khi là 
tục giết trẻ sơ sinh. 


Trong suốt những thiên niên kỷ dài này, con người thi thoảng ăn 
hạt lúa mì, nhưng đây chỉ là phần nhỏ trong chế độ ăn uống của họ. 
Khoảng 18.000 năm trước, thời kỳ băng hà cuối cùng đã chuyển 
sang thời kỳ ấm lên toàn cầu. Nhiệt độ tăng nên lượng mưa cũng 
tăng theo. Kiểu khí hậu mới này lý tưởng cho lúa mì và các cây ngũ 
cốc khác ở Trung Đông, vốn đã sinh sôi nảy nở mạnh mẽ và lan 
rộng. Con người bắt đầu ăn nhiều lúa mì hơn và tình cờ thúc đẩy sự 
tăng trưởng của nó hơn nữa. Vì không thể ăn được ngũ cốc hoang 
dại nếu không chọn lọc, nghiền sàng và nấu chúng, nên con người 
sau khi hái lượm những loại ngũ cốc này đã mang chúng về khu lều 
trại tạm đề chế biến. Hạt lúa mì nhỏ và nhiều, nên một số chắc chắn 
sẽ bị rơi vãi trên đường tới khu lều trại. Theo thời gian, ngày càng 
nhiều lúa mì sinh sôi dọc theo những tuyến đường yêu thích của con 
người và gần những khu lều trại. 


Khi con người đốt rừng và bụi rậm, điều này cũng giúp ích cho 
lúa mì. Lửa sẽ xóa sạch cây cối và bụi rậm, cho phép lúa mì và 
những loài cỏ khác độc quyền hưởng ánh nắng, nước và chất dinh 
dưỡng. Ở đó, lúa mì phát triển cực thịnh, các con thú săn được và 
nguồn thức ăn cũng trở nên dồi dào, các bầy người có thể dần dần 
từ bỏ cuộc sống du cư để định cư theo mùa hoặc thậm chí vĩnh viễn 
ở khu lều trại. 


Đầu tiên, họ có thể cắm trại bốn tuần trong mùa thu hoạch. Một 
thế hệ sau đó, khi những cây lúa mì nhân lên và lan rộng, thời gian 
cắm trại trong mùa thu hoạch có thể kéo dài năm tuần, sau đó là sáu 
tuần và cuối cùng nơi đó trở thành một ngôi làng định cư. Bằng 


chứng về những khu định cư như vậy đã được phát hiện trên khắp 
Trung Đông, đặc biệt ở Cận Đông, nơi mà nền văn minh Natuhan 
phát triển rực rỡ giai đoạn 12500-9.500 TCN.” Người Natuhan 
chuyên săn bắt hái lượm, sống dựa vào nhiều loài hoang dã, nhưng 
lại ở trong những ngôi làng cố định, và dành nhiều thời gian để hái 
lượm và chế biến tập trung các loại ngũ cốc hoang. Họ xây những 
ngôi nhà và kho chứa ngũ cốc bằng đá. Họ trữ ngũ cốc cho những 
lúc khó khăn. Họ phát minh ra những công cụ mới như lưỡi hái bằng 
đá đề hái lượm lúa mì hoang, những cái chày và cối giã bằng đá để 
nghiền chúng. 


Những năm tiếp theo sau năm 9500 TCN, hậu duệ của người 
Natuhan tiếp tục hái lượm và chế biến ngũ cốc, nhưng họ cũng đã 
bắt đầu trồng lúa mì nhiều hơn bằng những cách tinh vi hơn. Khi thu 
hoạch lúa mì hoang, họ dành ra một phần để gieo hạt trên cánh 
đồng cho mùa sau. Họ phát hiện ra rằng mình có thể đạt được 
những kết quả tốt hơn bằng cách gieo hạt vào sâu trong đất, thay vì 
rải chúng lung tung trên bề mặt. Vì vậy, họ bắt đầu cày và cuốc đất. 
Dần dần, họ cũng bắt đầu nhổ cỏ dại trên những cánh đồng, bảo vệ 
chúng khỏi những loài ký sinh, tưới nước và bón phân cho chúng. 
Khi ngày càng tập trung vào việc trồng trọt ngũ cốc, họ sẽ có ít thời 
gian hơn cho việc săn bắt và hái lượm những loài động thực vật 
hoang dã. Những kẻ hái lượm đã trở thành nông dân. 


Không có một bước duy nhất nào có thể tách biệt người phụ nữ 
chuyên hái lượm lúa mì hoang với người phụ nữ làm nông chuyên 
trồng lúa mì, vì vậy thật khó để xác định được chính xác khi nào đã 


diễn ra thời kỷ chuyển tiếp có tính quyết định sang nông nghiệp. Tuy 
nhiên, vào khoảng năm 8500 TCN, những ngôi làng định cư đã xuất 
hiện khắp Trung Đông, ví dụ như Jericho, dân cư ở đó đã dành phần 
lớn thời gian để trồng trọt một vài loài cây đã thuần hoá. 


Cùng với việc chuyển thành những ngồi làng định cư và nguồn 
cung thực phẩm tăng lên, dân số cũng bắt đầu gia tăng. Từ bỏ cuộc 
sống du cư khiến phụ nữ có thể sinh con mỗi năm. Những đứa trẻ 
được cai sữa từ rất sớm, được cho ăn cháo và bột nấu lỏng. Rất 
cần thêm những bàn tay phụ giúp trên ruộng đồng. Nhưng những 
miệng ăn thêm nhanh chóng ngốn hết lượng thực phẩm dư, nên 
phải mở rộng thêm đồng ruộng để trồng trọt. Vì con người bắt đầu 
sinh sống ở những khu định cư đầy mầm bệnh, vì trẻ con được cho 
ăn nhiều ngũ cốc hơn và ít sữa mẹ hơn, và vì mỗi đứa trẻ phải giành 
giật cháo với anh chị em ruột của mình, nên tỉ lệ tử vong ở trẻ em 
cũng tăng vọt. Ở hầu hết các xã hội nông nghiệp, ít nhất là có một 
trong ba đứa trẻ sẽ tử vong trước tuổi 20. Song, sự gia tăng tỉ lệ 
sinh vẫn cao hơn sự gia tăng tỉ lệ tử vong; con người tiếp tục đẻ 
nhiều con hơn. 


Theo thời gian, “món hời lúa mì” đã trở nên ngày càng phiền toái. 
Trẻ em chết lũ lượt, còn người lớn thì ăn thứ bánh mì phải đổ mồ 
hôi sôi nước mắt mới có được. Một người bình thường ở Jericho 
vào năm 8500 TCN sống cực khổ hơn tổ tiên của mình vào năm 
9500 TCN hay năm 13000 TCN. Nhưng không một ai nhận ra điều 
gì đang xảy ra. Mỗi thế hệ đều tiếp tục sống cuộc đời giống như các 
thế hệ trước, chỉ có một số cải tiến nhỏ trong cách làm việc. Điều 


nghịch lý là một loạt “cải tiến” nhằm làm cho cuộc sống dễ chịu hơn, 


lại càng khiến cuộc sống của nông dân vất vả hơn. 


Tại sao con người lại có những tính toán sai lầm định mệnh như 
vậy? Vì cùng một lý do mà loài người trong toàn bộ lịch sử đã tính 
toán sai lầm. Họ không thể lường trước đầy đủ các hậu quả từ 
những quyết định của mình. Bất cứ khi nào họ quyết định làm thêm 
một chút công việc — Ví dụ, cuốc xới ruộng đồng thay vì chỉ rải hạt 
giống khắp nơi trên bề mặt —- con người đều nghĩ: “Đúng, chúng ta 
sẽ phải làm việc vất vả hơn, nhưng mùa gặt sẽ bội thu! Chúng ta sẽ 
không phải lo lắng nữa về những năm mắt mùa. Con cái chúng ta sẽ 
không bao giờ phải nhịn đói đi ngủ”. Điều này hợp lý đấy chứ. Nếu 
bạn làm việc chăm chỉ hơn, bạn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là 
kế hoạch. 


Phần đầu tiên của kế hoạch này diễn ra suôn sẻ. Quả thật con 
người đã làm việc chăm chỉ hơn. Nhưng con người không đoán 
trước được số trẻ con sẽ tăng lên, nghĩa là cần thêm nhiều lúa mì 
để chia cho lũ trẻ đông hơn. Những nông dân đầu tiên cũng không 
hiểu rằng, việc nuôi trẻ con bằng cháo nhiều hơn và dùng ít sữa mẹ 
hơn sẽ làm hệ miễn dịch của chúng yếu đi, cùng với định cư sẽ là 
những ổ bệnh truyền nhiễm. Họ không thấy trước được việc gia 
tăng sự phụ thuộc vào một nguồn thực phẩm đơn lẻ sẽ thực sự làm 
họ dễ bị những đợt hạn hán làm tổn hại. Những nông dân cũng 
không thấy trước được rằng trong những tháng năm tươi đẹp, khi 
các kho lương thực của họ phình to lên sẽ cám dỗ những kẻ trộm 
cắp và kẻ thù, khiến họ bắt buộc phải xây tường bảo vệ và canh gác 


chúng. 


Vậy tại sao con người không từ bỏ nông nghiệp khi dự định ban 
đầu bị đổ bể? Một phần là do phải cần đến vài thế hệ thì những thay 
đổi nhỏ mới tích lũy lại và biến đổi một xã hội, và đến lúc đó thì 
không ai còn nhớ rằng mình đã từng sống rất khác. Và phần vì sự 
gia tăng dân số đã làm cho nhân loại không thể trở về tình trạng ban 
đầu được nữa. Nếu chấp nhận việc cày cấy làm tăng dân số của 
một làng từ 100 lên 110 thì 10 người nào sẽ tình nguyện chết đói để 
cho những người khác có thể trở lại thời kỳ xưa cũ tốt đẹp đây? 
Không thể trở lại được nữa. Cái bẫy đã sập xuống. 


Việc mưu cầu một cuộc sống dễ chịu hơn đã dẫn đến nhiều thử 
thách cam go hơn, không phải cho con người trước đó, mà cho 
chính chúng ta hôm nay. Có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp chấp 
nhận những công việc căng thẳng tại các công ty quyền lực, thề 
rằng họ sẽ làm việc chăm chỉ kiếm tiền để có thể về hưu và theo 
đuổi những công việc họ thực sự yêu thích ở tuổi 332 Nhưng theo 
thời gian và đến tuổi đó, họ lại có nhiều giấy vay nợ, những đứa con 
đi học, những ngôi nhà ngoại ô đòi hỏi ít nhất hai xe hơi cho một gia 
đình, và họ cảm thấy cuộc đời sẽ không đáng sống nếu thiếu rượu 
ngon và những kỳ nghỉ đắt tiền ở nước ngoài. Họ phải làm gì đây, 
quay trở lại đào xới đất? Không, họ sẽ nỗ lực gấp đôi và làm việc 
như nô lệ. 


Một trong những quy luật sắt của lịch sử, đó là những thứ xa hoa 
có xu hướng trở thành những thứ phải có và sẽ tạo ra những nghĩa 
vụ mới. Một khi con người đã quen với sự xa hoa nào đó, họ sẽ cho 


đó là hiển nhiên. Rồi họ bắt đầu mong đợi nó. Cuối cùng họ sẽ 
không thể sống thiếu nó. Hãy lấy một ví dụ tương tự khác ở thời đại 
của chúng ta. Trong một vài thế kỷ gần đây, chúng ta đã phát minh 
ra vô số thiết bị để tiết kiệm thời gian, nghĩ rằng chúng sẽ làm cho 
cuộc sống dễ chịu và thảnh thơi hơn, như máy giặt, máy hút bụi, 
máy rửa bát, điện thoại, điện thoại di động, máy vi tính, email. Trước 
đây, người ta cần rất nhiều công sức để viết một bức thư, để địa chỉ, 
dán tem lên phong bì, và cho nó vào hòm thư. Phải mất vài ngày, vài 
tuần, thậm chí là vài tháng để nhận được thư trả lời. Ngày nay, tôi 
có thể viết nhanh một bức thư, gửi nó đến một nơi cách xa nửa 
vòng Trái đất, và (nếu địa chỉ của tôi là trên mạng) tối sẽ nhận được 
thư trả lời trong vòng một phút sau đó. Tôi đã tránh được mọi phiền 
toái và tiết kiệm thời gian, nhưng tôi có đang sống một cuộc đời 
thảnh thơi hơn hay không? 


Thật buồn là không. Quay trở lại kỷ nguyên của những bức thư 
chậm như sên, con người thường chỉ viết thư khi họ có điều gì quan 
trọng cần phải thuật lại. Thay vì viết ngay những điều vừa xuất hiện 
trong tâm trí mình, họ cân nhắc một cách cẩn thận những gì họ 
muốn nói và làm thế nào để diễn đạt nó. Họ mong đợi nhận được 
một câu trả lời cũng được suy nghĩ kĩ càng như vậy. Hầu hết mọi 
người viết và nhận rất ít thư trong một tháng và hiếm khi cảm thấy bị 
ép buộc phải trả lời ngay lập tức. Ngày nay, tôi nhận được hàng tá 
thư điện tử mỗi ngày, tất cả đều từ những người muốn được trả lời 
luôn. Chúng ta nghĩ rằng mình đang tiết kiệm thời gian; thay vào đó, 
chúng ta tăng tốc guồng quay cuộc sống lên chục lần so với tốc độ 
trước đây, làm cho những ngày làm việc của mình trở nên đây lo âu 


và bối rối. 


Ở đâu đó, một người bảo thủ lạc hậu từ chối mở một tài khoản 
email, cũng giống như cách đây hàng ngàn năm có những bầy 
người đã từ chối làm nông nghiệp và trốn chạy cái bẫy xa xỉ. Nhưng 
Cách mạng Nông nghiệp không cần đến mọi bầy người ở một vùng 
nào đó tham gia vào. Nó chỉ cần một. Ngay khi một bầy người ở lại 
sinh sống lâu dài và bắt đầu việc cày bừa, thì dù là ở Trung Đông 
hay Trung Mỹ, nông nghiệp đều có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Từ khi 
nông nghiệp tạo ra những điều kiện cho sự phát triển nhân khẩu một 
cách nhanh chóng, nông dân thường có thể vượt qua những kẻ hái 
lượm bằng số lượng người. Những kẻ hái lượm có thể chạy trốn, rời 
bỏ những vùng đất săn bắt của mình để tới cánh đồng và đồng cỏ, 
hoặc có thể nhặt cái cày lên. Cách nào đi nữa, cuộc sống cũ cũng 
đã kết thúc. 


Câu chuyện về cái bẫy xa xỉ đã chỉ ra một bài học quan trọng. Sự 
tìm kiếm một cuộc sống dễ chịu hơn của nhân loại đã giải phóng 
những sức mạnh to lớn, biến đổi thế giới theo những cách mà 
không ai hình dung hay mong muốn. Không ai mưu tính Cách mạng 
Nông nghiệp hoặc tìm kiếm sự phụ thuộc của con người vào việc 
trồng trọt ngũ cốc. Từ một loạt những quyết định thông thường chủ 
yếu nhằm lắp đây những cái bụng rỗng và có được một chút an 
toàn, đã có tác động tích tụ trong việc ép buộc những người hái 
lượm cổ đại dành cả ngày của mình để gánh mấy thùng nước đầy 
dưới ánh nắng thiêu đốt. 


Sự can thiệp của thần linh 


Viễn cảnh trên đã lý giải rằng Cách mạng Nông nghiệp là một 
tính toán sai lầm. Rất có khả năng. Lịch sử chứa đầy những sai lầm 
còn ngớ ngắn hơn nhiều. Nhưng còn một khả năng khác. Có thể 
không phải việc kiếm tìm một cuộc sống dễ chịu hơn đã tạo ra sự 
thay đổi. Có thể Sapiens có những mong muốn khác, và chủ ý làm 
cuộc sống của mình vất vả hơn để đạt được chúng. 


Các nhà khoa học luôn muốn quy sự phát triển lịch sử cho các 
yếu tố kinh tế và nhân khẩu học buồn tẻ. Nó phù hợp hơn với những 
phương pháp lý trí và toán học của họ. Trong lịch sử hiện đại, các 
học giả không thể tránh khỏi việc đưa vào các nhân tố phi vật chất 
như ý thức hệ và văn hoá. Bằng chứng thành văn ép buộc họ. 
Chúng ta có đủ các tài liệu, thư từ, hồi ký để chứng tỏ rằng Thế 
chiến II xảy ra không phải do thiếu hụt thực phẩm hay áp lực dân số. 
Nhưng chúng ta không có tài liệu từ nền văn hoá Natuhan, vì vậy khi 
nghiên cứu về những thời kỳ cổ đại, các nhà duy vật chiếm ưu thế 
tuyệt đối. Thật khó để chứng minh rằng con người trước khi có chữ 
viết đã bị thôi thúc bởi niềm tin hơn là những nhu cầu kinh tế. 


Song, trong một vài trường hợp hiếm hoi, chúng ta có đủ may 
mắn để tìm ra được những manh mối tiết lộ. Vào năm 1995, các nhà 
khảo cổ học bắt đầu khai quật một khu vực thuộc phía đông nam 
Thổ Nhĩ Kỳ, gọi là Göbekli Tepe. Trong những địa tầng cổ xưa nhất, 
họ không phát hiện ra dấu hiệu nào của sự định cư, những ngôi nhà, 
hay những hoạt động thường ngày. Tuy nhiên, họ đã phát hiện ra 


những kiến trúc vĩ đại được chống đỡ bằng cột trụ và trang trí bằng 
các hình chạm khắc vô cùng đẹp mắt. Mỗi cột đá nặng đến 7 tấn và 
cao tới 5 mét. Ở mỏ đá gần đấy, họ tìm thấy một cột đá đã được 
chạm trổ một nửa, nặng 50 tắn. Tổng cộng, họ phát hiện ra khoảng 
hơn 10 kiến trúc vĩ đại, cái lớn nhất có bề ngang gần 30 mét. 


Các nhà khảo cổ học đã quá quen thuộc với những công trình 
kiến trúc hoành tráng như vậy được phát hiện ở nhiều di chỉ trên thế 
giới —- nổi tiếng nhất là bãi đá cổ Stonehenge ở Anh. Song, khi 
nghiên cứu về Göbekli Tepe, họ đã khám phá ra một sự thật kinh 
ngạc. Stonehenge có niên đại khoảng năm 2500 TCN và được xây 
dựng bởi một xã hội nông nghiệp phát triển. Những kiến trúc ở 
Göbekli Tepe có niên đại khoảng năm 9500 TCN, và mọi bằng 
chứng hiện có đều chỉ ra rằng chúng do những người săn bắt hái 
lượm xây dựng nên. Cộng đồng khảo cổ học ban đầu cảm thấy khó 
mà tin vào những phát hiện này, nhưng các cuộc kiểm tra sau đó đã 
xác nhận niên đại sớm của những công trình kiến trúc đó, cũng như 
những người xây dựng nên chúng đã sống trong một xã hội tiền 
nông nghiệp. Các khả năng của người hái lượm cổ đại và sự phức 
tạp về văn hoá của họ có vẻ gây ấn tượng vượt xa những dự đoán 
trước đây. 


Hình 12. Những øì còn sót lại của công trình vĩ đại ở Göbekli Tepe 


Một trong những cột đá được trang trí (cao khoảng 5 mét) 


Tại sao một xã hội hái lượm lại xây dựng được những công trình 
kiến trúc như vậy. Chúng không mang mục đích vị lợi rõ ràng. 
Chúng không phải là những lò sát sinh voi ma-mút, cũng không phải 
là nơi che mưa che nắng hay nơi ân nấp để trốn tránh sư tử. Chỉ 
còn một giả định là chúng được xây dựng cho một mục đích văn hoá 
thần bí nào đó mà các nhà khảo cổ học đã phải mất thời gian giải 
đoán vất vả. Dù là gì đi nữa, người hái lượm đã nghĩ rằng rất đáng 


để bỏ nhiều công sức và thời gian xây dựng những công trình này 
Cách duy nhất để xây dựng được Göbekli Tepe là hàng ngàn con 
người thuộc rất nhiều bầy người và bộ lạc khác nhau phải hợp tác 
trong một khoảng thời gian dài. Chỉ có tôn giáo hoặc hệ thống ý thức 
hệ phức tạp mới có thể duy trì được những nỗ lực như vậy. 


Göbekli Tepe còn nắm giữ những bí mật lý thú khác. Trong nhiều 
năm, các nhà di truyền học đã truy tìm nguồn gốc của lúa mì thuần 
chủng. Những phát hiện gần đây đã chỉ ra rằng có ít nhất một biến 
thể đã được thuần chủng, giống lúa mì einkorn, có nguồn gốc từ đồi 
Karacadag, cách Göbekli Tepe khoảng 30 km. 


Đây khó có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó kiểu như là 
trung tâm văn hoá Göbekli Tepe bằng cách nào đó có liên hệ giữa 
việc thuần hoá ban đầu của con người với lúa mì và giữa lúa mì với 
con người. Để có thể nuôi dưỡng được những người xây dựng và 
sử dụng các kiến trúc vĩ đại này, đòi hỏi phải có một lượng thực 
phẩm cực kỳ lớn. Như vậy có thể là con người đã chuyển từ việc hái 
lượm lúa mì hoang sang việc chăm chỉ trồng lúa mì, không chỉ để 
làm tăng lượng cung cấp thực phẩm bình thường mà còn để hỗ trợ 
xây dựng và vận hành một ngôi đền. Trong hình dung thông thường, 
những người đi khai hoang ban đầu sẽ xây dựng một ngôi làng, và 
khi nó trở nên thịnh vượng, họ sẽ xây dựng một ngôi đền ở khu 
trung tâm. Nhưng Göbekli Tepe lại cho thấy rằng, đền thờ có thể 
được xây dựng đầu tiên, sau đó làng mới mọc lên quanh nó. 


Những nạn nhân của Cách mạng 


Thỏa thuận Faust” giữa con người và ngũ cốc không phải là 
trường hợp duy nhất mà loài người đã thực hiện. Một thỏa thuận 
khác được ký kết liên quan đến số phận của các loài động vật như 
cừu, dê, lợn và gà. Những bầy người du cư lén đuổi theo những con 
cừu hoang dã đã dần làm thay đổi cấu tạo của bầy thú mà họ săn. 
Quá trình này có khả năng bắt đầu bằng việc săn bắt có chọn lọc. 
Con người đã nhận thấy rằng họ sẽ có lợi nếu chỉ săn bắt những 
con cừu đực trưởng thành hoặc những con cừu già hay ốm yếu. Họ 
tha cho những con cừu cái tốt giống và những con cừu còn non để 
đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài của đàn thú địa phương. Bước thứ 
hai có thể là tích cực bảo vệ đàn thú khỏi những động vật ăn thịt, 
đánh đuổi sư tử, chó sói và những bầy người thù địch khác. Tiếp 
theo, họ có thể dồn đàn thú vào trong những hẻm núi chật hẹp để 
kiểm soát và bảo vệ chúng tốt hơn. Cuối cùng, họ bắt đầu lựa chọn 
những con cừu một cách cần thận hơn để đáp ứng nhu cầu của 
mình. Những con cừu đực hung hăng nhất, kháng cự hùng hỗ nhất 
sự quản lý của con người sẽ bị thịt đầu tiên. Tương tự như vậy với 
những con cái gầy gò nhất và thường phá phách nhất. (Người chăn 
cừu không thích những con cừu có tính tò mò hay tách khỏi bầy đàn 
của nó). Cứ mỗi lứa trôi qua, đàn cừu càng trở nên béo tốt hơn, 
ngoan ngoãn hơn và ít tò mò hơn. Thế đấy! Mary có một con cừu 
nhỏ, và mỗi khi Mary đi bất cứ đâu, nó cũng đi theo.” 


Khả năng khác là những người đi săn có thể bắt và “nuôi dưỡng” 
một con cừu, vỗ béo nó trong những tháng sung túc và giết thịt nó 
trong mùa đói kém. Ở một số giai đoạn, họ bắt đầu giữ lại nhiều hơn 
những con cừu như vậy. Một số con cừu đến tuổi động dục và bắt 


đầu sinh sản. Những con hung hăng nhất, ngỗ ngược nhất sẽ được 
đưa đến lò mỗ đầu tiên. Những con ngoan ngoãn nhất, béo tốt nhất 
sẽ được phép sinh sản và sống lâu hơn. Kết quả là một đàn cừu đã 
được thuần hoá và biết nghe lời. 


Những con vật đã được thuần hoá như cừu, gà, lừa và nhiều con 
khác, cung cấp thực phẩm (thịt, trứng, sữa), nguyên liệu thô (da, 
lông) và sức mạnh cơ bắp. Vận chuyền, cày xới, xay nghiền và các 
việc khác, cho tới lúc bấy giờ được thực hiện bởi con người, thì nay 
đã được các con vật thay thế ngày càng nhiều hơn. Trong hầu hết 
các xã hội nông nghiệp, con người chủ yêu tập trung vào việc trồng 
trọt, còn chăn nuôi là hoạt động thứ cấp. Nhưng một mô hình xã hội 
mới cũng đã xuất hiện ở vài nơi, chủ yếu dựa vào việc khai thác các 
loài vật: những bộ lạc chăn nuôi gia súc trên đồng cỏ. 


Khi con người lan ra khắp thế giới, theo đó những con vật mà họ 
thuần hoá cũng vậy. Cách đây khoảng 10.000 năm, chỉ có vài triệu 
con cừu, bò, dê, lợn và gà sống trong những hang hốc hạn hẹp ở Á- 
Phi. Ngày nay, thế giới có khoảng một tỉ con cừu, một tỉ con lợn, hơn 
một tỉ con gia súc và hơn 25 tỉ con gà. Và chúng ở khắp nơi trên địa 
cầu. Gà thuần chủng là loại thịt phổ biến nhất cho đến tận bây giờ. 
Sau Homo sapiens, các loài gia súc, lợn và cừu thuần chủng là 
những loài động vật lớn có vú lan tỏa rộng khắp hơn cả, vào hàng 
thứ hai, thứ ba và thứ tư trên thế giới. Từ góc nhìn hẹp về tiến hoá, 
vốn đánh giá sự thành công dựa vào số lượng bản sao ADN, Cách 
mạng Nông nghiệp là ân huệ tuyệt vời cho gà, gia súc, lợn và cừu. 


Thật không may, góc nhìn tiến hoá là một đánh giá không hoàn 


chỉnh về sự thành công. Nó phán xét mọi thứ bằng tiêu chuẩn về 
sống sót và sinh sản mà không quan tâm đến nỗi đau khổ hay niềm 
hạnh phúc của mỗi cá thể. Gà và gia súc thuần hoá có thể là một 
câu chuyện tiến hoá thành công, nhưng chúng cũng ở trong số 
những sinh vật khốn khổ nhất từng tồn tại. Thuần hoá động vật đã 
được dựa trên các biện pháp tàn bạo nhất, và ngày càng trở nên 
độc ác hơn theo các thế kỷ. 


Đời sống trong tự nhiên của gà hoang kéo dài khoảng 7-12 năm, 
và đối với gia súc là khoảng 20-25 năm. Trong môi trường hoang dã, 
hầu hết gà và gia súc sẽ chết sớm hơn nhiều, nhưng chúng lại có 
cơ hội sống tốt hơn trong một vài năm tươi đẹp. Ngược lại, đại đa số 
gà và gia súc được thuần hoá đều bị giết thịt khi mới được vài tuần 
hoặc vài tháng tuổi, vì đó luôn là độ tuổi giết mổ tối ưu đứng trên 
quan điểm kinh tế. (Tại sao phải nuôi một con gà đến ba năm nếu 
như nó đã đạt cân nặng tối đa sau ba tháng?) 


Gà mái đẻ, bò sữa và súc vật kéo xe đôi khi cũng được phép 
sống nhiều năm. Nhưng cái giá phải trả là sự nô dịch hoá trong một 
CUỘC sống hoàn toàn xa lạ với những nhu cầu và khát vọng của 
chúng. Ví dụ, có thể giả định hợp lý rằng bò đực thích lang thang 
trên những đồng cỏ rộng rãi cùng với bò đực và bò cái khác, hơn là 
kéo những chiếc xe và cái cày dưới gông cùm của một con vượn 
cầm roi. 


Hình 15. Một bức tranh từ ngôi mộ của người Ai Cập (khoảng năm 1200 TCN): một cặp bò đực 


thiến đang cày ruộng. Trong tự nhiên, gia súc đi lang thang, chúng thấy dễ chịu khi ở trong bây 
với một cấu trúc xã hội phức tạp. Bò đực bị thiến và thuần hoá đã lăng phí đời mình dưới roi 
đòn và trong chiếc chuồng hẹp, lao động đơn độc hoặc theo cặp, một kiểu sống không thích 
hợp với cơ thể cũng như nhu cầu bây đàn và cảm xúc của chúng. Khi một con bò đực không 
thể kéo cày được nữa, nó sẽ bị thịt. (Để ý tư thế cong người của người nông dân Ai Cập cũng 
rất giống bò đực, dành cả đời mình để lao động cực nhọc, ngược đãi cơ thể, tâm trí và các mối 
quan hệ xã hội của anh ta.) 


Để có thể biến bò đực, ngựa, lừa và lạc đà thành những con vật 
kéo xe biết nghe lời, phải phá vỡ các bản năng tự nhiên và gắn kết 
bầy đàn, phải kìm lại tính hung hăng và bản năng tình dục, tước đi 
sự tự do di chuyển của chúng. Nông dân phát triển những kĩ thuật 
như nhốt súc vật trong chuồng, lồng, kìm giữ chúng bằng dây cương 
hoặc xích, huấn luyện chúng bằng roi da và gậy nhọn, cắt bỏ những 


bộ phận không cần thiết của chúng. Hầu hết những con đực đều bị 
thiến trong quá trình thuần hoá. Làm vậy sẽ kiềm chế tính hung 
hăng của con đực, giúp con người có thể kiểm soát có chọn lọc việc 
sinh sản của gia súc. 


Trong nhiều cộng đồng xã hội New Guinea, theo truyền thống, sự 
giàu có của một người được đánh giá bằng số lợn mà anh ta hay chị 
ta sở hữu. Để ngăn lợn không đi mắt, những nông dân ở phía bắc 
New Guinea đã cắt bỏ một mẫu mũi của chúng. Điều này sẽ gây ra 
đau đớn khủng khiếp mỗi khi con vật cố gắng đánh hơi. Vì lợn 
không thể tìm thức ăn và thậm chí không thể tìm được đường đi mà 
không đánh hơi, nên sự cắt bỏ này làm chúng phụ thuộc hoàn toàn 
vào người chủ của mình. Ở vùng khác thuộc New Guinea, có tục 
chọc mù mắt lợn để chúng thậm chí không thể nhìn được mình đang 
đi đâu. 


Ngành công nghiệp sản xuất bơ sữa cũng có nhiều chiêu trò 
riêng để cưỡng ép các loài vật làm theo ý muốn của mình. Bò, dê và 
cừu chỉ tiết sữa sau khi đẻ, và chỉ khi những con con còn bú. Đề tiếp 
tục vắt sữa động vật, nông dân cần những con con bú mẹ, nhưng lại 
phải ngăn chúng độc quyền nguồn sữa. Một trong những cách phổ 
biến trong lịch sử là đơn giản giết thịt những con con ngay sau khi 
sinh ra, vắt sữa con mẹ triệt để và sau đó lại làm con mẹ tiếp tục 
mang thai. Đây hiện vẫn là một phương pháp rất phổ biến. Trong 
nhiều trang trại sữa hiện đại, một con bò sữa thường sống được 
khoảng năm năm trước khi bị thịt. Trong suốt năm năm đó, nó 
thường mang thai liên tục, và lại được thụ tinh trong vòng 60 đến 


120 ngày sau khi sinh con để duy trì việc cho sữa tối đa. Bò con bị 
tách khỏi mẹ rất sớm sau khi sinh. Con cái được nuôi để trở thành 
thế hệ bò sữa tiếp theo, trong khi đó con đực được chuyển cho 
ngành công nghiệp sản xuất và chế biến thịt. 


Một phương pháp khác là giữ cho những con con ở gần con mẹ, 
nhưng dùng nhiều mẹo để đánh lừa chúng, ngăn chúng bú quá 
nhiều sữa. Cách đơn giản nhất là cho những con dê con hoặc con 
bê bắt đầu bú mẹ, nhưng khi sữa bắt đầu chảy thì lại mang chúng đi 
chỗ khác. Cách này thường gặp phải sự kháng cự của cả con mẹ 
lẫn con con. Một số bộ lạc chăn cừu thường giết những con con, ăn 
thịt và nhồi da chúng. Những con con đã bị nhồi da sau đó sẽ được 
đưa đến chỗ con mẹ, và sự có mặt này sẽ kích thích sự tiết sữa của 
con mẹ. Bộ lạc Nuer ở Sudan thậm chí còn bôi nước tiểu của con 
mẹ lên những con con đã bị nhồi da, làm cho chúng có mùi quen 
thuộc và như thật. Một kĩ thuật khác của người Nuer là buộc một 
vòng cây có gai xung quanh mõm của con bê, khiến nó chọc vào 
con mẹ và con mẹ không muốn cho con con bú sữa. Người Tuareg 
chăn nuôi lạc đà ở Sahara thường đâm thủng hoặc cắt đi các phần 
mũi hoặc môi trên của lạc đà con, khiến chúng đau khi cố bú, do đó 
ngăn chúng tiêu thụ quá nhiều sữa. 


Không phải mọi xã hội nông nghiệp đều tàn bạo như vậy với vật 
nuôi trong trang trại của mình. Cuộc sống của một số loài động vật 
thuần hoá có thể khá tốt. Cừu được nuôi để lấy len, chó, mèo, ngựa 
chiến, ngựa đua thường được hưởng những điều kiện sống cực kỳ 


thoải mái. Nghe đâu Hoàng đề La Mã Caligula từng có ý định phong 
chức quan chấp chính cho con ngựa yêu thích của mình là Incitatus. 
Trong lịch sử, những người chăn cừu và nông dân đều thể hiện tình 
cảm yêu mến của mình đối với vật nuôi và chăm sóc chúng rất chu 
đáo, giống như các chủ nô yêu quý và quan tâm đến nô lệ của mình. 
Không phải ngẫu nhiên mà những ông vua và nhà tiên tri đều tạo 
cho mình phong cách giống người chăn cừu, so sánh cách họ và 
những vị thần quan tâm đến thần dân như người chăn cừu châm 
sóc bầy cừu của mình. 


Hình 14. Một con bê thời nay trong một trang trại thịt công nghiệp. Ngay sau khi ra đời, con bê 
sẽ bị tách khỏi mẹ và nhốt trong cái chuồng chật hẹp không lớn hơn kích thước thân nó là bao. 
Con bê sẽ ở đó trong toàn bộ đời mình, trung bình khoảng bốn tháng. Nó không bao giờ rời 
chuồng, cũng như không được phép chơi đùa cùng các con bê khác, thậm chí không được bước 
đi, tất cả chỉ để cơ bắp của nó không phát triển được. Bắp mềm đồng nghĩa với món bít-tết 
mềm và ngon. Lần đầu tiên con bê có cơ hội đi bộ, kéo giãn cơ bắp và chạm vào các con bê 


khác là trên đường tới lò mổ. Theo quan điểm tiến hoá, gia súc đại diện cho một trong những 
loài động vật từng tồn tại thành công nhất. Đồng thời, chúng là một trong những loài động vật 
khốn khổ nhất hành tinh. 


Song, nếu nhìn từ quan điểm của vật nuôi hơn là của người chăn 
chúng, thật khó tránh cảm giác là với đại đa số các loài vật đã thuần 
hoá, Cách mạng Nông nghiệp là một thảm họa tôi tệ. “Thành công” 
theo quan điểm tiến hoá thật vô nghĩa. Những con tê giác hoang dã 
quý hiếm đang bên bờ vực tuyệt chủng có thể sẽ thấy thỏa mãn hơn 
mấy con bê con với cuộc đời ngắn ngủi trong cái chuồng chật hẹp, 
bị vỗ béo đề trở thành miếng bít-tết ngon lành. Những con tê giác 
thỏa mãn này cũng là những cá thể còn sống sót cuối cùng trong 
loài. Sự thành công về số lượng của loài bê chỉ là sự an ủi nhỏ nhoi 
cho những đau đớn mà mỗi cá thể phải chịu đựng. 


Sự khác biệt giữa thành công về mặt tiến hoá và sự đau đớn của 
mỗi cá thể có lẽ là bài học quan trọng nhất mà chúng ta có thể rút ra 
từ Cách mạng Nông nghiệp. Khi chúng ta nghiên cứu câu chuyện 
của các loài thực vật như lúa mì, ngô, lý lẽ thuần tiến hoá nghe còn 
có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, trong trường hợp các loài động vật như gia 
súc, cừu và Sapiens, với mỗi loài đều có thế giới cảm giác và cảm 
xúc phức tạp riêng, chúng ta phải xem xét sự thành công về mặt tiến 
hoá này chuyền dịch sang trải nghiệm của mỗi cá thể như thế nào. 
Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ thấy sự lặp đi lặp lại của 
việc gia tăng ngoạn mục sức mạnh tập thể và thành công bề ngoài 
của loài người đã đi kèm với sự gia tăng khổ đau của mỗi cá nhân 
ra sao. 


LÑ\ DỨN( NIŨN( KIM 1Ự 1t 


Cách mạng Nông nghiệp là một trong những sự kiện gây tranh 
cãi nhất trong lịch sử. Một số người ủng hộ tuyên bố cuộc cách 
mạng này đã đưa nhân loại đi trên con đường tiến đến phồn vinh và 
tiến bộ. Số khác thì khăng khăng nói rằng nó dẫn tới diệt vong. Họ 
nói, đó là một bước ngoặt, nơi mà con người vứt bỏ mối quan hệ 
cộng sinh mật thiết với tự nhiên, trở nên tham lam và tha hoá. Dù 
con đường có ởi theo hướng nào, cũng không còn đường lui. Nông 
nghiệp đã làm cho dân số tăng lên triệt để và nhanh chóng tới mức 
không một xã hội nông nghiệp phức tạp nào còn có thể duy trì được 
chính nó nếu quay lại thời kỳ săn bắt và hái lượm. Khoảng năm 
10000 TCN, trước khi chuyển sang nông nghiệp, Trái đất là ngôi nhà 
của khoảng 5-8 triệu người hái lượm du cư. Vào thế kỷ 1, chỉ còn 
khoảng 1-2 triệu người hái lượm (chủ yếu ở châu Úc, châu Mỹ và 
châu Phi), nhưng con số này có vẻ nhỏ nhoi so với 250 triệu nông 
dân trên thế giới. 


Đại đa số nông dân sống ở những khu định cư ổn định; chỉ một 
số ít là dân chăn cừu nay đây mai đó. Việc định cư khiến cho hầu 
hết đất đai của con người bị co lại đáng kể. Những người sân bắt 
hái lượm cổ đại thường sống ở những khu vực đất đai rộng hàng 


chục, thậm chí hàng trăm cây số vuông. “Nhà” của họ chính là toàn 
bộ vùng đất, với núi đồi, sông suối, rừng cây và bầu trời rộng mở. 
Ngược lại, nông dân sử dụng hầu hết thời gian của họ để làm việc 
trên những cánh đồng hoặc vườn cây ăn quả nhỏ hẹp, và cuộc sống 
gia đình của họ tập trung trong những công trình xây dựng bằng gỗ, 
đá hoặc đất bùn tù túng, mỗi cái rộng không quá vài chục mét 
vuông. Một nông dân điển hình thường phát sinh sự gắn bó mật 
thiết với công trình này. Đó là một cuộc cách mạng có ảnh hưởng 
sâu rộng, có tác động tâm lý nhiều như kiến trúc. Từ đó trở đi, sự 


^:” 
| 


gắn bó với “nhà của tôi” và sự tách biệt với những người hàng xóm 


trở thành dấu hiệu tâm lý của loài sinh vật tự lấy mình làm trung tâm. 


Những vùng nông nghiệp mới không chỉ nhỏ hơn rất nhiều so với 
vùng đất của người hái lượm cổ đại, mà còn mang tính nhân tạo 
hơn nhiều. Ngoài việc sử dụng lửa, người săn bắt hái lượm chỉ chủ 
ý tạo ra một số thay đồi đối với vùng đất mà họ đi qua. Ngược lại, 
nông dân sống trong những hòn đảo nhân tạo mà họ vất vả dựng 
lên từ thiên nhiên hoang dã quanh mình. Họ chặt rừng, đào kênh 
mương, phát quang cánh đồng, xây dựng nhà cửa, cày đất thành 
luống, trồng cây ăn quả theo hàng lối trật tự. Kết quả là, môi trường 
sống nhân tạo này chỉ dành cho con người cũng như các loài động 
thực vật “của họ”, và nó thường xuyên được bao kín bởi các bức 
tường và hàng rào. Các gia đình nông dân đã làm mọi thứ có thể để 
ngăn chặn những loài cỏ dại bướng bỉnh và thú hoang. Nếu chúng 
xâm phạm, họ sẽ đuổi chúng ra ngoài. Nếu chúng ngoan cố, con 
người sẽ tìm cách tiêu diệt chúng. Đặc biệt, những hàng rào kiên cố 
được dựng lên xung quanh nhà. Từ buổi bình minh của nông nghiệp 


cho đến hôm nay, hàng tỉ người với các loại vũ khí như cành cây, vỉ 
đập ruồi, giày dép và bình xịt chất độc, đã tiến hành một cuộc chiến 
liên tục chống lại những con kiến siêng năng, những con gián lén lút, 
những con nhện phiêu lưu, những con bọ cánh cứng ởi lạc, là 
những kẻ liên tục thâm nhập vào nơi ở của họ. 


Trong hầu hết lịch sử, những vùng đất do con người tạo ra này 
vẫn rất nhỏ bé, được bao quanh bởi những dải đất rộng của thiên 
nhiên chưa được chế ngự. Bề mặt Trái đất rộng khoảng 510 triệu 
km2, trong đó 155 triệu km2 là đất liền. Muộn nhất là năm 1400, đại 
đa số nông dân cùng với cây trồng và vật nuôi của mình đã chụm lại 
với nhau trên một diện tích 11 triệu km?, chiếm 2% bề mặt hành tinh. 
Mọi nơi khác đều quá lạnh, quá nóng, quá khô, quá âm ướt, thêm 
nữa là không thích hợp cho trồng trọt. Lịch sử loài người đã mở ra 
trên 2% nhỏ xíu này của bề mặt Trái đất. 


Con người cảm thấy rất khó rời bỏ những hòn đảo nhân tạo của 
mình. Họ không thể bỏ được nhà cửa, ruộng đồng, kho lương thực 
nếu như không phải chịu những nguy cơ tổn thất nghiêm trọng. Hơn 
nữa, theo thời gian, họ tích lũy được ngày càng nhiều thứ không dễ 
chuyễn đi, nó đã trói buộc họ. Với chúng ta, nông dân cổ đại dường 
như rất nghèo, tuy thế một gia đình nông dân điển hình thường sở 
hữu đồ chế tác còn nhiều hơn cả một bộ lạc hái lượm. 


Sự xuất hiện của tương lai 


Trong khi vùng đất trống có thể sử dụng được trong nông nghiệp 
bị thu hẹp lại thì thời gian dành cho việc nhà nông lại kéo dài ra. 


Người hái lượm thường không tốn nhiều thời gian để nghĩ đến tuần 
tới, tháng tới. Nông dân còn mặc cho trí tưởng tượng của họ lướt đi 
thêm hàng năm, hàng chục năm trong tương lai. 


Người hái lượm không tính đến tương lai, vì họ sống giật gấu vá 
vai, và chỉ có thể dự trữ thức ăn hoặc tích lũy tài sản một cách khó 
khăn. Tất nhiên, rõ ràng họ cũng lên kế hoạch tương lai. Hầu hết 
các tác giả của những bức vẽ trong hang Chauvet, Lascaux và 
Altamira đều muốn chúng tôn tại cho các thế hệ tiếp theo. Các liên 
minh xã hội và sự ganh đua chính trị đều là những vấn đề dài hạn. 
Thường phải mất nhiều năm để báo đáp một ơn huệ hoặc sửa chữa 
một sai lầm. Tuy nhiên, trong nền kinh tế tự cung tự cấp dựa vào 
săn bắt và hái lượm, những kế hoạch dài hạn như vậy có một giới 
hạn rõ ràng. Điều nghịch lý là nó giúp người hái lượm bớt âu lo khá 
nhiều. Thật phi lý khi lo lắng về những điều mà họ không thể tác 
động. 


Cách mạng Nông nghiệp đã làm cho tương lai xa trở nên quan 
trọng hơn bao giờ hết. Nông dân luôn giữ tương lai ở trong đầu và 
phải làm việc để phục vụ nó. Nền kinh tế nông nghiệp dựa trên chu 
trình sản xuất theo mùa, bao gồm những tháng dài cày cấy trồng 
trọt, theo sau là những thời kỳ thu hoạch ngắn ngủi. Vào đêm tiếp 
theo sau khi kết thúc một vụ mùa bội thu, nông dân có thể tổ chức 
ăn mừng cho những gì mà họ xứng đáng được hưởng, nhưng trong 
vòng một tuần sau đó họ lại tiếp tục ra đồng từ sớm tinh mơ và làm 
việc cả một ngày. Mặc dù có đủ thức ăn cho hôm nay, tuần tới, và kể 
cả tháng tới, nhưng họ vẫn phải lo lắng về năm sau và năm sau 


nữa. 


Lo lắng về tương lai đã bén rễ không chỉ trong những chu trình 
sản xuất theo mùa vụ, mà trong cả đặc điểm không chắc chắn của 
nông nghiệp. Vì hầu hết các làng đều nuôi trồng giới hạn các giống 
cây con đã thuần hoá, nên chúng là miếng mỗi ngon của hạn hán, lũ 
lụt và sâu bệnh. Nông dân buộc phải sản xuất nhiều hơn lượng họ 
tiêu thụ để dành cho việc dự trữ. Không có ngũ cốc trong kho lương 
thực, chai dầu ô-liu trong hầm chứa, pho mát trong chạn đựng, xúc 
xích treo trên xà nhà, họ sẽ bị chết đói trong những năm mất mùa. 
Và những năm mắt mùa rồi sẽ đến, không sớm thì muộn. Người 
nông dân nào tin rằng những năm mất mùa sẽ không đến thì chẳng 
thể sống được lâu. 


Kết quả là ngay từ khi nông nghiệp xuất hiện, các nỗi lo âu về 
tương lai trở thành những diễn viên chính trong rạp hát tâm trí của 
loài người. Ở những nơi mà nông dân dựa vào mưa để tưới tắm cho 
cánh đồng của mình, mùa mưa bắt đầu đồng nghĩa với việc mỗi 
buổi sáng, nông dân sẽ nhìn chằm chằm về chân trời, ngửi hít mùi 
gió và căng mắt lên. Có phải mây đó không? Những cơn mưa sẽ 
đến đúng lúc chứ? Mưa có đủ không? Liệu những trận bão dữ dội 
có quét sạch hạt giống trên cánh đồng hay làm dập nát cây con 
không? Trong lúc đó, ở thung lũng các sông Euphrates, Án và 
Hoàng Hà, những nông dân khác cũng không kém phần lo lắng khi 
theo dõi mực nước sông. 


Họ cần những dòng sông dâng cao để bồi đắp cho tầng đất mặt 
màu mỡ đã bị rửa trôi nơi cao nguyên, và làm cho hệ thống tưới tiêu 


rộng lớn của họ tràn đầy nước. Nhưng những cơn lũ dâng nước lên 
quá cao hoặc tới không đúng thời điểm sẽ phá hủy mùa màng của 
họ giống như nạn hạn hán vậy. 


Nông dân lo âu về tương lai không chỉ bởi họ có nhiều thứ để lo 
lắng, mà còn bởi họ có thể làm điều gì đó để tác động đến nó. Họ có 
thể phát quang những cánh đồng khác, đào những kênh mương 
tưới tiêu khác, gieo những giống cây khác. Người nông dân sầu 
muộn đã làm việc chăm chỉ như những con kiến thợ trong mùa hè, 
đổ mồ hôi trồng những cây ô-liu để con cái và bố mẹ họ ép lấy dầu, 
để dành những thực phẩm mà họ muốn ăn hôm nay cho mùa đông 
hoặc năm sau. 


Sự căng thẳng của việc nhà nông có những hậu quả đáng kể. Nó 
là nền tảng cho các hệ thống chính trị và xã hội quy mô lớn. Nhưng 
thật đáng buồn, người nông dân cần cù hầu như không bao giờ đạt 
tới sự đảm bảo về kinh tế trong tương lai mà họ rất khao khát có 
được qua việc lao động cực nhọc ở hiện tại. Ở khắp nơi, những kẻ 
cai trị và giới tỉnh hoa xuất hiện, sống bằng thực phẩm dư thừa của 
nông dân và bỏ mặc họ với cuộc sống nghèo nản. 


Số thực phẩm dư thừa bị tước mất được cung cấp cho các hoạt 
động chính trị, chiến tranh, nghệ thuật và triết học. Người ta xây 
dựng các cung điện, pháo đài, công trình tưởng niệm và đền thờ. 
Cho đến tận kỷ nguyên hiện đại, hơn 90% nhân loại là nông dân, 
những người đã đổ mồ hôi từ sớm tỉnh mơ cho đến lúc tối mịt. Sản 
phẩm dư thừa mà họ làm ra chỉ để nuôi dưỡng một thiểu số của giới 
tỉnh hoa — vua chúa, quan chức nhà nước, binh lính, linh mục, nghệ 


sĩ, nhà tư tưởng — những kẻ chiếm hết chỗ trong sử sách. Lịch sử là 
cái gì đó do rất ít người đã và đang tạo ra, trong khi mọi người khác 
vẫn đang cày bừa trên những cánh đồng và vác các thùng nước 
đầy. 


Một trật tự tưởng tượng 


Sự dư thừa thức ăn do nông dân làm ra, đi cùng với công nghệ 
vận chuyển mới, ngày càng khiến nhiều người bị nhồi nhét bên 
nhau, ban đầu là trong những ngôi làng rộng lớn, sau đó là thị trấn 
và cuối cùng là thành phố. Tắt cả họ đều cùng gia nhập các vương 
quốc và mạng lưới thương mại mới. 


Song, để tận dụng lợi thế của những cơ hội mới này, sự dư thừa 
thực phẩm và giao thông vận tải cải tiến là chưa đủ. Thực tế là có 
thể nuôi sống cả ngàn người trong cùng một thị trấn và một triệu 
người trong cùng một vương quốc, nhưng không thể đảm bảo rằng 
họ có thể thống nhất với nhau về việc phân chia đất đai hay nguồn 
nước, cũng như làm thế nào để xoa dịu các cuộc tranh luận hoặc 
xung đột, và làm gì trong thời kỳ hạn hán hoặc chiến tranh. Và nếu 
không đạt được sự đồng thuận nào, xung đột sẽ lan rộng cho dù 
những kho chứa lương thực đang phình ra. Không phải thiếu thốn 
lương thực đã gây ra hầu hết các cuộc chiến tranh và cách mạng 
trong lịch sử. Những luật sư giàu có đã cầm đầu Cách mạng Pháp 
chứ không phải những nông dân chết đói. Cộng hòa La Mã đạt tới 
đỉnh cao quyền lực của nó trong thế kỷ 1 TCN, khi những hạm đội 
châu báu từ khắp nơi trên biển Địa Trung Hải làm giàu cho người La 


Mã, vượt quá cả những giấc mơ điên cuồng nhất của tổ tiên họ. 
Thời điểm giàu có tột cùng nhất cũng là lúc trật tự chính trị La Mã 
sụp đồ trong một loạt các cuộc nội chiến đẫm máu. Nam Tư vào 
năm 1991 có thừa tài nguyên để nuôi sống tất cả người dân của 
mình, nhưng vẫn tan rã bằng một cuộc chiến khủng khiếp. 


Vấn để gốc rễ của những tai ương như vậy chính là việc con 
người đã tiến hoá trong hàng triệu năm từ những bầy nhỏ gồm vài 
chục thành viên. Một vài thiên niên kỷ ít ỏi phân tách Cách mạng 
Nông nghiệp với sự xuất hiện của các thành phố, vương quốc và đế 
quốc không đủ cho bản năng hợp tác rộng rãi tiến hoá kịp. 


Mặc dù thiếu những bản năng sinh học như vậy, nhưng trong 
suốt thời đại hái lượm, hàng trăm con người xa lạ vẫn có thể hợp 
tác nhờ những huyền thoại chung giữa họ. Tuy nhiên, sự hợp tác 
này lỏng lẻo và hạn chế. Mỗi bầy Sapiens tiếp tục sống độc lập và tự 
đáp ứng những nhu cầu cơ bản của mình. Một nhà xã hội học cổ 
xưa sống cách đây 20.000 năm, không biết gì về những sự kiện tiếp 
sau Cách mạng Nông nghiệp, có thể đã kết luận rằng phạm vi của 
huyền thoại rất giới hạn. Các câu chuyện về những linh hồn tổ tiên 
và vật tổ của bộ lạc đủ mạnh để làm cho 300 con người trao đổi vỏ 
sò, ăn mừng một lễ hội kỳ quặc, và hợp sức đánh đuổi Neanderthal, 
nhưng tất cả chỉ có vậy. Các nhà xã hội học thời cổ đại có thể nghĩ 
rằng, huyền thoại không thể khiến hàng triệu con người xa lạ có thể 
hợp tác với nhau hằng ngày. 


Nhưng suy nghĩ này hoá ra thật sai lầm. Thực tế là huyền thoại 
có sức mạnh lớn hơn những gì người ta từng tưởng tượng. Khi 


Cách mạng Nông nghiệp mở ra nhiều cơ hội cho việc hình thành 
những thành phố đông đúc và những đế quốc hùng mạnh, con 
người đã sáng tạo các câu chuyện về các vị thần vĩ đại, đất mẹ và 
công ty cổ phần để cung cấp những mối liên kết xã hội cần thiết. 
Trong khi sự tiến hoá của con người chậm chạp như ốc sên thì trí 
tưởng tượng của con người lại đang xây dựng nên những mạng 
lưới hợp tác đại chúng đáng kinh ngạc, không giống như những gì 
mà người ta đã từng thấy trên Trái đắt. 


Khoảng năm 8500 TCN, các khu định cư lớn nhất trên thế giới là 
những ngôi làng, ví dụ như Jericho, có khoảng vài trăm thành viên. 
Khoảng năm 7000 TCN, thị trấn Catalhöyk ở Anatolia có khoảng 
5.000 đến 10.000 dân. Rất có thể, nó là khu vực định cư lớn nhất 
thế giới vào thời điểm đó. Trong suốt thiên niên kỷ 4 và 5 TCN, 
những thành phố với hàng chục ngàn cư dân đã mọc lên ở vùng 
Lưỡi liềm Phì nhiêu (Fertile Crescent), và mỗi thành phố trong khu 
vực này đều kiểm soát nhiều ngôi làng lân cận. Năm 3100 TCN, 
toàn bộ vùng hạ lưu thung lũng sông Nile hợp nhất với nhau hình 
thành nên vương quốc Ai Cập. Các Pharaoh đã cai trị hàng ngàn 
cây số vuông đất đai và hàng trăm ngàn dân. Khoảng năm 2230 
TCN, Sargon Đại đế đã xây dựng đế chế đầu tiên, Akkad. Đế chế 
này rất tự hào về một triệu thần dân của mình cùng đội quân thường 
trực 5.400 người. Vào khoảng giữa năm 1000 TCN và 500 TCN, 
những siêu đế chế đầu tiên xuất hiện ở Trung Đông: Đế chế Tân 
Assyria, Đề chế Babylon và Đề chế Ba Tư. Các nước này có nhiều 
triệu thần dân và hàng chục ngàn binh lính. 


Vào năm 221 TCN, nhà Tần thống nhất Trung Quốc, và không 
lâu sau đó, Đề chế La Mã thống nhất lưu vực Địa Trung Hải. Thuế 
thu được từ 40 triệu thần dân nhà Tần để trả cho đội quân thường 
trực gồm hàng trăm ngàn binh lính và một bộ máy hành chính quan 
liêu phức tạp với hơn 100.000 quan lại. Đế chế La Mã ở thời kỳ đỉnh 
cao thu thuế khoảng trên 100 triệu thần dân. Nguồn thu từ thuế này 
dùng để chỉ trả cho đội quân thường trực từ 250.000-500.000 lính, 
cùng một mạng lưới đường bộ vẫn còn được sử dụng 1.500 năm 
sau, các rạp hát, khán đài hình vòng cung — được sử dụng để trình 
diễn cho đến tận ngày nay. 


Hình 15. Một bia đá khắc Bộ luật Hammurabi, khoảng 1776 TCN. 


ÍnN CÔNGRESS. uy +. 1776. 
“ft manimons Q6rÍardfion số s... s« Sfafes 0ƒ€Wmeri€@, 


ẩm „ s.¿ +4 á<2a24/46+.28. co 2u/0<< 
ˆ Thi ý me vo nSẾ, v/0lasee esfsgg /6% ce Án xế: St ⁄Xcếc Ấ: A,ểÂ¬x/“S= ý . 
« %4 auẤ” ÁG ~ “<4 LẺ s2. káu aaố2/ (A6; l2. Áđ€ 06m , + da=/ suy/Áng/ ý để - 2. <- XS geee Âs£ 
T 1/2205-4 y6 424 y// Ấ 42/0616: ——————— V-,73⁄40-yv‡/hoz2y7Osengfitkaáeð 275 (pgye? S677 x7 % E 
"7 F17017 TY PT" (sa .ẽ na sa. M492 2À 
8 2N + 2200 ;É<# me /6aese Ak~ se⁄6, xa A6 cêk/ 2/06 cu áuÊN né «(ĐÁ , s6 2,0Ã sóc + 
TT (0 naaanavrnsđnun T“Ế. Cá» má» 


“hân Át ng Am 2y sec thaoy Á/ “xen Án c4 Ẩn cá vexeefe=s/. ẨM ớ 26 4. n ——y 2ets+~ 
.r. 3® ướ. “6 Âm x=ấy px.m „2 A6 “yÁ44- A66 s( “ý me. “ˆo—n 22722 ro 
Ae ÂU AÊuC (GẦN sẽ g AM (a3, an 2Á < sec Ất egSiÂy sư nA cseluces Á= Ác sớm ÁẾm (hen. - J6 Á24wy/2É A«es2 


Ta 25 n1 tr nh TS 00177770777010ÿ/TPEPIP'E?NH 
BEEEEESaEa-Gi 2EESSE.VBEEEE-72277772EX 7E. 
E2 T227 2 — 22-15 y:/ortapyrxprinp<y nen: 


N b yv: 3 ° ko 


: k.- CC Anh - s .. "1272 LÁAA, 4Á xdkk¿s a=¿/: , 5 Ó7-2500878m CA 
ý ⁄/40342104/-90i8"iNE  2:9rfiPE Z7 cax 4 AM! (ke=e 4g Aó, Âm 4. —... CẢ «se, ¬ —2xee/42sy =Ác 
224-Á gi, S ÁÁ ae sấu (= đấm. cm đem Ế 22/2, ~z= " x2MigpS,.T81/4 /8922022054-7 ø1/84/72E 2 
AAak, ——/(=È6Ázss.  ,.....aa ..>- V/ 7 2 PC SP NENV V, ~ _ 2gE, >>) 
tz - xo h ~ nhá me A.*o- - |. 
Fe), -7-WW-y'25/dhpĐS2NiG2EF gL:v 7n08-Yÿ Nesispep .Ả077x/g67/27"009 7) Ƒ xxx <¿c- y2 3888 l 
Sam đs “ “. - . Áá~ 46s#/ ~..ư. + 
, t2 TP 242A XA4222250:72/108//77Y4 5Š ....L.. 
A.« -Ÿ. 16x ~ Anh ?2n09///280.2 /929-Xy 72MẾ 72.2927. 4 
kư/Áng 20 Ƒ T09 XS vn : 4 CÁ» m= Âu / ~ Sa- „Ế, cau GA xa vẫG»k 
~~ ⁄⁄⁄⁄2⁄⁄ Ú,¿4 2,.807- 
T4 2. v . Tủ Ý-Ä⁄z⁄2⁄2te 
RUẬPC: „1 “ — sˆ-⁄4. 22, %2 % 
đ„= 


: 5 -— /Á:: 
+ E2y/2z-02° . ArZZ//24, 
Ấxs..2 4.212. t4 C2/(4v/— : 0442206224 
¿ 27 ⁄ š 2 trấn 
v Z2* «x7 X7722404 24/02 y1 7/58 ~ẽ 
X4 -+‹ «<4 .-“x..— LÀY Nó?” v2, * : - 


sa“, + 
Hình 16. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ, ký ngày 4 tháng Bảy năm 1776. 


Không có gì phải nghi ngờ, nhưng chúng ta không nên nuôi ảo 
tưởng lạc quan về “những mạng lưới hợp tác đại chúng” vận hành ở 


Ai Cập thời Pharaoh hay Đề chế La Mã. “Hợp tác” nghe có vẻ rất vị 
tha, nhưng không phải lúc nào cũng mang tính tự nguyện và hiếm 
khi bình đẳng. Hầu hết những mạng lưới hợp tác của con người đều 
đã bị hướng tới sự áp bức và bóc lột. Nông dân phải trả cho những 
mạng lưới hợp tác đang phát triển bằng lượng thực phẩm dư thừa 
quý báu của mình, tuyệt vọng khi người thu thuế tước đi toàn bộ một 
năm lao động vất vả chỉ bằng một nét chữ từ cây bút uy quyền của 
họ. Những khán đài La Mã hình vòng cung nổi tiếng thường được 
xây dựng bởi các nô lệ, để cư dân La Mã giàu có và nhàn rỗi có thể 
xem các nô lệ khác tham gia vào những trận giao chiến dữ dội giữa 
các đấu sĩ. Thậm chí cả các nhà tù, trại tập trung cũng là những 
mạng lưới hợp tác, và chỉ có thể hoạt động bởi hàng ngàn người xa 
lạ đã xoay xở để phối hợp các hành động theo cách nào đó. 


* 


Tất cả những hệ thống hợp tác này, từ những thành phố của khu 
vực Lưỡng Hà cổ đại đến đế chế nhà Tần và đề chế La Mã, đều là 
“những trật tự tưởng tượng”. Các quy tắc xã hội nhằm duy trì chúng 
đều không dựa trên những bản nâng cố hữu của con người cũng 
như sự quen biết cá nhân, mà thay vào đó là niềm tin vào những 
huyền thoại chung. 


Làm thế nào huyền thoại có thể duy trì toàn bộ các đế chế? 
Chúng ta đã thảo luận một trường hợp như vậy: Peugeot. Bây giờ 
hãy nghiên cứu hai trong số những câu chuyện huyền thoại nồi tiếng 
nhất trong lịch sử: Bộ luật Hammurabi năm 1776 TCN đã được sử 
dụng như bản hướng dẫn hợp tác của hàng trăm ngàn người 


Babylon cổ đại; và bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776, 
ngày nay vẫn được sử dụng như bản hướng dẫn hợp tác của hàng 
trăm triệu người Mỹ thời hiện đại. 


Vào năm 1776 TCN, Babylon là thành phố lớn nhất thế giới. Đế 
chế Babylon cũng có thể là đế chế lớn nhất trên thế giới với hơn một 
triệu thần dân. Đề chế này cai trị hầu hết vùng Lưỡng Hà, bao gồm 
phần lớn Iraq cùng nhiều phần của Syria và lran ngày nay. Nhà vua 
người Babylon nồi tiếng nhất cho đến nay là Hammurabi. Sự nỗi 
tiếng của ông chủ yếu là do văn bản mang tên ông, Bộ luật 
Hammurabi. Đó là một tập hợp những luật lệ và quyết định của tòa 
án, mục tiêu là để biểu thị Hammurabi như hình mẫu của một ông 
vua chính trực, đóng vai trò nền tảng cho một hệ thống pháp luật 
thống nhất của Đề chế Babylon, giáo dục các thế hệ tương lai thế 
nào là công lý và một ông vua chính trực sẽ hành động như thế nào. 


Các thế hệ tương lai đã để ý. Giới tinh hoa trí thức và quan chức 
của vùng Lưỡng Hà cổ đại đã tôn thờ Bộ luật này, những người sao 
chép bản thảo học việc đã tiếp tục sao chép nó rất lâu sau khi 
Hammurabi chết và đế chế của ông lụi tàn. Vì vậy, Bộ luật 
Hammurabi là một nguồn tài liệu tốt để hiểu về trật tự xã hội lý 
tưởng vùng Lưỡng Hà cô đại. 


Văn bản bắt đầu bằng việc tuyên bố rằng các vị thần Anu, Enlil 
và Marduk, đứng đầu trong tất cả các vị thần ở vùng Lưỡng Hà, đã 
cử Hammurabi “đem công lý phủ khắp mặt đất, để tiêu diệt kẻ xấu 
và cái ác, để ngăn kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu”. Sau đó nó liệt kê 
khoảng 300 phán quyết, được đưa ra ở dạng công thức được thiết 


lập “Nếu một điều là như vậy và xảy ra như vậy, thì đây là các phán 
quyết”. Ví dụ, các phán quyết từ 196-199 và 209-214 như sau: 


196. Nếu một người đàn ông ưu tú làm mù mắt một người đàn ông ưu tú khác, 
người ta sẽ làm mù mắt anh ta. 


197. Nếu anh ta làm gãy xương của một người đàn ông ưu tú khác, người ta sẽ 
làm gãy xương anh ta. 


198. Nếu anh ta làm mù mắt một thường dân hoặc làm gãy xương một thường 
dân, anh ta sẽ phải cân và nộp 60 shekel bạc. 


199. Nếu anh ta làm mù mắt một nô lệ của một người đàn ông ưu tú hoặc làm 
gãy xương một nô lệ của một người đàn ông ưu tú, anh ta sẽ phải cân và nộp một 
nửa giá trị của nô lệ đó (quy ra bạc). 


209. Nếu một người đàn ông ưu tú đánh một người đàn bà ưu tú và làm cô ta 
sảy thai, anh ta sẽ phải cân và nộp 10 shekel bạc đền cho cái thai của chị ta. 


210. Nếu người đàn bà đó bị chết, người ta sẽ giết chết con gái anh ta. 


211. Nếu anh ta đánh và làm cho một người đàn bà thường dân sảy thai, anh ta 
sẽ phải cân và nộp 5 shekel bạc. 


212. Nếu người đàn bà đó bị chết, anh ta sẽ phải cân và nộp 30 shekel bạc. 


213. Nếu anh ta đánh một nữ nô lệ của một người đàn ông ưu tú và làm cho cô 
ta sảy thai, anh ta sẽ phải cân và nộp 2 shekel bạc. 


214. Nếu nữ nô lệ đó bị chết, anh ta sẽ phải cân và nộp 20 shekel bạc. 
Sau khi liệt kê các phán quyết, Hammurabi tuyên bố lần nữa rằng: 


Đây là những phán quyết công bằng mà Hammubaii, vị vua tài ba xây dựng 
nên và do đó đã dẫn dắt mọi người đi theo con đường của chân lý và cách sống 
đúng đắn... Ta là Hammurabi, một vị vua cao quý. Ta đã không bỏ mặc hay lơ 
đễnh đối với con người mà thần Enlil ban cho ta chăm sóc và thần Marduk giao 
cho ta chăn dắt. 


Bộ luật Hammurabi khẳng định rằng trật tự xã hội Babylon bắt 
nguồn từ những nguyên tắc phổ quát và vĩnh cửu của công lý, được 
các vị thần xướng lên. Nguyên tắc của hệ thống phân tầng là hết 
sức quan trọng. Theo Bộ luật này, con người được chia thành hai 
giới tính và ba tầng lớp: người ưu tú, thường dân và nô lệ. Thành 
viên của mỗi giới và tầng lớp có giá trị khác nhau. Mạng sống của 
một nữ thường dân trị giá 30 shekel bạc, của một nữ nò lệ là 20 
shekel bạc, trong khi đôi mắt của một nam thường dân trị giá 60 
shekel bạc. 


Bộ luật cũng hình thành một sự phân tầng chặt chẽ trong các gia 
đình, theo đó con cái không phải là những người độc lập mà là tài 
sản của cha mẹ chúng. Vì vậy, nếu một người đàn ông ưu tú giết 
con gái của một người đàn ông ưu tú khác, con gái của kẻ giết 
người sẽ bị trừng phạt. Với chúng ta, thật kỳ lạ khi mà kẻ giết người 
vẫn bình an vô sự, trong khi cô con gái ngây thơ vô tội của anh ta lại 
bị giết, nhưng với Hammurabi và người dân Babylon thì điều này là 
công bằng tuyệt đối. Bộ luật Hammurabi dựa trên giả thuyết rằng 
nếu tất cả các thần dân của nhà vua đều chấp nhận vị trí của mình 
trong hệ thống phân tầng và hành động phù hợp, thì hàng triệu thần 
dân của để quốc này có thể hợp tác một cách hiệu quả. Vì vậy xã 
hội của họ có thể sản xuất ra đủ thực phẩm cho tất cả thành viên, 
phân phối chúng hiệu quả, bảo vệ dân chúng khỏi kẻ thù, mở rộng 
lãnh thổ đế chế để đạt được sự giàu có hơn và an ninh tốt hơn. 


Khoảng 3.300 năm sau cái chết của Hammurabi, dân cư ở 13 
thuộc địa của Anh tại Bắc Mỹ cảm thấy rằng, nhà vua Anh đang đối 


xử không công bằng với họ. Các đại diện của họ đã tụ tập ở thành 
phố Philadenphia, và ngày 4 tháng Bảy năm 1776, các thuộc địa này 
đã tuyên bố rằng dân cư của họ không còn là thần dân của Vương 
quốc Anh. Tuyên ngôn Độc lập của họ đã tuyên bố những nguyên 
tắc phổ quát và vĩnh cửu của công lý, điều mà giống như các 
nguyên tắc của Hammurabi, được truyền cảm hứng bởi một sức 
mạnh siêu phàm. Tuy nhiên, nguyên tắc quan trọng nhất được viết 
bởi vị thần của người Mỹ có phần khác so với nguyên tắc của 
những vị thần của người Babylon. Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ 
khẳng định rằng: 


Chúng tôi khẳng định những sự thật này là hiển nhiên, rằng tất 
cả con người sinh ra đều bình đẳng, tạo hoá đã ban cho họ những 
quyền không ai có thể xâm phạm được, đó là quyền được sống, 
quyền được tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc. 


Giống như Bộ luật Hammurabi, văn kiện sáng lập ra nước Mỹ 
đảm bảo rằng nếu con người hành động theo những nguyên tắc 
thiêng liêng của mình, hàng triệu người sẽ có thể hợp tác hiệu quả, 
sống an toàn và bình yên trong một xã hội công bằng và thịnh 
vượng. Giống như Bộ luật Hammurabi, Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ 
không chỉ là một tài liệu được chấp nhận ở thời điểm và nơi sinh ra 
nó, nó còn được chấp nhận bởi các thế hệ tương lai. Trong vòng 
200 năm qua, học sinh ở Mỹ đã sao chép và học thuộc lòng nó. 


Hai văn bản trên cho chúng ta thấy một thế lưỡng nan hiển 
nhiên. Cả Bộ luật Hammurabi và Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ đều 
tuyên bố vạch ra những nguyên tắc phổ quát và vĩnh cửu về công lý, 


nhưng theo người Mỹ thì tất cả mọi người đều bình đẳng, trong khi 
theo người Babylon, con người rõ ràng là không bình đẳng. Tất 
nhiên người Mỹ nói rằng họ đúng và Hammurabi sai. Đương nhiên, 
Hammurabi sẽ trả miễng rằng họ đúng còn người Mỹ sai. Thực tế là 
cả hai đều sai. Hammurabi và những Tổ phụ Lập quốc Mỹ đều 
tưởng tượng ra một thực tế bị chi phối bởi các nguyên tắc phổ quát 
và bắt biến về công lý, như là sự công bằng hay hệ thống phân tầng. 
Song, nơi duy nhất mà những nguyên tắc phổ quát như vậy tồn tại 
là trong trí tưởng tượng phong phú của Sapiens, và trong các huyền 
thoại mà họ sáng tác và kể cho nhau nghe. Những nguyên tắc này 
không có giá trị khách quan. 


Rất dễ để chúng ta chấp nhận rằng việc phân chia con người 
thành “đẳng cấp ưu tú” và “thường dân” là một điều tưởng tượng. 
Song, quan niệm cho rằng mọi người đều bình đẳng cũng chỉ là một 
huyền thoại. Mọi người đều bình đẳng với nhau theo nghĩa nào? Có 
sự thật khách quan nào, nằm ngoài trí tưởng tượng của con người, 
trong đấy chúng ta thực sự bình đẳng? Mọi người bình đẳng với 
nhau về mặt sinh học ư? Hãy thử cắt nghĩa dòng chữ quan trọng 
nhất trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ theo ngôn ngữ sinh học: 


Chúng tôi khẳng định những sự thật này là hiển nhiên, rằng tất 
cả con người sinh ra đều bình đẳng, tạo hoá đã ban cho họ 
những quyền không ai có thể xâm phạm được, đó là quyền được 
sống, quyền được tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc. 


Theo sinh học, con người không phải được sáng tạo ra. Họ tiến 
hoá. Và chắc chắn, họ không tiến hoá để “bình đẳng”. Ý tưởng bình 


đẳng gắn bó chặt chẽ với quan niệm về sáng tạo. Người Mỹ lấy ý 
tưởng bình đẳng từ Ki-tô giáo, trong đó lập luận rằng mọi người đều 
có một linh hồn tuyệt diệu được tạo ra, và mọi linh hồn này đều bình 
đẳng trước Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu chúng ta không tin vào các 
huyền thoại Ki-tô giáo về Thiên Chúa, về sự sáng tạo và linh hồn, thì 
khi nói mọi người đều “bình đẳng” có nghĩa là gì? Tiến hoá dựa trên 
sự khác biệt, chứ không phải sự bình đẳng. Mỗi người đều mang 
một bộ gen khác nhau chút ít, và nó chịu các ảnh hưởng môi trường 
khác nhau từ khi sinh ra. Nó dẫn đến sự phát triển các phẩm chất 
khác nhau, mang đến những cơ hội sống sót khác nhau. Vì vậy 
“được sinh ra bình đẳng” nên được hiểu là “tiến hoá khác nhau”. 


Giống như con người chưa bao giờ được sáng tạo ra, nên trên 
phương diện sinh học, chẳng có “Đắng tạo hoá” nào “ban cho” con 
người bất cứ cái gì? Chỉ có một quá trình tiến hoá không nhìn thấy 
được, không có bất cứ mục đích nào, dẫn tới sự sinh ra của các cá 
nhân. “Được tạo hoá ban cho” nên được hiểu đơn giản là “sinh ra”. 


Công bằng mà nói, không có những điều như là quyền trong sinh 
học. Chỉ có các bộ phận cơ thể, các khả năng và các đặc điểm. Con 
chim bay không phải vì nó có quyền được bay, mà bởi vì nó có 
cánh. Và cũng không đúng khi nói rằng các bộ phận cơ thể, các khả 
năng và các đặc điểm này là “không thể xâm phạm được”. Nhiều 
trong số chúng trải qua quá trình biến đổi không ngừng, và có thể 
biến mất hoàn toàn theo thời gian. Đà điều là một loài chim đánh 
mất khả năng bay của mình. Vì vậy “quyền không thể xâm phạm 


> 
^Á "1 


được” phải được hiểu là “những đặc điểm có thê biến đổi”. 


Và những đặc điểm nào ở con người đã tiến hoá? “Cuộc sống”, 
chắc chắn rồi. Nhưng còn “tự do”? Không có một khái niệm nào như 
vậy trong sinh học. Giống như sự công bằng, các quyền và những 
công ty trách nhiệm hữu hạn, tự do là một khái niệm mà con người 
tự sáng tạo ra và nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của họ. Từ 
quan điểm sinh học, sẽ vô nghĩa khi nói rằng con người trong những 
xã hội dân chủ thì tự do, trong khi con người trong những chế độ 
độc tài thì không tự do. Thế còn “hạnh phúc” thì sao? Cho đến nay, 
các nghiên cứu sinh học đã thất bại trong việc đưa ra một định nghĩa 
rõ ràng về hạnh phúc hoặc cách để đo lường nó khách quan. Hầu 
hết các nghiên cứu sinh học đều chỉ thừa nhận sự tồn tại của lạc 
thú, thứ dễ định nghĩa và đo lường hơn. Vì vậy, “sống, tự do và mưu 
cầu hạnh phúc” nên được hiểu là “sống và theo đuổi lạc thú”. 


Vì vậy ở đây, những dòng trong Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ 
được hiểu theo ngôn ngữ sinh học như sau: 


Chúng tôi khẳng định những sự thật này là hiển nhiên, rằng tất 
cả con người tiến hoá một cách khác nhau, họ sinh ra với những 
đặc điểm có thể biến đổi nhất định, và trong số đó là sống và theo 
đuổi lạc thú. 


Những người ủng hộ cho sự công bằng và quyền con người có 
thể bị tổn thương bởi dòng tranh luận trên. Phản ứng của họ có thể 
kiểu như “Chúng tôi biết rằng con người không bình đẳng về mặt 
sinh học! Nhưng nếu chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta bình đẳng về 
bản chất, nó sẽ giúp chúng ta tạo ra một xã hội phồn vinh và ổn 
định”. Tôi không tranh luận về điều này. Nó chính xác là những gì tôi 


` 
^ (( 


muốn nói về “trật tự tưởng tượng”. Chúng ta tin vào một trật tự riêng 
biệt không phải vì nó là một sự thật khách quan, mà bởi tin vào nó 
sẽ làm chúng ta có thể hợp tác hiệu quả và tạo nên một xã hội tốt 
đẹp hơn. Những trật tự tưởng tượng không phải là những âm mưu 
xấu xa hoặc những ảo tưởng vô ích. Hơn nữa, chúng còn là cách 
duy nhất để một số lớn người có thể hợp tác hiệu quả. Tuy vậy, 
cũng nên nhớ rằng Hammurabi có thể bảo vệ nguyên tắc về sự 
phân tầng của ông ta bằng việc sử dụng cùng một logic: “Ta hiểu 
rằng, những người ưu tú, thường dân và nô lệ không phải là những 
hạng người khác nhau. Nhưng nếu chúng ta tin như vậy, nó sẽ giúp 
chúng ta có thể tạo ra một xã hội ổn định và phôn vinh”. 


Những người thực sự tin tưởng 


Có vẻ nhiều người cảm thấy lúng túng khi đọc những đoạn trước. 
Hầu hết chúng ta ngày nay được giáo dục để phản ứng như vậy. 
Rất dễ dàng để chấp nhận Bộ luật Hammurabi là một huyền thoại, 
nhưng chúng ta không muốn nghe rằng nhân quyền cũng là một 
huyền thoại. Nếu con người nhận thức được rằng nhân quyền chỉ 
tồn tại trong tưởng tượng, liệu có mối nguy hiểm nào làm xã hội của 
chúng ta sụp đổ hay không? Voltaire đã nói về Chúa rằng, “Không 
có Chúa, nhưng đừng nói điều đó cho người đầy tớ của tôi, e rằng 
anh ta sẽ giết tôi vào ban đêm”. Hammurabi hẳn sẽ nói điều tương 
tự như vậy về nguyên tắc trong hệ thống phân tầng của ông ta, 
giống như Thomas Jefferson khi nói về quyền con người. Homo 
Sapiens không có những quyền tự nhiên, giống như loài nhện, linh 
câu, tinh tinh. Nhưng đừng nói điều này với lũ đầy tớ của chúng ta, 


vì chúng sẽ giết chúng ta trong đêm. 


Những nỗi sợ hãi như vậy được bào chữa rất hợp lý. Một trật tự 
tự nhiên là một trật tự ổn định. Lực hấp dẫn không thể ngừng hoạt 
động vào ngày mai, ngay cả nếu con người ngừng tin vào nó. 
Ngược lại, một trật tự tưởng tượng luôn ở trong tình trạng nguy 
hiểm của sự sụp đổ, bởi nó phụ thuộc vào huyền thoại, và huyền 
thoại sẽ biến mắt khi con người ngừng tin vào chúng. Đề có thể bảo 
vệ một trật tự tưởng tượng, đòi hỏi những cố gắng liên tục và vắt vả. 
Một vài trong những nỗ lực này được thực hiện dưới hình thức bạo 
lực và áp bức. Các lực lượng quân đội, cảnh sát, tòa án và nhà tù 
đang làm việc liên tục để cưỡng ép con người hành động theo một 
trật tự tưởng tượng. Nếu một người Babylon cổ đại làm mù mắt 
hàng xóm của anh ta, những hình thức bạo lực luôn là cần thiết để 
luật lệ “một mắt đổi một mắt” được thi hành. Vào năm 1860, khi 
phần lớn người Mỹ đã quyết định rằng, nô lệ châu Phi cũng là 
những con người và vì vậy phải được hưởng quyền tự do, thì một 
cuộc nội chiến đẫm máu đã diễn ra để ép các bang miền Nam đồng 
thuận với quyết định này. 


Tuy nhiên, một trật tự tưởng tượng không thể được giữ vững chỉ 
bằng bạo lực. Nó còn đòi hỏi phải có cả những người thực sự tin 
tưởng. Nhà quý tộc Talleyrand, người bắt đầu sự nghiệp tắc kè hoa 
của ông ta dưới thời Louis XVI, sau này phục vụ dưới cả chế độ 
cách mạng lẫn chính quyền Napoleon, và chuyển lòng trung thành 
kịp thời lúc cuối đời sang chế độ quân chủ vừa được phục hồi, đã 
tổng kết kinh nghiệm làm việc cho các chính phủ qua nhiều thập kỷ 


như sau: “Bạn có thể làm được nhiều việc bằng lưỡi lê, nhưng ngồi 
lên chúng sẽ khá khó chịu”. Hơn nữa, bất kể lưỡi lê có hiệu quả thế 
nào, quan trọng là phải có ai đó sử dụng chúng. Tại sao những binh 
lính, cai ngục, thầm phán và cảnh sát lại duy trì một trật tự tưởng 
tượng trong khi họ không tin vào chúng? Trong mọi hoạt động tập 
thể của con người, khó nhất trong việc tổ chức chính là bạo lực. Khi 
nói rằng trật tự xã hội được duy trì bởi lực lượng quân đội, lập tức 
một câu hỏi nảy ra: cái gì đang duy trì trật tự quân đội? Sẽ không thể 
tổ chức được quân đội nếu chỉ dùng sự ép buộc. ít nhất, phải có một 
số chỉ huy và binh lính phải thực sự tin vào điều gì đó, có thể là 
Chúa, danh dự, tổ quốc, nhân cách hay tiền. 


Một câu hỏi thú vị hơn liên quan đến nhóm đứng trên đỉnh kim tự 
tháp xã hội. Tại sao họ lại mong muốn thi hành một trật tự tưởng 
tượng, nếu bản thân họ không tin vào nó? Người ta hay cho rằng 
giới tinh hoa làm vậy do tính tham lam, không tin người. Song, một 
kẻ hoài nghi không tin vào điều gì cả thì khó mà tham lam được. 
Không khó để đáp ứng những nhu cầu sinh học khách quan của 
Homo sapiens. Sau khi những nhu cầu này được đáp ứng, thêm 
nhiều tiền sẽ được sử dụng vào việc xây dựng kim tự tháp, đi nghỉ 
vòng quanh thế giới, tài trợ những chiến dịch tranh cử, góp tiền cho 
những tổ chức khủng bố bạn thích, hoặc đầu tư vào thị trường 
chứng khoán kiếm thêm nhiều tiền — tất cả đều là những hoạt động 
mà một kẻ hoài nghỉ thực sự sẽ thấy cực kỳ vô nghĩa. Diogenes, 
triết gia Hy Lạp sáng lập trường phái hoài nghi, sống trong một 
thùng gỗ. Alexander Đại đế có lần đến thăm Diogenes khi ông đang 
thư giãn trong nắng và hỏi liệu mình có thể làm điều gì cho ông hay 


không, triết gia hoài nghi đã trả lời người chỉnh phục quyền năng, 
“Vâng, có một điều ngài có thể làm cho tôi. Làm ơn dịch sang bên 
một chút. Ngài đang che mắt ánh nắng”. 


Đó là lý do mà những người hoài nghi không xây dựng các đế 
chế, và tại sao một trật tự tưởng tượng chỉ có thể được duy trì nếu 
phần lớn dân chúng, đặc biệt là phần đông giới tinh hoa và lực 
lượng an ninh, thực sự tin vào nó. Nền dân chủ của Mỹ sẽ không 
thể kéo dài 230 năm nếu như đa số các tổng thống và nghị sĩ không 
còn tin vào nhân quyền. Hệ thống kinh tế hiện đại sẽ không thể tồn 
tại dù chỉ một ngày nếu phần lớn các nhà đầu tư và chủ ngân hàng 
không còn tin vào chủ nghĩa tư bản. 


Những bức tường tù ngục 


Làm thế nào bạn có thể khiến con người tin vào một trật tự tưởng 
tượng như nền dân chủ hoặc chủ nghĩa tư bản? Đầu tiên, bạn 
chẳng bao giờ thừa nhận trật tự đó được tưởng tượng ra. Bạn luôn 
khăng khăng rằng trật tự duy trì xã hội là một thực tế khách quan 
được những vị thần vĩ đại hay các luật lệ tự nhiên tạo ra. Con người 
không bình đẳng, không phải bởi Hammurabi nói như vậy, mà bởi 
thần Enlil và Marduk quy định như vậy. Con người bình đẳng không 
phải vì Thomas Jefferson nói như vậy, mà vì Chúa đã tạo ra họ theo 
cách như vậy. Thị trường tự do là hệ thống kinh tế tốt nhất không 
phải bởi Adam Smith đã nói như vậy, mà bởi đó là những luật lệ bất 
biến của tự nhiên. 


Bạn cũng có thể giáo dục con người một cách kĩ lưỡng. Từ thời 


điểm mà họ sinh ra, bạn có thể luôn nhắc cho họ nhớ về những luật 
lệ của trật tự tưởng tượng, cái có thể kết hợp với bất cứ thứ gì và tất 
cả mọi thứ. Chúng có thể được lồng vào những câu chuyện cổ tích, 
phim truyền hình, tranh ảnh, bài hát, phép xã giao, tuyên truyền 
chính trị, kiến trúc, đơn thuốc và thời trang. Ví dụ, ngày nay mọi 
người tin vào sự công bằng, nên thời trang với bọn trẻ nhà giàu là 
mặc quân jean, vốn ban đầu là của tầng lớp lao động. Trong thời 
trung cổ, con người tin vào sự phân chia giai cấp, vì vậy không có 
nam quý tộc trẻ tuổi nào lại mặc một chiếc áo khoác của nông dân. 
Vào thời đó, được gọi là “Ông” hoặc “Bà” là một đặc quyền hiếm hoi 
dành cho giới quý tộc, và thường được đánh đổi bằng máu. Ngày 
nay tất cả các thư từ lịch sự, bất kể người nhận là ai, đều bắt đầu 
bằng “Ông hoặc Bà thân mến”. 


Khoa học xã hội và nhân văn dành phần lớn năng lực của mình 
để giải thích chính xác cách một trật tự tưởng tượng được dệt vào 
tắm thảm cuộc sống. Trong phạm vi giới hạn của mình, chúng ta chỉ 
có thể bàn luận lướt qua bề ngoài. Có ba nhân tố chính ngăn cản 
con người nhận thức rằng trật tự tổ chức cuộc sống của họ chỉ tồn 
tại trong trí tưởng tượng của mình: 


a. Trật tự tưởng tượng được nhúng vào thế giới vật chất. Mặc dù 
trật tự tưởng tượng chỉ tồn tại trong tâm trí của chúng ta, nhưng nó 
có thể được đan xen vào thực tế vật chất quanh chúng ta, và thậm 
chí được khắc trên đá. Hầu hết người phương Tây ngày nay tin vào 
chủ nghĩa cá nhân. Họ cho rằng mỗi người là một cá nhân mà giá trị 
của anh ta không phụ thuộc vào việc người khác nghĩ gì về mình. 


Mỗi người chúng ta đều có một tia sáng lấp lánh bên trong, mang 
đến giá trị và ý nghĩa cho cuộc đời mình. Ở các trường học phương 
Tây hiện đại, cha mẹ và thầy cô nói với bọn trẻ rằng, nếu bị bạn 
cùng lớp trêu chọc, chúng nên lờ đi. Chỉ bản thân chúng, chứ không 
phải người khác, biết được giá trị thực của mình. 


Trong kiến trúc hiện đại, những biến đổi huyền thoại này đã vượt 
qua cả trí tưởng tượng để tạo hình trên đá và vữa. Một ngôi nhà 
hiện đại lý tưởng được chia ra làm nhiều phòng nhỏ, do đó mỗi đứa 
trẻ có thể có không gian riêng tư, tránh khỏi tầm nhìn, cấp cho nó 
một sự tự trị tối đa. Căn phòng riêng tư này thường có cửa, và trong 
nhiều gia đình phải chấp nhận một thực tế là đứa trẻ sẽ đóng và có 
thể là khoá cửa. Thậm chí cha mẹ bị cắm bước vào nếu không gõ 
cửa và xin phép. Căn phòng được trang trí theo sở thích của đứa 
trẻ, với những tắm áp phích của các ngôi sao nhạc rock dán đầy 
trên tường và tất bản vứt đầy trên sàn. Ai đó lớn lên trong một 
không gian như vậy sẽ không thể không tưởng tượng mình là “một 
cá nhân” mà giá trị thực sự được bắt nguồn từ bên trong chứ không 
phải từ bên ngoài. 


Người quý tộc trung cổ không tin vào chủ nghĩa cá nhân. Giá trị 
của mỗi người được xác định dựa vào vị trí của họ trong hệ thống 
phân tầng xã hội và bởi những gì người khác nói về họ. Bị cười 
nhạo là một sự sỉ nhục kinh khủng. Các quý tộc đã dạy dỗ con cái 
mình phải bảo vệ thanh danh bằng mọi giá. Giống như chủ nghĩa cá 
nhân hiện đại, các hệ thống giá trị trung cổ đã rời trí tưởng tượng và 
thể hiện trên viên đá của các lâu đài trung cổ. Những lâu đài này 


hiếm khi có các căn phòng riêng cho trẻ con (hoặc bất cứ ai). Cậu 
con trai đến tuôi thiếu niên của một nam tước thời trung cổ không có 
phòng riêng ở tầng hai của lâu đài, với những áp phích của Richard 
Tim Sư tử (Richard the Lionheart) và Vua Arthur trên tường, khoá 
cửa phòng không cho phép cha mẹ mở ra. Cậu ta ngủ cùng với 
nhiều đứa trẻ khác trong một gian rộng. Cậu ta luôn lộ diện và phải 
để ý đến những gì người khác nhìn và nói. Ai đó lớn lên trong những 
điều kiện như vậy dĩ nhiên sẽ quyết định rằng giá trị thực sự của một 
con người được xác định bằng vị trí của anh ta trong hệ thống phân 
tầng xã hội và bằng những gì người khác nói về anh ta. 


b. Trật tự tưởng tượng định hình khát vọng của chúng ta. Hầu hết 
con người đều không muốn chấp nhận rằng trật tự đang chỉ phối 
cuộc sống của họ chỉ là tưởng tượng, nhưng trong thực tế mỗi 
người sinh ra đều bị đưa vào một trật tự tưởng tượng đã tồn tại 
trước đó, và khát vọng của anh ta hoặc chị ta được hình thành từ 
khi sinh ra bởi những huyền thoại thịnh hành. Vì vậy, khát vọng cá 
nhân của chúng ta trở thành sự phòng thủ quan trọng nhất của một 
trật tự tưởng tượng. 


Ví dụ, các khát vọng được ấp ủ nhất trong lòng của người 
phương Tây hiện đại được hình thành từ các huyền thoại lãng mạn 
về chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa nhân văn đã tồn 
tại trong hàng thế kỷ. Bạn bè khi đưa ra lời khuyên thường nói với 
nhau, “Hãy ởi theo trái tim của cậu”. Nhưng trái tim là một điệp viên 
hai mang, thường lấy chỉ dẫn từ những huyền thoại thịnh hành và 
chính lời khuyên “Hãy ởi theo trái tim của cậu” đã in dấu trong tâm trí 


chúng ta bởi sự kết hợp giữa những huyền thoại lãng mạn thế kỷ 19 
và những huyền thoại tiêu thụ thế kỷ 20. Công ty Coca Cola là một 
ví dụ, đã quảng bá sản phẩm Diet Coke (Coke dành cho người ăn 
kiêng) ra khắp thế giới với khẩu hiệu “Diet Coke. Hãy làm những gì 
bạn cảm thấy tốt”. 


Kể cả những gì mà mọi người coi là khát vọng cá nhân nhất của 
họ cũng thường được lên chương trình bằng trật tự tưởng tượng. Ví 
dụ, hãy xét đến một khát vọng phổ biến là đi nghỉ ở nước ngoài. 
Chẳng có gì tự nhiên hoặc hiển nhiên về nó. Một con tỉnh tinh alpha 
sẽ không bao giờ nghĩ tới việc sử dụng sức mạnh của mình để đi 
nghỉ trên vùng lãnh thổ của một bẩy tinh tinh láng giềng. Giới tinh 
hoa ở Ai Cập cổ đại sử dụng tài sản riêng để xây dựng kim tự tháp 
và ướp xác của mình, nhưng không một ai trong số họ nghĩ đến việc 
đi mua sắm ở Babylon hoặc đi trượt tuyết ở Phoenicia. Con người 
ngày nay dành một số tiền lớn vào các kỳ nghỉ ở nước ngoài, vì họ 
là những người cực kỳ tin tưởng vào những huyền thoại của chủ 
nghĩa tiêu thụ được lãng mạn hoá. 


Chủ nghĩa lãng mạn nói với chúng ta rằng, để có thể phát triển tối 
đa năng lực của mình, chúng ta phải có càng nhiều trải nghiệm khác 
nhau càng tốt. Chúng ta phải cởi mở mình trước những trạng thái 
cảm xúc đa dạng; chúng ta phải thử nghiệm nhiều loại mối quan hệ: 
chúng ta phải thử nghiệm nhiều cách nấu nướng khác nhau; chúng 
ta phải học cách thưởng thức những phong cách âm nhạc khác 
nhau. Một trong những cách tốt nhất để làm tất cả những điều này là 
phá vỡ thói quen hằng ngày của mình, bỏ lại đằng sau những khung 


cảnh sống quen thuộc, và đi du lịch tới các vùng đất xa xôi, nơi 
chúng ta có thể “trải nghiệm” văn hoá, hương vị, thị hiếu và những 
chuẩn mực của người khác. Chúng ta nghe đi nghe lại những huyền 
thoại lãng mạn về việc “một trải nghiệm mới đã mở mắt và thay đổi 
cuộc sống của tôi như thế nào”. 


Chủ nghĩa tiêu thụ nói với chúng ta rằng để hạnh phúc, chúng ta 
phải tiêu thụ càng nhiều sản phẩm và dịch vụ càng tốt. Nếu chúng ta 
cảm thấy có điều gì đó thiếu vắng hoặc chưa ổn, thì có lẽ chúng ta 
cần phải mua một sản phẩm (xe hơi, quần áo mới, thực phẩm hữu 
cơ) hoặc một dịch vụ (dọn nhà, trị liệu tâm lý, các lớp yoga). Mỗi 
quảng cáo truyền hình là một huyền thoại nhỏ khác nhau về việc tiêu 


dùng sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 


Hình 17. Kim tự tháp vĩ đại ở Giza. Cách để những người giàu có ở Ai Cập cổ đại tiêu tiền của 
mình. 


Chủ nghĩa lãng mạn khuyến khích sự đa dạng và hoàn toàn ăn 
khớp với chủ nghĩa tiêu dùng. Cặp đôi này đã sinh ra một “thị trường 
của những trải nghiệm” vô tận mà trên đó ngành du lịch hiện đại đã 
được hình thành. Ngành du lịch không chỉ bán những tắm vé máy 
bay và các phòng khách sạn. Nó bán các trải nghiệm. Paris không 
phải là một thành phố, cũng như Ấn Độ không phải là một quốc gia, 
cả hai đều là những trải nghiệm mà sự tận hưởng chúng được cho 
rằng sẽ mở rộng tầm nhìn, phát huy hết năng lực bản thân của con 
người và làm cho chúng ta hạnh phúc hơn. Kết quả là, khi mối quan 
hệ giữa một triệu phú và vợ mình phải trải qua một con đường đầy 
chông gai, ông ta sẽ đưa vợ mình tới Paris trong một kỳ nghỉ đắt đỏ. 
Chuyến đi không phản ánh khát vọng độc lập nào đó, mà nó phản 
ánh niềm tin mãnh liệt vào những huyền thoại của chủ nghĩa tiêu 
dùng lãng mạn. Một người đàn ông giàu có ở Ai Cập cổ đại sẽ 
không bao giờ mơ đến việc giải quyết khủng hoảng của một mối 
quan hệ bằng cách đưa vợ mình đi nghỉ ở Babylon. Thay vào đó, 
ông ta sẽ xây cho vợ mình một ngôi mộ lộng lẫy như bà ta hằng mơ 
ước. 


Giống như giới tinh hoa ở Ai Cập cổ đại, đa số con người ở hầu 
hết các nền văn hoá đều dâng hiến cuộc sống của mình cho việc 
xây dựng kim tự tháp. Chỉ có những cái tên, hình dáng, và kích cỡ 
của các kim tự tháp là khác nhau giữa các nền văn hoá. Ví dụ, họ có 
thể lấy hình dáng của một mái nhà tranh ở vùng nông thôn cùng với 
bể bơi và bãi cỏ xanh mướt, hoặc một căn áp mái bóng bảy với tầm 


nhìn đáng ghen tị. Chẳng mấy ai băn khoăn trước những huyền 
thoại vốn là nguyên nhân khiến chúng ta thèm khát ban đầu. 


c. Một trật tự tưởng tượng mang tính liên-chủ quan. Kê cả nễu do 
những nỗ lực siêu anh hùng khiến tôi giải phóng được những khát 
vọng cá nhân của mình ra khỏi một trật tự tưởng tượng, tôi cũng chỉ 
là một cá nhân mà thôi. Đề có thể thay đổi một trật tự tưởng tượng, 
tôi phải thuyết phục hàng triệu người xa lạ cùng hợp tác với mình. 
Bởi một trật tự tưởng tượng không phải là một trật tự chủ quan tồn 
tại trong trí tưởng tượng của tôi — nó là một trật tự liên-chủ quan, tồn 
tại trong một trí tưởng tượng được chia sẻ của hàng ngàn, hàng 
triệu người. 

Để hiểu được điều này, chúng ta cần hiểu được sự khác nhau 


1 (( 


giữa “tính khách quan”, “tính chủ quan” và “tính liên-chủ quan”. 


Một hiện tượng khách quan tồn tại độc lập với nhận thức và 
niềm tin của con người. Ví dụ, phóng xạ không phải là một câu 
chuyện huyền thoại. Những hiện tượng phóng xạ xảy ra rất lâu 
trước khi con người phát hiện ra chúng, và chúng rất nguy hiểm kể 
cả khi con người không tin vào điều đó. Marie Curie, một trong 
những người phát hiện ra phóng xạ, không biết rằng trong suốt 
những năm tháng dài nghiên cứu về vật liệu phóng xạ, có thể chúng 
đã gây hại cho cơ thể mình. Bà đã không tin rằng phóng xạ có thể 
giết mình, nhưng bà đã chết vi bệnh thiếu máu bất sản, một căn 
bệnh do sự phơi nhiễm quá mức đối với các vật liệu phóng xạ. 


Tính chủ quan là những gì tồn tại dựa vào nhận thức và niềm tin 


của một cá nhân đơn lẻ. Nó sẽ biến mắt hoặc thay đổi nếu cá nhân 
đó thay đổi niềm tin của mình. Nhiều đứa trẻ tin vào sự tồn tại của 
một người bạn tưởng tượng vô hình và vô thanh trong thế giới này. 
Người bạn tưởng tượng này chỉ tồn tại trong nhận thức chủ quan 
của đứa trẻ, và khi đứa trẻ lớn lên sẽ không còn tin vào điều đó nữa, 
và người bạn tưởng tượng sẽ biến mắt. 


Tính liên-chủ quan là thứ gì đó tồn tại trong mạng lưới thông tin 
kết nối giữa nhận thức chủ quan của nhiều cá nhân. Nếu một cá 
nhân đơn lẻ thay đổi niềm tin của mình, hoặc thậm chí chết đi, điều 
đó cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên, nếu hầu hết các cá nhân 
trong mạng lưới này bị chết hoặc thay đổi niềm tin của họ, thì hiện 
tượng liên-chủ quan sẽ thay đổi hoặc biến mất. Những hiện tượng 
liên-chủ quan không phải là những sự dối trá ác ý, cũng không phải 
là trò bịa đặt vô nghĩa. Chúng tồn tại theo một cách khác với những 
hiện tượng vật lý như phóng xạ, nhưng chúng ảnh hưởng đáng kể 
lên thế giới. Nhiều yếu tố thúc đẩy quan trọng nhất trong lịch sử 
mang tính liên-chủ quan: pháp luật, tiền bạc, các vị thần, các quốc 
gia. 


Ví dụ, Peugeot không phải là một người bạn tưởng tượng của vị 
CEO Peugeot. Công ty này tồn tại trong sự tưởng tượng được chia 
sẻ của hàng triệu người. CEO tin vào sự tồn tại của công ty vì ban 
giám đốc cũng tin vào nó, giống như các luật sư của công ty, các 
thư ký của văn phòng gần đó, các giao dịch viên trong ngân hàng, 
những người mua bán chứng khoán và những đại lý xe từ Pháp tới 
Úc. Nếu CEO đột nhiên không còn tin vào sự tồn tại của Peugeot, 


ông ta sẽ nhanh chóng bị đưa đến bệnh viện tâm thần gần nhất và 
một người nào đó sẽ chiếm văn phòng của ông ta. 


Tương tự như vậy, đồng đô-la, nhân quyền và Hợp chúng quốc 
Hoa Kỷ đều tồn tại trong trí tưởng tượng được chia sẻ của hàng tỉ 
người, và không một cá nhân nào có thể đe dọa sự tồn tại của 
chúng. Nếu mình tôi ngừng tin vào sự tồn tại của đồng đô-la, nhân 
quyền hoặc Mỹ, thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Những trật tự 
tưởng tượng này mang tính liên-chủ quan, vì vậy để có thể thay đổi 
chúng, chúng ta phải đồng thời thay đổi nhận thức của hàng tỉ 
người, và thực hiện điều này không hề dễ dàng. Một sự thay đổi tầm 
cỡ như vậy chỉ có thể được thực hiện với sự giúp đỡ của một tổ 
chức phức hợp, như một đảng phái chính trị, một phong trào tư 
tưởng hoặc một giáo phái. Tuy nhiên, để có thể hình thành nên 
những tổ chức phức hợp như vậy, chúng ta cần phải thuyết phục rất 
nhiều người xa lạ cùng hợp tác với nhau. Và điều này sẽ chỉ xảy ra 
nếu những người xa lạ này cùng tin vào các câu chuyện huyền thoại 
chung nào đó. Do đó, để có thể thay đổi một trật tự tưởng tượng 
đang tồn tại, trước hết chúng ta phải tin vào một trật tự tưởng tượng 
khác để thay thế. 


Ví dụ, để có thể phá hủy được Peugeot, chúng ta cần tưởng 
tượng ra cái gì đó quyền lực hơn, chẳng hạn hệ thống pháp luật của 
Pháp. Và để có thể phá hủy được hệ thống pháp luật của Pháp, 
chúng ta cần phải tưởng tượng ra cái gì đó có quyền lực hơn nữa, 
chẳng hạn nhà nước Pháp. Và nếu chúng ta muốn phá hủy luôn cả 
nhà nước Pháp, thì chúng ta sẽ phải tưởng tượng ra thứ gì đó 


quyền lực hơn thế nữa. 


Không có cách nào để thoát khỏi trật tự tưởng tượng. Khi chúng 
ta phá vỡ những bức tường nhà tù của mình và chạy tới tự do, thực 
tế là chúng ta đang chạy tới một sân tập thể dục rộng rãi hơn của 
một nhà tủ lớn hơn mà thôi. 


BẲ Ni QUÍ TÁi 


Sự tiền hoá không ban tặng cho con người khả năng chơi bóng 
đá. Đúng là nó đã tạo ra những đôi chân để đá, những cái khuỷu tay 
để huých và những cái miệng để chửi thề, nhưng tất cả những điều 
này có lẽ chỉ cho phép chúng ta thực hành những cú đá phạt đền 
với chính mình. Để có thể tham gia vào một trò chơi với những 
người xa lạ mà chúng ta tìm thấy trên sân trường vào buổi chiều 
nào đó, chúng ta không chỉ phối hợp với 10 người cùng đội có thể 
chưa gặp bao giờ, mà chúng ta còn cần biết rằng 11 cầu thủ của đội 
đối phương cũng đang chơi bằng những luật lệ tương tự. Các loài 
động vật khác có nghi thức tiếp cận những kẻ lạ mặt với sự hung 
hăng bản năng, như những chú chó con trên khắp thế giới có các 
luật lệ cho những cuộc chơi đùa vật lộn được viết sẵn trong gen của 
chúng. Nhưng những người trẻ thì không có gen cho môn bóng đá. 
Tuy vậy, họ có thể chơi bóng với những người hoàn toàn xa lạ, vì tất 
cả họ đều đã học một tập hợp các ý tưởng được thiết lập giống 
nhau về bóng đá. Những ý tưởng này mang tính tưởng tượng hoàn 
toàn, nhưng nếu mọi người cùng chia sẻ chúng, thì tất cả chúng ta 
đều có thể chơi môn này. 


Ở phạm vi lớn hơn, điều này cũng áp dụng tương tự với các 


vương quốc, giáo hội, mạng lưới thương mại với một sự khác biệt 
quan trọng. Các luật lệ bóng đá tương đối đơn giản và ngắn gọn, 
giống như thứ luật lệ cần thiết cho sự hợp tác trong một bầy người 
hái lượm hoặc trong một ngôi làng nhỏ. Mỗi cầu thủ có thể dễ dàng 
nhớ chúng trong đầu mình, và vẫn còn chỗ dành cho các bài hát, 
hình ảnh và danh sách mua sắm. Nhưng những hệ thống hợp tác 
với quy mô lớn không chỉ liên quan giữa 22 người, mà hàng ngàn 
hoặc thậm chí hàng triệu người, thì đòi hỏi sự kiểm soát và ghi nhớ 
khối lượng thông tin khổng lồ, lớn hơn rất nhiều so với khả năng ghi 
nhớ và xử lý của một bộ não người đơn lẻ. 


Các xã hội lớn tìm thấy ở một số loài động vật khác, như loài kiến 
và loài ong, tính ổn định và dẻo dai bởi hầu hết thông tin cần thiết để 
duy trì xã hội này được mã hoá trong bộ gen. Ví dụ, một ấu trùng 
ong mật cái có thể phát triển để trở thành ong chúa hoặc ong thợ, 
tùy thuộc vào loại thức ăn dùng để nuôi dưỡng nó. ADN của nó sẽ 
lên chương trình những hành vi cần thiết cho cả hai vai trò: ong 
chúa và ong thợ siêng năng. Các tổ ong có thể là những cấu trúc xã 
hội phức tạp, bao gồm nhiều loại ong thợ, chẳng hạn những con 
kiếm thức ăn, những con điều dưỡng, và những con dọn đẹp. 
Nhưng cho đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được 
những con ong luật sư. Loài ong không cần đến luật sư, vì chẳng có 
nguy cơ nào trong việc chúng có thể cố gắng phá vỡ hiến pháp tổ 
ong, bằng cách từ chối những con ong dọn dẹp quyền được sống, 
được tự do và được theo đuổi hạnh phúc. 


Nhưng con người lại luôn làm những điều như thế. Vì trật tự xã 


hội của Sapiens là tưởng tượng, nên con người không thể gìn giữ 
được những thông tin then chốt cho sự hoạt động của nó, đơn giản 
chỉ bằng việc tạo ra những bản sao ADN của họ và truyền lại chúng 
cho thế hệ sau. Những nỗ lực có ý thức phải được tạo ra để duy trì 
luật pháp, truyền thống, các thủ tục, cách cư xử, nếu không trật tự 
xã hội sẽ nhanh chóng bị sụp đổ. Ví dụ, Vua Hammurabi đã ra sắc 
lệnh, rằng con người được chia thành ba tầng lớp: ưu tú, thường 
dân và nô lệ. Đây không phải là một sự phân chia tự nhiên — không 
có dấu vết nào của nó trong bộ gen của con người. Nếu như người 
Babylon không thể giữ được “sự thật” này trong đầu, xã hội của họ 
sẽ ngừng hoạt động. Tương tự, khi Hammurabi chuyển ADN của 
ông ta cho hậu duệ của mình, nó đã không mã hoá luật lệ của ông ta 
rằng một người đàn ông ưu tú nếu giết hại một người đàn bà 
thường dân sẽ phải trả 30 shekel bạc. Hammurabi phải truyền kiến 
thức về luật pháp của đế chế cho những người con trai của mình 
một cách kĩ lưỡng, và những người con trai, cháu trai của ông ta 
cũng phải làm điều tương tự. 


Các đế chế tạo ra những lượng thông tin khổng lồ. Ngoài luật 
pháp, các đế chế phải giữ các tài khoản giao dịch và các loại thuế, 
bản kiểm kê vật tư quân đội và các tàu buôn lớn, lịch của các lễ hội 
và chiến thắng. Trong hàng triệu năm, con người chứa thông tin ở 
một nơi duy nhất —- bộ óc của mình. Thật không may, bộ óc con 
người không phải là một thiết bị lưu trữ tốt cho những cơ sở dữ liệu 
có kích cỡ đề chế, vì ba lý do chính. 


Thứ nhất, năng lực của nó bị giới hạn. Đúng là có một số người 


có trí nhớ siêu phàm, và ở thời kỳ cổ đại có những chuyên gia ghi 
nhớ có thể chứa trong đầu họ địa hình của toàn bộ các tỉnh hoặc bộ 
luật của toàn bộ các nhà nước. Tuy nhiên, có một giới hạn mà thậm 
chí các bậc thầy ghi nhớ giỏi nhất cũng không thể vượt qua. Một luật 
sư có thể thuộc lòng cả bộ luật về Thịnh vượng chung 
Massachusetts, nhưng không thể nhớ các chỉ tiết của từng vụ kiện ở 
Massachusetts kể từ vụ án xử những phù thủy Salem về sau. 


Thứ hai, khi con người chết đi, bộ óc của họ cũng chết theo. Bất 
cứ thông tin nào chứa trong bộ óc đó cũng sẽ bị xóa sạch trong 
chưa đến một thế kỷ. Tất nhiên, có thể chuyển giao kí ức từ bộ óc 
này sang bộ óc khác, nhưng sau ít lần chuyển giao như vậy, thông 
tin có xu hướng bị cắt xén hoặc bị mắt đi. 


Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, bộ não con người đã thích nghi 
để lưu trữ và xử lý không chỉ những dạng thông tin cụ thể. Để sống 
sót, người săn bắt hái lượm cổ đại phải ghi nhớ được những hình 
dạng, đặc tính và cách thức hành động của hàng ngàn loài động 
thực vật. Họ phải ghi nhớ rằng, loại nắm vàng có nếp nhăn mọc vào 
mùa thu dưới gốc cây du có thể là loại độc nhất, trong khi đó loại 
nắm nhìn giống vậy mọc vào mùa đông dưới gốc cây sồi dùng để 
chữa bệnh đau bụng rất tốt. Người săn bắt hái lượm cũng buộc phải 
nhớ trong đầu các quan điểm và mối quan hệ của vài tá thành viên 
trong bầy. Nếu như Lucy muốn một thành viên trong bầy giúp đỡ để 
John dừng việc quấy rối cô, điều quan trọng là cô phải nhớ rằng 
John vừa cãi nhau với Mary vào tuần trước, nên Mary sẽ là một 
đồng minh có khả năng và nhiệt tình. Kết quả là, áp lực tiến hoá đã 


làm bộ não con người phải thích nghi để chứa được lượng thông tin 
rộng lớn về thực vật, động vật, địa hình và xã hội. 


Nhưng khi những xã hội đặc biệt phức tạp bắt đầu xuất hiện 
trong bối cảnh của Cách mạng Nông nghiệp, một dạng thông tin mới 
hoàn toàn bắt đầu trở nên quan trọng — những con số. Những người 
hái lượm chưa bao giờ phải xử lý một lượng lón các dữ liệu toán 
học. Không một ai cần phải nhớ số quả trên mỗi cái cây trong rừng. 
Vì vậy bộ óc con người đã không thích nghi được với việc chứa và 
xử lý thông tin về các con số. Tuy vậy, để có thể duy trì một vương 
quốc rộng lớn, các dữ liệu toán học rất quan trọng. Chỉ tạo ra luật 
pháp và kể mấy câu chuyện về những vị thần giám hộ là chưa đủ. 
Còn phải thu thuế. Để có thể thu thuế hàng trăm ngàn người, bắt 
buộc phải thu thập số liệu về thu nhập và tài sản của từng người, số 
liệu về những khoản thanh toán, số liệu về số nợ còn khát lại, số tiền 
vay chưa trả và tiền phạt, số liệu về phần tiền được giảm giá và 
miễn thuế. Tất cả đã thêm vào đến hàng triệu bit dữ liệu, cần được 
lưu trữ và xử lý. Nếu không có khả năng này, nhà nước đó sẽ không 
bao giờ biết được nguồn lực mình có và nguồn lực nào có thể khai 
thác thêm. Khi đối mặt với nhu cầu phải ghi nhớ, hồi tưởng và xử lý 
tất cả các con số này, hầu hết bộ não con người sẽ bị quá tải hoặc 
cảm thấy buồn ngủ. 


Sự giới hạn trí óc này đã hạn chế rất nhiều kích thước và sự 
phức tạp của những tập hợp người. Khi tổng số người và tài sản 
trong một xã hội nào đó vượt qua ngưỡng tới hạn, việc lưu trữ và xử 
lý những khối lượng lớn dữ liệu toán học trở nên cần thiết. Vì bộ óc 


của con người không thể làm được điều này, nên hệ thống đã sụp 
đổ. Trong hàng ngàn năm sau Cách mạng Nông nghiệp, các mạng 
lưới xã hội con người vẫn còn tương đối nhỏ bé và đơn giản. 


Tộc người đầu tiên vượt qua vấn đề này là người Sumer cổ đại, 
sống ở phía nam Lưỡng Hà. Ở đó, Mặt trời chói chang trên các 
vùng đồng bằng đẩy phù sa màu mỡ, tạo ra những vụ mùa sản 
lượng dồi dào và những thị trấn thịnh vượng. Khi số lượng dân cư 
tăng, tổng lượng thông tin cần để phối hợp các công việc của họ 
cũng tăng theo. Thời kỳ 3.500-3.000 TCN, những thiên tài vô danh 
Sumer đã phát minh ra một hệ thống để lưu giữ và xử lý thông tin 
bên ngoài bộ não của họ, được chế tạo theo nhu cầu xử lý những 
khối lượng lớn dữ liệu toán học. Do đó, người Sumer đã giải phóng 
trật tự xã hội của họ khỏi giới hạn của bộ não con người, mở đường 
cho sự xuất hiện của các thành phố, vương quốc và đế chế. Hệ 
thống xử lý dữ liệu được người Sumer phát minh ra gọi là “chữ viết”. 


Ký tên, Kushim 


Chữ viết là một phương pháp đề lưu trữ thông tin bằng những ký 
hiệu cụ thể. Hệ thống chữ viết Sumer đã làm như vậy bằng cách kết 
hợp hai dạng ký tự, được vạch trên những phiến đất sét. Có những 
ký tự cho 1, 10, 60, 600, 3.600 và 36.000. (Người Sumer đã sử dụng 
kết hợp giữa các hệ thống số thập phân và lục phân. Hệ thống số 
lục phân của họ đã để lại cho chúng ta nhiều di sản quan trọng, 
chẳng hạn sự phân chia một ngày thành 24 giờ và một vòng tròn là 
360 độ). Một dạng ký tự khác biểu thị cho con người, động vật, hàng 


hoá, đất đai, dữ liệu và nhiều hơn nữa. Bằng việc kết hợp hai dạng 
ký tự, người Sumer có thể lưu giữ nhiều hơn các dữ liệu mà bộ óc 
con người có thể nhớ hay bất cứ một chuỗi ADN nào có thể mã hoá. 


29.086 
Lúa mạch 
37 tháng 
t2 (f2 
Kushim tốn 


Hình 18. Một phiến đất sét với một văn bản hành chính từ thành phố Uruk, khoảng 5400-5000 
TCN. “Kushim” có thể là tên chung của một chức vụ hành chính, hoặc tên của một cá nhân nào 
đó. Nếu Kushim quả thực là một người, thì ông ta có thể là cá nhân đầu tiên trong lịch sử có 
tên được chúng ta biết đến! Tất cả những cái tên được đặt trước đó trong lịch sử loài người - 
Neanderthal, Natutian, Chauvet Cave, Göbekli Tepe - đều là những phát minh hiện đại. Chúng 
ta không biết những người xây dựng nên Göbekli Tepe trong thực tế gọi nơi này là øì. Với sự 
xuất hiện của chữ viết, chúng ta bắt đầu nghe thấy lịch sử thông qua cái tai của những người 
giữ vai trò chủ đạo. Khi những hàng xóm của Kushim gọi anh ta, họ có thể phải hét to thực sự 
“Kushiml” Điều này có nghĩa là cái tên được ghi lại đầu tiên trong lịch sử thuộc về một người 
giữ sổ sách kế toán, hơn là một nhà tiên tri, một nhà thơ hoặc một kẻ chinh phục vĩ đại. 


Ở giai đoạn đầu, chữ viết bị giới hạn trước các sự kiện và con số. 
Nếu người Sumer đã từng có một cuốn tiểu thuyết vĩ đại, thì nó hẳn 


không bao giờ được ghi trên những phiến đất sét. Việc viết tiêu tốn 
thời gian, và số người biết đọc cũng rất ít, vì vậy không ai thấy bất 
cứ lý do gì để sử dụng nó cho mục đích khác ngoài việc lưu trữ 
những hồ sơ quan trọng. Nếu chúng ta đi tìm những ngôn từ thông 
thái đầu tiên của tổ tiên mình cách đây khoảng 5.000 năm, chúng ta 
sẽ bị thất vọng hoàn toàn. Những thông điệp sớm nhất mà tổ tiên để 
lại cho chúng ta đọc, ví dụ, “29.086 đơn vị lúa mạch 37 tháng 
Kushim”. Cách giải thích khả dĩ nhất cho câu này là: “Tổng số 
29.086 đơn vị lúa mạch được nhận trong thời gian 37 tháng. Ký tên, 
Kushim”. Than ôi, những bản vãn đầu tiên trong lịch sử không mang 
ý nghĩa triết học, thơ phú, huyền thoại, luật pháp hoặc thậm chí 
những chiến thắng hoàng gia. Chúng là những tài liệu kinh tế buồn 
tẻ, ghi lại việc trả thuế, sự tích lũy các món nợ và quyền sở hữu tài 


sản. 


òn ngữ nx‹. têt khuyé 
\\ö ĐØ/ NY Y€/ l5) 


c9 


Hệ thống 
thuê 


Thi ca 


Chữ viết khuyết thiếu không thể diễn tả được toàn bộ phạm trù của một ngôn ngữ nói, nhưng 
có thể diễn tả những điều nằm ngoài phạm vi ngôn ngữ nói. Chữ viết khuyết thiếu như các chữ 
trong toán học và chữ Sumer không thể dùng để viết thơ được, nhưng chúng có thể lưu giữ các 
tài khoản thuế rất hiệu quả. 


Chỉ có một dạng khác của văn bản còn tồn tại từ thời cổ đại, và 
nó thậm chí còn kém thú vị hơn: danh sách các từ, được sao chép 
lại nhiều lần như những bài luyện tập bởi người chép thuê chuyên 
nghiệp đang tập sự. Thậm chí, nếu một sinh viên chán nản muốn 
viết thơ thay vì sao chép hoá đơn bán hàng, anh ta cũng không thể 
làm thế. Chữ viết Sumer sớm nhất không phải là một hệ chữ viết 
đầy đủ. Chữ viết đầy đủ phải là một hệ thống các ký tự cụ thể, có 
thể biểu thị được gần như hoàn toàn ngôn ngữ nói. Vì vậy, nó có thể 
biểu thị mọi thứ mà con người có thể nói ra, bao gồm cả thơ ca. 
Ngược lại, chữ viết khuyết thiếu là một hệ thống các ký tự cụ thể chỉ 


thể hiện được một loại thông tin đặc biệt nào đó thuộc về phạm vi 
hoạt động bị giới hạn. Ký tự Latin, ký tự tượng hình của Ai Cập cổ 
đại và chữ nổi Braille là những chữ viết đầy đủ. Bạn có thể dùng 
chúng để viết các tờ đăng ký thuế, thơ tình, sách lịch sử, công thức 
nấu ăn và luật kinh doanh. Ngược lại, chữ viết Sumer thời kỳ đầu, 
giống như những ký hiệu toán học và âm nhạc hiện đại, là kiểu chữ 
viết khuyết thiếu. Bạn có thể sử dụng chữ viết toán học để tính toán, 
nhưng không thể dùng nó để viết thơ tình. 


4U 


CỜTAD0R.MAÏORÏTE20RERC 
\AIJJII3IDVIDI 


_ CVRACÁ-COV1‡› Đ0R-CHAVA. 


= “ = ` 


Hình 19. Một người đàn ông đang cầm quipu, một dụng cụ tính toán, được miêu tả trong một 


bản thảo tiếng Tây Ban Nha, sau sự sụp đổ của Đế chế Inca. 


Người Sumer không khó chịu khi chữ viết của họ không phù hợp 
để viết thơ ca. Họ phát minh ra nó không phải để sao chép ngôn 
ngữ nói, mà dùng để làm những việc mà ngôn ngữ nói không thể 
làm được. Có một số nền văn hoá, như là nền văn minh Amdes tiền 
Colombus, chỉ sử dụng một phần chữ viết trong toàn bộ lịch sử của 
họ mà không hề bối rối về sự giới hạn này, và cảm thấy không cần 
một phiên bản hoàn chỉnh hơn. Chữ viết Andes rất khác so với chữ 
viết Sumer. Trong thực tế, nó khác biệt đến mức nhiều người còn 
tranh luận rằng, nó không phải là chữ viết. Nó không được viết trên 
những phiến đất sét hoặc những mẫu giấy, mà được viết bằng 
những nút thắt trên mấy sợi dây đầy màu sắc gọi là quipu. Mỗi quipu 
gồm nhiều sợi dây với màu sắc khác nhau, được làm bằng len hoặc 
bông. Ở mỗi sợi dây, một số nút được thắt ở những vị trí khác nhau. 
Một quipu có thể gồm hàng trăm sợi dây với hàng ngàn nút thắt. 
Bằng việc kết hợp các nút thắt khác nhau trên những sợi dây khác 
nhau có nhiều màu, người ta có thể ghi nhớ được lượng lớn các dữ 
liệu toán học liên quan, ví dụ như việc thu thuế hay các quyền sở 
hữu tài sản. 


Trong hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, quipu rất cần thiết 
cho hoạt động kinh doanh của các thành phố, vương quốc và đế 
chế. Chúng đã đạt tới năng lực tối ưu của mình dưới Đề chế Inca 
với 10-12 triệu người và bao phủ toàn bộ Peru, Ecuador, Bolivia 
ngày nay cùng một phần Chile, Argentina, Columbia. Nhờ có những 
quipu, người Inca có thể lưu giữ và xử lý lượng lớn các dữ liệu mà 


nếu như không có chúng, họ không thể duy trì được bộ máy hành 
chính phức tạp của một đế chế với quy mô lớn như vậy. 


Trong thực tế, quipu hiệu quả và chính xác tới mức trong những 
năm đầu tiên sau khi Tây Ban Nha xâm lược Nam Mỹ, bản thân 
người Tây Ban Nha cũng sử dụng quipu trong các công việc quản trị 
đế chế mới. Vấn đề là người Tây Ban Nha không biết làm cách nào 
để ghi lại và đọc quipu, vì vậy họ phải phụ thuộc vào các chuyên gia 
địa phương. Những người trị vì mới của lục địa nhận thấy điều này 
đã đặt họ vào một tình huống nhạy cảm — những chuyên gia quipu 
bản địa có thể dễ dàng lừa dối và gian lận các ông chủ của mình. Vì 
vậy, ngay khi các thuộc địa của Tây Ban Nha được hình thành một 
cách vững chắc hơn, quipu đã bị loại bỏ, sổ sách ghi chép của để 
chế mới được lưu giữ hoàn toàn bằng các chữ số và hệ thống chữ 
viết Latin. Còn rất ít các quipu tốn tại trong sự chiếm đóng của Tây 
Ban Nha, và hầu hết chúng đều không thể giải mã được, vì thật 
không may, nghệ thuật đọc quipu đã bị thất lạc. 


Những điều phi thường của bộ máy hành chính 


Cư dân Lưỡng Hà cuối cùng bắt đầu muốn viết những điều khác 
với các dữ liệu toán học buồn tẻ. Khoảng năm 3000-2500 TCN, 
ngày càng nhiều các ký tự được thêm vào chữ viết Sumer, và dần 
biến nó trở thành một hệ thống chữ viết đầy đủ mà ngày nay chúng 
ta gọi là chữ hình nêm. Vào khoảng năm 2500 TCN, các vị vua đã 
sử dụng chữ hình nêm này để ban bố các sắc lệnh, các tu sĩ cũng 
sử dụng chúng để ghi lại những lời tiên tri, và những cư dân có thân 


phận thấp hơn cũng dùng nó để viết thư cá nhân. Gần như cùng 
thời kỳ này, người Ai Cập cũng phát triển thêm một kiểu chữ viết đầy 
đủ khác được gọi là chữ tượng hình. Những hệ thống chữ viết đầy 
đủ khác cũng được phát triển tại Trung Quốc vào khoảng năm 1200 
TCN và ở Trung Mỹ vào khoảng năm 1000-500 TCN. 


Từ những trung tâm khởi phát như vậy, các hệ thống chữ viết 
đầy đủ đã lan rộng với những hình thức mới và nhiệm vụ mới phong 
phú. Con người bắt đầu viết thơ ca, sách lịch sử, những câu chuyện 
lãng mạn, kịch, những lời tiên tri và sách dạy nấu ăn. Song, nhiệm 
vụ quan trọng nhất của chữ viết vẫn là lưu giữ hàng tập dữ liệu toán 
học, và nhiệm vụ này cũng thuộc đặc quyền của hệ thống chữ viết 
chưa đầy đủ. Kinh Do Thái, !lad của Hy Lạp, Mahabharata của 
Hindu, Tam tạng kinh điển Phật giáo, tất cả đều bắt đầu từ truyền 
miệng. Trải qua nhiều thế hệ, chúng được lưu truyền bằng miệng và 
có thể tồn tại ngay cả khi chữ viết chưa được phát minh. Nhưng 
những cơ quan thuế vụ và hành chính phức tạp đã được sinh ra 
cùng với những loại chữ viết chưa đầy đủ, và mối liên kết bền vững 
giữa chúng vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay như anh em sinh đôi 
dính nhau —- hãy thử nghĩ về những mục khó hiểu trong các cơ sở 
dữ liệu của máy vi tính và bảng tính mà xem. 


Vì ngày càng có nhiều thứ được viết ra, đặc biệt do công việc lưu 
trữ hành chính phát triển với quy mô khổng lồ, nên những vấn đề 
mới đã nảy sinh. Thông tin lưu trữ trong bộ não con người rất dễ lấy 
ra dùng. Bộ não của tôi có thể chứa hàng tỉ các bit dữ liệu, song tôi 
có thể nhanh chóng, gần như tức khắc, nhớ ra tên của thủ đô Ý, và 


sau đó lập tức có thể nhớ lại những gì tôi đã làm vào ngày 11 tháng 
Chín năm 2001, và sau đó có thể tái hiện con đường dẫn từ nhà tôi 
tới Đại học Hebrew ở Jerusalem. Chính xác làm thế nào bộ não có 
thể làm được như vậy vẫn còn là một điều bí ân, nhưng tất cả chúng 
ta đều biết rằng hệ thống khôi phục dữ liệu của bộ não hoạt động 
hiệu quả một cách đáng kinh ngạc, trừ khi bạn đang cố nhớ xem 
mình để chìa khoá xe hơi ở đâu. 


Thế nhưng, làm cách nào để bạn tìm và khôi phục thông tin được 
lưu giữ trên những sợi dây quipu và các phiến đất sét? Nếu bạn chỉ 
có 10 hay 100 phiến đất sét, điều này không thành vấn đề. Nhưng 
sẽ thế nào nếu bạn đã tích trữ hàng ngàn phiến, giống như một 
người cùng thời với Hammurabi, Vua Zimrilim xứ Mari? 


Thử tưởng tượng vào thời điểm năm 1776 TCN. Hai người Mari 
đang tranh chấp quyền sở hữu một ruộng lúa mì. Jacob khăng 
khăng rằng anh ta đã mua cánh đồng này từ Esau cách đó 30 năm. 
Esau vặn lại rằng trong thực tế anh ta cho Jacob thuê ruộng lúa mì 
trong thời hạn 30 năm, và đến nay đã hết hạn, anh ta có ý định đòi 
lại nó. Họ la hét, cãi nhau và bắt đầu xô đây nhau trước khi nhận ra 
rằng họ có thể giải quyết cuộc tranh cãi này bằng việc đến thư khố 
hoàng gia, nơi lưu giữ các văn bản và hoá đơn mua bán được áp 
dụng cho mọi bất động sản của vương quốc. Sau khi đến thư khó, 
họ đã đi lại như con thoi để gặp hết viên chức này đến viên chức 
khác. Họ chờ đợi qua vài lần nghỉ uống trà thảo mộc, được thông 
báo là hãy quay lại vào ngày mai, và cuối cùng được đón tiếp bởi 
một nhân viên đang rất bực bội tìm kiếm phiến đất sét liên quan. 


Nhân viên này mở cửa và dẫn họ vào trong một căn phòng lớn, từ 
sàn lên đến trần nhà chứa hàng ngàn phiến đất sét xếp thành hàng. 
Không cần phải thắc mắc về gương mặt cáu kỉnh của nhân viên này 
nữa. Làm thế nào anh ta có thê xác định được vị trí của văn bản liên 
quan đến ruộng lúa mì đang bị tranh chấp đã được viết cách đấy 30 
năm? Thậm chí nếu anh ta tìm thấy nó, anh ta sẽ làm thế nào để 
kiểm tra chéo nhằm chắc chắn rằng văn bản từ 30 năm trước là tài 
liệu mới nhất liên quan đến ruộng lúa mì đang bị tranh chấp? Nếu 
anh ta không tìm thấy nó, điều đó có chứng minh được rằng Esau 
chưa bao giờ bán hoặc cho thuê ruộng này? Hoặc do tài liệu bị thất 
lạc, hoặc hoá bùn do nước mưa lọt vào thư khó? 


Rõ ràng là, chỉ in dấu một tài liệu vào phiến đất sét thôi chưa đủ 
để đảm bảo cho việc xử lý dữ liệu hiệu quả, chính xác và thuận tiện. 
Nó đòi hỏi những phương pháp tổ chức như các danh mục liệt kê, 
các phương pháp sao chép giống như máy photocopy, các phương 
pháp khôi phục dữ liệu nhanh và chính xác giống như các thuật toán 
máy vi tính, cùng những người quản lý thư viện nghiêm túc (nhưng 
hy vọng là vui vẻ) biết cách sử dụng những công cụ này. 


Việc phát minh ra những phương pháp trên còn khó khăn hơn rất 
nhiều so với việc phát minh ra chữ viết. Nhiều kiểu chữ viết được 
phát triển độc lập ở những nền văn hoá cách xa nhau cả về không 
gian lẫn thời gian. Mỗi thập kỷ, các nhà khảo cổ học lại phát hiện ra 
một số kiểu chữ viết khác đã bị lãng quên. Trong số đó, có một vài 
kiểu thậm chí còn lâu đời hơn cả chữ Sumer in trên đất sét. Nhưng 
hầu hết chúng đều là những sự kỳ lạ, vì những người sáng tạo ra 


chúng đều thất bại trong việc tạo ra các cách hiệu quả để phân mục 
và khôi phục dữ liệu. Điều đã khiến Sumer trở nên khác biệt, cũng 
như Ai Cập thời những Pharaoh, Trung Hoa cổ đại và Đề chế Inca, 
đó chính là các nền văn hoá này đã phát triển những kĩ thuật tốt 
trong việc lưu trữ, ghi mục lục và tra cứu sổ sách ghi chép. Họ cũng 
lập ra trường học dành cho những người chép thuê, thư ký, quản lý 
thư viện và kế toán. 


Một bài tập viết ở trường thuộc vùng Lưỡng Hà cỗ đại, được các 
nhà khảo cổ học hiện đại phát hiện, đã cho chúng ta một cái nhìn 
lướt qua cuộc sống của những người đi học cách đây 4.000 năm. 


Tôi đi vào và ngồi xuống, thầy giáo đã đọc bảng của tôi. Ông ấy 
nói: “Có gì đó thiếu!” 


Và ông ấy đánh đòn tôi. 


Một trong những người phụ trách nói, “Tại sao anh lại mở mồm 
nói mà chưa xin phép tôi?” 


Và ông ấy đánh đòn tôi. 


Người phụ trách việc thực hiện các quy tắc nói, “Tại sao anh 
đứng lên mà chưa xin phép tôi?” 


Và ông ấy đánh đòn tôi. 


Người gác cổng nói, “Tại sao anh ra ngoài mà chưa xin phép 
tôi?” 


Và ông ấy đánh đòn tôi. 


Người giữ chiếc bình đựng bia nói, “Tại sao anh lấy bia mà chưa 
xin phép tôi?” Và ông ấy đánh đòn tôi. 


Thầy giáo người Sumer nói, “Tại sao anh lại nói tiếng Akkad?”” 
Và ông ấy đánh đòn tôi. 

Thầy giáo của tôi nói, “Chữ viết của anh không đẹp”. 

Và ông ấy đánh đòn tôi. 


Những người chép thuê cổ đại đi học không chỉ để đọc và viết, 
mà còn để sử dụng các bản thống kê, từ điển, lịch, mẫu đơn và 
bảng biểu. Họ nghiên cứu và tiếp thu các kĩ thuật thống kê, khôi 
phục và xử lý thông tin rất khác so với cách mà bộ não đã làm. 
Trong bộ não, mọi dữ liệu đều liên kết tự do. Khi tôi cùng với vợ 
mình ký vào văn tự thế chấp ngôi nhà mới của chúng tôi, tôi nhớ lại 
nơi đầu tiên chúng tôi sống cùng nhau, nó làm tôi nhớ đến tuần 
trăng mật ở New Orleans, nó nhắc tôi nhớ đến những con cá sấu, 
nó làm tôi nhớ lại những con rồng, nó khiến tôi nhớ về bộ phim The 
ing of the Nibelungen,. và đột nhiên, trước khi tôi nhận thức được, 
ở đó tôi thấy mình đang ngân nga một giai điệu chủ đạo của vở 
opera Siegfried khiến nhân viên ngân hàng bối rối. Trong công việc 
hành chính, mọi thứ đều phải được sắp xếp riêng biệt. Có một ngăn 
kéo cho các văn tự cầm cố nhà, một cái khác cho các giấy chứng 
nhận kết hôn, cái khác nữa cho các bản đăng ký thuế, và cái thứ tư 
cho các tài liệu tố tụng. Nếu không thì làm sao bạn có thể tìm thấy 


bát cứ thứ gì? Những thứ liên quan đến nhiều ngăn kéo, như vở 


““(^ 


nhạc kịch của Wagner (tôi có nên sắp xếp chúng dưới dạng “âm 
nhạc”, “rạp hát”, hoặc thậm chí nghĩ ra một phân mục hoàn toàn 
mới?) là bài toán cực kỳ đau đầu. Vì vậy, người ta có thể không 


ngừng thêm vào, bỏ đi và sắp xếp lại các ngăn kéo. 


Để có thể hoạt động, người vận hành một hệ thống ngăn kéo 
như vậy phải lên lại chương trình để dừng việc suy nghĩ như người 
thường, và bắt đầu suy nghĩ như những nhân viên sổ sách hoặc kế 
toán. Giống như mọi người từ thời cổ đại cho đến ngày nay, họ đều 
biết rằng những nhân viên sổ sách hoặc kế toán suy nghĩ theo cách 
không phải của con người. Họ suy nghĩ như những cái tủ có ngăn 
kéo đựng tài liệu. Đó không phải là lỗi của họ. Nếu họ không suy 
nghĩ theo cách đó, các ngăn kéo của họ sẽ bị lẫn lộn hết và họ 
không thể cung cấp các dịch vụ mà chính phủ, công ty và các tổ 
chức yêu cầu. Tác động quan trọng nhất của hệ thống chữ viết lên 
lịch sử loài người là nó thay đổi dần cái cách mà con người suy nghĩ 
và nhìn nhận về thế giới. Sự liên kết tự do và lối suy nghĩ tổng thể 
đã nhường chỗ cho sự chuyên môn hoá và hành chính. 


Ngôn ngữ của những con số 


Nhiều thế kỷ trôi qua, việc xử lý dữ liệu bằng các phương pháp 
hành chính phát triển ngày càng khác nhiều so với cách suy nghĩ tự 
nhiên của con người và ngày càng quan trọng hơn. Một bước quyết 
định đã được tiến hành ở một thời điểm nào đó trước thế kỷ 9, khi 
một kiểu chữ viết phần nào đó mới mẻ được phát minh, nó có thể 


lưu trữ và xử lý các dữ liệu toán học với hiệu quả chưa từng thấy. 
Kiểu chữ viết chưa đầy đủ này được cấu tạo bởi 10 ký tự, đại diện 
cho các số từ 0 đến 9. Rắc rối ở chỗ, các ký tự này được biết đến 
như là các số Ả-rập mặc dù chúng do người Hindu phát minh ra đầu 
tiên (còn rắc rối hơn nữa, người Ả-rập hiện đại sử dụng một bộ số 
nhìn hoàn toàn khác so với các con số của phương Tây). Nhưng 
người Ả-rập được công nhận là tác giả bởi vì khi xâm lược Án Độ, 
họ đã bắt gặp hệ thống này, hiểu được sự hữu dụng của nó, cải tiến 
nó, và truyền bá nó khắp Trung Đông và sau đó tới cả châu Âu. Sau 
đó, một vài kỷ tự khác được thêm vào các số Ả-rập (như là các ký 
hiệu cộng, trừ, nhân), và cơ sở của các ký hiệu toán học hiện đại ra 
đời. 


Mặc dù hệ thống chữ viết này còn chưa đầy đủ, nhưng nó đã trở 
thành ngôn ngữ thống trị thế giới. Hầu hết các quốc gia, công ty, tổ 
chức và cơ quan - bất kể nói tiếng Ả-rập, tiếng Hindi, tiếng Anh 
hoặc tiếng Na Uy —- đều sử dụng ngôn ngữ toán học để lưu trữ và xử 
lý dữ liệu. Mỗi lượng thông tin có thể chuyển sang ngôn ngữ toán 
học đều được lưu trữ, truyền bá và xử lý với tốc độ và hiệu quả khó 
tin. 


Vì vậy, ai đó muốn gây ảnh hưởng đến những quyết định của 
chính phủ, tổ chức hoặc công ty thì phải học cách nói chuyện bằng 
các con số. Các chuyên gia đã làm hết sức mình để thể hiện các 


” 11 


quan điểm về “sự nghèo nàn”, “hạnh phúc” và “sự trung thực” bằng 


” 11 


các con số (“mức thu nhập tối thiểu”, “mức độ hài lòng chủ quan về 


kh) 11 


đời sống”, “xếp hạng tín dụng”). Toàn bộ các lĩnh vực tri thức, như 


vật lý và kĩ thuật, hầu như đã mắt liên lạc với ngôn ngữ nói của con 
người và được duy trì chỉ bằng ngôn ngữ toán học. 


⁄ / ` 5 
` u;(r;—r;) 2(B-Y) uc 2l8-l tự s;Y 
ï,= BE. |— ————~— —— —= ———— —— + ^2;|  — 
? ä € F / _ LẠ) Ũ € 


i 
1ƒ (#¡ z7 


` & X 21+). . 3 [(r,-rj:r, : 
+ (1—) (3) “——r—'ÙÈ -—a q 3| 
C Cˆ F8 L 


| u, 
MIệP: § là — {[r,=r;| : [2+2y) #— (1+2y) t] } (,—r) 
( / / / 


r.3 Ì 


Một phương trình để tính toán gia tốc khối lượng ¡ dưới ảnh 
hưởng của trọng lực theo thuyết tương đối. Hầu hết những người 
nghiệp dư khi nhìn vào những phương trình như vậy đều thường sợ 
hãi ớn lạnh, giống như một con hươu bắt ánh đèn pha của một 
chiếc xe đang lao nhanh. Phản ứng này hoàn toàn tự nhiên, và 
không phải là biểu lộ sự thiếu thông minh hoặc tính ham học hỏi. 
Ngoài những ngoại lệ hiếm có, bộ não con người đơn giản không 
thể nghĩ đến những khái niệm như tính chất tương đối và cơ học 
lượng tử. Tuy nhiên, những nhà vật lý học có thể làm được vì họ đã 
gác sang một bên cách suy nghĩ truyền thống, và học cách nghĩ mới 
với sự giúp đỡ của các hệ thống xử lý dữ liệu bên ngoài. Những 
quyết định trong quá trình suy nghĩ của họ không xảy ra trong đầu, 


mà trong các máy vi tính hoặc trên bảng đen của lớp học. 


Gần đây, ngôn ngữ toán học đã có thêm một hệ thống chữ viết 
mang tính cách mạng hơn, hệ thống chữ viết nhị phân vi tính chỉ 
gồm hai ký tự: 0 và 1. Những chữ mà tôi đang gõ trên bàn phím máy 
vi tính của mình được viết bởi những sự kết hợp khác nhau của 0 và 
1. 


Chữ viết được sinh ra để làm kẻ hầu cho ý thức con người, 
nhưng dần dần nó lại đóng vai trò ông chủ. Những chiếc máy vi tính 
của chúng ta khó có thể hiểu được cách Homo sapiens nói, cảm 
nhận và mơ ước. Vì vậy, chúng ta đang dạy Homo sapiens cách nói, 
cảm nhận và mơ ước bằng ngôn ngữ của những con số mà máy vi 
tính có thể hiểu được. 


Cuối cùng, máy vi tính chắc hẳn đã vượt trội con người trong 
chính lĩnh vực khiến Homo sapiens trở thành kẻ thống trị thế giới: trí 
thông minh và sự giao tiếp. Quá trình này bắt đầu ở thung lũng 
Euphrates 5000 năm trước, khi những người Sumer nhàm chán 
truyền tải dữ liệu từ bộ não người lên những tắm bảng đất sét, sau 
đó phát triển tột bậc ở Thung lũng Silicon với thành công của máy 
tính bảng. Con người có thể vẫn ở đây, nhưng họ không còn hiểu 
được thế giới nữa. Kẻ thống trị mới của thế giới sẽ là hàng dài các 
con số 0 và 1. 


KIÔN( ( (ÔM( IÝ ïR0N( 10t 


Tá hiếu lịch sử loài người trong thiên niên kỷ sau Cách mạng 
Nông nghiệp, cần tập trung vào một câu hỏi duy nhất: làm thế nào 
con người có thể tổ chức mình trong những mạng lưới hợp tác đại 
chúng, khi họ thiếu những bản năng sinh học cần thiết để duy trì 
những mạng lưới như vậy? Câu trả lời ngắn gọn là con người đã 
sáng tạo ra các trật tự tưởng tượng và các kiểu chữ viết. Hai phát 
minh này đã lấp đầy những khoảng trống mà sự kế thừa sinh học 
của chúng ta để lại. 


Tuy nhiên, đối với nhiều người, sự xuất hiện của những mạng 
lưới này là một sự may mắn đáng ngờ. Những trật tự tưởng tượng 
duy trì những mạng lưới này không trung lập và cũng không công 
bằng. Chúng phân chia con người thành những nhóm không có thật, 
sắp xếp họ vào một hệ thống phân tầng. Những tầng lớp trên được 
hưởng đặc quyền đặc lợi và quyền lực, trong khi những tầng lớp 
dưới phải chịu sự phân biệt đối xử và áp bức. Bộ luật Hammurabi là 
một ví dụ, nó đã thiết lập một tôn ti trật tự xã hội gồm có giới ưu tú, 
thường dân và nô lệ. Giới ưu tú nhận được mọi thứ tốt đẹp trong 
cuộc sống. Thường dân nhận được những gì còn lại. Nô lệ nhận 
được sự đánh đập nếu họ phàn nàn. 


Bất chấp tuyên bố của mình về sự công bằng cho tất cả mọi 
người, trật tự xã hội do người Mỹ thiết lập năm 1776 cũng đã tạo ra 
một sự phân tầng. Nó sinh ra sự phân tầng giữa đàn ông được 
hưởng lợi từ nó với phụ nữ bị nó tước mất quyền lợi. Nó sinh ra sự 
phân tầng giữa người da trắng được hưởng tự do với người da đen 
và da đỏ bị xem là loại người thấp kém hơn, vì vậy không được chia 
sẻ quyền bình đẳng của con người. Nhiều người từng ký vào bản 
Tuyên ngôn Độc lập là những chủ nô. Họ đã không giải phóng nô lệ 
của mình dù đã ký vào bản Tuyên ngôn, và cũng không thấy mình là 
đạo đức giả. Theo quan điểm của họ, hầu như không có nhân quyền 
dành cho người da đen. 


Trật tự Mỹ cũng đã tạo ra sự phân tầng giữa người giàu và người 
nghèo. Hầu hết người Mỹ ở thời điểm đó đều không coi đấy là bất 
bình đẳng, khi cha mẹ giàu có để lại tiền và sự nghiệp kinh doanh 
của mình cho con cái. Theo quan điểm của họ, sự công bằng đơn 
giản có nghĩa là những luật lệ giống nhau được áp dụng cho cả 
người giàu và người nghèo. Nó chẳng liên quan gì đến trợ cấp thất 
nghiệp, giáo dục hòa nhập hoặc bảo hiểm y tế. Tự do cũng vậy, nó 
mang rất nhiều ý nghĩa khác so với ngày nay. Vào năm 1776, nó 
không có nghĩa là những người bị tước quyền (chắc chắn không 
phải là người da đen, da đỏ hay phụ nữ) có thể giành được và sử 
dụng quyền lực. Nó đơn giản có nghĩa là, trừ những trường hợp bất 
thường, nhà nước không thể tịch thu tài sản cá nhân của người dân 
hoặc bảo anh ta phải làm gì với chúng. Vì vậy, trật tự Mỹ duy trì sự 
phân tầng tài sản, mà một số người nghĩ rằng do Chúa ủy thác và 
số khác thì nhìn nhận nó là đại diện cho những luật lệ tự nhiên bất 


biến. Họ khẳng định tự nhiên đã ban tặng sự giàu có cho công lao 
xứng đáng, và trừng phạt những kẻ lười biếng. 


Tất cả những sự khác biệt được để cập ở trên - giữa người tự 
do và nô lệ, giữa người da trắng và người da đen, giữa người giàu 
và người nghèo, đều bắt nguồn từ những điều hư cấu. (Sự phân 
tầng giữa nam và nữ sẽ được thảo luận sau). Song, một quy luật sắt 
của lịch sử là mỗi sự phân tầng tưởng tượng đều từ chối những 
nguồn gốc hư cấu của nó, khẳng định tính tự nhiên và tất yếu của 
mình. Ví dụ, nhiều người có quan điểm rằng sự phân tầng thành 
người tự do và nô lệ là tự nhiên và đúng đắn, rằng chế độ nô lệ 
không phải là phát minh của con người. Hammurabi đã coi nó là do 
những vị thần quy định. Aristotle lập luận rằng nô lệ mang “bản tính 
nô lệ” trong khi người tự do có “bản tính tự do”. Thân phận của họ 
trong xã hội đơn giản chỉ phản ánh bản tính tự nhiên bẩm sinh của 
họ. 


Hình 20. Một tấm biển trên bờ biển Nam Phi có từ thời kỳ phân biệt chủng tộc, quy định chỉ 
dành cho người da trắng sử dụng. Những người với làn da sáng màu thưởng có nguy co bị cháy 


nắng hơn những người da sẵm màu. Song, không có logic sinh học nào đằng sau sự phân biệt 
trên những bờ biển Nam Phi. Những bở biển dành cho những người có làn da sáng màu không 
phải vì chúng có cường độ bức xạ cực tím thấp hơn. 


Hãy hỏi một người theo thuyết người da trắng ưu việt về sự phân 
tầng chủng tộc, bạn sẽ được nghe một bài thuyết giảng ngụy khoa 
học liên quan đến sự khác nhau về mặt sinh học giữa các chủng tộc. 
Khả năng là bạn sẽ được bảo rằng có một thứ gì đó trong dòng máu 
hay bộ gen chủng tộc da trắng làm cho người da trắng về bản chất 
là thông minh hơn, đạo đức hơn và làm việc chăm chỉ hơn. Hãy hỏi 
một nhà tư bản bảo thủ đến cùng về sự phân tầng giàu nghèo, có vẻ 
như bạn cũng sẽ được nghe rằng nó là kết quả không thể tránh khỏi 
của sự khác nhau khách quan trong năng lực. Người giàu có nhiều 


tiền hơn là do họ có khả năng hơn và siêng năng hơn. Vì vậy, đừng 
có ai phàn nàn gì nếu như người giàu nhận được sự chăm sóc sức 
khỏe tốt hơn, giáo dục tốt hơn và dinh dưỡng tốt hơn. Người giàu 
xứng đáng với những đặc quyền mà họ được hưởng. 


Những người Hindu trung thành với chế độ đẳng cấp tin rằng sức 
mạnh vũ trụ đã làm cho người ở tầng lớp này ưu việt hơn tầng lớp 
khác. Theo một thần thoại sáng thế nổi tiếng của người Hindu, 
những vị thần tạo ra thế giới từ cơ thể của một sinh vật nguyên thủy 
gọi là Purusa. Mặt trời được tạo ra từ mắt của Purusa, Mặt trăng từ 
bộ óc, Brahmin (các thầy tu) từ miệng, Kshatriya (các chiến binh) từ 
cánh tay, Vaishya (những nông dân và các nhà buôn) từ hai đùi và 
Shudra (những đầy tớ) từ đôi chân. Việc chấp nhận sự giải thích này 
và sự khác nhau về mặt chính trị xã hội giữa Brahmin và Shudras là 
chuyện tự nhiên và vĩnh cửu như sự khác nhau giữa Mặt trăng và 
Mặt trời. Người Trung Hoa cỗ đại tin rằng thần Nữ Oa đã tạo ra con 
người từ đất, bà nhào trộn ra giới quý tộc từ đất vàng nhỏ mịn, trong 
khi thường dân được tạo thành từ bùn nâu. 


Song, với hiểu biết tốt nhất của chúng ta, những sự phân tầng 
này đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người. Brahmin 
và Shudra đều không thực sự được các vị thần tạo ra từ những 
phần khác nhau của một sinh vật nguyên thủy. Thay vào đó, sự khác 
nhau giữa hai đẳng cấp này được sinh ra bởi luật pháp và các quy 
tắc do con người tạo ra ở phía bắc Ấn Độ cách đây khoảng 3.000 
năm. Trái với Aristotle, không có sự khác biệt nào về mặt sinh học 
được biết đến giữa nô lệ và người tự do. Chính luật pháp và các quy 


tắc của con người đã biến một số người trở thành nô lệ và một số 
khác trở thành ông chủ. Giữa người da trắng và người da đen có 
một vài điểm khác nhau khách quan về mặt sinh học, như màu da, 
kiểu tóc, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy có sự khác nhau 
liên quan đến trí thông minh và đạo đức. 


Hầu hết mọi người đều khẳng định rằng sự phân tầng xã hội của 
họ là theo tự nhiên, còn của các xã hội khác là dựa vào những tiêu 
chí sai lầm và vô lý. Người phương Tây hiện đại được dạy dỗ để 
chế giễu quan niệm về sự phân biệt chủng tộc. Họ bị sốc bởi những 
bộ luật cắm người da đen sống trong khu vực gần người da trắng, 
hoặc học tập trong trường dành cho người da trắng, hoặc được 
chữa trị ở bệnh viện của người da trắng. Nhưng sự phân tầng giàu 
nghèo đã đặt người giàu có sống trong những khu vực riêng biệt và 
sang trọng hơn, học tập trong những trường học riêng biệt và có uy 
tín hơn, nhận được điều trị y tế riêng biệt với cơ sở hạ tầng được 
trang bị tốt hơn, thì lại có vẻ hoàn toàn hợp lý với nhiều người Mỹ và 
châu Âu. Song, thực tế đã chứng minh rằng hầu hết người giàu thì 
đều giàu có bởi những lý do hết sức đơn giản, vì họ sinh ra trong gia 
đình giàu có, trong khi hầu hết người nghèo cũng sẽ tiếp tục nghèo 
cả đời, đơn giản vì họ sinh ra trong gia đình nghèo. 


Thật không may, các xã hội loài người phức tạp có vẻ lại đòi hỏi 
những sự phân tầng tưởng tượng và sự phân biệt đối xử bất công. 
Tất nhiên, không phải mọi sự phân tầng đều giống nhau về phương 
diện đạo đức, và một số xã hội còn phải chịu đựng những dạng 
phân biệt đối xử cực đoan hơn, song các nhà nghiên cứu biết rằng 


không có xã hội lớn nào có thể bỏ qua hoàn toàn sự phân biệt đối 
xử. Con người đã thường xuyên tạo ra trật tự xã hội bằng việc phân 
loại cư dân thành những phạm trù tưởng tượng như tầng lớp ưu tú, 
thường dân và nô lệ; người da trắng và người da đen; quý tộc và 
bình dân; Brahmin và Shudra; hoặc người giàu và người nghèo. Các 
phạm trù này đã quy định những mối quan hệ giữa hàng triệu người 
bằng việc làm cho một số người trở nên ưu việt hơn về mặt pháp 
luật, chính trị hay xã hội so với những người khác. 


Những sự phân tằng đóng một chức năng quan trọng. Chúng 
làm cho những người hoàn toàn xa lạ biết được cách đối xử với 
người khác mà không cần tốn thời gian và công sức để làm quen cá 
nhân. Trong vở kịch Pygmalion của George Bernard Shaw, Henry 
Higgins không cần kết thân với Eliza Doolittle thì mới biết được ông 
nên đối xử với cô như thế nào. Chỉ cần nghe cách cô nói, ông đã 
biết rằng cô là thành viên của tầng lớp dưới mà với họ ông có thể 
làm điều mình thích — ví dụ, sử dụng cô như con tốt khi ông cá rằng 
một cô gái bán hoa thô lỗ có thể biến thành một nữ công tước. Một 
Eliza hiện đại làm việc ở cửa hàng hoa biết phải đỗ bao nhiêu công 
sức để bán được hoa hồng và hoa lay ơn cho hàng tá khách tới cửa 
hàng mỗi ngày. Cô không thể điều tra chỉ tiết về sở thích và ví tiền 
của từng cá nhân. Thay vào đó, cô sử dụng những tín hiệu xã hội — 
cách ăn mặc của mỗi người, tuổi của ông ta hoặc bà ta, và nếu như 
cô không ngại động chạm chính trị thì cả màu da của ông ta nữa. Đó 
là cách để cô ngay lập tức phân biệt giữa cổ đông của một công ty 
kế toán, người có khả năng đặt một đơn hàng lớn gồm những bông 
hồng đắt tiền cho sinh nhật mẹ mình, và một chàng đưa thư chỉ đủ 


tiền mua một bó cúc cho cô thư ký nọ kèm theo nụ cười đáng mến. 


Tất nhiên, sự khác nhau trong các năng lực tự nhiên cũng đóng 
một vai trò quan trọng trong việc hình thành những khác biệt xã hội. 
Nhưng sự đa dạng về năng khiếu và cá tính như vậy thường bị ảnh 
hưởng thông qua những sự phân tầng tưởng tượng. Điều này xảy 
ra theo hai cách quan trọng. Cách đầu tiên và chính yếu, là hầu hết 
các năng lực đều phải được nuôi dưỡng và phát triển. Kể cả ai đó 
sinh ra với một tài năng đặc biệt, thì tài năng đó sẽ vẫn chỉ ẩn giấu 
nếu nó không được cổ vũ, mài giũa và luyện tập. Không phải mọi 
người đều cùng có cơ hội nuôi dưỡng và cải thiện năng lực của họ. 
Việc họ có cơ hội hay không sẽ luôn phụ thuộc vào vị trí của họ 
trong sự phân tầng xã hội tưởng tượng. Harry Potter là một ví dụ tốt. 
Bị tách khỏi gia đình phép thuật xuất sắc của mình và được nuôi 
dưỡng bởi dân muggle ngu dốt, cậu bé tới Hogwarts mà không có 
bất cứ kinh nghiệm gì về phép thuật. Phải qua bảy tập sách thì cậu 
mới điều khiển thành thạo sức mạnh của mình và hiểu biết về 
những năng lực độc nhất vô nhị của mình. 


Cách thứ hai, kể cả những người thuộc các tầng lớp khác nhau 
phát triển những năng lực y như nhau, nhưng họ cũng sẽ khó có thể 
đạt được những thành công giống nhau, bởi họ sẽ phải tham gia trò 
chơi với những luật lệ khác nhau. Nếu trong thời Ấn Độ còn là thuộc 
địa của Anh, một tiện dân, một Brahmin, một người Ireland theo 
Công giáo và một người Anh theo đạo Tin Lành bằng cách nào đó 
cùng phát triển khả năng kinh doanh nhạy bén giống hệt nhau, 
nhưng họ sẽ vẫn không có cơ hội giàu có như nhau. Trò chơi kinh tế 


luôn bị can thiệp bởi những giới hạn luật pháp và những rào cản tiến 
thân bắt thành văn. 


Cái vòng luẳn quản 


Mọi xã hội đều dựa trên sự phân tầng tưởng tượng, nhưng 
không nhất thiết phải cùng một sự phân tầng. Nguyên nhân của sự 
khác nhau này là gì? Tại sao xã hội Ấn Độ truyền thống lại phân chia 
con người theo đẳng cấp, còn xã hội Ottoman dựa theo tôn giáo, và 
xã hội Mỹ thì theo chủng tộc? Trong hầu hết các trường hợp, sự 
phân tầng đều là kết quả của một tập hợp các hoàn cảnh lịch sử 
ngẫu nhiên, sau đó được duy trì và tinh lọc qua nhiều thế hệ do 
những nhóm khác nhau phát triển những lợi ích riêng trong đó. 


Ví dụ, nhiều học giả phỏng đoán rằng, hệ thống đẳng cấp Hindu 
đã hình thành khi tộc người Indo-Arya xâm lược tiểu lục địa Ấn Độ 
khoảng 3.000 năm trước, nô dịch cư dân bản địa. Những kẻ xâm 
lược hình thành một xã hội phân tầng, trong đó tất nhiên họ chiếm 
những vị trí hàng đầu (các thầy tu và chiến binh), để cho người dân 
bản địa sống như những đầy tớ và nô lệ. Những kẻ xâm lược chỉ 
chiếm số ít, họ sợ đánh mắt vị trí đặc quyền và bản sắc độc đáo của 
mình. Để ngăn chặn nguy cơ này, họ phân chia dân cư thành đẳng 
cấp, mỗi đẳng cấp được yêu cầu theo đuổi một nghề nghiệp cụ thể 
hoặc thực hiện một vai trò nhất định trong xã hội. Mỗi đẳng cấp có 
những vị trí hợp pháp, đặc quyền và bổn phận khác nhau. Sự hòa 
trộn giữa những đẳng cấp này - tương tác xã hội, kết hôn, thậm chí 
là chia sẻ các bữa ăn — đều bị cắm. 


Và những sự phân biệt này không chỉ hợp pháp, chúng còn trở 
thành phần cố hữu trong thần thoại tôn giáo và thực tế. 


Những kẻ cai trị đã biện luận rằng, hệ thống đẳng cấp phản ánh 
một thực tại vũ trụ vĩnh cửu hơn là một sự phát triển lịch sử tình cờ. 
Khái niệm về sự trong sạch và ô uế là những yếu tố cơ bản trong 
đạo Hindu, chúng đã được khai thác để củng cố kim tự tháp xã hội. 
Những người Hindu sùng đạo được dạy rằng, việc liên hệ với các 
thành viên của một đẳng cấp khác không chỉ làm ô uễ bản thân họ 
mà còn là toàn xã hội, do vậy nên ghê tởm. Những quan niệm như 
vậy không chỉ có ở đạo Hindu. Trong suốt lịch sử, và trong hầu hết 
các xã hội, khái niệm về sự ô uề và trong sạch giữ vai trò quan trọng 
hàng đầu trong việc thực hiện phân hoá chính trị và xã hội, được 
nhiều tầng lớp cầm quyền khai thác để duy trì những đặc quyền của 
họ. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi bị ô uế không phải là sự bịa đặt hoàn toàn 
của các thầy tu và các quân vương. Nó có thể bắt nguồn trong các 
cơ chế sinh tồn sinh học làm con người cảm nhận được nỗi khiếp 
sợ bản năng trước những kẻ mang mầm bệnh tiềm tàng, như những 
người ốm và xác chết. Nếu bạn muốn cô lập bất cứ nhóm người nào 
— phụ nữ, Do Thái, La Mã, đồng tính nam, da đen — cách tốt nhất để 
làm điều đó là thuyết phục mọi người rằng những người trên là 
nguồn gốc của sự ô ué. 


Hệ thống đẳng cấp Hindu và những luật lệ về sự trong sạch đi 
kèm đã gắn chặt vào nền văn hoá Án Độ. Rất lâu sau khi cuộc xâm 
lược của người Indo-Arya bị lãng quên, người Án Độ tiếp tục tin vào 
hệ thống đẳng cấp và ghê tởm sự ô uế gây ra bởi sự trộn lẫn giữa 


các đẳng cấp. Các đẳng cấp không chống cự được sự thay đổi. 
Thực tế, khi thời gian trôi đi, những đẳng cấp lớn được phân chia 
thành những đẳng cấp nhỏ. Thậm chí bốn đẳng cấp ban đầu được 
chia thành 3.000 nhóm khác nhau gọi k/afí (nghĩa đen là “sự ra đời”). 
Nhưng sự sinh sôi nảy nở của các đẳng cấp này không làm thay đổi 
nguyên tắc cơ bản của hệ thống, theo đó mỗi người đều sinh ra ở 
đẳng cấp riêng mà bất cứ sự xâm hại nào đến nguyên tắc của nó 
đều sẽ làm ô uế con người và toàn thể xã hội. Jafí của một người 
xác định nghề nghiệp của cô ta, loại thức ăn mà cô ta có thể ăn, nơi 
cô ta ở và chồng hợp lệ của cô ta. Một người chỉ có thể kết hôn với 
người cùng đẳng cấp, và những đứa con sẽ thừa kế địa vị xã hội 
này. 


Bất cứ khi nào một nghề mới phát triển hoặc một nhóm người 
mới xuất hiện, họ cần được thừa nhận như một đẳng cấp để có một 
chỗ đứng hợp pháp trong xã hội Hindu. Nhóm nào thất bại trong việc 
giành được sự công nhận là một đẳng cấp, theo nghĩa đen, sẽ bị 
ruồng bỏ - trong xã hội phân tầng này, họ thậm chí còn không được 
đứng ở vị trí thấp nhất. Họ trở thành những tiện dân. Họ phải sống 
tách biệt với những người khác và phải kiếm ăn lần hồi theo những 
cách nhục nhã và ghê tởm, ví dụ như nhặt nhạnh khắp các bãi rác 
để tìm phế liệu. Thậm chí những người thuộc đẳng cấp thấp nhất 
còn tránh tiếp xúc với họ, ăn cùng họ, chạm vào họ và kết hôn với 
họ. Ở xã hội Án Độ hiện đại, các vấn đề về hôn nhân và việc làm 
vẫn bị ảnh hưởng nặng nề của hệ thống đẳng cấp, mặc cho tất cả 
các cố gắng của chính phủ dân chủ Án Độ để phá vỡ những sự 
phân biệt đối xử như thế, thuyết phục những người Hindu rằng 


không có gì bị ô uễ do sự pha trộn đẳng cấp. 
Sự thuần khiết ở châu Mỹ 


Một cái vòng luẫn quần tương tự cũng duy trì trong sự phân biệt 
chủng tộc ở châu Mỹ hiện đại. Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, những kẻ 
châu Âu đi chinh phục đã nhập khẩu hàng triệu nô lệ châu Phi để 
làm việc trong các khu mỏ và các khu đồn điển ở châu Mỹ. Họ thích 
nhập khẩu nô lệ từ châu Phi hơn là từ châu Âu hoặc Đông Á do ba 
yếu tố về hoàn cảnh. Thứ nhất châu Phi gần hơn, do vậy nếu đưa 
nồ lệ từ Senegal đến sẽ rẻ hơn là từ Việt Nam. 


Thứ hai, ở châu Phi, ngành kinh doanh buôn bán nô lệ đã tồn tại 
và phát triển mạnh (xuất khẩu nô lệ chủ yếu sang Trung Đông) trong 
khi ở châu Âu chế độ nô lệ là rất hiếm. Rõ ràng là việc mua nô lệ từ 
một thị trường sẵn có sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tạo ra một 
cái mới từ vạch xuất phát. 


Thứ ba, và quan trọng nhất, những đồn điển ở châu Mỹ như 
Virginia, Haiti và Brazil đều bị dịch sốt rét và sốt vàng da có nguồn 
gốc từ châu Phi hoành hoành. Người châu Phi qua nhiều thế hệ đã 
có được sự miễn dịch di truyền một phần đối với những dịch bệnh 
này, trong khi người châu Âu hoàn toàn không có khả năng phòng 
vệ và bị chết lũ lượt. Vì vậy, các chủ đồn điển khôn ngoan đầu tư 
tiền của mình vào nô lệ châu Phi hơn là nô lệ châu Âu hoặc nhân 
công có giao kèo. Ngược đời là, ưu thế về gen (khả năng miễn dịch) 
lại được hiểu thành sự thấp kém hơn về mặt xã hội: chính xác là 
người châu Phi thích hợp với khí hậu nhiệt đới hơn là người châu 


Âu, nhưng sau cùng họ lại là nô lệ của những ông chủ châu Âu! Do 
những yếu tố về hoàn cảnh như vậy, một xã hội mới đang phát triển 
ở châu Mỹ được phân chia thành tầng lớp cai trị châu Âu da trắng 
và tầng lớp bị nô dịch hoá châu Phi da đen. 


Nhưng con người không thích nói rằng họ giữ nô lệ thuộc chủng 
tộc hoặc nguồn gốc nào đó đơn giản chỉ vì những lợi ích kinh tế. 
Giống như những kẻ xâm lược Arya đến xâm chiếm Án Độ, người 
châu Âu da trắng ở châu Mỹ muốn được nhìn nhận không chỉ là 
những người thành công về kinh tế mà còn ngoan đạo, công bằng 
và khách quan. Các câu chuyện huyền thoại về khoa học và tôn giáo 
được dùng để biện minh cho sự phân chia này. Các chuyên gia về 
thần học tranh luận rằng người châu Phi có tổ tiên là Ham, con trai 
của Noah, bị người cha chất gánh nặng lên vai với lời nguyền rằng 
hậu duệ của cậu cũng sẽ là những nô lệ. Những nhà sinh học cũng 
tranh luận rằng người da đen kém thông minh hơn và ý thức đạo 
đức cũng kém phát triển hơn. Các bác sĩ cũng đồn rằng người da 
đen sống trong rác rưởi và lan truyền bệnh tật — nói cách khác, họ là 
nguồn gốc của sự ô ué. 


Những câu chuyện huyền thoại này đã đánh đúng vào tình cảm 
của văn hoá châu Mỹ và văn hoá phương lây nói chung. Chúng vẫn 
còn ảnh hưởng rất lâu sau khi các điều kiện sinh ra chế độ nô lệ đã 
biến mất. Vào đầu thế kỷ 19, đế quốc Anh đã cắm chế độ nô lệ và 
dừng việc buôn bán nô lệ qua Đại Tây Dương. Trong những thế kỷ 
tiếp theo, chế độ nô lệ đã dần bị cắm trên toàn lục địa châu Mỹ. 
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử, các xã hội 


nô lệ tự nguyện bãi bỏ chế độ nô lệ. Nhưng kể cả khi nô lệ đã được 
trả tự do, những câu chuyện huyền thoại về chủng tộc để biện minh 
cho chế độ nô lệ vẫn tồn tại dai dẳng. Sự phân biệt chủng tộc được 
duy trì dựa trên pháp luật kỳ thị chủng tộc và tập quán xã hội. 


Kết quả là một cái vòng luẫn quần của chu trình nguyên nhân và 
kết quả tự củng cố. Ví dụ, hãy xem xét miền Nam Hoa Kỳ ngay sau 
Nội chiến. Vào năm 1865, Tu chính án thứ 13 trong Hiến pháp Hoa 
Kỳ đã bãi bỏ chế độ nô lệ, còn Tu chính án thứ 14 đã tuyên bố rằng 
quyền công dân và quyền được luật pháp bảo vệ công bằng là 
không thể bị từ chối dựa trên cơ sở về chủng tộc. Tuy nhiên hai thế 
kỷ của chế độ nô lệ đồng nghĩa với việc hầu hết các gia đình da đen 
đều rất nghèo và kém giáo dục hơn so với những gia đình da trắng 
khá nhiều. Một người da đen sinh ra ở Alabama năm 1865 không có 
nhiều cơ hội nhận được sự giáo dục tốt và một công việc được trả 
lương cao so với người hàng xóm da trắng của mình. Con cái của 
anh ta, sinh ra trong giai đoạn 1880-1890, bắt đầu cuộc đời với các 
bất lợi tương tự —- chúng cũng được sinh ra trong những gia đình 
nghèo và kém giáo dục. 


Nhưng sự bắt lợi về kinh tế không phải là toàn bộ câu chuyện. 
Alabama còn là quê hương của nhiều người da trắng nghèo khổ, 
những người thiếu những cơ hội sẵn có như những anh chị em khá 
giả cùng chủng tộc. Hơn nữa, Cách mạng Công nghiệp và làn sóng 
di dân đã biến Hoa Kỳ thành một xã hội cực kỳ linh động, nơi mà 
những kẻ khố rách có thể giàu lên nhanh chóng. Nếu như tiền là tất 
cả vấn đề, thi sự phân chia rõ ràng giữa các chủng tộc sẽ sớm bị lu 


mờ, đặc biệt là qua hôn nhân dị chủng. 


Nhưng điều này đã không xảy ra. Vào năm 1865, người da trắng 
cũng như nhiều người da đen, trên thực tế thừa nhận rằng người da 
đen kém thông minh hơn, bạo lực hơn, phóng đãng tình dục hơn, 
lười biếng hơn và ít quan tâm đến vệ sinh cá nhân hơn so với người 
da trắng. Vì vậy, họ là những nhân tố của bạo lực, trộm cắp, hiếp 
dâm và bệnh tật - nói cách khác, ố uế. Nếu như một người da đen 
sinh ra ở Alabama vào năm 1895 có thể xoay xở một cách thần kỳ 
để được hưởng một sự giáo dục tốt, và sau đó nộp đơn xin việc vào 
một công việc đáng trọng, ví dụ như thu ngân ở ngân hàng, khả 
năng trúng tuyển của anh ta thấp hơn rất nhiều so với các ứng viên 
da trắng có năng lực tương đương. Định kiến bấy giờ là nếu được 
dán nhãn người da đen, thì về bản chất đồng nghĩa với việc anh ta 
không đáng tin cậy, lười biếng và kém thông minh, tất cả hiệp lực để 
chống lại anh ta. 


Bạn có thể nghĩ rằng con người dần sẽ hiểu rằng những vết nhơ 
như vậy chỉ là huyền thoại, không có trong thực tế, và theo thời gian 
người da đen sẽ chứng minh được bản thân họ cũng giỏi, cũng tôn 
trọng pháp luật và sạch sẽ như người da trắng. Trong thực tế, xảy ra 
điều ngược lại - những định kiến đã trở nên ngày càng bền vững 
theo thời gian. Vì mọi công việc tốt nhất đều bị người da trắng nắm 
giữ, nên càng dễ tin là người da đen thực sự thua kém. “Hãy nhìn 
xem”, một công dân da trắng bình thường nói, “người da đen đã tự 
do trong rất nhiều thế hệ, tuy vậy, hầu như không có các giáo sư, 
luật sư, bác sĩ và kể cả thu ngân ở ngân hàng là người da đen. 


Chẳng phải điều đó đã chứng minh rằng người da đen đơn giản là 
kém thông minh hơn và làm việc thiếu chăm chỉ sao?” Kẹt trong cái 
vòng luẫn quần này, người da đen không được thuê làm những 
công việc văn phòng, trí thức, vì họ bị cho rằng không thông minh, 
và bằng chứng về sự thấp kém của họ là việc có rất ít người da đen 
làm các công việc này. 


Cái vòng luẫn quân không dừng lại ở đó. Khi những vết nhơ 
chống lại người da đen phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, chúng 
được chuyển sang một hệ thống các luật lệ và các tiêu chuẩn “.Jim 
Crow”, được dùng để bảo vệ cho trật tự chủng tộc. Người da đen bị 
cắm đi bầu cử, bị cắm học tập trong những trường học dành cho 
người da trắng, bị cắm mua bán trong những cửa hàng dành cho 
người da trắng, bị cấm ăn ở trong nhà hàng dành cho người da 
trắng, bị cắm ngủ trong khách sạn dành cho người da trắng. Sự biện 
hộ cho tất cả những điều trên là người da đen rất hôi hám, lười 
biếng và xấu xa, vì vậy người da trắng phải được bảo vệ tránh khỏi 
họ. Người da trắng không muốn ngủ trong cùng một khách sạn, hay 
ăn cùng một nhà hàng với người da đen, vì sợ bị lây bệnh. Họ 
không muốn con cái học cùng trường với những đứa trẻ da đen, vì 
sợ bị bạo lực và những ảnh hưởng xấu. Họ không muốn người da 
đen đi bầu cử vì người da đen ngu dốt và vô đạo đức. Những nỗi sợ 
hãi này đã được chứng minh bởi các nghiên cứu khoa học, đã 
“chứng tỏ” rằng người da đen quả thực kém giáo dục, mắc nhiều 
bệnh tật hơn và tỉ lệ phạm tội cao hơn rất nhiều (những nghiên cứu 
này đã phớt lờ thực tế rằng “những sự thật này” là kết quả của việc 
phân biệt đối xử đối với người da đen). 


Vào giữa thế kỷ 20, tình trạng chia tách giữa các bang liên minh 
trước đây có thể tệ hơn nhiều so với cuối thế kỷ 19. Clennon King, 
một sinh viên da đen, nộp đơn vào Đại học Mississippi năm 1958, 
đã bị ép đưa đến một nhà thương điên. Chánh án đã phán quyết 
rằng, một người da đen chắc chắn bị điên khi nghĩ rằng mình có thể 
được chấp nhận vào Đại học Mississippi. 


Không có gì ghê tởm với dân miền Nam nước Mỹ (và cả nhiều 
người miền Bắc) bằng vấn đề quan hệ tình dục và kết hôn giữa một 
đàn ông da đen và một đàn bà da trắng. Tình dục giữa các chủng 
tộc trở thành một điều cắm kị kinh khủng nhất, bất cứ sự vi phạm 
nào, hoặc nghi ngờ vi phạm, đều được cho là đáng để trừng phạt 
ngay lập tức bằng hành hình kiểu lynch.” Ku Klux Klan, một hội kín 
của những người theo thuyết người da trắng ưu việt đã gây ra nhiều 
vụ giết người như vậy. Họ có thể dạy cho giới Brahmin của Hindu 
một hoặc hai luật lệ về sự trong sạch. 


Sự kiện lịch sử tình cờ 


Người da trắng kiểm soát người da đen 


v 


= _ Pháp luật phân biệt đối xử 


Z2” Sự nghèo khổ và thiếu giáo dục 
l Ậ của người da đen 


*%....... Những thành kiến văn hóa 
Cái vòng luẩn quẩn: hoàn cảnh lịch sử tình cở đã bị hiểu thành một hệ thống xã hội cứng nhắc. 


Theo thời gian, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ngày càng lan 
rộng trên nhiều vũ đài văn hoá. Văn hoá thẩm mĩ của người Mỹ 
được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn về cái đẹp của người da 
trắng. Những thuộc tính cơ thể của chủng tộc da trắng - ví dụ, da 
sáng màu, tóc vàng và thẳng, mũi cao thẳng — được cho là đẹp. Còn 
những đặc điểm của người da đen điền hình — da sẫm màu, tóc đen 
và rậm rạp, mũi bẹt — bị cho là xấu xí. Những định kiến này đã 
nhiễm vào sự phân tầng tưởng tượng ở mức độ sâu hơn trong nhận 
thức con người. 


Những cái vòng luận quần như vậy có thể đi xuyên qua các thế 
kỷ, thậm chí là các thiên niên kỷ, duy trì sự phân tầng tưởng tượng, 
thứ xuất phát từ một sự kiện lịch sử tình cờ. Theo thời gian, sự phân 
biệt đối xử không công bằng ngày càng tệ hơn chứ không hề tốt lên. 
Tiền đẻ ra tiền, và nghèo khổ lại dẫn đến nghèo khổ. Giáo dục dẫn 
đến giáo dục, và ngu dốt lại hoàn ngu dốt. Những người từng là nạn 
nhân của lịch sử có thể sẽ trở thành nạn nhân lần nữa. Và những 
người mà lịch sử ban cho đặc quyền có thể lại nhận được đặc 
quyền. 


Hầu hết các hệ thống phân tầng chính trị xã hội đều thiếu một 
nền tảng logic hay sinh học cơ bản —- chúng chẳng là gì ngoài việc 
duy trì các sự kiện tình cờ, được hỗ trợ bởi những huyền thoại. Đây 
là một trong những lý do chính đáng để nghiên cứu về lịch sử. Nếu 
như sự phân biệt giữa người da đen và da trắng hoặc giới Brahmin 
và Shudra căn cứ vào những thực tế sinh học — nghĩa là, nếu giới 
Brahmin thực sự có những bộ óc tốt hơn giới Shudra - thì chỉ cần 
sinh học cũng có thể giúp hiểu được xã hội loài người. Nhưng vì sự 
phân biệt về mặt sinh học giữa những nhóm Homo sapiens khác 
nhau là không đáng kể trong thực tế, nên sinh học không thể giải 
thích được những sự phức tạp của xã hội Án Độ hoặc những động 
cơ kỳ thị chủng tộc của người Mỹ. Chúng ta chỉ có thể hiểu được 
những sự kiện trên bằng cách nghiên cứu các sự kiện, sự việc và 
mối quan hệ quyền lực đã biến những điều bịa đặt của trí tưởng 
tượng thành những cấu trúc xã hội tàn nhẫn và rất thực tế. 


Anh ta và chị ta 


Những xã hội khác nhau sẽ đi theo những kiểu phân tầng tưởng 
tượng khác nhau. Chủng tộc rất quan trọng với người Mỹ hiện đại, 
nhưng lại tương đối vô nghĩa với người Hồi giáo trung cổ. Đẳng cấp 
là một vấn đề sống chết ở Án Độ trung cổ, trong khi ở châu Âu hiện 
đại nó thực tế không tồn tại. Tuy nhiên, một sự phân tầng đã trở nên 
tối quan trọng trong tất cả xã hội loài người từng biết đến: hệ thống 
phân tầng về giới tính. Con người ở tất cả mọi nơi tự phân chia bản 
thân họ thành đàn ông và đàn bà. Và ở mọi nơi, hầu hết đàn ông 
đều được đối xử tốt hơn, ít nhất là từ sau Cách mạng Nông nghiệp. 


Một số văn bản tiếng Hán sớm nhất được khắc trên những mảnh 
xương, gọi là giáp cốt văn, có niên đại khoảng năm 1200 TCN, được 
dùng để tiên đoán về tương lai. Một mảnh xương có khắc câu hỏi: 
“Việc hạ sinh của phu nhân Hao sẽ may mắn chứ?” Và câu trả lời 
được khắc là: “Nếu đứa trẻ được sinh ra vào ngày Đinh thì sẽ may 
mắn, nếu vào ngày Canh thì sẽ rất có triển vọng”. Tuy nhiên, phu 
nhân Hao lại sinh con vào ngày Giáp Dân. Và văn bản đã kết thúc 
với một lời nhận xét buồn rầu: “Ba tuần trăng và một ngày sau, đứa 
trẻ được sinh ra vào ngày Giáp Dân. Thật không may, đó là một bé 
gái”. Và khoảng hơn 3.000 năm sau, khi Trung Quốc ban hành chính 
sách “một con”, nhiều gia đình tiếp tục coi việc sinh con gái là một 
điều không may mắn. Cha mẹ cũng thỉnh thoảng bỏ hoặc giết những 
bé gái mới sinh để có thể có cơ hội sinh con trai. 

Ở nhiều xã hội, phụ nữ đơn giản chỉ là vật sở hữu của đàn ông, 
thường là cha, chồng và con trai họ. Hiếp dâm, trong nhiều hệ thống 
pháp luật, bị coi là xâm phạm tài sản — nói cách khác, nạn nhân 


không phải là người phụ nữ bị hiếp dâm mà là người đàn ông sở 
hữu cô ta. Trong trường hợp này, biện pháp pháp lý là chuyển 
quyền sở hữu - kẻ hiếp dâm được yêu cầu phải trả một khoản tiền 
bằng với giá mua một cô dâu cho cha hoặc anh trai của người phụ 
nữ, và cô ta trở thành tài sản của kẻ hiếp dâm. Kinh Thánh tuyên bố 
rằng: “Nếu một người đàn ông gặp một trinh nữ chưa hề đính hôn, 
bắt cô ta và ngủ với cô ta, và họ bị bắt quả tang, thì người đàn ông 
sẽ phải đưa cho cha của cô gái 30 shekel bạc, và cô ta sẽ trở thành 
vợ của người này” (Đệ nhị Luật 22:28-9). Người Do Thái cổ đại đã 
xem đây như một sự dàn xếp hợp lý. 


Hiếp dâm một phụ nữ không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ 
người đàn ông nào hoàn toàn không bị xem là phạm tội, giống như 
nhặt một đồng bạc bị rơi trên phố đông người thì không bị coi là ăn 
cắp. Và nếu người chồng hãm hiếp chính người vợ của mình, anh ta 
cũng không bị coi là phạm tội. Trong thực tế, quan niệm người 
chồng có thể hiếp dâm vợ mình là một cách nói đầy mâu thuẫn. Làm 
chồng nghĩa là hoàn toàn kiểm soát đời sống tình dục của vợ mình. 
Nói rằng chồng “hiếp dâm” vợ là một điều phi lý giống như nói người 
đàn ông ăn cắp chiếc ví của chính anh ta. Những suy nghĩ như vậy 
đã không chỉ tồn tại ở Trung Đông cổ đại. Vào năm 2006, vẫn còn 
53 quốc gia mà người chồng không bị khởi tố vi đã hiếp dâm vợ 
mình. Thậm chí ở Đức, luật về hiếp dâm chỉ được sửa đổi vào năm 
1997 để tạo ra một phạm trù pháp luật về hiếp dâm trong hôn nhân. 


* 


Liệu sự phân biệt giữa đàn ông và đàn bà có là một sản phẩm 


của trí tưởng tượng giống như hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ và hệ 
thống phân biệt chủng tộc ở Mỹ, hoặc liệu nó có phải là một sự phân 
biệt tự nhiên với nguồn gốc sinh học sâu xa? Và nêu nó quả là một 
sự phân biệt tự nhiên, thì liệu có sự lý giải nào về mặt sinh học cho 
sự thiên vị dành cho đàn ông hơn đàn bà? 


Một số bất bình đẳng văn hoá, pháp luật và chính trị giữa đàn 
ông và đàn bà phản ánh sự khác nhau sinh học hiển nhiên giữa các 
giới. Mang thai đã luôn là công việc của người phụ nữ, vì đàn ông 
không có tử cung. Song, xung quanh phần lõi phổ biến khắc nghiệt 
này, mỗi xã hội đều tích tụ hết lớp này tới lớp khác các quan điểm và 
quy tắc văn hoá, có rất ít liên quan về mặt sinh học. Các xã hội liên 
kết một loạt các thuộc tính với nam tính và nữ tính, hầu hết chúng 
đều thiếu một nền tảng sinh học vững chắc. 


Ví dụ, ở Athens dân chủ vào thế kỷ 5 TCN, một cá nhân sở hữu 
tử cung không có tư cách pháp nhân độc lập, và bị cắm tham gia 
các cuộc họp hội đồng phổ thông hoặc làm quan tòa. Với một số 
ngoại lệ, những cá nhân như vậy không thể được hưởng lợi ích của 
sự giáo dục tốt, cũng như không được kinh doanh hoặc thảo luận 
triết học. Ở Athens, không ai trong số những nhà lãnh đạo chính trị, 
triết gia vĩ đại, nhà hùng biện, nghệ sĩ hoặc nhà buôn, là phụ nữ. 
Liệu việc có tử cung đã làm cho một người không phù hợp về mặt 
sinh học với những nghề nghiệp trên? Người Athens cổ đại đã nghĩ 
như vậy. Người Athens hiện đại thì không đồng tình. Ở Athens ngày 
nay, phụ nữ được bầu cử, được lựa chọn vào các cơ quan nhà 
nước, được diễn thuyết, được thiết kế mọi thứ, từ đồ trang sức, đến 


nhà cao tầng, phần mềm, và được học đại học. Tử cung của họ 
không ngăn họ có thể làm được những việc này và cũng thành công 
như đàn ông. Đúng là họ vẫn là chỉ là thiểu sổ trong lĩnh vực chính 
trị và kinh doanh — chỉ có khoảng 12% thành viên trong Nghị viện Hy 
Lạp là phụ nữ. Nhưng không có một rào cản pháp lý nào đối với sự 
tham gia của họ vào chính trị, và hầu hết người Hy Lạp hiện đại đều 
nghĩ rằng một phụ nữ làm việc trong bộ máy nhà nước là điều hoàn 
toàn bình thường. 


Nhiều người Hy Lạp hiện đại còn nghĩ rằng một phần không thể 
thiếu của người đàn ông là chỉ bị đàn bà hấp dẫn tình dục và chỉ có 
quan hệ tình dục với giới tính đối lập. Họ không thấy rằng, do những 
thành kiến về văn hoá hơn là những thực tế sinh học — các mối quan 
hệ giữa hai người thuộc hai giới khác nhau là tự nhiên và giữa hai 
người đồng giới là không tự nhiên. Mặc dù vậy, trong thực tế, Mẹ 
Thiên nhiên không quan tâm nếu những người đàn ông cảm thấy 
hấp dẫn tình dục với nhau. Chỉ có những người mẹ của loài người, 
đắm chìm trong những nền văn hoá đặc biệt, sẽ gây chuyện cãi lộn 
nếu con trai mình phải lòng cậu hàng xóm. Những cơn thịnh nộ của 
người mẹ không mang tính cưỡng ép sinh học. Một số đáng kể các 
nền văn hoá của con người đều nhìn nhận các mối quan hệ đồng 
tính không chỉ hợp pháp mà thậm chí còn mang tính xây dựng xã 
hội, người Hy Lạp cổ đại là một ví dụ rất nồi tiếng. Trường ca Iliad 
không nói gì về việc Thetis có bất cứ phản đối nào về mối quan hệ 
giữa Achilles con trai bà với Patroclus. Nữ hoàng Olympias của 
Macedon là một trong những phụ nữ nóng nảy và quả quyết nhất 
của thế giới cổ đại, có chồng là Vua Philip bị ám sát. Song, bà ta 


không chút tức giận khi con trai mình, Alexander Đại đế, đưa người 
yêu là Hephaestion về nhà ăn tối. 


Làm thế nào để chúng ta phân biệt được những gì do sinh học 
xác định với những gì mà con người cố gắng bào chữa qua những 
câu chuyện huyền thoại sinh học? Một kinh nghiệm hữu ích là “Sinh 
học cho phép, Văn hoá câm đoán”. Sinh học sẵn sàng dung thứ một 
phạm vi rất rộng các khả năng có thể xảy ra. Chính văn hoá mới 
cưỡng ép con người nhận thức một số khả năng trong khi lại cắm 
đoán những khả năng khác. Sinh học cho phép phụ nữ có con — một 
số nền văn hoá cưỡng ép phụ nữ nhận thức được khả năng này. 
Sinh học cho phép đàn ông tận hưởng tình dục với nam giới khác — 
nhưng một số nền văn hoá lại cắm họ nhận thức được khả năng 
này. 


Văn hoá thường tranh luận rằng, nó chỉ cắm những cái không tự 
nhiên. Nhưng từ quan điểm sinh học, không có gì là không tự nhiên. 
Bất cứ cái gì có thể xảy ra, theo định nghĩa đều là tự nhiên. Một 
hành xử không tự nhiên thực sự, chống lại các quy luật của tự 
nhiên, thì đơn giản là không thể tồn tại, vì vậy nó không cần bất cứ 
sự cắm đoán nào. Không một nền văn hoá nào từng cắm người đàn 
ông quang hợp, người phụ nữ chạy nhanh hơn tốc độ của ánh sáng 
hoặc những electron tích điện âm hút lẫn nhau. 


A^A tt 


Sự thật là những định nghĩa của chúng ta về “tự nhiên” và “không 
tự nhiên” không dựa trên khía cạnh sinh học, mà từ thần học. Ý 


nghĩa của “tự nhiên” theo thần học là “tuân theo những ý muốn của 
Chúa người đã tạo ra tự nhiên”. Những nhà thần học cho rằng Chúa 


đã tạo ra cơ thể của con người, với ý muốn là mỗi chi và mỗi cơ 
quan phục vụ cho một mục đích riêng biệt. Nếu chúng ta sử dụng 
các chỉ và các cơ quan theo ý muốn của Chúa, đây là một hành 
động tự nhiên. Nếu chúng ta sử dụng khác với mục đích của Chúa, 
thì điều này là không tự nhiên. Nhưng tiến hoá không có mục đích. 
Những cơ quan cơ thể không tiến hoá vì một mục đích nào cả và 
cách sử dụng chúng được thay đổi liên tục. Không một cơ quan đơn 
lẻ nào trong cơ thể con người chỉ thực hiện công việc mà nguyên 
mẫu của nó đã làm khi lần đầu tiên xuất hiện hàng trăm triệu năm về 
trước. Các cơ quan tiến hoá để thực hiện một chức năng riêng biệt, 
nhưng một khi đã tồn tại, chúng có thể được dùng cho những cách 
khác nữa. Ví dụ như cái miệng, xuất hiện bởi vì các sinh vật đa bào 
đầu tiên cần một cách nào đó để lấy chất dinh dưỡng vào trong cơ 
thể mình. Cái miệng vẫn được chúng ta sử dụng cho mục đích này, 
nhưng chúng ta còn dùng chúng để hôn, để nói, và nếu chúng ta là 
Rambo, miệng còn được dùng để kéo chốt an toàn của lựu đạn. 
Liệu những cách dùng này có không tự nhiên, đơn giản vì những tổ 
tiên giống sâu của chúng ta 600 triệu năm về trước không làm 
những việc này bằng miệng của họ? 


Tương tự, những đôi cánh không đột nhiên xuất hiện trong tất cả 
hào quang khí động học của chúng. Chúng được phát triển từ 
những cơ quan phục vụ cho mục đích khác. Theo một học thuyết, 
cánh của côn trùng tiến hoá hàng trăm triệu năm trước đây từ 
những phần lồi ra trên thân những côn trùng không biết bay. Con 
côn trùng có bướu sẽ có một diện tích bề mặt rộng hơn so với 
những con không có bướu, và nó làm cho chúng có thể hấp thụ ánh 


sáng Mặt trời nhiều hơn và do đó sẽ âm áp hơn. Trong một quá trình 
tiến hoá chậm, những cái lò sưởi Mặt trời này sẽ phát triển rộng 
hơn. Những cấu trúc tương tự rất tốt cho sự hấp thụ tối đa ánh sáng 
Mặt trời —- có diện tích bề mặt lớn và khối lượng nhỏ — cũng vậy, 
bằng sự trùng hợp ngẫu nhiên, đã cho loài côn trùng một chút lực 
nâng khi chúng nhảy xa và nhảy lên. Loài côn trùng với những chỗ 
nhô ra lớn hơn thì có thể nhảy xa hơn và nhảy cao hơn. Một số loài 
côn trùng bắt đầu sử dụng những thứ này để lướt đi, và từ đó chỉ 
cần thêm một bước nhỏ là đôi cánh đề có thể thực sự đầy côn trùng 
lướt đi trong không khí. Lần tới một con muỗi vo ve bên đôi tai của 
bạn, hãy buộc tội nó có hành vi không tự nhiên. Nếu con muỗi được 
đối xử tốt và bằng lòng với những gì mà Chúa ban cho nó, nó sẽ chỉ 
dùng đôi cánh của mình như những tắm thu năng lượng Mặt trời. 


Loại đa nhiệm vụ tương tự được áp dụng cho các cơ quan và 
hành vi tình dục của chúng ta. Tình dục ban đầu tiên hoá dành cho 
sinh sản, những nghỉ thức tán tỉnh là cách để đánh giá sự phù hợp 
của người bạn đời tiềm năng. Nhưng nhiều loài động vật bây giờ đã 
đem cả hai để sử dụng vào vô số các mục đích xã hội, những mục 
đích có rất ít liên hệ với việc tạo ra một số bản sao của chúng. Loài 
tinh tinh là một ví dụ, sử dụng tình dục để thắt chặt mối liên kết 
chính trị, tạo ra tình cảm thân mật và xoa dịu những căng thẳng. 
Điều đó có tự nhiên không? 


Tình dục và giới tính 


Do đó, việc tranh luận rằng chức năng tự nhiên của phụ nữ là 


sinh con, hoặc tình dục đồng tính là không tự nhiên chẳng có ý 
nghĩa nhiều. Hầu hết các bộ luật, các quy tắc, các quyền và nghĩa 
vụ để xác định nam tính và nữ tính phản ánh trí tưởng tượng của 
con người hơn là một thực tế sinh học. 


Về mặt sinh học, con người chia ra thành giống đực và giống cái. 
Một giống đực Homo sapiens là một người có một nhiễm sắc thể X 
và một nhiễm sắc thể Y; một giống cái là người có hai nhiễm sắc thể 
XX. Nhưng cái tên “đàn ông” và “đàn bà” là các phạm trù xã hội, 
không phải sinh học. Trong khi đại đa số những trường hợp của hầu 
hết xã hội loài người, đàn ông là giống đực và đàn bà là giống cái, 
thì các thuật ngữ xã hội mang theo nhiều ngụ ý mà chỉ có một mối 
quan hệ mong manh với các thuật ngữ sinh học, nếu có. Một người 
đàn ông không chỉ là một Sapiens với những tính chất sinh học đặc 
biệt như là cặp nhiễm sắc thể XY, tỉnh hoàn và rất nhiều 
testosterone. Mà anh ta còn phù hợp với một vị trí riêng trong trật tự 
tưởng tượng của xã hội anh ta đang sống. Những câu chuyện 
huyền thoại của nền văn hoá anh ta đã chỉ định cho anh ta những 
vai trò nam tính cụ thể (tham gia chính trị), các quyền (quyền bầu 
cử) và các nghĩa vụ (phục vụ trong quân đội). Tương tự, một người 
đàn bà không chỉ là một Homo sapiens với hai nhiễm sắc thể XX, 
một tử cung và nhiều oestrogen. Đúng hơn, chị ta còn là thành viên 
nữ trong một trật tự tưởng tượng của con người. Những huyền thoại 
trong xã hội mà chị ta đang sống đã ấn định cho chị ta những vai trò 
nữ tính cụ thể (nuôi dạy con cái), các quyền (được bảo vệ khỏi bạo 
lực) và các nghĩa vụ (tuân lệnh chồng mình). Bởi vì những huyền 
thoại, hơn là khía cạnh sinh học, đã xác định vai trò, quyền và nghĩa 


vụ của người đàn ông và người đàn bà, nên ý nghĩa của cụm từ 
“nam tính” và “nữ tính” đã thay đổi từ xã hội này sang xã hội khác. 
Một người giống cái Một người phụ nữ 


= một phạm trù sinh học = một phạm trù văn hoá 


Nà - . _ Athens cổ Athens 
Athens cô đại Athens hiện đại : _ : 
đại hiện đại 
Cặp nhiễm sắc Cặp nhiễm sắc Không thể ".. 
s ẳ Ni ve Có thê bâu cử 
thê XX thê XX bâu cử 
Không thểlà_—,,. „ 
h : : Có thê là một 
Tử cung Tử cung một R : 
x : thâm phán 
thâm phán 
Không thể 
làm Có thể làm 


việc trong Việc 


Buông trứng Buồng trứng 


cơ trong cơ quan 
quan nhà nhà nước 
nước 
Không thể ¬ 
t Có thê tự 
ự : 
Có ít Có Ít .. uyêt 
quyêt định Là 
testosterone testosterone sẽ 
2 định sẽ cưới ai 
cưới ai 
Có nhiều Có nhiều Thường mù Thường biết 
oestrogen oesfrogen chữ chữ 


BỊ cha hoặc 
Có thể sản xuất Có thể sảnxuất chồngsở Độc lập về 


sữa sữa hữu về pháp lý 


Giống hệt nhau Rất khác nhau 


Hình 21. Khí chất đàn ông thế kỷ 18: chân dung chính thức của Vua Louis XIV nước Pháp. Chú ý 
mái tóc giả dài, tất dài, giày cao gót, dáng điệu của một vũ công - và cây kiếm lớn. Ö châu Âu 
hiện nay, những thứ này (trừ cây kiếm) sẽ bị coi như dấu hiệu của tính nhu nhược đàn bà. 
Nhưng ở thời đại đó, Louis là một hình tượng mẫu mực của châu Âu về nam tính và sự rắn rỏi. 


Hình 22. Khí chất đàn ông thế kỷ 21: Chân dung chính thức của Barack Obama. Điều øì xảy ra 
với bộ tóc giả, tất dài, giày cao gót, và thanh kiếm? Một người đàn ông uy quyền chưa bao giờ 
trông buồn tẻ và ảm đạm như ngày nay. Trong hầu hết lịch sử, những người đàn ông có ảnh 
hưởng lớn phải sặc sỡ và khoa trương, như những tù trưởng da đỏ châu Mỹ với lông chim cắm 
trên mũ và những vị vua Ấn Độ tô điểm bằng lụa và kim cương. Trong thế giới động vật, con 


đực có xu hướng sặc sỡ hơn và có nhiều đồ phụ tùng hơn con cái - hãy nghĩ đến cái đuôi của 


công trống hay cái bởm của sư tử đực. 


Để bớt gây khó hiểu hơn, những nhà nghiên cứu luôn phân biệt 
giữa “giới tính” —- một phạm trù sinh học, với “giới” - một phạm trù 
văn hoá. Giới tính được chia ra thành nam và nữ, tính chất của sự 
phân chia này là khách quan và bất biến trong lịch sử. Giới được 
chia ra thành đàn ông và đàn bà (một số nền văn hoá công nhận cả 
những dạng khác nữa), cái gọi là “nam tính” và “nữ tính” mang tính 
liên-chủ quan và có sự thay đổi liên tục. Ví dụ, hành vi, ước muốn, 
trang phục và thậm chí cả dáng điệu cơ thể kỳ vọng về người phụ 
nữ Athens cổ đại và người phụ nữ Athens hiện đại có nhiều sự khác 
nhau sâu xa. 


Giới tính là trò trẻ con, nhưng giới lại là một việc nghiêm túc. Để 
trở thành thành viên của giới tính nam là một điều đơn giản nhất 
trên thế giới. Bạn chỉ cần sinh ra với cặp nhiễm sắc thể XY. Trở 
thành giới tính nữ cũng đơn giản tương tự như vậy. Một cặp nhiễm 
sắc thể XX sẽ làm điều đó. Ngược lại, để trở thành một người đàn 
bà và một người đàn ông thì phải có những cam kết khắt khe và 
phức tạp. Vì hầu hết đặc điểm nam tính và nữ tính đều mang tính 
văn hoá hơn là tính sinh học, nên không một xã hội nào tự động ban 
vinh dự cho một nam giới là một người đàn ông và một nữ giới là 
một người đàn bà. Cũng không phải những danh hiệu vinh quang 
này có thể mãi mãi được đặt trên đầu họ một khi họ đã có được nó. 
Một người đàn ông phải chứng minh một cách liên tục nam tính của 
mình trong suốt cuộc đời, từ lúc sinh ra cho tới lúc xuống mồ trong 
hàng loạt các lễ nghi và sự thật hiện không ngừng nghỉ. Và công 


việc của người đàn bà thì cũng không bao giờ hết: phải liên tục 
thuyết phục bản thân và những người khác rằng mình đầy nữ tính. 


Thành công không phải là một sự đảm bảo. Nam giới nói riêng 
sống trong sự khiếp sợ liên miên về việc đánh mát lời tuyên bố của 
họ về nam tính của mình. Xuyên suốt lịch sử, nam giới sẵn sàng 
mạo hiểm, thậm chí hy sinh cuộc sống của họ chỉ để cho mọi người 
sẽ nói rằng “Anh ta là một người đàn ông đích thực!” 


Có gì tốt đẹp đến thế về nam giới? 


Ít nhất kể từ Cách mạng Nông nghiệp, hầu hết xã hội loài người 
đều là những xã hội gia trưởng, và đánh giá đàn ông cao hơn đàn 
bà. Bất kể một xã hội xác định “đàn ông” và “đàn bà” như thế nào, là 
một người đàn ông vẫn luôn tốt hơn. Những xã hội gia trưởng giáo 
dục đàn ông suy nghĩ và hành động theo cách nam tính, đàn bà suy 
nghĩ và hành động theo cách nữ tính, trừng phạt những ai dám vượt 
qua những ranh giới này. Tuy thế, những người tuân theo cũng 
không được thưởng một cách công bằng. Phẩm chất được coi là 
của đàn ông thì có giá trị hơn phẩm chất được coi là của đàn bà, và 
những thành viên thể hiện lý tưởng nữ tính sẽ nhận được ít hơn 
những thành viên thể hiện lý tưởng nam tính trong một xã hội. 
Nguồn tài nguyên đầu tư cho sức khỏe và giáo dục ở đàn bà cũng ít 
hơn; họ ít có cơ hội kinh tế hơn, ít có quyền lực về chính trị hơn, và 
Ít có tự do di chuyển hơn. Giới là một cuộc đua mà ở đó một số 
người tham gia chạy thi chỉ để đạt được huy chương vàng. 


Trong thực tế, một số ít ỏi đàn bà từng giành được vị trí đứng 


đầu, như Cleopatra của Ai Cập hay Võ Tắc Thiên của Trung Hoa 
(năm 700) và Elizabeth l của Anh. Song, họ là những trường hợp 
ngoại lệ đã chứng tỏ được quy luật. Trong suốt 43 năm trị vì của 
Elizabeth, mọi thành viên Nghị viện đều là đàn ông, mọi sĩ quan Hải 
quân Hoàng gia và quân đội là đàn ông, mọi thầm phán và luật sư là 
đàn ông, mọi giám mục và tổng giám mục là đàn ông, mọi chuyến 
gia thần học và linh mục là đàn ông, mọi bác sĩ và nhà giải phẫu là 
đàn ông, mọi sinh viên và giáo sư của tất cả các trường đại học và 
cao đẳng là đàn ông, mọi thị trưởng và thuyền trưởng là đàn ông, và 
hầu hết các nhà văn, kiến trúc sư, nhà thơ, nhà triết học, họa sĩ, nhà 
soạn nhạc và nhà khoa học là đàn ông. 


Chế độ gia trưởng đã là tiêu chuẩn trong hầu hết các xã hội công 
nghiệp và nông nghiệp. Nó đã kiên trì vượt qua những biến động 
chính trị, cách mạng xã hội và biến đổi về kinh tế. Ai Cập là một ví 
dụ, bị xâm lược vô số lần trong nhiều thế kỷ. Người Assyria, Ba Tư, 
Macedonia, La Mã, Ả-rập, Mameluk, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh đều đã xâm 
lược nước này, và xã hội ấy vẫn duy trì chế độ gia trưởng. Ai Cập đã 
bị cai trị bởi luật pháp Pharaoh, luật pháp Hy Lạp, luật pháp La Mã, 
luật pháp Hồi giáo, luật pháp Ottoman và luật pháp Anh - tất cả đều 
phân biệt đối xử với những ai không phải là “đàn ông thực sự”. 


Bởi chế độ gia trưởng có ở mọi nơi, nên nó không thể là sản 
phẩm của một vài cái vòng luận quần, được khởi phát bằng một sự 
kiện ngẫu nhiên. Đặc biệt đáng chú ý là kể cả trước năm 1492, hầu 
hết các xã hội ở cả châu Mỹ và Á-Phi đều có chế độ gia trưởng, dù 
họ không tiếp xúc với bên ngoài trong hàng ngàn năm. Nếu như chế 


độ gia trưởng ở Á-Phi là kết quả của một vài sự kiện xảy ra ngẫu 
nhiên, vậy tại sao Inca và Aztec lại gia trưởng? Khả năng cao là cho 
dù định nghĩa chính xác về “đàn ông” và “đàn bà” biến đổi tùy theo 
văn hoá, nhưng có một vài lý do sinh học phổ quát giải thích tại sao 
hầu hết các nền văn hoá đều đánh giá cao đàn ông hơn đàn bà. 
Chúng ta không biết lý do này là gì. Có nhiều học thuyết, nhưng 
không cái nào có tính thuyết phục. 


Sức mạnh cơ bắp 


Học thuyết phổ biến nhất đã đưa ra một thực tế là đàn ông khỏe 
hơn phụ nữ, họ thường sử dụng thể lực mạnh hơn của mình để ép 
buộc đàn bà phục tùng mình. Một phiên bản tinh tế hơn của sự 
khẳng định này cho rằng sức khỏe của họ đã cho phép đàn ông độc 
quyền thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi lao động chân tay nặng 
nhọc, như cày bừa và thu hoạch. Nó cho họ quyền kiểm soát việc 
sản xuất thực phẩm, qua đó biến thành quyền lực chính trị. 


Có hai vấn đề với việc nhân mạnh đến sức mạnh cơ bắp. Thứ 
nhất, lời tuyên bố “đàn ông khỏe hơn phụ nữ” chỉ đúng khi xét trung 
bình, và chỉ nói đến một số loại sức mạnh nào đó. Đàn bà nhìn 
chung chống chịu đói khát, bệnh tật và mệt mỏi tốt hơn đàn ông. 
Thậm chí có nhiều phụ nữ chạy nhanh hơn và nâng được khối 
lượng nặng hơn đàn ông. Ngoài ra, vấn để lớn nhất của học thuyết 
này là trong lịch sử, đàn bà chủ yếu bị loại ra khỏi những công việc ít 
đòi hỏi những nỗ lực về thể lực (như đi tu, luật và chính trị), nhưng 
lại tham gia lao động chân tay nặng nhọc trên các cánh đồng, trong 


các ngành nghề thủ công và trong các hộ gia đình. Nếu quyền lực 
của xã hội được phân chia theo mối quan hệ trực tiếp với sức mạnh 
thể lực hoặc khả năng chịu đựng, thì đàn bà hẳn sẽ có nhiều vị thế 
hơn. 


Quan trọng hơn nữa, đơn giản là không có mối quan hệ trực tiếp 
nào giữa sức mạnh thể lực và quyền lực xã hội giữa con người với 
nhau. Những người ở tuổi 60 thường xuyên luyện tập thể lực hơn là 
những người ở độ tuổi 20, nhưng những người trên 20 tuổi vẫn 
khỏe mạnh hơn những người lớn tuổi. Một người chủ đồn điền điển 
hình ở Alabama vào giữa thế kỷ 19 thường bị hạ đo ván trong vài 
giây bởi bất kỳ một nô lệ nào đang trồng trọt trên những cánh đồng 
bông của ông ta. Đắm bốc không được sử dụng để lựa chọn các 
Pharaoh của Ai Cập hoặc những giáo hoàng Công giáo. Trong xã 
hội hái lượm, quyền lực chính trị thường dành cho những người sở 
hữu những kĩ năng xã hội tốt nhất chứ không phải những người có 
bắp thịt phát triển nhất. Trong băng đảng tội phạm có tổ chức, bố già 
không nhất thiết phải là người khỏe nhất. Ông ta thường là người 
lớn tuổi và hiễm khi sử dụng nắm đấm của mình; ông ta dùng những 
gã trẻ hơn và cường tráng hơn để làm những công việc bản thỉu cho 
mình. Một kẻ nếu nghĩ rằng cách để chiếm ngôi đầu là đánh nhừ tử 
ông ta, thì có vẻ như hắn sống chưa đủ lâu để rút ra bài học từ sai 
lầm của mình. Thậm chí giữa những con tỉnh tinh với nhau, con đực 
alpha giành được vị trí của mình bằng việc xây dựng một liên minh 
ổn định với các con đực và con cái khác, chứ không phải thông qua 
bạo lực dại dội. 


Thực tế lịch sử loài người cũng chỉ ra rằng, thường có những mối 
quan hệ đảo ngược vị trí giữa sức mạnh thể lực và sức mạnh xã 
hội. Ở hầu hét các xã hội, những tầng lớp thấp hơn sẽ làm công việc 
lao động chân tay. Điều này phản ánh vị trí của Homo sapiens trong 
chuỗi thức ăn. Nếu nhân tố quyết định chỉ là những năng lực thể lực 
đơn thuần, Sapiens sẽ chỉ ở nắc giữa của chiếc thang. Nhưng 
những kí năng xã hội và trí óc đã đặt họ lên đỉnh. Vì vậy, cũng tự 
nhiên khi chuỗi quyền lực giữa các loài được xác định bởi khả năng 
về xã hội và trí óc hơn là sức mạnh cục súc. Vì vậy, rất khó để tin 
rằng phân tầng xã hội có ảnh hưởng nhất và ỗn định nhất trong lịch 
sử được lập ra dựa trên khả năng về thể lực của đàn ông để ép 
buộc đàn bà. 


Cặn bã xã hội 


Một học thuyết khác đã lý giải rằng địa vị thống trị của đàn ông 
không bắt nguồn từ thể lực mà từ sự hung hăng. Hàng triệu năm 
tiến hoá đã làm cho đàn ông trở nên bạo lực hơn đàn bà khá nhiều. 
Đàn bà có thể đối chọi với đàn ông trên các khía cạnh như sự thù 
hận, lòng tham và sự lạm dụng, nhưng khi tình hình trở nên gay go, 
học thuyết này cho rằng, đàn ông sẵn sàng tham gia vào những 
cuộc chiến thô bạo. Điều này giải thích tại sao trong lịch sử, chiến 
tranh là đặc quyền của nam giới. 


Trong thời gian chiến tranh, sự kiểm soát của đàn ông trong các 
lực lượng quân đội cũng làm cho họ trở thành những ông chủ trong 
xã hội dân sự. Sau đó họ sử dụng quyền kiểm soát trong xã hội dân 


sự của mình để gây ra nhiều cuộc chiến hơn nữa, và càng nhiều 
chiến tranh, thì càng nhiều quyền kiểm soát xã hội thuộc về đàn ông. 
Cái vòng lặp hồi tiếp đã lý giải sự có mặt khắp nơi của các cuộc 
chiến và chế độ gia trưởng. 


Những nghiên cứu gần đây về hệ thống hoóc-môn và nhận thức 
của đàn ông và đàn bà đã củng cố thêm giả định rằng, quả thật đàn 
ông có khuynh hướng hung hăng và bạo lực hơn, và do vậy xét về 
trung bình thì họ phù hợp để làm chiến binh hơn. Song, cứ cho là 
hầu hết chiến binh thông thường đều là đàn ông, vậy những người 
điều khiển chiến tranh và tận hưởng quả ngọt của nó có nhất thiết 
phải là đàn ông? Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó giống như 
việc thừa nhận rằng, do mọi nô lệ trồng trọt trên các cánh đồng bông 
đều là người da đen, nên các ông chủ đồn điền cũng sẽ là người da 
đen. Giống như việc một lực lượng lao động toàn người da đen bị 
điều khiển bởi những người quản lý da trắng, tại sao một đội quân 
toàn đàn ông lại không thể được chỉ huy bởi chính phủ toàn là nữ 
giới hoặc ít nhất có một phần là nữ giới? Thực tế ở nhiều xã hội 
trong lịch sử, những kẻ đứng đầu không leo lên vị trí của mình từ 
bậc thấp nhất. Giới quý tộc, giới giàu có và giới học thức đã được 
mặc nhiên bổ nhiệm vào cấp sĩ quan mà chưa bao giờ phục vụ một 
ngày nào trong quân đội. 


Khi Công tước Wellington, người đã đánh bại Napoleon, gia nhập 
quân đội Anh ở tuổi 18, ông ta ngay lập tức được bổ nhiệm sĩ quan. 
Ông ta không nghĩ nhiều đến những người thuộc tầng lớp xã hội 
thấp dưới quyền mình. “Chúng ta đang có sự phục sự từ những kẻ 


cặn bã của Trái đất như những người lính thường”, ông ta viết cho 
người quý tộc đồng nghiệp của mình trong những cuộc chiến với 
Pháp. Những người lính thường này thường được tuyên từ những 
người thuộc tầng lớp nghèo nhất, hoặc từ những tộc người thiểu số 
(như là tộc người Ireland Công giáo). Cơ hội được thăng cấp trong 
quân đội của họ là không đáng kể. Cấp bậc cao cấp thường dành 
cho những công tước, hoàng tử và vua. Nhưng tại sao chỉ dành cho 
các công tước mà không phải là cho các nữ công tước? 


Đề quốc Pháp tại châu Phi đã được hình thành và bảo vệ bằng 
máu và nước mắt của những người Senegal, Algeria và tầng lớp lao 
động Pháp. Tỉ lệ đàn ông Pháp sinh ra trong các gia đình quý tộc có 
cấp bậc trong quân đội không đáng kể. Song, tỉ lệ đàn ông Pháp quý 
tộc có mặt trong giới tinh hoa nhỏ lãnh đạo quân đội Pháp, cai trị đế 
quốc và tận hưởng quả ngọt của nó lại rất cao. Tại sao chỉ là đàn 
ông Pháp mà không phải đàn bà Pháp? 


Ở Trung Hoa, có một truyền thống lâu dài trong việc bắt quân đội 
phục tùng giới quan chức dân sự, vì vậy quan chức, vốn không bao 
giờ cầm tới thanh gươm, lại thường điều khiển các cuộc chiến tranh. 
“Bạn không nên tốn sắt tốt để làm ra những cái đỉnh”, tục ngữ Trung 
Hoa nói, nghĩa là những người tài năng thực sự tham gia vào giới 
quan chức dân sự, chứ không phải quân đội. Vậy tại sao tất cả giới 
quan chức này chỉ toàn đàn ông? 


Không hợp lý nếu tranh luận rằng, do sự yếu ớt về thể chất hay 
hàm lượng testosterone thấp mà đàn bà đã không thể trở thành 
những vị quan thành công, những tướng lĩnh và chính trị gia xuất 


sắc. Để có thể điều hành một cuộc chiến tranh, bạn chắc chắc cần 
có sức bền, nhưng không cần quá nhiều sức mạnh thể lực hoặc tính 
hung hăng. Chiến tranh không phải là một cuộc cãi lộn ầm ï trong 
quán rượu. Chúng gồm những kế hoạch rất phức tạp đòi hỏi trình độ 
tổ chức, hợp tác và xoa dịu phi thường. Khả năng duy trì hòa bình 
tại quê hương, thu phục đồng minh bên ngoài và hiểu người khác 
đang nghĩ gì (đặc biệt là kẻ thù của bạn) thường là chìa khoá đến 
chiến thẳng. Vì vậy, sẽ là tệ nhất nếu lựa chọn những kẻ cục súc 
hung hăng điều hành một cuộc chiến tranh. Tốt hơn nhiều là tìm một 
người biết hợp tác, biết khuyên giải, biết thao túng và biết nhìn mọi 
thứ từ những quan điểm khác nhau. Đây là phẩm chất của những 
người kiến tạo đế chế. Augustus kém cỏi về mặt quân sự đã thành 
công trong việc tạo dựng nên một triều đại đế chế ồn định, đạt được 
thành tựu vượt qua cả dJulius Caesar và Alexander Đại đế, hai nhà 
chiến lược quân sự xuất sắc hơn ông rất nhiều. Cả những người 
cùng thời với ông lẫn những sử gia hiện đại ngưỡng mộ ông đều 
cho rằng, kỳ công này là do sự xuất sắc về mặt đạo đức của ông — 
sự hòa nhã và lòng nhân từ. 


Đàn bà thường được cho là kiểu người thao túng và xoa dịu tốt 
hơn đàn ông, họ nỗi tiếng với khả năng nhìn nhận tài tình mọi thứ từ 
quan điểm của kẻ khác. Nếu như có bất kỳ sự thật nào trong những 
khuôn mẫu này, thì đàn bà phải là những chính trị gia xuất sắc và 
kiến tạo nên đế chế, nhường lại công việc bần thỉu trên chiến trường 
cho các đắng nam nhi đầy hoóc-môn nam tính nhưng tâm hồn lại 
đơn giản. Tuy có một vài huyền thoại nồi tiếng, nhưng điều này hiếm 
khi xảy ra trong thế giới thực. Cũng chẳng rõ tại sao lại hiếm. 


Những gen gia trưởng 


Cách lý giải sinh học thứ ba xem nhẹ vai trò của sự cục súc và 
bạo lực, nó cho rằng trải qua hàng triệu năm tiến hoá, đàn bà và đàn 
ông đã tiến hoá theo nhiều chiến lược sinh tồn và sinh sản khác 
nhau. Vì đàn ông phải cạnh tranh với những kẻ khác đề giành cơ hội 
thụ thai cho những đàn bà tốt giống, nên những cơ hội sinh sản của 
một cá nhân phụ thuộc trước hết vào khả năng vượt lên trên và 
đánh bại những đàn ông khác. Thời gian trôi đi, những gen nam tính 
được truyền cho thế hệ sau sẽ là gen của những người đàn ông 
tham vọng nhất, hung hăng nhất, và cạnh tranh nhất. 


Mặt khác, một người đàn bà sẽ không gặp vấn đề gì khi tìm một 
người đàn ông sẵn sàng làm cho mình thụ thai. Tuy nhiên, nếu cô ta 
muốn con cái mình sẽ cho cô ta những đứa cháu, thì cô ta phải 
mang những đứa con trong tử cung của mình suốt chín tháng đầy 
gian khổ, sau đó nuôi dưỡng chúng trong nhiều năm. Trong suốt 
thời gian này, cô ta sẽ ít có cơ hội kiếm thức ăn hơn và cần nhiều sự 
giúp đỡ hơn. Cô ta cần một người đàn ông. Để có thể đảm bảo cho 
sự sống sót của mình và của những đứa con, đàn bà có rất ít lựa 
chọn ngoài việc phải đồng ý với bất cứ điều kiện nào mà đàn ông 
đưa ra, có như vậy người này mới quanh quần xung quanh và chia 
sẻ một số gánh nặng. Thời gian trôi đi, gen nữ giới được truyền cho 
thế hệ sau sẽ là gen của những đàn bà chăm sóc phục tùng. Những 
đàn bà dành quá nhiều thời gian để tranh giành quyền lực sẽ không 
để lại bất cứ gì trong bộ gen quyền lực đó cho những thế hệ tương 
lai. 


Theo lý thuyết trên, kết quả của những chiến lược sinh tồn khác 
nhau này là đàn ông đã được lên chương trình để trở nên tham 
vọng, cạnh tranh và trội hơn trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh, 
trong khi đàn bà có xu hướng bỏ qua những bận tâm đó và dành đời 
mình để nuôi dạy con cái. 


Nhưng cách tiếp cận này cũng có vẻ như đi ngược lại với bằng 
chứng thực nghiệm. Vấn đề ở đây là giả thiết cho rằng sự phụ thuộc 
của đàn bà vào sự giúp đỡ bên ngoài đã làm cho họ phụ thuộc vào 
đàn ông hơn là vào đàn bà khác, và tính cạnh tranh của đàn ông đã 
làm cho họ trở nên vượt trội về mặt xã hội. Có nhiều loài động vật 
như voi, tinh tinh lùn, mà trong đó động lực giữa những con cái phụ 
thuộc và những con đực cạnh tranh đã dẫn đến một xã hội mẫu 
quyền. Vì con cái cần sự giúp đỡ bên ngoài, nên chúng bắt buộc 
phải phát triển kĩ năng xã hội của mình và học cách làm thế nào để 
hợp tác và xoa dịu. Chúng xây dựng nên những mạng lưới xã hội 
toàn con cái để giúp đỡ mỗi thành viên trong việc nuôi dưỡng con 
mình. Trong khi đó, những con đực sử dụng thời gian của mình để 
đánh nhau và cạnh tranh. Những kĩ năng xã hội và ràng buộc xã hội 
của chúng vẫn còn kém phát triển. Các xã hội loài voi và tinh tinh lùn 
được điều hành bởi những mạng lưới vững chắc của những con cái 
luôn sẵn sàng hợp tác, trong khi những con đực luôn coi mình là 
trung tâm vũ trụ và không sẵn sàng hợp tác nên đã bị đẩy ra ngoài 
đường biên. Mặc dù con cái nói chung yếu ớt hơn con đực, nhưng 
chúng thường kéo bè cánh để đánh những con đực vượt quá giới 
hạn của mình. 


Nếu điều này có thể xảy ra với loài voi và tinh tinh lùn, thì tại sao 
lại không thể với Homo sapiens! Sapiens là một loài động vật tương 
đối yếu ớt mà lợi thế của họ dựa trên khả năng hợp tác với số lượng 
lớn. Nếu vậy, chúng ta mong rằng những đàn bà phụ thuộc, kể cả 
phụ thuộc vào đàn ông, sẽ sử dụng những kĩ năng xã hội giỏi hơn 
của mình để hợp tác tốt hơn, vượt lên và thao túng đàn ông hung 
hăng, độc lập, tự coi mình là trung tâm. 


Làm thế nào mà trong một loài có sự thành công phụ thuộc trước 
hết vào sự hợp tác, những cá nhân bị coi là kém hợp tác hơn (đàn 
ông) lại kiểm soát những cá nhân được cho là sẵn sàng hợp tác hơn 
(đàn bà)? Hiện nay, chúng ta không có câu trả lời thỏa đáng. Có thể 
những giả định phổ biến này là sai lầm. Có thể những con đực của 
loài Homo sapiens không chỉ đặc trưng bởi sức mạnh thể lực, tính 
hung hăng và tính cạnh tranh, mà hơn thế còn là những kĩ năng xã 
hội giỏi hơn và xu hướng hợp tác tốt hơn. Chúng ta không thể biết 
được. 


Tuy nhiên, những gì chúng ta đã biết đó là trong suốt thế kỷ 
trước, vai trò của giới đã trải qua một cuộc cách mạng dữ dội. Hiện 
nay, ngày càng có nhiều xã hội trao cho đàn ông và đàn bà địa vị 
pháp lý, các quyền về chính trị và các cơ hội kinh tế bình đẳng với 
nhau. Mặc dù khoảng cách về giới vẫn là đáng kể, nhưng những sự 
kiện này vẫn đang xảy ra với một tốc độ nghẹt thở. Năm 1913, ý 
tưởng trao quyền bỏ phiếu cho nữ giới nhìn chung được coi là điên 
rồ ở Mỹ; nữ giới đã từng mơ rằng vào năm 2013, năm thầm phán 
Tòa án Tối cao Mỹ, trong đó có ba nữ, sẽ quyết định ủng hộ việc 


hợp thức hoá hôn nhân đồng tính (bác bỏ sự phản đối của bốn thầm 
phán nam). 


Những sự thay đổi đáng kinh ngạc này chính xác là những gì đã 
làm cho lịch sử về giới gây bối rối. Như đã được chứng minh rất rõ 
ràng ngày nay, nếu hệ thống gia trưởng dựa trên những huyền thoại 
không có cơ sở thay vì những thực tế sinh học, thì điều gì giải thích 
cho tính phổ quát và ổn định của hệ thống này? 


Phần 3 


ơi 


%Ự TIẾN( NIẤI (ỦA L0ÀI NCƯỠI 


Hình 25. Những người hành hương đang đi xung quanh hòn đá thiêng Kaaba ở Mecca. 


MŨI IÍN ti sỨ 


Cái Cách mạng Nông nghiệp, xã hội loài người phát triển rộng 
lớn hơn và phức tạp hơn, trong khi những cấu trúc tưởng tượng để 
duy trì trật tự xã hội cũng trở nên tỉnh vi hơn. Các huyền thoại và 
những chuyện hư cấu đã làm cho con người, gần như từ thời điểm 
được sinh ra, quen với việc nghĩ theo những cách nhất định, cư xử 
dựa trên những tiêu chuẩn nhất định, mong muốn một số thứ nhất 
định, và tuân theo những quy tắc nhất định. Vì vậy, họ đã tạo ra 
những bản năng nhân tạo, làm cho hàng triệu người xa lạ có thể 
hợp tác hiệu quả. Mạng lưới những bản năng nhân tạo này được 
gọi là “văn hoá”. 


Trong suốt nửa đầu thế kỷ 20, các học giả đã dạy rằng mỗi nền 
văn hoá đều hoàn chỉnh và hài hòa, sở hữu một bản chất cốt lõi 
không thể thay đổi, xác định rõ đặc điểm của nó mọi lúc. Mỗi nhóm 
người đều có thế giới quan, hệ thống sắp đặt về xã hội, luật pháp và 
chính trị của riêng mình, được vận hành một cách trơn tru như các 
hành tinh xoay quanh Mặt trời. Theo quan điểm này, những nền văn 
hoá nếu để mặc chúng hoạt động sẽ không thay đồi. Chúng tiếp tục 
vận hành với cùng một tốc độ và cùng một hướng. Chỉ khi có sự tác 
động từ bên ngoài mới làm cho chúng thay đổi. Chính vì vậy, các 


nhà nhân loại học, sử gia và chính trị gia đã xem “Nền văn hoá 
Samoa” hoặc “Nền văn hoá Tasmania” như là những niềm tin, tiêu 
chuẩn và giá trị đã hình thành nên các đặc điểm của người Samoa 
và người Iasmania từ thời xa xưa. 


Ngày nay, hầu hết các nhà nghiên cứu văn hoá đều kết luận rằng 
ngược lại mới đúng. Mỗi nền văn hoá đều có những niềm tin, tiêu 
chuẩn và giá trị đặc thù, nhưng chúng thay đổi liên tục. Nền văn hoá 
có thể biến đổi mình để đối phó lại với những thay đổi trong môi 
trường của nó hoặc qua sự tương tác với các nền văn hoá láng 
giềng. Nhưng các nền văn hoá cũng trải qua sự thay đổi do những 
động lực bên trong chúng. Thậm chí một nền văn hoá bị cô lập hoàn 
toàn, tồn tại trong một môi trường ổn định về mặt sinh thái cũng 
không thể tránh khỏi sự thay đổi. Không giống như các định luật vật 
lý vốn tránh được các mâu thuẫn, mỗi trật tự nhân tạo đều hàm 
chứa những mâu thuẫn nội bộ. Các nền văn hoá đã liên tục cố gắng 
để hòa giải những mâu thuẫn này, và quá trình đó đã cung cấp 
nhiên liệu cho sự thay đồi. 


Ví dụ, ở châu Âu trung cổ, giới quý tộc tin vào cả Ki-tô giáo lẫn 
tinh thần hiệp sĩ. Một nam quý tộc điển hình sẽ đến nhà thờ vào buổi 
sáng, lắng nghe linh mục diễn thuyết về cuộc sống của các vị thánh. 
“Sự phù phiếm của những sự phù phiếm', linh mục nói, “tất cả đều 
là phù phiếm. Sự giàu có, thèm khát và danh vọng là những cám dỗ 
nguy hiểm. Con phải vượt lên trên chúng, và đi theo bước chân của 
Thiên Chúa. Hãy nhu mì giống như Thiên Chúa, tránh xa bạo lực và 
sự tiêu xài phung phí, và nếu bị tấn công — hãy giơ bên má còn lại 


ra”. Trở về nhà với một tâm trạng nhu mì và trầm ngâm, người đàn 
ông quý tộc sẽ thay bộ quần áo bằng lụa đẹp nhất và tới một bữa 
tiệc lớn trong lâu đài lãnh chúa của mình. Ở đó rượu chảy như 
nước, những người hát rong ca ngợi Lancelot và Guinevere, còn 
các vị khách thì trao đổi những lời đùa cợt bản thỉu và những câu 
chuyện về các cuộc chiến đẫm máu. Các vị nam tước tuyên bó, 
“Chết đi còn hơn là sống trong sự hỗ thẹn. Nếu một kẻ nào đó nghi 
ngờ về danh dự của bạn, chỉ có máu mới xóa sạch được sự lăng 
mạ này. Trong cuộc sống có gì vui hơn ngoài việc nhìn thấy kẻ thù 
chạy trốn bạn, và những đứa con gái xinh đẹp của chúng run sợ 
dưới chân bạn?” 


Sự mâu thuẫn này không bao giờ được giải quyết trọn vẹn. 
Nhưng khi giới quý tộc châu Âu, giới tăng lữ và thường dân vật lộn 
với nó, văn hoá của họ sẽ thay đổi. Một nỗ lực để giải quyết nó đã 
sinh ra Thập tự chinh. Trong những cuộc Thập tự chinh, các hiệp sĩ 
có thể chứng minh sức mạnh quân sự và lòng mộ đạo của mình 
bằng một cú đánh. Sự mâu thuẫn tương tự đã tạo ra những đội 
quân như các hiệp sĩ dòng Templar và các hiệp sĩ dòng Hospitaller, 
những người đã cố gắng làm cho các tư tưởng Ki-tô và tinh thần 
hiệp sĩ ăn khớp với nhau chặt hơn. Nó cũng chịu trách nhiệm cho 
phần lớn nền văn học và nghệ thuật thời trung cổ, như những câu 
chuyện về Vua Arthur và Chén Thánh. Camelot là gì nếu không phải 
là sự nỗ lực để chứng minh rằng một hiệp sĩ giỏi có thể và nên trở 
thành một Ki-tô hữu ngoan đạo, và rằng những Ki-tô hữu tốt sẽ trở 
thành những hiệp sĩ xuất sắc nhất? 


Ví dụ khác là về trật tự chính trị hiện đại. Kể từ Cách mạng Pháp, 
con người trên toàn thế giới đã dần nhìn nhận bình đẳng và tự do cá 
nhân như những giá trị cơ bản. Song, hai giá trị này lại mâu thuẫn 
nhau. Bình đẳng chỉ có thể được đảm bảo bằng việc giảm bớt tự do 
của những cá nhân xuất sắc hơn. Đảm bảo rằng mỗi cá nhân sẽ 
được tự do làm điều mình mong muốn chắc chắn sẽ hạn chế bình 
đẳng. Toàn bộ lịch sử chính trị của thế giới từ năm 1789 có thể được 
coi như hàng loạt nỗ lực để giải quyết mâu thuẫn này. 


Bất cứ ai từng đọc tiểu thuyết của Charles Dickens đều biết rằng, 
những chế độ cai trị tự do ở châu Âu thế kỷ 19 dành sự ưu tiên cho 
tự do cá nhân, kể cả khi nó đồng nghĩa với việc ném các gia đình 
nghèo không thể trả nợ vào tù và cho trẻ mồ côi rất ít sự lựa chọn 
trừ việc gia nhập trường dạy móc túi. Bất cứ ai từng đọc tiểu thuyết 
của Alexander Solzhenitsyn đều hiểu rằng lý tưởng bình đẳng cực 
đoan đã tạo ra những sự chuyên chế tàn bạo cố gắng kiểm soát mọi 
mặt của cuộc sống thường ngày. 


Các hoạt động chính trị ở Mỹ hiện nay cũng đang xoay quanh 
mâu thuẫn này. Đảng Dân chủ mong muốn một xã hội bình đẳng 
hơn, dù có phải tăng thuế để tài trợ cho các chương trình giúp đỡ 
người nghèo, già yếu và ốm đau. Nhưng điều này đã xâm phạm đến 
tự do của các cá nhân trong việc sử dụng tiền của mình như họ 
muốn. Tại sao chính phủ ép tôi mua bảo hiểm sức khỏe trong khi tôi 
thích dùng tiền của mình để cho con cái đi học đại học? Còn Đảng 
Cộng hòa thì muốn tối đa hoá tự do cá nhân, dù nó có nghĩa rằng 
khoảng cách thu nhập giữa người giàu và người nghèo sẽ ngày 


càng lớn hơn, và nhiều người Mỹ sẽ không đủ khả năng chỉ trả tiền 
chăm sóc sức khỏe. 


Giống như văn hoá trung cỗ không hòa trộn được tinh thần hiệp 
sĩ với Ki-tô giáo, thế giới hiện đại đã thất bại trong việc làm cho tự 
do hài hòa với bình đẳng. Nhưng đây không phải là khuyết điểm. 
Những mâu thuẫn như vậy là một phần không thể tách rời trong mỗi 
nền văn hoá của con người. Trên thực tế, chúng là những động cơ 
của văn hoá, là nguyên nhân cho óc sáng tạo và tính năng động của 
loài người chúng ta. Giống như khi hai nốt nhạc nghịch nhau được 
chơi cùng sẽ đây một giai điệu ngân lên, các mâu thuẫn trong những 
suy nghĩ, ý tưởng và giá trị đã buộc chúng ta phải suy nghĩ, tái đánh 
giá và phê bình. Tính nhất quán trước sau như một là sân chơi của 
những trí tuệ trì trệ. 


Nếu những căng thẳng, xung đột và thế lưỡng nan không thể giải 
quyết được là gia vị của mỗi nền văn hoá, thì một con người thuộc 
bất kỳ nền văn hoá riêng biệt nào đều có những niềm tin trái ngược 
nhau và bị giằng xé bởi các giá trị không tương hợp. Đây là đặc 
điểm cơ bản của bắt kỳ nền văn hoá nào, thậm chí nó có hẳn một 
cái tên: sự bất hòa nhận thức. Bất hòa nhận thức thường được xem 
là thất bại trong tâm lý con người. Trên thực tế, nó là một tài sản quý 
báu. Nếu con người không thể giữ vững được những niềm tin và giá 
trị trái ngược nhau, họ có lẽ sẽ không thể hình thành và duy trì bất 
cứ một nền văn hoá nào. 


Giả dụ, nếu một người Ki-tô giáo thật sự muốn hiểu người Hồi 
giáo, những người thường xuyên lui tới thánh đường Hồi giáo cuối 


phố, thì anh ta không nên đi tìm một hệ giá trị nguyên sơ mà người 
Hồi giáo hằng yêu quý. Thay vào đó, anh ta nên tìm hiểu các thế 
lưỡng nan của văn hoá Hồi giáo, mà tại đó các nguyên tắc thì mâu 
thuẫn còn các tiêu chuẩn lại xô lệch. Chính ở nơi mà người Hồi giáo 
đi loạng choạng giữa hai sự sai khiến, anh ta sẽ hiểu họ tốt nhát. 


Vệ tỉnh do thám 


Văn hoá của con người biến đổi không ngừng. Liệu sự biến đổi 
này có hoàn toàn ngẫu nhiên không, hoặc liệu nó có một khuôn mẫu 
tổng quát nào không? Nói cách khác, liệu rằng lịch sử có một chiều 
hướng hay không? 


Câu trả lời là có. Sau hàng thiên niên kỷ, những nền văn hoá nhỏ 
bé và đơn giản dần dần hợp nhất thành một nền văn minh lớn hơn 
và phức tạp hơn, vì vậy thế giới ngày càng có ít hơn những nền văn 
hoá khổng lồ, mỗi cái trong số đó lại to lớn hơn và phức tạp hơn. Tất 
nhiên, đây chỉ là một sự khái quát hoá thô sơ, chỉ đúng ở cấp độ vĩ 
mô. Ở cấp độ vi mô, có vẻ như mỗi nhóm văn hoá lại hợp thành một 
nền văn hoá khổng lồ, và có những nền văn hoá khổng lồ lại vỡ ra 
thành nhiều mảnh. Đề chế Mông Cổ đã mở rộng sự thống trị trên 
một dải đất khổng lồ ở châu Á và thậm chí một phần châu Âu, rồi lại 
bị vỡ ra thành những mảnh nhỏ. Ki-tô giáo đã cải đạo hàng trăm 
triệu người, và cùng lúc nó lại bị vỡ ra thành vô số các giáo phái 
nhỏ. Ngôn ngữ Latin đã lan rộng khắp Tây Âu và Trung Âu, sau đó 
bị phân chia thành các hình thái ngôn ngữ địa phương mà bản thân 
chúng cuối cùng lại trở thành những ngôn ngữ quốc gia. Nhưng 


những sự tan vỡ này chỉ là một bước lùi tạm thời trong xu hướng 
thống nhất không thể thay đổi được. 


Nhận thức được chiều hướng của lịch sử thực sự là một vấn đề 
có tính ưu thế. Khi chúng ta có cái nhìn bao quát toàn cảnh lịch sử, 
theo dõi sự phát triển trong khoảng thời gian hàng thập kỷ hoặc 
hàng thế kỷ, thật khó để nói rằng lịch sử đang đi theo hướng hợp 
nhất hay đa dạng hoá. Tuy nhiên, để hiểu được các diễn trình dài 
hạn, việc nhìn bao quát toàn cảnh lại quá thiểu cận. Sẽ tốt hơn nếu 
chúng ta dùng góc nhìn của một vệ tinh do thám vũ trụ, có thể quét 
qua hàng thiên niên kỷ chứ không chỉ là hàng thế kỷ. Từ điểm nhìn 
có lợi thế như vậy, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng lịch sử đang di 
chuyển không ngừng theo hướng thống nhất. Sự phân chia của Ki- 
tô giáo và sự sụp đổ của Đế chế Mông Cổ chỉ là những cái gờ giảm 
tốc trên con đường cao tốc của lịch sử. 


* 


Cách tốt nhất để đánh giá đúng xu hướng chung của lịch sử là 
đếm số lượng thế giới người riêng rẽ cùng tồn tại ở bất cứ thời điểm 
nào trên hành tinh. Ngày nay, chúng ta thường nghĩ tới cả Trái đất 
như một đơn vị đơn lẻ, nhưng trong hầu hết lịch sử, Trái đất thực tế 
là một thiên hà của những thế giới người sống cô lập. 


Hãy thử xem xét Tasmania, một hòn đảo cỡ trung bình ở phía 
nam châu Úc. Nó bị tách ra từ lục địa châu Úc khoảng năm 10000 
TCN, do vào cuối thời kỳ băng hà mực nước biển dâng cao. Khoảng 
vài ngàn người săn bắt hái lượm đã bị bỏ lại trên đảo, không có bất 


kỳ liễn lạc nào với những người khác cho tới khi người châu Âu đặt 
chân đến vào thế kỷ 19. Trong vòng 12.000 năm, không ai biết 
người Tasmania đang ở đó, và họ cũng không biết là có những 
người khác trong thế giới này. Họ có những cuộc chiến tranh, xung 
đột chính trị, dao động xã hội và phát triển văn hoá của riêng mình. 
Song, cho đến tận khi được các hoàng đế Trung Hoa hoặc những 
người cai trị Lưỡng Hà quan tâm đến, thì Tasmania mới có thể được 
coi là đang ở trên một trong những mặt trăng của Sao Mộc. Người 
Tasmania sống trong thế giới của riêng họ. 


Châu Mỹ và châu Âu cũng vậy, bị tách biệt khỏi thế giới trong hầu 
hết lịch sử của họ. Vào năm 378, Hoàng đề La mã Valence bại trận 
và bị giết bởi những người thuộc bộ tộc Goth trong trận Adrianople. 
Trong cùng năm đó, Vua Chak Tok Ich'aak của Tikal cũng bại trận và 
bị giết bởi quân đội của Teotihuacan. (Tikal là một thành bang quan 
trọng của nền văn minh Maya, trong khi Teotihuacan là thành phố 
lớn nhất ở châu Mỹ, với gần 250.000 dân — có độ lớn ngang thành 
phố cùng thời với nó là Rome). Hoàn toàn không có một mối liên kết 
nào giữa thất bại của Rome và sự nỗi lên của Teotihuacan. Rome có 
thể coi là nằm trên Sao Hỏa và Teotihuacan trên Sao Kim. 


Có bao nhiêu thế giới người khác nhau cùng tôn tại trên Trái đất? 
Khoảng năm 10000 TCN, hành tinh chúng ta chứa hàng ngàn thế 
giới đó. Khoảng năm 2000 TCN, con số này đã thu nhỏ lại còn 
khoảng vài trăm và nhiều nhất là vài ngàn. Vào năm 1450, con số 
này suy giảm nhiều hơn nữa. Vào thời điểm đó, chỉ trước kỷ nguyên 
khám phá của người châu Âu, Trái đất vẫn còn có một số lượng 


đáng kể những thế giới tí hon như Tasmania. Nhưng gần 90% loài 
người sống trong một thế giới khổng lồ đơn lẻ: thế giới Á-Phi. Hầu 
hết châu Á, châu Âu và châu Phi (bao gồm cả những bộ phận quan 
trọng là Hạ Sahara thuộc châu Phi) đều liên kết bởi các ràng buộc 
đáng kể về kinh tế, chính trị và văn hoá. 


Hầu hết một phần mười còn lại của dân số loài người trên thế 
giới được chia ra làm bốn thế giới có quy mô và độ phức tạp đáng 
kể: 


1. Thế giới Mesoamerica, bao gồm hầu hết vùng Trung Mỹ và 
một phần Bắc Mỹ. 


2. Thế giới Andes, bao gồm hầu hết vùng phía tây của Nam Mỹ. 
3. Thế giới Australia, bao gồm phần lục địa châu Úc. 


4. Thế giới Đại dương, bao gồm hầu hết các đảo phía tây-nam 
Thái Bình Dương, từ Hawaii đến New Zealand. 


Trong vòng hơn 300 năm tiếp theo, người khổng lồ Á-Phi đã nuốt 
chửng toàn bộ các thế giới khác. Nó đã nuốt chửng thế giới 
Mesoamerica vào năm 1521, khi người châu Âu xâm lược Đề chế 
Aztec. Nó đã dành miếng cắn đầu tiên của mình cho thế giới Đại 
dương cùng lúc, trong hành trình vòng quanh thế giới bằng đường 
biển của Ferdinand Magellan và ngay sau khi hoàn thành sự xâm 
lược của nó. Thế giới Andes bị sụp đổ vào năm 1532, khi những kẻ 
xâm lược Tây Ban Nha nghiền nát Đề chế Inca. Người châu Âu đầu 
tiên đặt chân lên lục địa châu Úc năm 1606, và thế giới nguyên thủy 


đó đã đi đến chỗ kết thúc khi người Anh sốt sắng thuộc địa hoá nó 
năm 1788. 15 năm sau khi những người Anh thành lập khu định cư 
đầu tiên của mình ở Tasmania, đã mang thế giới tự trị cuối cùng của 
con người vào phạm vi ảnh hưởng Á-Phi. 


Người khổng lồ Á-Phi phải mất vài thế kỷ để tiêu hoá hết những 
gì mà nó đã nuốt gọn, nhưng quá trình này là không thể đảo ngược. 
Ngày nay, hầu hết loài người chia sẻ cùng một hệ thống địa chính trị 
(toàn thể hành tinh được chia thành những quốc gia được công 
nhận quốc tế), cùng một hệ thống kinh tế (ảnh hưởng của thị trường 
tư bản đã hình thành ở cả những góc xa xôi nhất của thế giới), cùng 
một hệ thống pháp luật (nhân quyền và luật pháp quốc tế có hiệu lực 
khắp nơi, ít nhất là theo lý thuyết), và cùng một hệ thống khoa học 
(các chuyên gia ở lran, Israel, Úc và Argentina đều có cùng quan 
điểm về cấu trúc nguyên tử hoặc việc điều trị bệnh lao). 


Nền văn hoá toàn cầu đơn lẻ này không đồng nhất. Giống như 
một cơ thể hữu cơ đơn lẻ chứa rất nhiều loại cơ quan và tế bào 
khác nhau, nền văn hoá toàn cầu đơn lẻ của chúng ta gồm có rất 
nhiều loại người với các lối sống khác nhau, từ những người buôn 
chứng khoán ở New York cho đến những người chăn cừu ở 
Afghanistan. Tuy thế, tất cả họ đều có mối liên kết gần gũi và gây 
ảnh hưởng đến nhau theo nhiều cách. Họ vẫn tranh luận và đánh 
nhau, nhưng họ tranh luận với cùng những khái niệm, và đánh nhau 
với cùng loại vũ khí. Một “sự va chạm giữa các nền văn minh” thực 
sự giống như đoạn hội thoại của người điếc mà ai cũng biết. Không 
ai có thể hiểu người kia đang nói gì. Ngày nay, khi lran và Mỹ so 


gươm với nhau, họ đều nói ngôn ngữ của những quốc gia-dân tộc, 
của nền kinh tế tư bản, của các quyền quốc tế và vật lý lượng tử. 


THẾ \ ‹£ 

Hồi Sumatra k2 HỊ— DƯƠNG 
ĐẠI À £ - TP vế vi 
DƯƠNG A rêu 


(/@Y : 
.“.⁄“ £ y 


THẾ GIỚI TASMANIA 


Bản đồ 5. Trái đất năm 1450. Những khu vực được đặt tên ở thế giới Á-Phi là những nơi mà lữ 
khách Hồi giáo thế kỷ 14 Ibn Battuta đã đến thăm. Là người gốc Tangier, ở Morocco, Ibn 
Battuta đã đến thăm Timbuktu, Zanzibar, phía nam của Nga, Trung Á, Ấn Độ, Trung Hoa và 
Indonesia. Những chuyến đi của ông đã làm sáng tỏ sự thống nhất của lục địa Á-Phi vào thời 


cận đại. 


Chúng ta vẫn thường nói nhiều đến những nền văn hoá “đích 
thực”, nhưng nếu “đích thực” mà chúng ta hàm ý về cái gì đó phát 
triển một cách hoàn toàn độc lập, và bao gồm những truyền thống 
địa phương cổ đại không bị tác động bởi yếu tố bên ngoài, thì theo 
đó không có những nền văn hoá đích thực còn lại trên Trái đất này. 
Trong vài thế kỷ gần đây, hầu hết các nền văn hoá đều thay đồi đến 
mức không thể nhận ra bởi dòng chảy cuồn cuộn của các ảnh 
hưởng toàn cầu. 


Một trong những ví dụ thú vị nhất của sự toàn cầu hoá này là âm 


^ là) 


thực “dân tộc”. Trong một nhà hàng Ý, chúng ta muốn món mì 
Spaghetti với sốt cà chua; ở một nhà hàng Ba Lan và Ireland thì có 
nhiều khoai tây; ở một nhà hàng Argentina chúng ta có thể lựa chọn 
nhiều loại thịt bò; ở một nhà hàng Án Độ, ớt cay nóng được kết hợp 
với mọi thứ; và điểm nổi bật của bất cứ quán cà phê Thụy Sĩ nào là 
sô-cô-la nóng và đặc nằm dưới một lớp kem được đánh lên thành 
hình ngọn núi. Nhưng không có đồ ăn nào kể trên là đặc sản của 
những đất nước đó. Cà chua, ớt cay và ca cao, tất cả đều có nguồn 
gốc từ Mexico; chúng tới châu Âu và châu Á chỉ sau khi người Tây 
Ban Nha xâm lược Mexico. Julius Caesar và Dante Alighieri không 
bao giờ dùng nĩa cuốn những sợi mì spaghetti đẫm sốt cà chua 
(thậm chí những chiếc nĩa cũng chưa được phát minh ra), William 
Tell chưa bao giờ được nếm sô-cô-la, và Đức Phật chưa bao giờ 
dùng ớt làm gia vị cho thức ăn của mình. Khoai tây tới Ba Lan và 
Ireland mới cách đây 400 năm. Và miếng bít-tết duy nhất mà bạn có 
thể có được ở Argentina vào năm 1492 là thịt của một con lạc đà 
không bướu. 


Những bộ phim Hollywood đã duy trì hình ảnh người thổ dân da 
đỏ ở Đại Bình nguyên là những người chăn ngựa can đảm, dũng 
cảm tân công những chiếc xe ngựa của thực dân châu Âu để bảo vệ 
truyền thống của tổ tiên họ. Tuy nhiên, những người chăn ngựa Mỹ 
bản xứ này không phải là những người bảo vệ cho nền văn hoá cổ 
xưa và đích thực. Thay vào đó, họ là sản phẩm của cuộc cách mạng 
chính trị và quân sự trọng đại đã quét qua vùng đồng bằng lớn ở 
phía tây của Bắc Mỹ vào thế kỷ 17 và 18, kết quả của việc những 
con ngựa châu Âu tới lục địa này. Cho đến năm 1492, không có con 


ngựa nào ở Mỹ. Nền văn hoá Sioux và Apache thế kỷ 19 có nhiều 
đặc điểm hấp dẫn, nhưng nó là một nền văn hoá hiện đại - kết quả 
của những sức mạnh toàn cầu — nhiều hơn là văn hoá “đích thực”. 


Viễn cảnh toàn cầu 


Từ một viễn cảnh thực té, giai đoạn quan trọng nhất của quá 
trình thống nhất toàn cầu xuất hiện trong một vài thế kỷ gần đây, khi 
những đề chế phát triển và thương mại gia tăng. Những mối liên kết 
ngày càng được thắt chặt giữa những người thuộc Á-Phi, châu Mỹ, 
châu Úc và châu Đại Dương. Vì vậy, ớt cay Mexico có thể được 
dùng trong đồ ăn Ấn Độ, và gia súc Tây Ban Nha bắt đầu gặm cỏ ở 
Argentina. Song, từ quan điểm ý thức hệ, một sự phát triển quan 
trọng hơn xuất hiện trong thiên niên kỷ 1 TCN, khi ý tưởng về một 
trật tự chung bén rễ. Trong hàng ngàn năm trước đây, lịch sử cũng 
đã chuyên động rất chậm theo hướng thống nhất toàn cầu, nhưng ý 
tưởng về một trật tự phổ quát chỉ phối toàn thế giới vẫn rất xa lạ đối 
với hầu hết mọi người. 


Hình 24. Những tù trưởng Sioux (năm 1905). Cho đến năm 1492, người Sioux cũng như mọi bộ 


lạc ở Đại Bình Nguyên đều không có ngựa. 


Homo sapiens tiên hoá đễ nghĩ rằng con người được phân chia 
thành chúng ta và chúng nó. “Chúng ta” là nhóm trực tiếp ở quanh 
bạn dù bạn là ai, còn “chúng nó” là những người còn lại. Trong thực 
tế, chưa bao giờ có loài động vật xã hội nào bị dẫn dắt bởi những lợi 
ích của toàn thể loài mà nó thuộc về. Không có con tỉnh tỉnh nào 
quan tâm đến lợi ích của loài tinh tinh, không có con ốc sên nào 
giương cao một cái xúc tu cho cộng đồng ốc sên toàn cầu, không có 
con sư tử alpha nào nỗ lực để trở thành vua của mọi sư tử, và ở lối 
vào của tổ ong, không thể tìm thấy khẩu hiệu “Những ong thợ của 


thế giới — đoàn kết lại!” 


Nhưng bắt đầu với Cách mạng Nhận thức, Homo sapiens đã trở 
nên ngày càng khác thường ở khía cạnh này. Con người bắt đầu 
hợp tác thường xuyên với những người hoàn toàn xa lạ, những 
người mà họ tưởng tượng như là “anh em” hoặc “bạn bè”. Song, 
tình anh em này không mang tính phổ quát. Ở nơi nào đó trong 
thung lũng bên cạnh, hoặc vượt qua rặng núi, người ta vẫn có thể 
cảm nhận thấy “chúng nó”. Khi Pharaoh đầu tiên Menes thống nhất 
Ai Cập khoảng năm 3000 TCN, người Ai Cập hiểu rõ rằng Ai Cập có 
một đường biên giới, và bên ngoài đường biên giới này lần quất 
“những kẻ man rợ”. Những kẻ man rợ này xa lạ, đầy đe dọa, và chỉ 
đáng bận tâm vì chúng có đất đai hoặc tài nguyên thiên nhiên mà 
người Ai Cập thèm khát. Tất cả những trật tự tưởng tượng do con 
người tạo ra đều có khuynh hướng phớt lờ một phần trọng yếu của 
nhân loại. 


Thiên niên kỷ 1 TCN chứng kiến sự xuất hiện của ba trật tự phổ 
quát tiềm ấn mà những người hâm mộ chúng có thể lần đầu tiên 
tưởng tượng ra toàn thể thế giới và toàn thể loài người như một đơn 
vị độc lập được điều hành bởi một bộ luật duy nhất. Mỗi người chính 
là “chúng ta”, ít nhất là về mặt tiềm năng. Không còn “chúng nó” 
nữa. Trật tự phổ quát đầu tiên xuất hiện là kinh tế: trật tự tiền tệ. Trật 
tự thứ hai là chính trị: trật tự đế chế. Trật tự thứ ba là tôn giáo: trật 
tự của những tôn giáo phổ quát như Phật giáo, Ki-tô giáo và Hồi 
giáo. 


Các nhà buôn, kẻ đi xâm chiếm và nhà tiên tri là những người 


đầu tiên có thể xoay xở để vượt qua được sự phân chia tiến hoá nhị 
phân, “chúng ta và chúng nó”, đoán trước được khả năng thống 
nhất của nhân loại. Đối với nhà buôn, toàn thế giới là một thị trường 
đơn lẻ và mọi người đều là những khách hàng tiềm năng. Họ cố 
gắng tạo ra một trật tự kinh tế có thể áp dụng được cho mọi người 
và mọi nơi. Đối với kẻ đi xâm chiếm, toàn thế giới là một đế chế duy 
nhất, và mọi người đều là những kẻ bị trị tiềm năng; đối với nhà tiên 
tri, toàn thế giới nắm giữ một sự thật duy nhất, mọi người đều là 
những tín đồ tiềm năng. Họ cũng cố gắng tạo ra một trật tự có thể 
áp dụng cho mọi người ở mọi nơi. 


Trong ba thiên niên kỷ gần đây, con người càng ngày càng có 
nhiều nỗ lực đầy tham vọng để hiện thực hoá tầm nhìn toàn cầu. Ba 
chương tiếp theo sẽ thảo luận về việc làm thế nào tiền bạc, các để 
chế và các tôn giáo phổ quát lại có thể lan rộng, và cách chúng đặt 
nền móng cho một thế giới thống nhất ngày nay. Chúng ta bắt đầu 
câu chuyện về kẻ xâm chiếm vĩ đại nhất trong lịch sử, một kẻ chinh 
phục có sức chịu đựng và khả năng thích nghi tột bậc, vì vậy đã biến 
con người trở thành những môn đồ hăng hái. Kẻ chinh phục này 
chính là tiền bạc. Những con người không tin vào cùng một Đắng tối 
cao, không tuân lệnh cùng một vua, nhưng lại sẵn sàng sử dụng 
cùng một loại tiền. Osama Bin Laden, cho dù có lòng căm thù đối 
với văn hoá Mỹ, tôn giáo Mỹ và chính trị Mỹ, nhưng lại rất thích 
những đồng đô-la Mỹ. Vậy làm cách nào mà tiền lại có thể thành 
công ở những nơi mà các vị thần và vua đã thất bại? 


Nan 1519, Hernán Cortés và các tướng lĩnh của ông đã xâm 
lược Mexico, nơi mà đến lúc đó vẫn còn là một thế giới loài người cô 
lập. Người Aztec — cái tên mà những người sống ở đó tự đặt cho 
mình — nhanh chóng nhận ra rằng những tộc người xa lạ kia có sự 
quan tâm khác thường đối với một thứ kim loại màu vàng. Trên thực 
tế, họ dường như không bao giờ ngừng nói về chúng. Người bản xứ 
không xa lạ gì với vàng — trông khá đẹp lại rất dễ chế tác, vì vậy họ 
dùng vàng để làm đồ trang sức, đúc tượng, và đối khi sử dụng bụi 
vàng làm phương tiện để trao đổi. Nhưng khi một người Aztec muốn 
mua thứ gì đó, anh ta thường sẽ trả bằng những hạt ca cao hoặc 
những súc vải. Vì thế, nỗi ám ảnh của người Tây Ban Nha đối với 
vàng là điều gì đó có vẻ rất khó cắt nghĩa đối với họ. Có gì quan 
trọng đến thế ở một thứ kim loại không thể ăn được, không thể uống 
được hoặc không dùng để dệt được, và lại cũng quá mềm để dùng 
làm dụng cụ lao động hay vũ khí? Khi một người bản xứ hỏi Cortés 
tại sao người Tây Ban Nha lại dam mê vàng đến vậy, vị tướng trả 
lời, “Vì tôi và những người đồng hành của mình đang bị giày vò bởi 
một căn bệnh ở tim, mà chỉ vàng mới chữa được”. 


Trong thế giới Á-Phi, nguồn cội của những người Tây Ban Nha, 


nỗi ám ảnh với vàng lan truyền như bệnh dịch. Thậm chí những kẻ 
thù truyền kiếp nhất cũng thèm khát thứ kim loại màu vàng vô dụng 
kia. Ba thế kỷ trước khi xâm lược Mexico, tổ tiên của Cortés và quân 
đội của ông đã tiến hành một cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu 
chống lại các vương quốc Hồi giáo ở lberia và Bắc Phi. Những tín 
đồ tàn sát lẫn nhau, con số giết chóc lên đến vài ngàn, ruộng đồng 
và vườn cây ăn quả bị tàn phá, các thành phố thịnh vượng bị biến 
thành những đống tàn tro tàn âm ï cháy — tất cả chỉ vì phe này vinh 
hiển Đắng tối cao của mình hơn phe kia và ngược lại. 


Khi những người theo đạo dần dần nắm thế thượng phong, họ 
đánh dấu chiến thắng của mình không chỉ bằng việc phá hủy các 
nhà thờ này và xây dựng các nhà thờ kia, mà còn phát hành những 
đồng tiền bằng bạc và vàng mới có khắc dấu thánh giá và tạ ơn 
Thiên Chúa vì đã giúp đỡ họ trong cuộc chiến chống những kẻ ngoại 
đạo. Tuy thế, bên cạnh sự lưu hành đồng tiền mới, phe chiến thắng 
cũng đúc một dạng tiền kim loại khác, được gọi là millare, mang 
theo một thông điệp khác. Những đồng xu hình vuông này được làm 
ra bởi những kẻ chỉnh phạt và được trang trí nổi dòng chữ Ả-rập bay 
bướm: “Không có Đắng tối cao nào ngoài Allah, và Muhammad là 
sứ giả của Người”. Thậm chí những giám mục Công giáo ở thành 
Melgueil và Adge cũng cho lưu hành những bản sao rập khuôn 
những đồng xu Hồi giáo phổ biến, và những tín đồ Ki-tô sợ hãi Thiên 
Chúa thì vui vẻ sử dụng chúng. 


Động thái khoan dung này cũng thịnh hành ở phe đối lập. Những 
nhà buôn Hồi giáo cũng giao thương bằng việc sử dụng những đồng 


tiền kim loại của Ki-tô giáo như đồng Aorin của Florence, đồng ducat 
của Venice và đồng gigliato của Naples. Ngay cả những thủ lĩnh Hồi 
giáo, vốn kêu gọi các cuộc thánh chiến để chống lại những kẻ ngoại 
đạo Ki-tô, cũng rất vui mừng nhận những đồng tiền thuế bằng 
những đồng tiền kim loại hiện thân cho Chúa Jesus và Đức Mẹ 
Đồng trinh của ngài. 


Nó trị giá bao nhiêu? 


Bầy người săn bắt hái lượm không có tiền. Mỗi đoàn tự săn bắt, 
hái lượm và chế tác mọi thứ cần thiết, từ thịt thà cho tới thuốc thang, 
từ giày dép cho đến phép ma thuật. Thành viên những bầy đàn khác 
nhau có thể chuyên trách những nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều 
chia sẻ hàng hoá và dịch vụ của mình thông qua một hệ thống kinh 
tế dựa trên sự chịu ơn và trả ơn. Một miếng thịt được tặng miễn phí 
có thể hàm chứa giả định về sự có đi có lại sau này - giúp lại về mặt 
y tế chẳng hạn. Bầy người này độc lập hoàn toàn về mặt kinh tế; chỉ 
có một số của hiếm không thể tìm thấy ở bản địa - vỏ sò, chất 
nhuộm màu, đá vỏ chai và những thứ tương tự —- mới phải lấy từ 
những người xa lạ. Việc này thường được thực hiện bằng cách trao 
đổi hàng hoá đơn giản: “Chúng tôi sẽ đưa anh những chiếc vỏ sò 
xinh đẹp này, đổi lại anh sẽ đưa cho chúng tôi loại đá lửa chất lượng 
cao kia". 


Thực trạng này thay đổi rất ít vào thời điểm nổ ra Cách mạng 
Nông nghiệp. Hầu hết con người vẫn tiếp tục sống trong những 
cộng đồng nhỏ bé thân mật. Rất giống với bầy người săn bắt hái 


lượm, mỗi ngôi làng là một đơn vị kinh tế tự cung tự cấp, được duy 
trì bởi việc chịu ơn và trả ơn lẫn nhau, cộng với sự trao đổi hàng hoá 
ít ỏi với bên ngoài. Một người làng làm giày rất thành thục, người 
khác thì giỏi săn sóc sức khỏe, vì vậy dân làng biết được sẽ phải tìm 
đến đâu khi thiếu giày dép hay khi bị ốm đau. Nhưng quy mô xóm 
làng nhỏ bé, cộng thêm hệ thống kinh tế bị bó hẹp, vì vậy, không có 
bác sĩ hay thợ giày làm việc toàn thời gian. 


Sự ra đời của các thành phố và vương quốc, cũng như việc cơ 
sở hạ tầng giao thông yếu kém được cải thiện, đã mang đến những 
vận hội mới cho công cuộc chuyên môn hoá. Những thành phố mật 
độ dân cư dày đặc đã cung cấp việc làm toàn thời gian cho không 
chỉ những thợ đóng giày chuyên nghiệp và các thầy thuốc, mà cả 
thợ mộc, linh mục, binh lính và luật sư. Những làng nghề nổi danh 
về rượu, dầu ô-liu và đồ gốm hảo hạng, nhận ra rằng sẽ có lợi nếu 
tập trung toàn lực vào một sản phẩm và trao đổi nó với các cư dân 
khác để đổi lấy những thứ hàng hoá mình cần. Điều này rất hợp lý. 
Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau, vậy cớ sao phải uống thứ 
rượu vang xoàng xĩnh mình nấu tại nhà, trong khi bạn hoàn toàn có 
thể uống được rất nhiều loại rượu ngọt ngào hơn từ những nơi mà 
khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp hơn nhiều với cây nho dùng để sản 
xuất rượu vang? Nếu như đất sét ở khu vực bạn ở có thể làm ra 
được các loại nồi niêu ấm chảo cứng cáp, xinh xắn hơn, thì cớ gì 
bạn lại không trao đổi hàng hoá? Hơn nữa, khi làm việc toàn thời 
gian, những người chuyên trách làm rượu vang và đồ gốm, chưa kể 
đến các bác sĩ và luật sư, có thể mài giữa tay nghề để phục vụ cho 
tất cả mọi người. Nhưng sự chuyên môn hoá cũng làm nảy sinh một 


vấn để — bạn sẽ quản lý sự trao đổi hàng hoá như thế nào giữa 
những chuyên gia này? 


Một hệ thống kinh tế dựa trên sự chịu ơn và trả ơn sẽ không thể 
hoạt động khi một lượng lớn những người xa lạ tham gia cùng. Giúp 
đỡ không công cho người chị gái hay người hàng xóm là một 
chuyện, còn chăm sóc cho những người lạ, những người có thể 
không bao giờ đền đáp lại thiện ý đó, lại là một chuyện hoàn khác. 
Người ta có thể quay lại về với hệ thống trao đổi hàng-đồi-hàng. 
Nhưng hệ thống này chỉ có hiệu quả khi trao đổi một số giới hạn các 
sản phẩm. Nó không thể làm thành nền tảng cho một nền kinh tế 
phức tạp. 


Để hình dung được những giới hạn của việc trao đổi hàng hoá, 
hãy tưởng tượng bạn đang sở hữu một vườn táo trên núi, với những 
trái táo ngọt ngào và tươi ngon nhất vùng. Bạn làm việc quần quật 
trong vườn táo của mình đến nỗi mòn cả giày. Bạn bèn tròng dây 
cho chiếc xe lừa kéo và tiến đến khu chợ của thị trấn ở hạ nguồn 
sống. Nghe hàng xóm bảo có một người thợ đóng giày ở tận cuối 
phía nam của khu chợ đã làm cho anh ta một đôi ủng vô cùng chắc 
chắn, anh ta đã đi được năm mùa mà chưa hỏng. Bạn tìm thấy cửa 
hàng đóng giày này và đề nghị đổi những quả táo lấy đôi giày mà 
bạn cần. 


Người thợ giày lưỡng lự. Anh ta sẽ lấy bao nhiêu quả táo đây? 
Mỗi ngày, anh ta gặp gỡ với hàng tá khách hàng, một số vác đến 
những bao tải táo, số khác mang theo lúa mì, dê hoặc vải vóc — chất 
lượng rất khác nhau. Thậm chí có người chào hàng tài nghệ của họ 


trong việc thỉnh cầu lên đức vua hoặc chữa khỏi chứng đau lưng. 
Lần cuối cùng khi người thợ giày đổi giày lấy táo đã cách đây ba 
tháng, và khi đó có phải anh ta đã đổi ba bao táo? Hay là bốn nhỉ? 
Nhưng nhớ lại thì lúc đó giống táo đó là táo chua trồng ở dưới thung 
lũng, còn lần này là những quả táo trồng trên đồi có chất lượng 
thượng hạng. Vả lại, lần trước, những quả táo được dùng để đổi lấy 
một đôi giày nữ nhỏ nhắn, trong khi bạn lại đang muốn một đôi ủng 
nam. Ngoài ra, mấy tuần gần đây, bệnh dịch đã tàn sát nhiều bầy gia 
súc quanh thị trấn, và da trở nên khan hiếm. Thợ thuộc da đang đòi 
gấp đôi số đôi giày đóng hoàn chỉnh để đổi lấy cùng một lượng da 
thuộc. Có nên tính đến những yếu tố này không? 


Trong nền kinh tế hàng-đổi-hàng, mỗi ngày thợ đóng giày và 
người trồng táo sẽ phải cập nhật giá cả tương đối của hàng tá mặt 
hàng. Nếu 100 mặt hàng khác nhau được trao đồi trên thị trường, thì 
người mua và người bán sẽ phải biết 4.950 tỉ giá trao đổi khác nhau. 
Và nếu 1.000 mặt hàng khác nhau được giao dịch, người mua và 
người bán phải vật lộn với 499.500 tỉ giá trao đổi khác nhau! Làm 
thế nào bạn tính được? 


Tình hình thậm chí còn tệ hơn. Cho dù bạn xoay xở và tính ra 
bao nhiêu quả táo tương đương với một đôi giày, thì giao dịch đổi 
chác này không phải lúc nào cũng khả thi. Vì xét cho cùng, một cuộc 
giao thương đòi hỏi rằng mỗi bên đều muốn những gì mà bên kia 
đưa ra để trao đổi. Điều gì sẽ xảy ra nếu người thợ giày không thích 
táo, và nếu ở thời điểm đó, điều anh ta thực sự muốn là một vụ ly 
hôn? Đúng là người nông dân có thể kiếm được một luật sư thích 


táo và đưa ra một thỏa thuận ba bên. Nhưng nếu luật sư có quá 
nhiều táo rồi và cần cắt tóc thì sao? 


Một số xã hội đã tìm cách giải quyết vấn để này bằng cách thiết 
lập một hệ thống trao đổi hàng hoá trung tâm — hệ thống này thu 
gom tất cả các sản phẩm của những chuyên gia trồng trọt và sản 
xuất rồi phân phối hàng hoá đến người có nhu cầu. Cuộc thử 
nghiệm nỗi tiếng nhất và có quy mô lớn nhất được thực hiện tại Liên 
xô, và nó đã thất bại thảm hại. “Làm theo nâng lực, hưởng theo nhu 
cầu” trên thực tế đã biến thành “né việc nhiều nhất có thể và hưởng 
bao nhiêu tùy khả nâng vơ vét”. Những cuộc thử nghiệm quy mô 
vừa phải và thành công hơn đã được xúc tiến ở nhiều giai đoạn 
khác, ví dụ ở Đề chế Inca. Tuy nhiên, hầu hết các xã hội đã tìm ra 
một cách dễ dàng hơn để kết nối nhiều ngành nghề khác nhau — họ 
phát triển tiền tệ. 


Vỏ sò và thuốc lá 


Tiền đã được tạo ra nhiều lần ở nhiều nơi. Sự phát triển của nó 
không đòi hỏi những bước đột phá về công nghệ — mà hoàn toàn chỉ 
là cuộc cách mạng tỉnh thần. Nó liên quan đến việc tạo ra một thực 
tại liên-chủ quan chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng được chia sẻ của 
con người. 


Tiền không chỉ là những đồng kim loại hay những tờ giấy bạc. 
Tiền là bất cứ thứ gì mà con người sẵn sàng sử dụng để đại diện 
một cách có hệ thống cho giá trị của những thứ khác nữa, phục vụ 
cho mục đích trao đổi hàng hoá và dịch vụ. Tiền giúp con người so 


sánh một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất giá trị của những hàng 
hoá khác nhau (ví dụ như những trái táo, đôi giày và vụ ly hôn), trao 
đổi một cách dễ dàng thứ này với thứ khác, và tích lũy của cải một 
cách thuận tiện nhất. Có rất nhiều dạng tiền khác nhau. Dạng quen 
thuộc nhất là tiền xu, là miếng kim loại đã được định chuẩn và được 
khắc trên đó. Tuy nhiên, tiền đã tồn tại từ rất lâu trước khi người ta 
phát minh ra đồng tiền đúc, và các nền văn hoá đã phát triển phồn 
thịnh bằng việc sử dụng những đơn vị tiền khác, như vỏ sò, gia súc, 
da động vật, muối, ngũ cốc, các loại hạt cườm, vải vóc và giấy ghi 
nợ. Vỏ sò đã được sử dụng làm tiền trong khoảng 4.000 năm trên 
khắp châu Phi, Nam Á, Đông Á và châu Đại Dương. Đến đầu thế kỷ 
20, ở Uganda thuộc Anh, thuế vẫn được nộp dưới dạng tiền vỏ ốc. 


đáng giá để dự trữ để bán đề mua 


giàu có tài sản quý để trao đồi 
buôn bán 

thưởng công để trao đồi để đòi hỏi 
hàng hóa việc trả công 


Hình 25. Trong chữ viết cổ đại của người Trung Quốc, dấu hiệu vỏ sò chỉ tiền, trong những từ 
như “bán” hoặc “thưởng”. 


Trong những nhà tù hiện đại và các trại tù binh chiến tranh, thuốc 
lá thường được sử dụng thay cho tiền. Thậm chí những tù nhân 
không hút thuốc cũng sẵn sàng nhận thuốc lá thay cho tiền và lấy 
thuốc lá làm căn cứ để tính toán tất cả các loại hàng hoá và dịch vụ 
khác. Một người sống sót trong trại tập trung Auschwitz đã mô tả hệ 
thống tiền tệ bằng thuốc lá như sau: “Chúng tôi có tiền riêng của 
mình: đó là thuốc lá, và giá trị của nó là điều không ai phải thắc mắc. 


Giá trị của tất cả mọi thứ đều được quy đổi ra thuốc lá... Vào những 
thời điểm “bình thường, nghĩa là khi các nạn nhân 'ứng viên' của 
các phòng hơi ngạt được chuyển đến với một nhịp độ đều đặn, một 
ổ bánh mì trị giá 12 điều; một gói bơ thực vật 300 gram trị giá 30 
điếu, một cái đồng hồ từ 80 đến 200 điếu; và một lít rượu giá 400 
điêu!” 


Thực tế là, ngay cả những đồng tiền kim loại và giấy bạc ngày 
nay cũng là một dạng hiếm của tiền. Năm 2006, tổng lượng tiền trên 
thế giới ước khoảng 473 nghìn tỉ đô-la, nhưng tổng lượng tiền kim 
loại và giấy bạc chỉ chưa đến 47 nghìn tỉ đô-la. Hơn 90% lượng tiền 
— hơn 400 nghìn tỉ đô-la trong các tài khoản của chúng ta - chỉ tồn 
tại trên các máy chủ máy vi tính. Theo đó, hầu hết những giao dịch 
kinh doanh đều được tiễn hành bằng việc chuyển dữ liệu điện tử từ 
một file máy tính này sang một file máy tính khác, mà không cần bắt 
kỷ sự trao đồi tiền mặt vật lý nào. Ví dụ, chỉ một tên tội phạm mới 
mua nhà bằng việc trao tay một vali đầy tiền giấy. Chừng nào mà 
con người sẵn lòng trao đổi giao dịch hàng hoá và dịch vụ bằng dữ 
liệu điện tử, chừng đó hình thức này sẽ tốt hơn rất nhiều so với 
những đồng tiền kim loại bóng loáng và những tờ giấy bạc mới cứng 
— nhẹ hơn, bớt cồng kềnh hơn và dễ theo dõi hơn. 


Để cho những hệ thống thương mại phức tạp hoạt động được thì 
không thể thiếu một số loại tiền nào đó. Trong nền kinh tế tiền tệ, 
một người thợ đóng giày chỉ cần nhớ giá của những loại giày khác 
nhau, chứ không cần nhớ tỉ giá trao đổi giữa giày và táo hay giữa 
giày và dê. Tiền cũng giải thoát cho những người trồng táo khỏi phải 


lo tìm những thợ giày thích ăn táo, bởi vì tiền là thứ mà ai ai cũng 
muốn. Đây có thể là giá trị cơ bản nhất của tiền. Ai cũng thích tiền vì 
những người khác cũng đều thích tiền, điều đó có nghĩa là bạn có 
thể trao đổi tiền để lấy bất cứ thứ gì bạn cần hoặc muốn. Người thợ 
giày sẽ luôn sung sướng khi nhận tiền của bạn, bởi vì cho dù anh ta 
thực sự cần cái gì - quả táo, con dê hay cuộc ly hôn — anh ta đều có 
thể dùng tiền để mua được chúng. 


Vì vậy, tiền là một phương tiện trao đổi phổ quát, giúp con người 
có thể quy đổi hầu như mọi thứ này sang mọi thứ khác. Những bắp 
thịt được chuyển thành trí tuệ, khi người lính giải ngũ lấy trợ cấp 
quân đội của mình đầu tư cho việc học đại học. Đất đai cũng sẽ biến 
thành lòng trung thành, khi một nam tước bán tài sản của mình để 
giúp đỡ những lão bộc của mình. Sức khỏe cũng sẽ biến thành công 
lý, khi một bác sĩ điều trị sử dụng tiền thù lao của mình để thuê một 
luật sư — hoặc mua chuộc một thầm phán. Và thậm chí nó còn có 
thể biến tình dục thành sự cứu rỗi linh hồn, như những cô gái điềm 
ở thế kỷ 15 đã làm khi ngủ với đàn ông để lấy tiền rồi sau đó dùng 
tiền đó để mua lấy sự xá tội. 


Các loại tiền lý tưởng không chỉ giúp con người trao đổi giữa các 
hiện vật, mà còn có thê để dành dụm như của cải nữa. Rất nhiều 
thứ quý báu không thể dự trữ được, chẳng hạn như thời gian và 
nhan sắc. Một số thứ thì có thể dự trữ trong một thời gian ngắn, như 
dâu tây chẳng hạn. Những thứ khác có thể dự trữ dài hơn, nhưng 
tốn nhiều không gian và đòi hỏi cơ sở vật chất và sự chăm sóc rất 
tốn kém. Ví dụ, ngũ cốc có thể dự trữ trong nhiều năm, nhưng để 


làm được điều đó, bạn cần phải xây những kho chứa khổng lồ và 
canh phòng chuột bọ, nắm mốc, nước, hỏa hoạn và cả trộm cắp 
nữa. Tiền, bất kể là dưới dạng giấy hay bit máy tính hay vỏ ốc, giải 
quyết được những vấn đề này. Tiền vỏ ốc không bị mục nát, cũng 
không ngon lành gì đối với loài chuột, lại có thể chống được lửa và 
đủ nhỏ gọn để khoá kín trong một tủ đựng an toàn. 


Để sử dụng được tài sản của mình thì dự trữ nó là chưa đủ. 
Người ta thường cần vận chuyển nó từ nơi này sang nơi khác. Một 
số dạng của cải, chẳng hạn như bất động sản, không thể vận 
chuyển được. Những mặt hàng khác như lúa mì và gạo có thể vận 
chuyển được nhưng rất khó khăn. Hãy tưởng tượng một nông dân 
giàu có sống ở vùng đất không dùng tiền, muốn di cư đến một tỉnh 
xa xôi khác. Tài sản của ông ta chủ yếu là ngôi nhà và cánh đồng 
lúa. Người nông dân không thể mang ngôi nhà và cánh đồng lúa đi 
theo được. Ông ta có thể đổi chúng lấy hàng tấn lúa, nhưng sẽ rất 
phiền toái và đắt đỏ khi vận chuyển số lúa đó theo. Tiền sẽ giải 
quyết tất tật những vấn đề này. Người nông dân có thể bán tài sản 
của mình đề đổi lấy một bao tải tiền vỏ ốc và dễ dàng mang nó theo 
đến bắt kỳ nơi nào ông ta muốn. 


Vì tiền có thể chuyển đổi, tích trữ và vận chuyên tài sản một cách 
dễ dàng với chỉ phí thấp, nó đã góp một phần quan trọng cho sự 
xuất hiện của những mạng lưới thương mại phức tạp và những thị 
trường năng động. Nếu như không có tiền, các mạng lưới thương 
mại và các thị trường hẳn sẽ chịu số phận bị bó hẹp về quy mô, sự 
phức tạp và tính năng động của chúng. 


Tiền đã hoạt động như thế nào? 


Giá trị của tiền vỏ ốc và đồng đô-la chỉ nằm trong trí tưởng tượng 
thông thường của chúng ta. Giá trị của chúng không nằm trong cấu 
trúc hoá học của những cái vỏ ốc và tờ giấy, hay màu sắc và hình 
dáng của chúng. Hay nói cách khác, tiền không phải là một thực tại 
vật chất — nó là một khái niệm tâm lý. Nó hoạt động bằng cách biến 
đổi từ vật chất thành tinh thần. Nhưng tại sao nó lại thành công? Tại 
sao bất kỳ ai cũng sẵn sàng đổi những cánh đồng lúa màu mỡ để 
lầy một nhúm tiền vỏ ốc vô dụng? Tại sao bạn sẵn lòng lật bánh 
hamburger, bán bảo hiểm sức khỏe hay trông coi ba đứa trẻ ngỗ 
ngược đáng ghét, khi mà tất cả sự cố gắng của bạn chỉ đổi lại được 
một vài tờ giấy màu sắc sặc sỡ? 


Con người sẵn sàng làm những việc như vậy khi họ tin tưởng 
vào những điều tưởng tượng của trí tưởng tượng tập thể của họ. 
Lòng tin là một dạng vật chất thô, mà từ đó tất cả các loại tiền được 
đúc ra. Khi một nông dân giàu có bán tài sản của mình để đổi lấy 
một bao tải tiền vỏ ốc và mang chúng theo đến vùng đất khác, ông 
ta tin tưởng rằng, khi tới đích của mình, những người khác sẽ sẵn 
sàng bán cho ông ta thóc gạo, nhà cửa và những cánh đồng để đổi 
lầy những đồng tiền vỏ ốc. Như vậy, tiền là một hệ thống của sự tin 
cậy lẫn nhau, và không chỉ có vậy: tiên là một hệ thống phổ quát 
nhất và hiệu quả nhất của sự tin cậy lẫn nhau từng được phát minh 
ra. 


Sự tin tưởng này đã được sinh ra bởi một mạng lưới vô cùng 


phức tạp và dài hạn của các mối quan hệ chính trị, xã hội và kinh tế. 
Tại sao tôi lại tin vào tiền vỏ ốc hoặc đồng tiền vàng hoặc đồng đô- 
la? Bởi vì những người hàng xóm của tôi cũng tin vào chúng. Những 
người hàng xóm của tôi tin vào chúng là do tôi cũng tin vào chúng. 
Chúng ta tin vào chúng bởi vì đức vua của chúng ta tin vào chúng và 
đòi thu chúng dưới dạng thuế, và bởi vì vị linh mục của chúng ta tin 
vào chúng và đòi thu chúng dưới dạng thuế thập phân.” Hãy cầm tờ 
đô-la lên và xem xét thật kĩ. Bạn sẽ thấy nó chỉ là mầu giấy đầy màu 
sắc với chữ ký của Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ ở một mặt và khẩu 
hiệu “Chúng ta tin vào Chúa” ở mặt còn lại. Chúng ta chấp nhận việc 
dùng đô-la làm thanh toán, vì chúng ta tin vào Chúa và vào Bộ 
trưởng Ngân khố Hoa Kỳ. Vai trò chủ yếu của sự tin tưởng lý giải tại 
sao những hệ thống tài chính của chúng ta lại ràng buộc chặt chẽ 
đến vậy với các hệ thống chính trị, xã hội và ý thức hệ, tại sao 
những cuộc khủng hoảng tài chính lại thường bị châm ngòi bởi 
những diễn biến chính trị, và tại sao thị trường chứng khoán có thể 
lên hoặc xuống phụ thuộc vào việc những người giao dịch chứng 
khoán cảm thấy ra sao vào một buổi sớm mai nào đó. 


Ban đầu, khi phiên bản đầu tiên của tiền được tạo ra, con người 
không có được loại niềm tin này, vì vậy cần phải xác định tất cả 
những thứ có giá trị thực chất bên trong là “tiền”. Một ví dụ rất hay là 
loại tiền đầu tiên trong lịch sử, tiền lúa mạch của người Sumer. Nó 
ra đời ở Sumer khoảng năm 3000 TCN, cùng thời gian, địa điểm và 
trong cùng một hoàn cảnh với sự xuất hiện của chữ viết. Giống như 
chữ viết phát triển để đáp ứng những nhu cầu tăng cường các hoạt 
động hành chính, tiền lúa mạch phát triển để đáp ứng những nhu 


cầu tăng cường các hoạt động kinh tế. 


Tiền lúa mạch đơn giản chỉ là lúa mạch — lượng lúa mạch cố định 
được dùng làm thước đo phổ quát cho việc đánh giá và trao đổi tất 
cả các loại hàng hoá và dịch vụ. Đơn vị đo lường phổ biến nhất là 
sila, tương đương với xấp xỉ 1 lít. Những cái bát định chuẩn, thể tích 
1 sila, được sản xuất đại trà để bất cứ khi nào con người cần mua 
hoặc bán thứ gì đó, họ sẽ dễ dàng đong ra lượng lúa mạch cần 
thiết. Tiền lương cũng vậy, được ấn định và trả bằng những sila lúa 
mạch. Một lao động nam có thể kiếm được 60 sila mỗi tháng, một 
lao động nữ có thể kiếm được 30 sila. Một đốc công có thể kiếm 
được từ 1.200 đến 5.000 sila. Một đốc công ăn nhiều nhất cũng 
không thể tiêu thụ được hết 5.000 lít lúa mạch một tháng, nhưng 
ông ta có thể dùng những sila không ăn hết để mua tất cả các loại 
hàng hoá khác — dầu, dê, nô lệ và lương thực nào đó ngoài lúa 
mạch. 


Cho dù lúa mạch có giá trị nội tại, song cũng không dễ thuyết 
phục mọi người dùng nó như fiên chứ không phải chỉ là một loại 
hàng hoá khác. Để có thể hiểu được tại sao, hãy nghĩ đến những gì 
sẽ xảy ra nếu bạn mang một bao tải đầy lúa mạch đến trung tâm 
mua sắm khu vực mình, và tìm cách mua một cái áo sơ mi hoặc một 
chiếc pizza. Những người bán hàng có thể sẽ gọi bảo vệ. Nhưng 
làm cho người ta tin vào lúa mạch như là một dạng tiền đầu tiên vẫn 
còn có phần dễ hơn, bởi vì lúa mạch có một giá trị sinh học cố hữu. 
Con người có thể ăn nó. Nhưng mặt khác, rất khó tích trữ và vận 
chuyển tiền lúa mạch. Bước đột phá thực sự trong lịch sử tiền tệ 


xuất hiện khi con người đặt niềm tin vào loại tiền không có giá trị cố 
hữu, nhưng dễ tích trữ và vận chuyển hơn. Loại tiền như vậy xuất 
hiện ở vùng Lưỡng Hà cổ đại vào giữa thiên niên kỷ 3 TCN. Nó là 
đồng shekel bạc. 


Một shekel bạc không giống như đồng tiền kim loại, mà đúng hơn 
là 8,33 gram bạc. Khi Bộ luật Hammurabi tuyên cáo một người ưu tú 
nếu giết một nữ nô thì phải trả cho người chủ của cô ta 20 shekel 
bạc, có nghĩa là ông ta phải trả 166 gram bạc, chứ không phải là 20 
đồng tiền kim loại. Hầu hết các thuật ngữ tiền tệ trong Cựu Ước là 
nói về bạc chứ không phải nói về đồng tiền kim loại. Những người 
anh em của Joseph bán đứng ông cho những người lshmael với giá 
20 shekel bạc, hay 166 gram bạc (bằng giá của một nữ nô, vì ông 
cũng chỉ là một thanh niên mà thôi). 


Không giống như sila lúa mạch, shekel bạc không có giá trị cố 
hữu. Bạn không thể ăn bạc, uống bạc hay mặc bạc lên người, vả lại 
nó cũng quá mềm nên không làm ra được những dụng cụ hữu ích — 
những lưỡi cày hay những thanh gươm bằng bạc sẽ nhăn nhúm 
giống như làm từ những lá nhôm vậy. Nếu được chế tác thành cái gì 
đó, thì vàng và bạc thường được dùng để tạo tác thành đồ trang 
sức, vương miện và các biểu tượng về địa vị xã hội khác - những 
mặt hàng xa xỉ mà các thành viên của một nền văn hoá nhất định 
đánh đồng với địa vị xã hội cao. Giá trị của nó thuần túy mang tính 
văn hoá. 


Kim loại quý với một trọng lượng được ấn định cuối cùng cũng 
dẫn tới sự ra đời của tiền kim loại. Tiền kim loại đầu tiên trong lịch 
sử được Vua Alyattes của Lydia, phía tây xứ Anatolia, đúc năm 640 
TCN. Những đồng kim loại này chứa hàm lượng vàng, bạc được ấn 
định, và được khắc nhận dạng. Dấu khắc này biểu thị hai điều. Thứ 
nhất, nó cho biết hàm lượng kim loại quý chứa trong đồng tiền. Thứ 
hai, nó xác định cơ quan chức trách nào phát hành ra đồng tiền 
cũng như đảm bảo giá trị của chúng. Hầu hết tất cả các đồng tiền 
kim loại được sử dụng ngày nay đều là hậu duệ của những đồng 
kim loại tại Lydia. 


Đồng tiền kim loại có hai lợi ích quan trọng so với những thỏi kim 
loại không khắc. Thứ nhất, khi tiến hành giao dịch, người ta phải cân 
lên những thỏi kim loại này. Thứ hai, chỉ cân thôi cũng chưa đủ. Làm 
thế nào để người thợ giày biết được thỏi bạc tôi trả công cho ông ta 
để lấy đôi giày của mình đúng là được làm bằng bạc nguyên chất 
chứ không phải làm bằng chì mạ một lớp bạc mỏng bên ngoài? Tiền 
kim loại sẽ giải quyết những vấn đề này. Dấu khắc trên chúng sẽ 
chứng minh được giá trị chính xác của chúng, vì vậy người thợ giày 
không phải đặt cái cân lên quây tính tiền của mình. Quan trọng hơn, 
dấu khắc trên đồng xu là dấu hiệu của một số quyền lực chính trị 
đảm bảo cho giá trị của nó. 


Hình 26. Một trong nhưng đồng tiền kim loại cổ nhất trong lịch sử là của Lydia vào thế kỷ 7 
TCN. 


Xuyên suốt lịch sử, hình dạng và kích thước của những dấu khắc 
có sự khác biệt rất lớn, nhưng thông điệp thì vẫn luôn như vậy: “Ta, 
Đức Vua vĩ đại như thế... như thế... lấy danh nghĩa cam kết rằng 
đồng kim loại này chứa chính xác 5 gram vàng. Nếu ai đó dám làm 
giả đồng kim loại này, có nghĩa là kẻ đó đang mạo danh ta, đây là 
một sự sỉ nhục cho danh tiếng của ta. Ta sẽ trừng phạt tội đó bằng 
hình phạt khắc nghiệt nhất”. Đó là nguyên nhân tại sao việc làm giả 
tiền luôn được xem như một tội trạng nghiêm trọng hơn so với các 
hành động lường gạt khác. Làm tiền giả không chỉ là lừa dối, nó là 
sự xâm phạm quyền lực tối cao, một hành động lật đổ quyền lực, 
đặc quyền và danh dự của nhà vua. Luật gọi đó là tội phạm thượng 
(khi quân), và thường sẽ bị trừng phạt bằng tra tấn và tử hình. 
Chừng nào dân chúng còn tin vào quyền lực và sự chính trực của 
nhà vua, là họ còn tin vào đồng tiền kim loại của ngài. Những người 
hoàn toàn xa lạ có thể dễ dàng tin vào giá trị của một đồng denarius 
La Mã, bởi vì họ tin vào quyền lực và sự chính trực của Hoàng đế 


La Mã, người mà danh tính và chân dung được điêu khắc trên đó. 


Ngược lại, uy quyền của Hoàng đế dựa trên những đồng 
denarius. Thử nghĩ xem sẽ khó khăn dường nào khi phải duy trì Đế 
chế La Mã nếu không có tiền kim loại - nếu Hoàng để phải thu thuế 
và trả lương bằng lúa mì và lúa mạch. Ông ta sẽ không thể tiến 
hành thu thuế lúa mạch ở Syria, vận chuyển chỗ đó về ngân khố 
trung tâm tại Rome, rồi lại vận chuyển chúng đến Anh để trả lương 
cho những quân đoàn La Mã ở đó. Cũng sẽ rất khó duy trì Đế chế 
La Mã nếu cư dân Rome tin tưởng vào đồng tiền vàng, nhưng cư 
dân Gaul, Hy Lạp, Ai Cập và Syria lại bác bỏ niềm tin ấy, thay vào 
đó, họ tin tưởng vào những đồng tiền vỏ ốc, những chuỗi hạt ngà voi 
hay những súc vải. 


Phúc âm của vàng 


Uy tín của đồng tiền kim loại ở Rome mạnh mẽ đến mức thậm 
chí ở bên ngoài biên giới của Đế chế, người dân cũng rất vui khi 
được trả bằng những đồng denarius. Vào thế kỷ 1, những đồng tiền 
La Mã được chấp nhận làm phương tiện trao đồi tại các khu chợ ở 
Ấn Độ, mặc dù quân đoàn La Mã gần nhất cũng cách đó hàng ngàn 
cây số. Người Ấn Độ có sự tin tưởng mạnh mẽ vào đồng denarius 
và hình tượng của Hoàng đề La Mã tới mức khi giới cai trị ở bản địa 
cho đúc những đồng tiền kim loại riêng, họ bắt chước y hệt đồng 
denarius, thậm chí cả chân dung của Hoàng đề La MãiI “Denarius” 
trở thành danh từ chung để chỉ tiền kim loại. Những khalip Hồi giáo 
đã Ả-rập hoá cái tên này và phát hành đồng “dinar”. Cho đến nay, 


dinar vẫn là tiền tệ chính thức tại Jordan, Serbia, Macedonia, Tunisia 
và một vài quốc gia khác. 


Khi kiểu tiền đúc mang phong cách Lydia đang lan từ Địa Trung 
Hải đến vùng biển Ấn Độ Dương, Trung Hoa cũng phát triển một hệ 
thống tiền tệ hơi khác một chút, dựa trên những đồng xu bằng đồng 
và những thỏi vàng, thỏi bạc không khắc. Tuy thế, hai hệ thống tiền 
tệ này cũng có nhiều điểm giống nhau (đặc biệt là sự phụ thuộc vào 
vàng và bạc) tới mức những quan hệ tiền tệ và thương mại đã được 
hình thành giữa khu vực Trung Hoa và khu vực Lydia. Nhà buôn và 
những kẻ chinh phạt người châu Âu và Hồi giáo dần truyền bá hệ 
thống Lydia và phúc âm của vàng đến những xó xỉnh xa xôi nhất 
trên Trái đất. Vào cuối kỷ nguyên hiện đại, toàn thế giới là một khu 
vực tiền tệ duy nhất, trước hết dựa vào vàng và bạc, sau đó dựa 
vào một vài tiền tệ được tin tưởng như đồng bảng Anh và đồng đô- 
la Mỹ. 


Sự xuất hiện của một khu vực tiền tệ xuyên quốc gia và xuyên 
văn hoá duy nhất đã đặt nền móng cho sự thống nhất của lục địa Á- 
Phi, và cuối cùng là toàn cầu, thành một khối chính trị và kinh tế duy 
nhất. Con người vẫn nói những ngôn ngữ bát đồng với nhau, tuân 
theo những quy tắc khác nhau và thờ phụng những vị Chúa riêng 
của mình, nhưng tất cả đều tin tưởng vào vàng bạc và tiền bằng 
vàng và bạc. Nếu như không có niềm tin chung này, thì các mạng 
lưới giao thương toàn cầu sẽ gần như không thể hoạt động được. 
Vàng bạc mà những nhà chinh phục thế kỷ 16 tìm thấy ở châu Mỹ 
đã tạo điều kiện cho các nhà buôn châu Âu có thể mua lụa, đồ sành 


sứ và gia vị tại Đông Á, nhờ đó giúp chuyển động những bánh xe 
phát triển kinh tế tại cả châu Âu và Đông Á. Vàng bạc được khai 
thác ở Mexico và vùng Andes đã vuột khỏi tay của người châu Âu 
để tìm đến mái nhà chào đón nó, trong những chiếc ví của các nhà 
sản xuất tơ lụa và đồ sứ Trung Hoa. Điều gì sẽ xảy ra với nền kinh 
tế toàn cầu, nếu như người Trung Quốc không phải chịu “cản bệnh 
của trái tim” đã hành hạ Cortés và những người đồng hành của ông 
— và từ chối chấp nhận trả bằng vàng và bạc? 


Và còn nữa, tại sao người Trung Hoa, Ấn Độ, Hồi giáo và Tây 
Ban Nha thuộc những nền văn hoá rất khác nhau, đã thất bại trong 
việc thỏa thuận về nhiều thứ — lại cùng chia sẻ niềm tin vào vàng? 
Tại sao không xảy ra chuyện người Tây Ban Nha tin vào vàng, trong 
khi người Hồi giáo tin vào lúa mạch, người Án Độ tin vào những 
đồng tiền vỏ ốc, và người Trung Hoa tin vào những súc lụa? Các 
nhà kinh tế học đã có sẵn câu trả lời. Một khi thương mại liên kết hai 
khu vực, những lực cung và cầu sẽ có xu hướng cân bằng giá cả 
của những loại hàng hoá có thể vận chuyển được. Để hiểu được tại 
sao, hãy xem xét một tình huống giả định. Giả sử rằng, khi giao 
thương thường xuyên được mở ra giữa Ấn Độ và Địa Trung Hải, 
người Ấn Độ không quan tâm đến vàng, và vì vậy vàng gần như 
không có giá trị. Nhưng ở Địa Trung Hải, vàng là một biểu tượng của 
địa vị xã hội cao được thèm muốn, vì vậy giá trị của nó rất lớn. Điều 
gì sẽ xảy ra tiếp theo? 


Những nhà buôn qua lại giữa Án Độ và vùng Địa Trung Hải sẽ 
nhận ra sự chênh lệch trong giá trị của vàng ở hai nơi này. Để thu 


lợi, họ sẽ mua vàng với giá rẻ mạt ở Án Độ và bán nó với giá cắt cổ 
ở Địa Trung Hải. Kết quả là, nhu cầu về vàng ở Án Độ sẽ tăng vùn 
vụt, cũng như giá trị của nó. Cùng lúc đó, Địa Trung Hải trải qua cơn 
lốc vàng tràn vào xứ này, kết quả là giá vàng sẽ bị giảm xuống. 
Trong một thời gian ngắn, giá vàng ở Ấn Độ và Địa Trung Hải sẽ khá 
tương đương nhau. Chỉ cần người Địa Trung Hải tin vào vàng cũng 
đủ để người Ấn Độ bắt đầu tin vào nó. Thậm chí nếu người Ấn Độ 
vẫn không sử dụng vàng trong thực tế, thì việc người Địa Trung Hải 
muốn vàng cũng đủ để người Ấn Độ coi trọng nó. 


Tương tự, nếu một người khác tin tưởng vào tiền vỏ ốc hay đồng 
đô-la hay dữ liệu điện tử, thì cũng đủ để củng cố niềm tin của chúng 
ta đối với chúng, kể cả người đó có bị chúng ta căm ghét, coi 
thường hay nhạo báng. Những người không thể đồng thuận về tín 
ngưỡng, vẫn có thể đồng thuận về tiền, bởi trong khi tôn giáo đòi hỏi 
chúng ta phải tin vào thứ gì đó, thì tiền lại đòi hỏi chúng ta phải tin 
rằng những người khác tin vào thứ gì đó. 


Trong hàng ngàn năm, các triết gia, nhà tư tưởng và nhà tiên tri 
đã bôi nhọ đồng tiền và gọi nó là cội rễ của mọi điều xấu xa. Dù thế 
nào đi nữa, tiền vẫn là đỉnh cao của lòng khoan dung của loài người. 
Tiền có cái nhìn cởi mở hơn so với ngôn ngữ, luật pháp quốc gia, 
mật mã văn hoá, tín ngưỡng và các thói quen xã hội. Tiền là hệ 
thống niềm tin duy nhất được con người tạo ra, có thể là cầu nối cho 
hầu hết các khoảng cách về văn hoá, và nó không phân biệt đối xử 
dựa trên nền tảng tôn giáo, giới tính, chủng tộc, tuổi tác hay khuynh 
hướng tình dục. Nhờ có tiền, những người không biết nhau và 


không tin tưởng vào nhau vẫn có thể hợp tác hiệu quả. 
Cái giá của tiền 
Tiền được dựa trên hai nguyên tắc phổ biến sau: 


a. Sự hoán đổi rộng rãi: với tiền trong vai trò một nhà giả kim, 
bạn có thể biến đất đai thành lòng trung thành, công lý thành sức 
khỏe, và bạo lực thành kiến thức. 


b. Sự tin tưởng rộng rãi: với tiền trong vai trò một người trung 
gian, bất kỳ hai người nào cũng có thể hợp tác trong bất cứ dự án 
nào. 


Những nguyên tắc này đã làm cho hàng triệu người xa lạ có thể 
hợp tác hiệu quả trong buôn bán và sản xuất công nghiệp. Nhưng 
những nguyên tắc có vẻ ôn hòa này cũng có những mặt khuất của 
chúng. Khi mọi thứ đều có thể hoán đổi được, và khi niềm tin dựa 
vào những đồng tiền kim loại và tiền vỏ ốc vô danh, nó sẽ bào mòn 
những truyền thống địa phương, những mối quan hệ thân tình và giá 
trị con người, thay vào đó là những định luật lạnh lùng của cung và 


^ 


cau. 


Các cộng đồng và gia tộc loài người đã luôn được dựa trên niềm 
tin vào những thứ “vô giá" như danh dự, lòng trung thành, đạo đức 
và tình yêu. Những thứ này nằm bên ngoài phạm vi của thị trường 
và chúng không nên bị mang ra mua bán lấy tiền. Ngay cả nếu thị 
trường có chào ta một mức giá tốt, thì có một số điều ta cũng không 


nên làm. Cha mẹ không được bán con cái làm nô lệ; một tín đồ mộ 
đạo không được mắc tội trọng; một hiệp sĩ trung thành không được 
phản bội lãnh chúa của mình; và đất đai do tổ tiên để lại không được 
bán cho người ngoài. 


Tiền luôn cố gắng để vượt qua được những ranh giới này, giống 
như nước rỉ qua những vết nứt của một con đập ngăn nước. Cha 
mẹ buộc phải bán vài đứa con đi làm nô lệ để lấy tiền mua thức ăn 
cho những đứa con khác. Những tín đồ mộ đạo đã giết người, ăn 
cắp và gian dối - và sau đó dùng chiến lợi phẩm của mình để mua 
lấy sự tha thứ của nhà thờ. Những hiệp sĩ đầy tham vọng bán đấu 
giá lòng trung thành của họ cho ai trả giá cao nhất, và mua lòng 
trung thành của những người đi theo mình bằng tiền mặt. Những 
mảnh đất của tổ tiên để lại được bán cho những người xa lạ từ bên 
kia địa cầu để mua lấy một tắm vé hội nhập vào nền kinh tế toàn 


^ 


cau. 


Tiền thậm chí còn có mặt khuất hơn nữa. Mặc dù tiền xây dựng 
nên sự tin tưởng chung giữa những người xa lạ, nhưng sự tin tưởng 
này không được đặt vào con người, cộng đồng hay những giá trị 
thiêng liêng, mà vào chính bản thân tiền và những hệ thống vô cảm 
đứng sau nó. Chúng ta không tin tưởng vào người lạ cũng như tay 
hàng xóm sát vách, mà tin vào những đồng tiền họ đang nắm giữ. 
Nếu họ hết tiền, chúng ta cũng hết tin ở họ. Khi tiền làm sụp đổ 
những con đê bảo vệ của cộng đồng, tôn giáo và quốc gia, thế giới 
có nguy cơ trở thành một thị trường khổng lồ và vô cảm. 


Vì vậy, lịch sử kinh tế của loài người là một vũ điệu tinh tế. Con 


người dựa vào tiền bạc để thúc đầy việc hợp tác với những người 
xa lạ, nhưng họ lại e sợ nó sẽ phá hủy các giá trị nhân văn và các 
mối quan hệ thân tình. Với một tay, con người sẵn lòng phá hủy 
những con đập bảo vệ chung của cộng đồng, vốn đã kiểm chế quá 
lâu dòng luân chuyển của đồng tiền và sự buôn bán thương mại. 
Nhưng với tay còn lại, con người lại xây nên những cái đập ngăn 
mới để bảo vệ xã hội, tôn giáo và môi trường khỏi sự nô dịch hoá 
của các lực thị trường. 


Ngày nay, chúng ta thường tin rằng thị trường luôn thắng thé, và 
những con đập được các vị vua, linh mục và cộng đồng dựng nên 
cũng không thể kìm giữ được những cơn thủy triều của đồng tiền. 
Điều này thật thơ ngây. Những chiến binh tàn bạo, những kẻ cuồng 
tín tôn giáo, và những cư dân có trách nhiệm đã thử xoay xở nhiều 
lần nhằm đánh bại các nhà buôn đầy toan tính, và thậm chí toan tính 
nhào nặn lại nền kinh tế. Vì vậy, sẽ là bất khả thi nếu hiểu sự thống 
nhất của loài người như một quá trình kinh tế thuần túy. Để có thể 
hiểu được làm cách nào hàng ngàn nền văn hoá bị cô lập đã hợp 
nhất được theo thời gian, hình thành nên ngôi làng toàn cầu ngày 
nay, chúng ta phải xem xét vai trò của vàng và bạc, nhưng chúng ta 
không thể phớt lờ vai trò không kém phần quan trọng của sắt thép. 


\II[N( TÂM NIÙN ĐÍ \Uốt 


Người La Mã cổ đại đã quen với việc bại trận. Giống như 
những kẻ thống trị của các đề quốc vĩ đại nhất trong phần lớn lịch 
sử loài người, họ cũng có thể thua hết trận này đến trận khác, 
nhưng vẫn chiến thắng trong cuộc chiến. Một đế quốc không trụ 
vững nổi qua một cú đòn thì không phải là một đế quốc thực sự. 
Song, người La Mã thấy khó có thể tiêu hoá được tin tức đến từ 
phía Bắc Iberia vào giữa thế kỷ 2 TCN. Một thị trấn miền núi nhỏ bé, 
tầm thường với tên gọi Numantia, nơi sinh sống của những người 
Celts bản xứ trên bán đảo, đã dám vứt bỏ ách áp bức La Mã. Ở thời 
điểm đó, Rome hẳn là chủ nhân của toàn bộ vùng lưu vực Địa Trung 
Hải, đã đánh bại Đế chế Macedonia và Seleucid, nô dịch các thành 
bang kiêu hãnh của Hy Lạp, và biến Carthage thành một đống tro 
tàn âm ỉ. Người Numantia không có gì bên mình ngoài tình yêu tự 
do mãnh liệt và địa hình khắc nghiệt của quê hương. Thế mà họ đã 
buộc hết quân đoàn La Mã này đến quân đoàn La Mã khác phải đầu 
hàng hay rút lui trong nhục nhã. 


Cuối cùng, năm 134 TCN, sự kiên nhẫn của La Mã đã bị bẻ gãy. 
Thượng viện quyết định phái Scipio Aemilianus, vị tướng lỗi lạc nhất 
của Rome từng san bằng Carthage, đi đối phó với người Numantia. 


Ông được giao cho một đội quân khổng lồ gồm hơn 30.000 lính. 
Scipio, vốn kính trọng tinh thần chiến đấu và võ nghệ cao cường của 
người Numantia, đã quyết không phung phí sinh mạng binh sĩ của 
mình trong cuộc đấu không cần thiết. Thay vào đó, ông bao vây 
Numantia bằng một tuyến công sự, chặn đứng liên lạc của thị trấn 
với thế giới bên ngoài. Cái đói đã làm thay công việc của ông. Sau 
hơn một năm, thực phẩm dự trữ đã cạn kiệt. Khi người Numantia 
nhận ra rằng tất cả hy vọng đã mắt, họ bèn thiêu trụi thị trấn; theo 
những ghi chép của người La Mã, hầu hết họ đã tự sát để không bị 
biến thành nô lệ cho Rome. 


Numantia sau này trở thành một biểu tượng về ý chí độc lập và 
quả cảm của người Tây Ban Nha. Miguel de Cervantes, tác giả của 
tiêu thuyết Don Quixofe, đã viết một bi kịch mang tên Trận vây hãm 
Numaniia, kết thúc bằng sự tiêu hủy của thị trần, nhưng với một viễn 
cảnh huy hoàng trong tương lai của Tây Ban Nha. Các nhà thơ sáng 
tác những bài tụng ca về những người đã chống trả quyết liệt, và 
các họa sĩ đã thực hiện những khắc họa huy hoàng về cuộc vây 
hãm này lên khung vải. Năm 1882, những tàn tích của nó đã được 
công bố là “đài tưởng niệm quốc gia” và trở thành một địa điểm 
hành hương dành cho những người Tây Ban Nha yêu nước. Trong 
những năm 1930 và 1960, các truyện tranh nỗi tiếng nhất dành cho 
trẻ em ở Tây Ban Nha không nói về Siêu nhân hay Người nhện, mà 
kể về những cuộc phiêu lưu của EI Jabato, một anh hùng lberia 
huyền thoại thời cổ đại, đã chiến đấu chống lại những kẻ áp bức La 
Mã. Người Numantia cổ đại cho đến ngày nay vẫn là những hình 
mẫu của Tây Ban Nha về chủ nghĩa anh hùng và chủ nghĩa yêu 


nước, đóng vai trò như tắm gương tiêu biểu cho lớp thanh niên của 
đất nước này noi theo. 


Tuy nhiên, các nhà ái quốc Tây Ban Nha ca tụng người Numantia 
bằng tiếng Tây Ban Nha — thuộc nhóm ngôn ngữ La Mã, vốn là hậu 
duệ nói tiếng Latin của Scipio. Những người Numantia nói tiếng 
Celtic, thứ tiếng đã bị biến mất hoàn toàn. Cervantes đã viết Trận 
vây hãm Numantia bằng chữ Latin, và vở kịch dựa trên mô hình 
nghệ thuật của Hy Lạp-La Mã. Numantia không có kịch nghệ, sân 
khấu. Các nhà ái quốc Tây Ban Nha, người ngưỡng mộ chủ nghĩa 
anh hùng Numantia cũng có xu hướng là những tín đồ trung thành 
của Giáo hội Công giáo La Mã - chú ý từ La Mã — một giáo hội mà 
người đứng đầu của nó ngồi ở Rome, và Chúa của họ thích được 
kêu cầu đến bằng tiếng Latin. Tương tự, pháp luật Tây Ban Nha 
hiện đại có nguồn gốc từ pháp luật La Mã; nền chính trị Tây Ban 
Nha được xây dựng trên nền tảng của chính trị La Mã; và âm thực 
cũng như kiến trúc của Tây Ban Nha lại còn nợ di sản của La Mã cổ 
đại nhiều hơn rất nhiều so với di sản của người Celt ở lberia. Không 
còn lại gì thực chất của Numantia, ngoại trừ những tàn tích. Ngay cả 
câu chuyện của nó đến với chúng ta cũng là nhờ vào những tác 
phẩm của các sử gia La Mã. Nó đã được đo ni đóng giày cho phù 
hợp với thị hiễu của khán giả La Mã, vốn thích thú với những câu 
chuyện về đám người man rợ yêu tự do. Chiến thắng của Rome 
trước Numantia trọn vẹn đến nỗi kẻ chiến thắng đã thu nạp chính kí 
ức của kẻ bại trận. 


Ngày nay chúng ta không thích kiểu chuyện này. Chúng ta muốn 


thấy kẻ yếu sẽ chiến thắng. Nhưng trong lịch sử thì không có công 
lý. Hầu hết các nền văn hoá trước đây sớm hay muộn đều biến 
thành con môi cho những đội quân của một số đề quốc tàn nhẫn, và 
bị đế quốc ký thác vào lãng quên. Các đế quốc cũng vậy, cuối cùng 
cũng sụp đổ, nhưng thường để lại những di sản phong phú và lâu 
dài. Hầu như tất cả mọi người trong thế kỷ 21 đều là hậu duệ của 
một đề quốc này hay một đề quốc khác. 


Thế nào là một đế quốc? 


Đề quốc (hay đề chế) là một trật tự chính trị có hai đặc tính quan 
trọng. Thứ nhất, để có được danh hiệu đó, bạn phải cai trị một 
lượng đáng kể những dân tộc khác biệt, mỗi dân tộc sở hữu một 
bản sắc văn hoá riêng biệt, và có một lãnh thổ riêng biệt. Chính xác 
thì bao nhiêu dân tộc? Hai hay ba là không đủ. 20 hay 30 thì quá 
nhiều. Ngưỡng đế quốc nằm đâu đó ở giữa mấy con số này. 


Thứ hai, các đế quốc được đặc trưng bởi đường biên giới linh 
hoạt và một tham vọng vô cùng tận. Chúng có thể nuốt chửng và 
tiêu hoá ngày càng nhiều những quốc gia và vùng lãnh thổ, mà 
không thay đổi cấu trúc hay bản sắc của chúng. Nước Anh ngày nay 
có những biên giới khá rõ ràng, không thể xâm phạm mà không làm 
thay đổi cấu trúc cơ bản và bản sắc nó. Một thế kỷ trước hầu như 
bất cứ nơi nào trên Trái đất cũng đã có thể trở thành một phần của 
Đề quốc Anh. 


Sự đa dạng văn hoá và tính linh động lãnh thổ không chỉ là đặc 
điểm độc đáo, mà chúng còn đóng vai trò trung tâm trong lịch sử của 


các đế quốc. Chính nhờ vào hai đặc điểm này mà các đế quốc đã 
thành công trong việc thống nhất những nhóm sắc tộc và vùng sinh 
thái đa dạng dưới một cây dù chính trị duy nhất, từ đó gắn kết ngày 
càng nhiều các bộ phận chủng người và hành tinh Trái đất. 


Cần phải nhắn mạnh rằng một đế quốc được xác định hoàn toàn 
dựa vào sự đa dạng văn hoá và những biên giới linh hoạt của nó, 
chứ không phải bởi nguồn gốc, mô hình chính quyền, phạm vi lãnh 
thổ, hay quy mô dân số của nó. Một đế quốc không nhất thiết phải 
nổi lên từ việc chinh phạt bằng quân sự. Đế chế Athens xuất hiện 
như một liên minh tự nguyện, và Đế chế Habsburg được sinh ra từ 
các khế ước hôn nhân hoàng gia, chắp vá với nhau bằng một chuỗi 
những liên minh hôn nhân khôn khéo. Một đế quốc cũng không nhất 
thiết phải được cai trị bởi một hoàng đế chuyên quyền. Đế quốc 
Anh, đế quốc lớn nhất trong lịch sử, được cai trị bằng chế độ dân 
chủ. Những đề quốc dân chủ (hay chí ít là cộng hòa) khác bao gồm 
Hà Lan, Pháp, Bỉ, và Mỹ, cũng như những đề quốc thời kỳ tiền hiện 
đại như Novgorod, La Mã, Carthage và Athens. 


Diện tích cũng không thực sự quan trọng. Một đế quốc có thể rất 
nhỏ bé. Đế chế Athens khi hưng thịnh nhất có diện tích và dân số 
nhỏ hơn nhiều so với Hy Lạp ngày nay. Đế chế Aztec nhỏ hơn so 
với Mexico hiện đại. Nhưng cả Athens và Aztec đều là những đế 
quốc, trong khi Hy Lạp hiện đại và Mexico hiện đại thì không, vì 
Athens và Aztec dần chinh phục hàng tá và thậm chí hàng trăm 
những chính thể khác nhau, còn Hy Lạp và Mexico thì không. 
Athens cai quản hơn 100 thành bang trước đấy độc lập, trong khi Đế 


chế Aztec, nếu chúng ta có thể tin tưởng vào những hồ sơ thuế của 
nó, thì cai trị 371 bộ lạc và dân tộc khác nhau. 


Làm thế nào để có thể nhồi nhét “nồi lầu thập cẩm” các dân tộc 
như thế vào trong lãnh thổ của một quốc gia hiện đại khiêm 
nhường? Người ta làm được điều đó vì trước đây còn có nhiều dân 
tộc khác biệt hơn thế trên thế giới, mỗi dân tộc có dân số nhỏ hơn 
và chiếm ít đất đai hơn những dân tộc điển hình ngày nay. Vùng đất 
giữa Địa Trung Hải và sông Jordan, hiện phải vật vã mới thỏa mãn 
tham vọng của chỉ hai dân tộc này, vậy mà trong thời kỳ Kinh Thánh, 
nó đã dễ dàng dung nạp hàng tá các quốc gia, bộ lạc, vương quốc 
nhỏ và thành bang. 


Các đế quốc là một trong những lý do chính gây ra sự suy giảm 
nhanh chóng mức độ đa dạng của loài người. Cỗ xe ủi đế quốc dần 
dần xóa mờ những đặc thù độc đáo của rất nhiều dân tộc (như của 
người Numantia), trui rèn từ chúng những nhóm mới và lớn hơn 
nhiều. 


Những đế quốc tàn ác? 


Trong thời đại chúng ta, “đế quốc” đứng thứ hai chỉ sau “phát xít” 
trong bộ từ vựng chửi thề chính trị. Sự phê bình hiện nay đối với đế 
quốc thường diễn ra dưới hai hình thức: 


1. Đế quốc đã thất bại. Về lâu dài, không thể cai trị hiệu quả một 
số lượng lớn những dân tộc bị chỉnh phục. 


2. Ngay cả nếu có làm được như vậy, thì đó cũng là điều không 
nên làm, vì đế quốc là các cỗ máy tàn phá và bóc lột thật xấu xa. 
Mỗi dân tộc đều có quyền tự quyết, và không bao giờ nên là đối 
tượng bị trị của một dân tộc khác. 


Từ quan điểm lịch sử, nhận định đầu tiên thì rõ là vô nghĩa, còn 
nhận định thứ hai thì cực kỳ có vấn đề. 


Sự thật là đế quốc đã và đang là hình thức tổ chức chính trị phổ 
biến nhất trên thế giới trong suốt 2.500 năm qua. Hầu hết loài người 
trong hai thiên niên kỷ rưỡi này đã sống trong các đế quốc. Đế quốc 
cũng là một hình thái chính quyền rất ồn định. Hầu hết các đế quốc 
đều có thể dễ dàng dập tắt những cuộc nồi loạn tới mức đáng ngại. 
Nói chung, nguyên nhân khiến đề quốc bị lật đỗ thường là do bị xâm 
lược từ ngoại bang, hoặc do một sự chia rẽ trong tầng lớp cầm 
quyền. Ngược lại, các dân tộc bị chinh phạt thường không có thành 
tích nổi trội trong việc tự giải phóng khỏi những chúa tế của họ. Hầu 
hết vẫn bị khuất phục trong hàng trăm năm. Thông thường, họ sẽ bị 
đế quốc đi chinh phục thôn tính dần dần, cho đến khi bản sắc văn 
hoá của họ mai một dẫn. 


Ví dụ, khi Đế chế Tây La Mã cuối cùng cũng phải khuất phục 
trước những kẻ xâm lược từ bộ tộc German năm 476, người 
Numantia, Arverni, Helvetia, Samnite, Lusitania, Umbria, Etrusca và 
hàng trăm dân tộc bị lãng quên khác đã bị người La Mã chinh phục 
trong những thế kỷ trước, không vươn ra nỗi từ cái thân xác đã bị 
phanh thây của đề quốc, giống như Jonah thoát ra từ bụng con cá 
lớn." Không một dân tộc nào trong số đó còn tồn tại. Lớp con cháu 


có dòng giống sinh học của dân tộc đó, những người đã tự nhận 
mình là thành viên của các quốc gia đó, những người đã nói thứ 
ngôn ngữ của họ, thờ phụng những vị thần của họ và kể những 
huyền thoại và truyền thuyết của họ, thì bây giờ tất cả đều suy nghĩ, 
nói năng và thờ phụng như những người La Mã. 


Trong nhiều trường hợp, sự hủy diệt của một đế quốc hiếm khi 
đồng nghĩa với sự độc lập cho những dân tộc bị trị. Thay vào đó, 
một đế quốc mới bước vào khoảng trống được tạo ra khi đế quốc cũ 
bị sụp đỗ hay rút lui. Không nơi nào cho thấy điều này rõ hơn ở 
Trung Đông. Chòm sao chính trị hiện nay ở khu vực đó — một sự cân 
bằng quyền lực giữa nhiều thực thể chính trị độc lập với những 
đường biên giới hầu như ổn định —- hầu như chưa có tiền lệ tương 
đương nào ở bắt kỳ thời điểm nào trong vài thiên niên kỷ gần đây. 
Lần cuối cùng Trung Đông trải qua tình trạng như vậy là trong thế kỷ 
8 TCN - gần 3.000 năm trước! Từ sự nổi lên của Đế chế Tân- 
Assyria trong thế kỷ 8 TCN cho đến sự sụp đổ của những đế quốc 
Anh và Pháp trong khoảng giữa thế kỷ 20, vùng Trung Đông đã qua 
tay hết đế quốc này đến đế quốc khác, giống như một khúc gỗ 
chuyển tay trong cuộc chạy đua tiếp sức. Đến thời điểm Anh và 
Pháp cuối cùng đã vứt bỏ cây quyền trượng, các dân tộc Aramaean, 
Ammonite, Phoenicia, Philistine, Moabite và các dân tộc khác bị 
người Assyria chinh phạt đều đã biến mắt từ rất lâu ri. 


Đúng vậy, người Do Thái, Armenia và Georgia ngày nay tuyên bố 
có phần đúng rằng họ là hậu duệ của những dân tộc Trung Đông cổ 
đại. Tuy nhiên, đây chỉ là các ngoại lệ để chứng minh quy luật 


chung, và thậm chí những tuyên bố này có phần nào phóng đại. Dù 
không nói cũng biết, những hoạt động chính trị, kinh tế và xã hội của 
người Do Thái hiện đại, chẳng hạn thế, mắc nợ công lao của những 
đế quốc mà họ đã sống trong hai thiên niên kỷ vừa qua nhiều hơn 
so với những truyền thống của vương quốc .Judaea cổ đại. Nếu Vua 
David có xuất hiện trong giáo đường Do Thái chính thống cực đoan 
ở Jerusalem ngày nay, thì ông sẽ hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy họ 
mặc quần áo Đông Âu, nói một phương ngữ German (Yiddish) và 
tranh luận bắt tận về ý nghĩa của một bản văn Babylon (Talmud — 
Kinh Do Thái). Không có những giáo đường Do Thái, không có 
những bộ kinh Talmud, và cũng chẳng có những bộ kinh Torah ở xứ 
Judaea cỗ đại. 


Việc xây dựng và duy trì nên một đế quốc thường bắt buộc phải 
tàn sát nhẫn tâm một lượng lớn dân cư và đàn áp tàn bạo đối với 
toàn bộ những người còn sống sót. “Bộ dụng cụ đề quốc tiêu chuẩn” 
này bao gồm chiến tranh, sự nô dịch hoá, trục xuất và diệt chủng. 
Khi người La Mã chiếm Scotland năm 83, họ đã gặp sự kháng cự 
mãnh liệt từ những bộ lạc Caledonia bản địa, và phản ứng lại bằng 
cách tiêu diệt vùng đất này. Đáp lại đề nghị hòa bình của La Mã, thủ 
lĩnh Calgacus gọi người La Mã là “những kẻ côn đồ cuồng bạo của 
thế giới”, và nói rằng “đi cướp bóc, sát hại và ăn cắp mà họ lại khoác 
cái tên giả dối là đế quốc; họ tạo một sa mạc và gọi nó là hòa bình”. 

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng những đế quốc không 
để lại điều gì có giá trị. Tô đen tất cả các đế quốc và chối bỏ toàn bộ 
di sản của đế quốc chính là vứt bỏ hầu hết văn hoá loài người. Giới 


tinh hoa đế quốc dùng lợi nhuận từ những cuộc chinh phục để đầu 
tư không chỉ cho quân đội và pháo đài, mà cho cả triết học, nghệ 
thuật, công lý và cả việc thiện nguyện. Một phần quan trọng trong sự 
tồn tại của những thành tựu văn hoá nhân loại là nhờ vào sự bóc lột 
các bộ phận dân chúng bị chinh phục. Lợi nhuận và sự giàu có do 
chủ nghĩa đế quốc La Mã đem lại đã mang đến cho Cicero, Seneca, 
và St Augustine sự thảnh thơi, sung túc để suy nghĩ và viết lách. Tai 
Mahal không thể được xây dựng nếu không có của cải tích lũy được 
từ việc Mughal bóc lột thần dân Án Độ của mình; và lợi nhuận của 
Đế chế Habsburg đến từ sự cai trị của nó đối với những tỉnh thành 
nói các thứ tiếng Slav, Hungary và Rumani, đã biến thành tiền lương 
trả cho Haydn, và tiền đặt hàng Mozart soạn nhạc. Không có nhà 
văn Caledonia nào bảo tồn được những bài diễn thuyết của 
Calgacus đề lưu truyền cho hậu thế. Chúng ta biết đến nó là nhờ sử 
gia Tacitus của La Mã. Trong thực tế, có thể chính Tacitus đã viết ra 
nó. Hầu hết những học giả ngày nay đồng ý rằng Tacitus không chỉ 
thêu dệt nên bài diễn thuyết này, mà còn bịa đặt ra nhân vật 
Calgacus, thủ lĩnh của những người Caledonia với vai trò một người 
phát ngôn cho những gì ông và tầng lớp thượng lưu khác của La Mã 
nghĩ về đất nước của chính họ. 


Thậm chí nếu chúng ta nhìn ra bên ngoài văn hoá của tầng lớp 
ưu tú và nền mĩ thuật cao siêu để tập trung vào thế giới của những 
con người bình dân, chúng ta cũng tìm thấy các di sản đế quốc 
trong phần lớn những nền văn hoá hiện đại. Ngày nay, hầu hết 
chúng ta nói chuyện, suy nghĩ và ước mơ bằng những ngôn ngữ 
của đề quốc vốn được áp chế cho ông bà của chúng ta bằng lưỡi lê. 


Hầu hết người Đông Á nói và mơ bằng thứ ngôn ngữ của Đề quốc 
Hán. Bất kể nguồn gốc xuất thân của họ là ở đâu, gần như tất cả cư 
dân hai vùng lục địa châu Mỹ, từ bán đảo Barrow của Alaska đến eo 
biển Magellan của Chile, đều giao tiếp bằng một trong bốn ngôn ngữ 
đế quốc: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp hoặc Anh. Người Ai Cập 
ngày nay nói tiếng Ả-rập, mặc nhận họ là người Ả-rập, và một lòng 
một dạ ủng hộ Đề chế Ả-rập, vốn chinh phạt Ai Cập trong thế kỷ 7, 
và dùng quả đắm thép nhiều lần nghiền nát những cuộc nổi dậy 
không ngừng nổ ra chống lại sự cai trị của nó. Có khoảng 10 triệu 
người Zulu ở Nam Phi vẫn nhớ lại thời đại Zulu vinh quang trong thế 
kỷ 19, dẫu hầu hết trong số họ đều được sinh ra từ những bộ tộc 
từng chiến đấu chống lại chính Đế chế Zulu, và chỉ được sáp nhập 
vào nó sau những chiến dịch quân sự đẫm máu. 


Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho bạn 


Đề quốc đầu tiên mà chúng ta có thông tin xác thực về nó là Đế 
chế Akkad của Sargon Đại đế (khoảng năm 2250 TCN). Sargon khởi 
đầu sự nghiệp của mình với vai trò là vua của Kish, một thành bang 
nhỏ bé ở vùng Lưỡng Hà. Trong vòng vài thập kỷ, ông đã thành 
công trong việc chinh phục không chỉ tất cả những thành bang khác 
trong vùng này, mà cả những khu vực lãnh thổ lớn bên ngoài khu 
vực trung tâm của Lưỡng Hà. Sargon khoe rằng ông đã chinh phục 
toàn thế giới. Trên thực tế, vùng cai quản của ông trải dài từ Vịnh Ba 
Tư đến biển Địa Trung Hải, và bao gồm hầu hết hai quốc gia lraq và 
Syria ngày nay, cùng với một vài lát cắt của lran và Thổ Nhĩ Kỳ hiện 
đại. 


Đế chế Akkad không duy trì được lâu sau cái chết của người 
sáng lập ra nó, nhưng Sargon đã để lại tấm hoàng bào mà hiếm khi 
không có người tranh giành. Trong khoảng 1.700 năm tiếp sau, vua 
của Assyria, Babylon và Hittite đã lấy Sargon làm hình mẫu, khoe 
khoang rằng họ cũng đã chinh phục toàn bộ thế giới. Sau đó, 
khoảng năm 550 TCN, Cyrus Đại đế của Đề chế Ba Tư xuất hiện và 
với một sự khoe khoang còn hùng tráng hơn thế. 


Bản đồ 4. Đế chế Akkad và Đế chế Ba Tư. 


Vua Assyria cứ vẫn là Vua Assyria. Ngay cả khi họ tuyên bố đã 
thống trị toàn bộ thế giới, thì rõ ràng họ làm điều đó vì sự vinh hiển 
cho Assyria, và họ không hối tiếc về điều này. Mặt khác, Vua Cyrus 
tuyên bố không chỉ đơn thuần là thống lĩnh toàn thể thế giới, mà làm 


như vậy vì lợi ích của toàn thể nhân dân. “Chúng ta chinh phục các 
người vì lợi ích của chính các người”, người Ba Tư đã nói như vậy. 
Vua Cyrus muốn các dân tộc mà ông cai trị yêu mến ông và mặc 
nhận rằng họ may mắn được là chư hầu của Đề chế Ba Tư. Ví dụ 
nồi tiếng nhất về những nỗ lực đầy sáng kiến của Cyrus để giành 
được sự tán thành của một quốc gia sống dưới sự cai trị của ông, là 
cho phép người Do Thái đang lưu vong ở thành Babylon được hồi 
hương về Judaea và xây lại Ngôi đền của họ. Ông còn đề nghị hỗ 
trợ họ về tài chính. Cyrus đã không xem mình như một vị vua Ba Tư 
cai trị người Do Thái mà xem mình là vua của người Do Thái và do 
đó chịu trách nhiệm về đời sống an sinh của họ. 


Giả định về việc cai trị toàn thế giới nhắm đến lợi ích cho toàn bộ 
thần dân trên đây là một giả định gây sửng sốt. Quá trình tiến hoá 
đã làm cho Homo sapiens, giỗng như các động vật xã hội thuộc lớp 
có vú khác, trở thành một sinh vật có tư tưởng bài ngoại. Theo bản 
năng, Sapiens chia loài người thành hai phần, “chúng ta” và “chúng 
nó”. Chúng ta là những người giống như bạn và tôi, cùng chia sẻ 
ngôn ngữ, tôn giáo và phong tục. Tất cả chúng ta đều có trách 
nhiệm đối với nhau, nhưng không có trách nhiệm đối với chúng nó. 
Chúng ta luôn luôn khác biệt với chúng nó, và chẳng nợ chúng nó 
điều gì cả. Chúng ta không muốn nhìn thấy bất kỳ một ai trong số 
chúng nó có mặt trên lãnh thổ của chúng ta và cũng không mảy may 
quan tâm về những gì xảy ra trong lãnh thổ của chúng nó. Chúng nó 
thậm chí không phải là con người. Trong ngôn ngữ của người Dinka 
ở Sudan, “Dinka” chỉ đơn giản là “con người”. Những đối tượng nào 
không phải Dinka thì không phải là người. Kẻ thù không đội trời 


chung của dân tộc Dinka là dân tộc Nuer. Từ “Nuer” có nghĩa là gì 
trong ngôn ngữ Nuer? Nó có nghĩa là “con người nguyên bản”. Cách 
xa các sa mạc Sudan hàng ngàn cây số, trong những vùng đất băng 
giá của Alaska và phía đông bắc Siberia là nơi sinh sống của dân 
tộc Yupik. Từ “Yupik" có nghĩa là gì trong ngôn ngữ Yupik2 Nó có 
nghĩa là “con người thực sự”. 


Ngược lại với sự độc đoán về mặt sắc tộc này, hệ tư tưởng đế 
quốc từ thời Cyrus trở đi đã có xu hướng bao trùm và bao hàm tất 
cả. Dù vẫn thường nhắn mạnh đến những khác biệt về chủng tộc và 
văn hoá giữa tầng lớp cai trị và bị trị, nhưng nó cũng vẫn thừa nhận 
sự thống nhất cơ bản của toàn thế giới, sự tồn tại của một bộ 
nguyên tắc duy nhất chi phối mọi địa điểm và thời gian, cũng như 
trách nhiệm chung của tất cả loài người. Loài người được xem là 
một gia đình lớn: những đặc quyền của cha mẹ gắn liền với trách 
nhiệm phải lo cho phúc lợi của con cái mình. 


Tầm nhìn đế quốc mới này đã truyền từ Cyrus và người Ba Tư 
sang cho Alexander Đại đế, và từ ông lại truyền tới các vua Hy Lạp 
thời cổ, hoàng đế La Mã, khalip Hồi giáo, vua Ấn Độ, và cuối cùng, 
đến các nguyên thủ Liên Xô và tổng thống Mỹ. Tầm nhìn đề quốc ôn 
hòa này đã biện minh cho sự tồn tại của những đế quốc, và vô hiệu 
hoá không chỉ những nỗ lực của các dân tộc bị trị nổi loạn, mà cả 
những nỗ lực của những dân tộc độc lập chống lại sự bành trướng 
của đế quốc. 


Những tầm nhìn đề quốc tương tự đã phát triển một cách độc lập 
với mô hình của Đế chế Ba Tư ở những khu vực khác của thế giới, 


đặc biệt là ở Trung Mỹ, vùng núi Andes Nam Mỹ, và Trung Hoa. 
Theo lý thuyết chính trị truyền thống Trung Hoa, Trời (Tian) là nguồn 
cội của tất cả những quyền lực hợp pháp trên mặt đất. Trời chọn ra 
cá nhân hay gia đình xứng đáng nhất và ban cho họ “Thiên mệnh”. 
Cá nhân hay gia đình này, sau đó cai trị tất cả “Thiên hạ” (Tianxia) vì 
lợi ích của toàn bộ nhân dân của nó. Như vậy, một quyền lực hợp 
pháp — theo định nghĩa — là quyền lực phổ quát. Nếu một người cai 
trị thiếu Thiên mệnh, thì tức là người ấy thiếu tính hợp pháp để cai 
trị dù chỉ là một thành phố đơn lẻ. Nếu một người cai trị có được 
Thiên mệnh, thì người ấy có bổn phận phải truyền bá công lý và sự 
hòa hợp ra toàn thế giới. Thiên mệnh không thể được trao cho nhiều 
ứng viên thiên tử cùng một lúc, và kết quả là không thể hợp pháp 
hoá sự tồn tại của nhiều hơn một quốc gia độc lập. 


Hoàng đề đầu tiên của Đề chế Trung Hoa thống nhất là Tần Thủy 
Hoàng đã kiêu hãnh tuyên bố: “khắp sáu hướng [của vũ trụ], tất cả 
mọi thứ đều thuộc về hoàng đế... bất cứ nơi đâu có dấu chân người 
thì không ai trong số đó không trở thành thần dân [của hoàng đết... 
sự tử tế của người còn được ban xuống tận những con bò và con 
ngựa. Không một ai là không hưởng lợi. Mỗi người đều an toàn 
dưới mái nhà mình”. Trong tư tưởng chính trị và những kí ức lịch sử 
của Trung Hoa, các thời kỳ đế quốc do đó được xem là những thời 
đại hoàng kim của trật tự và công lý. Trái ngược với quan điểm của 
phương Tây hiện đại xem một thế giới công bằng là một thế giới 
gồm các quốc gia dân tộc riêng biệt, ở Trung Hoa các thời kỳ phân 
mảnh chính trị bị xem là thời đại đen tối của hỗn loạn và bất công. 
Nhận thức này đã có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Trung Hoa. 


Mỗi lần một đế quốc sụp đổ, học thuyết chính trị chỉ phối cao nhất 
kêu gọi các cường quốc không tách thành các công quốc độc lập 
nhỏ bé, mà hãy cố gắng hợp nhất lại. Sớm hay muộn, những nỗ lực 
này cũng thành công. 


Khi “chúng nó" trở thành “chúng ta” 


Các đế quốc đã và đang đóng vai trò quyết định trong việc hợp 
nhất nhiều nền văn hoá nhỏ thành một vài nền văn hoá lớn. Tư 
tưởng, con người, hàng hoá và công nghệ dễ dàng lan truyền trong 
biên giới của một đế quốc hơn là trong một khu vực bị phân mảnh 
chính trị. Thường thì chính đế quốc đã truyền bá một cách có chủ ý 
tư tưởng, thể chế, phong tục và các quy chuẩn. Lý do thứ nhất là để 
làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Rất khó cai trị một đế quốc 
mà trong đó mỗi khu vực nhỏ lại có bộ luật riêng, chữ viết riêng, 
ngôn ngữ riêng, và tiền tệ riêng. Chuẩn hoá là một món hời cho các 
hoàng đề. 


Lý do thứ hai và cũng quan trọng không kém đẳng sau việc tại 
sao các đề quốc lại tích cực truyền bá nền văn hoá chung là để đạt 
được tính hợp pháp. Ít nhất kể từ thời của Cyrus và Tần Thủy 
Hoàng, những đề quốc đã biện minh rằng hành động của mình — dù 
là xây dựng đường sá, hay xung đột đổ máu - là điều không thể 
không làm để truyền bá một nền văn hoá cao cấp hơn, có lợi cho 
những người bị chinh phục còn hơn cả những kẻ đi chinh phục. 


Cái lợi này đôi khi rất rõ ràng, như: thực thi pháp luật, quy hoạch 
đô thị, tiêu chuẩn hoá các đơn vị trọng lượng và đo lường; nhưng 


đôi khi đáng ngờ, như: thuế vụ, quân dịch, sự tôn sùng hoàng đế. 
Nhưng hầu hết tầng lớp ưu tú của đế quốc lại thực lòng tin rằng họ 
đang làm việc vì lợi ích chung của tất cả thần dân đề quốc. Tầng lớp 
cầm quyền của Trung Hoa đã đối xử với những dân tộc láng giềng 
và thần dân ở nước ngoài của họ như những người man rợ đáng 
thương, những người mà Đề chế Trung Hoa có trách nhiệm mang 
đến cho họ những lợi ích của văn hoá. Thiên mệnh ban cho hoàng 
đế khả năng không chỉ để khai thác thế giới, mà còn để giáo dục con 
người. Người La Mã cũng vậy, đã biện minh cho sự đô hộ của mình, 
rằng họ đã đem lại cho những người man rợ hòa bình, công lý và sự 
cải tiến. Người German hoang dã, người Gaul vẽ mình đã sống 
trong dơ dáy và ngu muội, cho đến khi người La Mã đến, thuần hoá 
họ bằng pháp luật, tắm rửa họ trong những nhà tắm công cộng, và 
mở mang cho họ bằng triết học. Đế chế Maurya vào thế kỷ 3 TCN 
đã nhận sứ mệnh của mình là truyền bá lời dạy của Phật cho thế 
giới vô minh. Những khalip Hồi giáo tiếp nhận một nhiệm vụ thiêng 
liêng là truyền bá sự soi rạng của đắng Tiên tri một cách hòa bình 
nhất nếu có thể, và bằng gươm đao nếu cần thiết. Đế quốc Tây Ban 
Nha và Bồ Đào Nha tuyên bố rằng, họ tìm kiếm ở Đông Ấn và châu 
Mỹ không phải sự giàu có mà là những người cải đạo sang niềm tin 
chân chính. Mặt trời không bao giờ lặn đối với sứ mạng của Anh 
trong việc truyền bá phúc âm song sinh của chủ nghĩa tự do và 
thương mại tự do. Người Liên Xô thấy có trách nhiệm phải tạo điều 
kiện thuận lợi cho bước đi không thể lay chuyển của lịch sử từ chủ 
nghĩa tư bản lên chính quyền của giai cấp vô sản. Nhiều người Mỹ 
ngày nay vẫn tin rằng chính phủ của họ có bổn phận đạo đức cấp 
thiết là mang những lợi ích về dân chủ và quyền con người đến 


những nước thuộc Thế giới Thứ ba, ngay cả khi những lợi ích này 
được phân phối bằng tên lửa hành trình và máy bay tiêm kích phản 
lực siêu thanh F-16. 


Tư tưởng văn hoá được các đề quốc truyền bá hiễm khi là sản 
phẩm sáng tạo độc quyền của giai cấp ưu tú thống trị. Vì tầm nhìn 
đế quốc có xu hướng phổ quát và toàn diện, nên giới ưu tú của để 
quốc rất dễ chấp nhận những tư tưởng, tiêu chuẩn và truyền thống 
từ bất cứ nơi nào họ tìm thấy chúng, hơn là bám víu vào một truyền 
thống thủ cựu duy nhất. Trong khi một số hoàng đề tìm cách thanh 
lọc nền văn hoá của họ và trở về với những gì họ xem là cội nguồn 
của mình, thì phần nhiều các đế quốc này đã sản sinh ra các nền 
văn minh lai ghép, hấp thụ rất nhiều từ những dân tộc bị trị của 
mình. Nền văn hoá vương triều của La Mã có phần Hy Lạp gần 
bằng phần La Mã. Văn hoá vương triều Abbasid có một phần Ba Tư, 
một phần Hy Lạp và một phần Ả-rập. Văn hoá vương triều Mông Cổ 
là một sự bắt chước mù quáng văn hoá Trung Hoa. Tại đế quốc Mỹ, 
tổng thống Mỹ có dòng máu Kenya, vừa ăn pizza Ý vừa xem bộ 
phim yêu thích của mình, một thiên sử thi nước Anh về những cuộc 
nồi dậy của người Ả-rập chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ. 


Nhưng cái nồi văn hoá thập cẩm này không làm cho quá trình 
trình đồng hoá văn hoá trở nên dễ dàng hơn đối với những dân tộc 
bại trận. Văn minh đế quốc có thể đã hấp thụ vô số đóng góp từ rất 
nhiều dân tộc bị chinh phục, nhưng kết quả lai ghép đó vẫn xa lạ với 
đại đa số. Quá trình đồng hoá thường đau đớn và bi kịch. Không dễ 
gì để từ bỏ một truyền thống bản địa đã quen thuộc, được nâng nu, 


và cũng thật khó khăn, thật căng thẳng đề hiểu và tiếp nhận một văn 
hoá mới. Tệ hơn nữa, ngay cả khi dân tộc bị trị đã thành công trong 
việc tiếp nhận nền văn hoá đề quốc, thì cũng có thể mắt tới hàng 
thập kỷ, nếu không nói là hàng thế kỷ, họ mới được tầng lớp ưu tú 
của mẫu quốc chấp nhận là một phần của “chúng ta”. Các thế hệ 
sinh ra trong khoảng thời gian giữa cuộc chinh phục và sự chấp 
nhận này bị bỏ rơi trong hoang vu giá lạnh. Họ đã đánh mất văn hoá 
bản địa yêu quý của mình, song lại không được chia phần ngang 
bằng như vậy trong thế giới đề quốc. Ngược lại, nền văn hoá mà họ 
đã quy thuận vẫn tiếp tục xem họ như là lớp người man rợ. 


Hãy tưởng tượng một người lIberia dòng dõi, sống ở thời điểm 
một thế kỷ sau khi Numantia sụp đỗ. Ông nói phương ngữ Celtic với 
cha mẹ mình, nhưng lại tiếp nhận một thứ tiếng Latin hoàn hảo, chỉ 
pha tạp một chút bản xứ, bởi ông cần tiếng Latin để điều hành công 
việc buôn bán và giao thiệp với chính quyền. Ông chiều theo sở 
thích của vợ, mua cho bà trang sức chạm trổ cầu kỳ, nhưng vẫn hơi 
xấu hỗ vì giống như những phụ nữ địa phương khác, vợ mình vẫn 
còn cái tàn dư của thị hiếu Celtic —- ông muốn vợ mình phục sức 
theo lối thanh cao như các bà vợ thống đốc La Mã. Ông ăn vận áo 
tunic La Mã, và nhờ sự nghiệp buôn bán gia súc thành công mà một 
phần không nhỏ là trông vào tài nghệ xử lý những rối rắm trong luật 
thương mại phức tạp của La Mã, ông đã có thể xây dựng một biệt 
thự kiểu La Mã. Thế nhưng, dù ông có thể đọc thuộc lòng tập III 
cuốn Georgics của Virgil, người La Mã vẫn đối xử với ông như kẻ 
nửa man rợ. Ông thất vọng nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có 
được một cái ghế trong chính phủ, hay một chỗ ngồi thật tốt trong 


nhà hát. 


Cuối thế kỷ 19, nhiều người Án Độ có giáo dục được dạy cùng 
chương trình học như những chủ nhân người Anh của họ. Có một 
giai thoại nổi tiếng kể về một người Án Độ giàu tham vọng, thành 
thạo những phức tạp của ngôn ngữ Anh, đã học khiêu vũ phương 
Tây, rồi thậm chí sau này còn biết ăn bằng dao và dĩa. Được trang bị 
cách cư xử mới, ông đã đến Anh, học luật tại Đại học College 
London, trở thành luật sư có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, người 
thanh niên luật học ăn vận com lê cà vạt này đã bị ném khỏi một 
chuyến tàu tại vùng thuộc địa Anh ở Nam Phi, vì kiên quyết đòi ngồi 
toa hạng nhất thay vì hạng ba dành cho người “da màu” như ông. 
Ông là Mohandas Karamchand Gandhi. 


Trong một số trường hợp, các quá trình tiếp biến văn hoá và 
đồng hoá cuối cùng phá vỡ những rào cản giữa người mới đến và 
tầng lớp ưu tú cũ. Những người bị chinh phục không còn xem đế 
quốc như một hệ thống chiếm đóng xa lạ nữa, còn những người đi 
chinh phục cũng xem những người bị trị là bình đẳng với họ. Cả 
người cai trị lẫn người bị trị đều cùng xem “chúng nó” như là “chúng 
ta”. Cuối cùng, tất cả những thần dân của Rome, sau nhiều thế kỷ bị 
đế quốc cai trị, đều đã được công nhận tư cách công dân La Mã. 
Những người không phải cư dân La Mã nỗi lên chiếm vị trí hàng đầu 
trong số các sĩ quan thuộc các quân đoàn La Mã, và được bổ nhiệm 
vào Thượng viện. Năm 48, Hoàng đế Claudius nhận vào Thượng 
viện một vài quý tộc xứ Gaul, những người mà trong một bài phát 
hiểu, ông đã nhận xét, “phong tục, văn hoá, và các cuộc hôn phối đã 


hòa nhập với chúng ta”. Những thượng nghị sĩ tự cao phản đối việc 
đưa những kẻ thù cũ vào trung tâm của hệ thống chính trị La Mã. 
Claudius nhắc nhở họ về một sự thật phiền toái. Hầu hết gia đình 
của chính các nghị sĩ thành Rome cũng là hậu duệ của những bộ 
tộc người Ý từng chống lại Rome, và sau này được công nhận 
quyền công dân La Mã. Quả thực, Hoàng đế cũng nhắc nhở họ rằng 
gia đình ông thuộc dòng dõi Sabine. 


Vào thế kỷ 2, Rome nằm dưới sự cai quản của một loạt các 
hoàng đế gốc lberia, trong mạch máu của họ chảy ít nhất một vài 
giọt máu Iberia bản địa. Các triều đại Trajan, Hadrian, Antoninius 
Pius và Marcus Aurelius thường được cho là tạo thành thời kỳ 
hoàng kim của đề chế. Sau đó, tất cả các con đập sắc tộc đã được 
hạ xuống. Hoàng đế Septimius Severus (193-211) là con cháu của 
một gia đình gốc Punic từ Libya. Algebalus (218-222) là người Syria. 
Hoàng đề Philip (244-249) được biết đến với danh xưng thân mật là 
“Philip Ả-rập”. Những công dân mới của để chế tiếp nhận văn hoá 
vương triều La Mã một cách hăng say, đến nỗi trong nhiều thế kỷ và 
ngay cả hàng nghìn năm sau khi đế quốc tự sụp đồ, họ vẫn tiếp tục 
nói ngôn ngữ của đế chế, tin vào Thiên Chúa của Ki-tô giáo mà đề 
chế đã tiếp nhận từ một trong những tỉnh Cận Đông (Levant), và 
sống theo pháp luật của đề chế. 


Quy trình tương tự cũng xảy ra ở Đề chế Ả-rập. Khi được thành 
lập vào khoảng giữa thế kỷ 7, Đế chế này được xây dựng dựa trên 
một chia cắt sắc bén giữa những tầng lớp ưu tú Ả-rập-Hồi giáo cầm 
quyền và các dân tộc bị trị Ai Cập, Syria, lran và những người 


Berber không phải Ả-rập cũng chẳng phải Hồi giáo. Nhiều người 
trong số thần dân của đế chế dần chấp nhận đức tin của Hồi giáo, 
ngôn ngữ Ả-rập, và một nền văn hoá lai tạp của đế chế. Tầng lớp ưu 
tú Ả-rập cũ nhìn những thành viên mới này với thái độ thù địch sâu 
sắc, vì sợ đánh mắt vị thế độc nhất và bản sắc của họ. Những người 
mới cải đạo bất mãn lớn tiếng đòi phần chia công bằng trong Đề chế 
và trong thế giới Hồi giáo. Cuối cùng họ cũng có được điều họ 
muốn. Những người Ai Cập, Syria và vùng Lưỡng Hà ngày càng 
được nhìn nhận là “người Ả-rập”. Đổi lại, người Ả-rập dù là “chính 
tông” từ bán đảo Ả-rập hay Ả-rập mới được “đúc” ra từ Ai Cập và 
Syria ngày càng bị áp đảo bởi nhiều người Hồi giáo phi Ả-rập, đặc 
biệt là những người Iran, Thổ Nhĩ Kĩ và Berber. Sự thành công lớn 
của công trình Đế chế Ả-rập chính là văn hoá đế chế mà nó tạo ra, 
được nhiều người phi Ả-rập chấp nhận một cách cuồng nhiệt, tiếp 
tục duy trì nó, phát triển và truyền bá nó ngay cả sau khi đế chế 
nguyên thuỷ sụp đổ, và người Ả-rập với tư cách nhóm sắc tộc bị mất 
quyền thống trị của mình. 


Ở Trung Hoa, thành công của công trình đế chế thậm chí còn 
trọn vẹn hơn. Trong hơn 2.000 năm, một mớ hỗn độn các nhóm sắc 
tộc và văn hoá, đầu tiên bị gọi là “man rợ” đã hợp nhất thành công 
thành nền văn hoá Đề chế Trung Hoa, và trở thành người Hoa gốc 
Hán (đặt như vậy do đề chế Hán cai trị Trung Hoa từ năm 206 TCN 
đến năm 220). Thành tựu cơ bản của Đề chế Trung Hoa là nó vẫn 
còn sống khỏe mạnh và hoạt động tích cực, thế nhưng thật khó để 
xem nó như một đề chế, ngoại trừ ở những vùng biên như Tây Tạng 
và Tân Cương. Hơn 90% dân số Trung Hoa đã tự xem mình và cả 


những người khác cũng xem họ là người Hán. 


Chúng ta có thể hiểu được quá trình giải phóng thuộc địa của vài 
thập kỷ gần đây theo một cách tương tự. Trong thời hiện đại, người 
châu Âu chỉnh phục nhiều nơi trên thế giới dưới vỏ bọc truyền bá 
văn hoá siêu việt của phương Tây. Họ đã rất thành công khi hàng tỉ 
người dần dần chấp nhận những phần quan trọng của văn hoá đó. 
Người Án Độ, châu Phi, Ả-rập, Trung Hoa và Maori đã học tiếng 
Pháp, Anh, Tây Ban Nha. Họ bắt đầu tin vào nhân quyền, vào 
những nguyên tắc về quyền tự quyết, và họ đã tiếp nhận những hệ 
tư tưởng phương Tây như là chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa tư bản, chủ 
nghĩa cộng sản, chủ nghĩa bình đẳng giới và chủ nghĩa dân tộc. 


Vòng tuần hoàn đế quốc 


c. là, Những đề quốc 

Giai đoạn Rome Hồi giáo Xà ki 
châu Au 

Một nhóm nhỏ Những người Những người Những người 

hình thànhra La Mã hình Ả-rập hình châu Âu hình 

một đề quốc lớn thành Đế chế thành Đế chế thành những đế 


La Mã Hồi giáo Ả-rập chế châu Âu 

Một nền văn Văn hoáHy Văn hoá Ả-rập 
hoá Lạp-LaMã Hồi giáo - : 

Ð- xữ Văn hoá phương 
đê quôc được R 

Tây 
rèn 
đúc 


Văn hoá đế Những dân tộc Những dân Những dân tộc 


quốc 

được những 
dân 

tộc bị trị chấp 
nhận 


Những dân 

tộc bị trị đòi 

hỏi địa vị bình 
đẳng nhân danh 
những giá trị đế 
quốc 


Những người 
sáng lập ra đế 
quốc đánh mất 
địa vị thống trị 
của họ 


bị trị chấp 
nhận 

tiếng La-tinh, 
luật pháp, tư 


tưởng chính trị 


La Mã... 


Những người 
lllyria, Gaul 
và Punic đòi 
địa vị bình 
đẳng nhân 
danh những 
giá trị La Mã 
chung 


Người La Mã 


không còn tồn 
tại như một 
nhóm sắc tộc 
độc nhất vô 
nhị 

nữa. Quyền 
kiểm soát đế 
quốc đã 
chuyển 


tộc bị trị chấp 
nhận tiếng 
Ä-rập, Hồi 
giáo,... 


Những người 
AI Cập, lran, 
và Berber đòi 
địa vị bình 
đẳng nhân 
danh những 
giá trị Hồi 
Giáo 

chung 


Người Ả-rập 


đánh mắt 
quyền kiểm 
soát thế giới 
Hồi giáo, ủng 
hộ giới ưu tú 
Hồi giáo đa 
sắc 

tộc 


bị trị chấp nhận 
tiếng Anh và 
tiếng Pháp, chủ 
nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa dân tộc, 
nhân quyền... 


Những người 
Ấn Độ, Trung 
Hoa, và châu 
Phi đòi địa vị 
bình đẳng nhân 
danh những giá 
trị chung của 
phương Tây như 
chủ nghĩa dân 
tộc, 

chủ nghĩa xã hội 
và nhân quyền 
Người châu Âu 
đánh mắt quyền 
kiểm soát toàn 
cầu, ủng hộ 
giới ưu tú đa 
sắc tộc, cam kết 
một cách rộng 
rãi với những 
giá trị, và cách 
thức suy nghĩ 


sang một phương Tây 
nhóm 
ưu tú đa sắc 


tộc 

mới 
Văn hoá đế Những người Những người Những người 
quốc lllyriaGaul = Ai Cập, lran, Án Độ, Trung 


tiếptụchưng và Punictiếp và Berber tiếp Hoa và châu Phi 

thnhvàphát tục pháttriển tục pháttriển tiếp tục phát 

triển văn hoá La Mã văn hoá Hồi triển văn hoá 
mà họ đã chấp giáo mà họ đã phương Tây mà 
nhận chấp nhận họ đã chấp nhận 


Trong suốt thế kỷ 20, những nhóm cư dân địa phương sau khi 
tiếp nhận các giá trị phương Tây đã tuyên bố đòi bình đẳng với 
những kẻ châu Âu đi chinh phục, nhân danh những giá trị này. Nhiều 
cuộc đấu tranh chống thực dân đã được tiến hành dưới những biểu 
ngữ của quyền tự quyết, chủ nghĩa xã hội và nhân quyền, tất cả đều 
là những di sản phương Tây. Cũng như người Ai Cập, lran và Thổ 
Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận và thích ứng với văn hoá đế quốc mà họ thừa 
hưởng từ người chỉnh phục gốc Ả-rập, vì vậy người Ấn Độ, châu Phi 
và Trung Hoa ngày nay cũng thế, đều đã chấp nhận rất nhiều văn 
hoá đế quốc của những ông chủ đế quốc phương Tây trước đây của 
mình, trong khi tìm cách biến đổi nó theo những nhu cầu và truyền 
thống của họ. 


Những người tốt và kẻ xấu trong lịch sử 


Người ta rất muốn chia lịch sử gọn gàng thành những người tốt 
và kẻ xấu, trong đó tất cả các đế quốc đều nằm trong số kẻ xấu. 
Hầu hết mọi đế quốc đã được hình thành bằng máu, và duy trì 
quyền lực của họ bằng áp bức và chiến tranh. Thế nhưng hầu hết 
những nền văn hoá ngày nay đều dựa trên những di sản của đế 
quốc. Nếu đế quốc theo định nghĩa là xấu, điều đó nói gì về chúng 
ta? 


Có những trường phái tư tưởng và phong trào chính trị tìm cách 
xóa bỏ văn hoá con người của chủ nghĩa đế quốc, để lại đằng sau 
những gì họ tuyên bố là một nền văn minh đích thực, tinh khiết, 
không bị ô uế bởi tội lỗi. Những tư tưởng này, nếu đánh giá khoan 
dung nhất thì quá ngây thơ, còn nếu đánh giá nghiêm khắc nhất thì 
đóng vai trò như một kiểu làm đẹp giả tạo cho chủ nghĩa dân tộc thô 
thiên, đầy định kiến. Có lẽ bạn có thể cho rằng một vài trong vô số 
nền văn hoá nổi lên ở buổi bình minh của lịch sử được ghi chép là 
tinh khiết, không tội lỗi, và không bị pha trộn với những xã hội khác. 
Nhưng không có nền văn hoá nào từ buồi bình minh đó có thể minh 
chứng cho tuyên bố này, cũng không có nền vãn hoá nào như vậy 
còn tồn tại trên Trái đất. Tất cả những nền văn hoá của con người 
chí ít đều là một phần di sản của đế quốc và những nền văn minh đề 
quốc, và không cuộc giải phẫu học thuật hay chính trị nào có thể cắt 
bỏ đi những di sản đế quốc mà không giết chết bệnh nhân. 


Hãy suy nghĩ, chẳng hạn, về những quan hệ yêu-ghét giữa Cộng 
hòa Án Độ độc lập ngày nay và Án Độ thời kỳ bị Anh cai trị. Cuộc 
chinh phục và chiếm đóng Ấn Độ của Anh đã làm thiệt mạng hàng 


triệu người Án Độ, và là nguyên nhân của sự khổ nhục và bóc lột 
liên miên hàng trăm triệu người khác. Thế nhưng, nhiều người Án 
Độ đã chấp nhận, với say mê của những người “đồi đạo”, về những 
lý tưởng phương Tây như quyền tự quyết và những quyền con 
người, và đã rất thất vọng khi người Anh từ chối thực hiện những 
giá trị mà chính họ đã tuyên bố, không cấp cho người bản xứ Ấn Độ 


quyền bình đẳng như người dân nước Anh hay nền độc lập. 


Hình 27. Nhà ga xe lửa Chhatrapati Shivaji ở thành phố Mumbai. Nó ra đởi giống như nhà øa 
Victoria ở thành phố Bombay. Người Anh xây nó theo phong cách kiến trúc Tân-Gothic phổ 
biến ở Anh vào cuối thế kỷ 19. Một chính phủ Hindu theo chủ nghĩa dân tộc đã đổi tên cả 
thành phố và nhà ga, nhưng không có ý định phá bỏ một tòa nhà tráng lệ như vậy, dẫu nó là 
do những kẻ áp bức nước ngoài xây dựng. 


Tuy nhiên, nhà nước Ấn Độ hiện đại là một đứa con của Đề quốc 


Anh. Người Anh đã giết hại, gây thương tích, và ngược đãi những 
cư dân của tiểu lục địa này, nhưng họ cũng đã thống nhất một tác 
phẩm nghệ thuật gây hoang mang gồm các vương quốc, lãnh địa, 
bộ tộc mâu thuẫn nhau, tạo ra một ý thức dân tộc chung và một đất 
nước ít nhiều đã hoạt động như một đơn vị chính trị duy nhất. Họ đã 
đặt nền móng cho hệ thống tư pháp Ân Độ, đã tạo ra cơ cấu hành 
chính, và đã xây dựng mạng lưới đường sắt vốn rất quan trọng cho 
sự hợp nhất kinh tế của nó. Nhà nước Ấn Độ độc lập đã tiếp nhận 
nền dân chủ phương Tây trong sự hiện thân của Anh, như hình thức 
chính quyền của mình. Tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chung của tiểu 
lục địa này, một ngôn ngữ trung lập mà người bản ngữ nói tiếng 
Hindu, Tamil và Malayalam có thể dùng để giao tiếp. Người Án Độ 
đam mê chơi cricket và uống trà, cả trò chơi lẫn thứ đồ uống này 
đều là những di sản Anh. Nền canh tác trà thương mại không tồn tại 
ở Án Độ cho đến giữa thế kỷ 20, khi nó được Công ty Đông Án của 
Anh đưa vào Ấn Độ. Những quý ngài người Anh kênh kiệu đã truyền 
bá tập quán uống trà khắp tiểu lục địa. 


Có bao nhiêu người Ấn Độ ngày nay muốn mở một cuộc bỏ 
phiếu để gạt bỏ nền dân chủ, tiếng Anh, mạng lưới đường sắt, hệ 
thống pháp luật, cricket và trà khỏi đất nước họ vì chúng là di sản 
của đề quốc? Và nếu họ đã làm thế, chẳng phải hành động kêu gọi 
một cuộc bỏ phiếu chính là minh chứng cho món nợ của họ với 
những ông chủ cũ của mình? 


# ĩ 1= 
Tự Xe VỆ - 
lo T NưãS :- 


ì 


Hình 28. Taj Mahal. Một ví dụ cúa nền văn hoá Ấn Độ “đích thực”, hay sự sáng tạo ngoại lai của 
chủ nghĩa đế quốc Hồi giáo? 


Ngay cả nếu chúng ta hoàn toàn từ chối di sản của một đề quốc 
tàn bạo với hy vọng xây dựng lại và che chở những nền văn hoá 
“đích thực” trước đó, trong tất cả các trường hợp có thể xảy ra, 
những gì chúng ta bảo vệ được sẽ không có gì ngoài di sản của một 
đế quốc cũ hơn và không kém tàn bạo hơn. Những người bất mãn 
với sự phá hủy nền văn hoá Ấn Độ trong thời kỳ cai trị Ân Độ của 
Anh, vô tình thần thánh hoá những di sản của Đề chế Mughail, và sự 
chinh phục của những vị vua Hồi giáo ở Delhi. Và bất cứ ai cố gắng 


để cứu “văn hoá Ấn Độ đích thực” khỏi những ảnh hưởng nước 
ngoài của những đề quốc Hồi giáo này, đã thần thánh hoá những di 
sản của Đế chế Gupta, Đế chế Kushan và Đế chế Maurya. Một 
người Hindu theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan có thể phá hủy tất cả 
những tòa nhà của kẻ chinh phục Anh để lại, chẳng hạn như nhà ga 
xe lửa chính của Mumbai, thế còn những công trình sót lại từ sự 
chiếm đóng Án Độ của những người Hồi giáo, chẳng hạn như Taj 
Mahal thì sao? 


Không ai thực sự biết làm thế nào để trả lời câu hỏi hóc búa về di 
sản văn hoá này. Bất kể chúng ta đi theo con đường nào, bước đầu 
tiên là thừa nhận sự phức tạp của thế lưỡng nan này, và chấp nhận 
rằng cách phân chia quá khứ một cách đơn giản thành người tốt và 
kẻ xấu không dẫn đến đâu cả. Dĩ nhiên, trừ khi chúng ta sẵn sàng 
thừa nhận rằng mình thường đi theo sự dẫn đường của những kẻ 


^ 


xâu. 
Đế chế Toàn cầu mới 


Từ khoảng năm 200 TCN, hầu hết loài người đều đã sống trong 
những đề chế. Tương lai cũng có vẻ sẽ như vậy. Một đế chế không 
nhất thiết phải được cai trị bởi một quốc gia hay nhóm dân tộc duy 
nhất. Giống như Đế chế La Mã cuối cùng hay Đế chế Trung Hoa, 
một đề chế có thể được cai trị bởi một tầng lớp đa sắc tộc, được tổ 
chức với các lợi ích chung và một nền văn hóa chung. 


Đầu thế kỷ 21, thế giới được chia thành khoảng 200 lãnh thổ. 
Nhưng không lãnh thổ nào trong số này thực sự độc lập. Tất cả đều 


phụ thuộc lẫn nhau. Mỗi nền kinh tế tạo thành một mạng lưới 
thương mại và tài chính toàn cầu duy nhất, được hình thành từ các 
dòng vốn, nguồn lao động và thông tin vô cùng mạnh mẽ. Một cuộc 
khủng hoảng kinh tế ở Trung Quốc hay một ngành công nghệ mới từ 
Mỹ có thể lập tức phá vỡ các nền kinh tế khác trên hành tinh. 


Xu hướng văn hóa cũng lan truyền với tốc độ ánh sáng. Hầu như 
mọi nơi bạn đến, bạn đều có thể ăn cà ri Án Độ, xem những bộ phim 
Hollywood, chơi bóng đá kiểu Anh, hay nghe bản hit K - pop mới 
nhất. Một xã hội toàn cầu đa sắc tộc đang hình thành nhiều hơn trên 
các lãnh thổ riêng lẻ. Các doanh nhân, kỹ sư, chủ ngân hàng và các 
học giả trên trên khắp thế giới nói chung một ngôn ngữ, cùng chia 
sẻ quan điểm và lợi ích chung. 


Quan trọng nhất, 200 lãnh thổ này ngày càng chia sẻ chung các 
vấn đề toàn cầu. Tên lửa liên lục địa và bom nguyên tử đã chỉ ra 
rằng không có biên giới nào hay quốc gia nào có thể tự mình ngăn 
chặn chiến tranh hạt nhân. Biến đổi khí hậu cũng đe dọa sự thịnh 
vượng và sự sống của loài người, và không chính phủ nào có thể 
một tay ngăn chặn sự nóng lên của toàn cầu. 


Một thách thức thậm chí còn lớn hơn nữa được đưa ra bởi các 
nền công nghệ mới như kỹ thuật sinh học và trí tuệ nhân tạo. Như 
chúng ta đã thấy ở chương trước, những công nghệ này có thể 
được sử dụng để tái cấu trúc không chỉ vũ khí và phương tiện của 
chúng ta, mà thậm cả cơ thể và tâm trí của chúng ta. Thật vậy, 
chúng có thể tạo ra cách sống hoàn toàn mới và thay đổi quá trình 
tiền hóa trong tương lai. Ai sẽ quyết định làm gì với sức mạnh sáng 


tạo thần thánh như vậy? 


Loài người không thể đối phó với những thách thức này mà 
không có sự hợp tác toàn cầu. Và việc hợp tác này có thể được 
đảm bảo có lẽ bằng cách thông qua các cuộc xung đột bạo lực và 
đòi hỏi một đế chế chinh phục mới. Có lẽ con người có thể tìm thấy 
một cách hòa bình hơn để đoàn kết. 2.500 năm kể từ Cyrus Đại đề, 
nhiều đế chế hứa hẹn sẽ tạo dựng một nền trật tự chính trị thống 
nhất vì lợi ích chung của loài người. Tất cả đều dối trá, và tất cả đều 
thất bại. Không có đề chế nào thực sự thống nhất, và không có để 
chế nào thực sự phục vụ lợi ích chung của tất cả mọi người. Liệu 
trong tương lai sẽ có một đề chế tốt hơn chăng? 


UY LUẬI (1 IÂN (1Á0 


Trong một khu chợ trung cổ tại Samarkand, thành phố được xây 
dựng trên một ốc đảo Trung Á, các thương nhân Syria đang rờ tay 
trên những tắm lụa Trung Hoa mịn màng, những bộ lạc hung tợn từ 
vùng thảo nguyên thì bày bán từng toán nô lệ tóc rối bù mới đến từ 
cực tây, còn những chủ hàng bỏ túi mấy đồng tiền vàng bóng loáng 
in những ký tự kỳ quái và hình các ông vua lạ hoắc. Tại đây, một 
trong những ngã tư lớn giao cắt đông-tây, bắc-nam của thời đại đó, 
sự thống nhất của loài người là một thực tế mỗi ngày. Người ta cũng 
có thể quan sát quá trình tương tự khi quân đội Hốt Tất Liệt tập 
trung tiến đánh Nhật Bản vào năm 1281. Ky binh Mông Cổ trong 
những bộ trang phục bằng da và lông thú vai kề vai với đám bộ binh 
Trung Hoa đội nón tre, lính đồng minh Triều Tiên say xỉn gây gỗ với 
đám thủy thủ xăm mình từ vùng biển Đông, công binh Trung Á mải 
nghe đến rớt hàm những câu chuyện ly kỳ của các nhà thám hiểm 
châu Âu, và tất cả đều tuân theo sự chỉ huy của một vị hoàng đế duy 
nhật. 


Trong khi đó, xung quanh trung tâm ngôi đền thiêng Kaaba ở 
Mecca, sự hợp nhất người với người lại được thể hiện bằng cách 
khác. Nếu bạn từng hành hương đến thánh địa Mecca, đi diễu 


quanh ngôi đền linh thiêng vào khoảng năm 1300, bạn có thể hòa 
mình cùng với đoàn người đến từ vùng Lưỡng Hà, áo choàng phất 
phơ trong gió, mắt lóe lên niềm hân hoan xuất thần, miệng lắm 
nhằm cầu nguyện 99 tên gọi của Allah. Đằng trước bạn có thể sẽ là 
một tộc trưởng Thổ Nhĩ Kỳ phong trần đến từ thảo nguyên châu Á, 
khập khiễng chống gậy và trầm tư vuốt râu. Ở một phía khác, trang 
sức vàng lấp lánh trên làn da đen bóng ấy có thể là một nhóm người 
Hồi giáo đến từ vương quốc Mali, châu Phi. Mùi thơm của cây định 
hương, nghệ, nhục đậu khấu và muối biển sẽ báo hiệu sự hiện diện 
của những người anh em đến từ Án Độ, hoặc có lẽ từ những hòn 
đảo gia vị bí ân ở phương Đông. 


Ngày nay, tôn giáo thường được coi là một nguồn gốc của sự 
phân biệt đối xử, bất đồng và không thống nhất. Tuy nhiên, trên thực 
tế, tôn giáo là đặc điểm thống nhất nhân loại đứng hàng thứ ba, 
cùng với tiền tệ và các đế chế. Vì mọi trật tự xã hội và hệ thống 
phân cấp đều được tưởng tượng, nên tất cả chúng đều rất mong 
manh, và xã hội càng lớn thì nó lại càng dễ vỡ hơn. Vai trò lịch sử 
quan trọng của tôn giáo là mang tới tính chính đáng siêu phàm cho 
những cấu trúc mong manh này. Tôn giáo khẳng định rằng luật pháp 
của chúng ta không phải là kết quả của sự thất thường nơi con 
người, mà được sắc phong bởi một quyền lực tuyệt đối và tối 
thượng. Điều này ít nhất giúp cho một số điều luật cơ bản vượt lên 
mọi thách thức, do đó đảm bảo sự ổn định xã hội. 


Vì vậy, tôn giáo có thể được định nghĩa là một hệ thống các quy 
chuẩn và giá trị con người được xây dựng dựa trên niêm tin vào một 


trật tự siêu nhiên. Khái niệm này liên quan đến hai tiêu chí đặc 
trưng: 


1. Tôn giáo cho rằng có một trật tự siêu nhiên, không phải là sản 
phẩm của ý tưởng bất chợt hoặc thỏa thuận của con người. Bóng 
đá chuyên nghiệp không phải là một tôn giáo, vì mặc dù có các luật 
lệ, nghi thức và nghỉ lễ, nhưng mọi người đều biết rằng con người tự 
nghĩ ra bóng đá, và bất cứ lúc nào FIFA cũng có thể tảng kích thước 
của cầu môn hoặc hủy bỏ các quy tắc việt vị. 


2. Căn cứ vào trật tự siêu nhiên này, tôn giáo thiết lập các chuẩn 
mực và giá trị mà nó coi là bắt buộc. Nhiều người phương Tây ngày 
nay tin vào ma quỷ, các câu chuyện thần tiên và thuyết luân hồi, 
nhưng những niềm tin này không phải là nguồn gốc của các tiêu 
chuẩn đạo đức và hành vi. Và như vậy, chúng không cấu thành một 
tôn giáo. 


Mặc dù tôn giáo có khả nâng hợp pháp hoá trật tự xã hội và 
chính trị rộng rãi, nhưng không phải tất cả các tôn giáo đều kích hoạt 
tiềm năng này. Để đoàn kết mọi người dưới sự bảo trợ của tôn giáo 
trên một vùng lãnh thổ rộng lớn có những nhóm người khác nhau 
sinh sống, một tôn giáo phải có ít nhất hai đặc tính. Đầu tiên, nó phải 
tán thành một trật tự siêu nhiên phổ quát, luôn luôn đúng ở mọi thời 
điểm và không gian. Thứ hai, nó phải nhân mạnh vào việc truyền bá 
niềm tin này đến tất cả mọi người. Nói cách khác, nó phải mang tính 
phổ quát và truyền giáo. 


Các tôn giáo nổi tiếng nhất của lịch sử, như Hồi giáo và Phật 


giáo, đều có tính phổ quát và truyền giáo. Do đó mọi người có xu 
hướng tin rằng tất cả các tôn giáo đều giống như vậy. Trong thực tế, 
phần lớn các tôn giáo cổ xưa mang tính cục bộ và cá biệt. Những tín 
đồ của tôn giáo này tin vào các vị thần địa phương và các linh hồn, 
không quan tâm việc cải đạo toàn bộ loài người. Theo như chúng ta 
biết, những tôn giáo phổ quát và mang mục đích truyền đạo bắt đầu 
xuất hiện chỉ trong thiên niên kỷ 1 TCN. Sự xuất hiện của chúng là 
một trong những cuộc cách mạng quan trọng nhất trong lịch sử, và 
đóng góp quan trọng cho sự thống nhất của nhân loại, giống như sự 
xuất hiện của các đề chế và tiền tệ toàn cầu. 


Sựïim lặng của bầy cừu 


Khi thuyết vật linh là hệ thống tín ngưỡng chủ đạo, những chuẩn 
mực và giá trị của con người phải cân nhắc đến cả thế giới quan và 
lợi ích của vô số chúng sinh khác, chẳng hạn như động vật, thực 
vật, thần tiên và ma quỷ. Ví dụ, một bộ lạc cắt cỏ cho súc vật ở vùng 
thung lũng sông Hằng có thể đã thiết lập một quy tắc cắm mọi người 
chặt một cây vả cổ thụ to nào đó, vì sợ rằng thần cây vả sẽ trở nên 
tức giận và trả thù. 


Một bộ lạc cổ xưa sinh sống ở thung lũng Indus có thể cắm 
người dân săn cáo đuôi trắng, vì có một con cáo đuôi trắng từng hé 
lộ cho một cụ bà khôn ngoan về nơi bộ lạc có thể tìm thấy những 
viên đá núi lửa quý giá. 


Những tôn giáo này có thế giới quan mang đậm tính địa phương, 
và nhắn mạnh vào những đặc điểm độc đáo của các địa bàn, khí 


hậu và hiện tượng cụ thể. Hầu hết những người cắt cỏ cả đời chỉ 
sống trong một khu vực rộng không quá 1.000 km. Để tồn tại, cư 
dân của một thung lũng nào đó cần hiểu được trật tự siêu nhiên cai 
quản thung lũng của họ và điều chỉnh hành vi của mình cho phù 
hợp. Thật vô nghĩa khi cố gắng thuyết phục cư dân của một số 
thung lũng xa xôi nào đó tuân theo các quy tắc tương tự. Người bộ 
lạc Indus chẳng bận tâm đến việc phái các nhà truyền giáo đến 
thung lũng sông Hằng để thuyết phục người dân địa phương không 
được săn cáo đuôi trắng. 


Cách mạng Nông nghiệp dường như đi kèm với một cuộc cách 
mạng tôn giáo. Người săn bắt hái lượm săn tìm những loại động 
thực vật hoang dã vốn được xem là có địa vị bình đẳng với người 
Homo sapiens. Việc con người săn cừu sẽ không khiến loài cừu trở 
nên thấp kém hơn anh ta, giống như việc loài hổ săn bắt con người 
không làm cho con người thấp kém hơn con hồ. Các sinh linh thông 
tri với nhau trực tiếp và thỏa hiệp các quy tắc quản lý môi trường 
sống chung của mình. Ngược lại, nông dân sở hữu, điều khiển động 
thực vật, và hiếm khi hạ mình giao tiếp với những gì thuộc sở hữu 
của họ. Do đó tác động tôn giáo đầu tiên của Cách mạng Nông 
nghiệp là biến cây trông và vật nuôi từ vị thế là những thành viên 
bình đẳng trên bàn tròn tâm linh trở thành vật sở hữu. 


Nhưng điều này gây ra một vấn đề lớn. Nông dân có thể mong 
muốn quyền kiểm soát tuyệt đối với những con cừu của họ, nhưng 
họ biết rất rõ rằng quyền kiểm soát của họ bị giới hạn. Họ có thể 
nhốt cừu trong chuồng, thiến con đực và chọn cừu cái giống, nhưng 


họ không thể đảm bảo cừu cái được thụ thai và sinh ra cừu con 
khỏe mạnh, họ cũng không thể ngăn chặn được sự bùng phát các 
dịch bệnh chết chóc. Vậy làm thế nào để bảo vệ khả năng sinh sản 
của đàn gia súc? 


Một giả thuyết hàng đầu về nguồn gốc của các vị thần cho rằng, 
các vị thần có được tầm quan trọng vì họ đưa ra giải pháp cho vấn 
đề này. Các vị thần như nữ thần sinh sản, thần bầu trời và thần y 
học đóng vai trò trung tâm khi thực vật và động vật mất đi khả năng 
nói chuyện, và vai trò chính của các vị thần là làm cầu nối giữa con 
người và các loài động thực vật câm lặng. Trên thực tế, phần lớn 
các thần thoại cổ đại là một hợp đồng pháp lý, trong đó con người 
hứa muôn đời thờ phụng các thần để đổi lấy quyền làm chủ với vật 
nuôi, cây trồng —- những chương đầu của Sáng thế ký là một ví dụ 
điển hình. Trải qua hàng ngàn năm sau Cách mạng Nông nghiệp, 
nghỉ thức tế lễ chủ yếu bao gồm việc con người mang cừu, rượu 
vang và bánh ngọt hiến tế cho các thần linh, đổi lại các vị thần này 
hứa hẹn cho những vụ mùa bội thu và đàn gia súc mắn đẻ. 


Cách mạng Nông nghiệp ban đầu có ảnh hưởng rất nhỏ đối với 
thực trạng của các thành viên khác trong hệ thống tín ngưỡng vật 
linh, chẳng hạn như đá, suối, ma quỷ. Tuy nhiên, các vật linh này 
cũng dần mất đi vị thế của nó, nhường chỗ cho các vị thần mới. 
Chừng nào còn sống cả đời trong những lãnh thổ diện tích vài trăm 
cây số vuông, chừng đó hầu hết nhu cầu của con người có thể được 
thần linh địa phương đáp ứng hết. Nhưng một khi các vương quốc 
và mạng lưới thương mại mở rộng, con người cần tiếp cận các thực 


thể có sức mạnh và uy quyền bao trùm toàn thể vương quốc hoặc 
toàn bộ lưu vực thương mại. 


Nỗ lực để giải đáp cho những nhu cầu này dẫn đến sự xuất hiện 
của các tôn giáo đa thần (polytheistic, tiếng Hy Lạp: poly có nghĩa là 
nhiều, fheos có nghĩa là thần). Những tôn giáo này hiểu rằng thế 
giới được điều khiển bởi một nhóm các vị thần đầy quyền năng, 
chẳng hạn như nữ thần sinh sản, thần mưa và thần chiến tranh. Con 
người có thể khẩn cầu các vị thần, và nếu các vị đó nhận được sự 
sùng kính và vật hiến tế, thì có thể rủ lòng ban cho mưa, chiến thắng 
và sức khỏe. 


Thuyết vật linh đã không hoàn toàn biến mắt vào thời điểm ra đời 
của đa thần giáo. Ác quỷ, thần tiên, ma mãnh, đá thần, suối nước 
thánh và cây thiêng vẫn là một phần không thể thiếu của hầu hết các 
tôn giáo đa thần. Những thần linh này có thể không quan trọng bằng 
các vị thần vĩ đại, nhưng đối với những nhu cầu trần tục của người 
dân bình thường thì vậy cũng là đủ. Trong khi hoàng đế ở kinh đô 
hiến tế hàng chục con cừu béo tốt cho vị thần chiến tranh vĩ đại, cầu 
nguyện cho chiến thắng trước những kẻ man rợ, thì bác nông dân 
trong túp lều của mình thắp một ngọn nến cầu thần cây vả, xin thần 
giúp chữa lành cho đứa con trai bị bệnh của mình. 


Tuy nhiên, khi các vị thần hiển linh, tác động lớn nhất của các 
ngài không phải ở đàn cừu hay ma quỷ, mà chính là ở vị thế của 
Homo sapiens. Thuyết vật linh cho rằng con người chỉ là một trong 
rất nhiều sinh vật sống trên thế giới. Trong khi đó, thuyết đa thần lại 
ngày càng nhìn nhận thế giới như là một sự phản ánh của mối quan 


hệ giữa thần linh và con người. Những lời cầu nguyện, những hy 
sinh, những tội lỗi và những việc thiện của chúng ta xác định số 
phận của toàn bộ hệ sinh thái. Một cơn lũ khủng khiếp có thể quét 
sạch hàng tỉ con kiến, châu chấu, rùa, linh dương, hươu cao cổ và 
voi, chỉ vì một vài Sapiens ngu ngốc đã làm các vị thần nổi giận. Đa 
thần giáo qua đó tôn vinh không chỉ vị thế của các vị thần, mà của 
cả nhân loại. Những thành viên kém may mắn của các hệ thống duy 
linh cũ đánh mắt vai trò của mình, trở nên thừa thãi hoặc là một vật 
trang trí câm lặng trong vở kịch vĩ đại về mối quan hệ của con người 
với các vị thần. 


Lợi ích của việc sùng bái thần linh 


Sau 2.000 năm bị độc thần giáo tây não, hầu hết người phương 
Tây đều xem đa thần giáo như một biểu tượng của sự mông muội 
và ấu trĩ. Đây là một định kiến bất công. Để hiểu được logic bên 
trong của đa thần giáo, ta cần phải nắm bắt ý tưởng trung tâm xây 
đắp lên niềm tin vào nhiều vị thần linh. 


Đa thần giáo không nhất thiết phải tranh cãi về sự tồn tại của một 
thế lực hoặc bộ luật duy nhất điều khiển toàn bộ vũ trụ. Trong thực 
tế, đa số đa thần giáo và thậm chí cả vật linh công nhận quyền lực 
tối cao đứng đẳng sau tất cả các vị thần, ma quỷ và đá thiêng khác 
nhau. Trong đa thần giáo Hy Lạp cổ điển, thần Zeus, Hera, Apollo và 
các vị thần khác đều chịu khuất phục trước quyền năng vô hạn và 
bao trùm lên tất cả - đó là Số phận (Moira, Ananke). Các vị thần Bắc 
Âu cũng là nô lệ cho số phận, cam chịu số phận diệt vong trong 


ngày tận thế Ragnarök (Hoàng hôn của các vị thần). Trong đa thần 
giáo của người Yoruba ở Tây Phi, thần linh đều được sinh ra từ một 
vị thần tối cao Olodumare, và là tôi tớ của vị thần này. Trong đa thần 
giáo Hindu, một nguyên lý duy nhất, Atman, kiểm soát vô số các vị 
thần linh, con người, thế giới sinh học và vật lý. Atman là bản ngã 
vĩnh cửu hay linh hồn của toàn bộ vũ trụ, cũng như của mỗi cá nhân 
và mọi hiện tượng. 


Điểm cơ bản của đa thần giáo để phân biệt nó với độc thần giáo, 
đó là thế lực tối cao chi phối thế giới không có những vị lợi và thiên 
kiến, và do đó nó không quan tâm đến những ham muốn, mối bận 
tâm và lo lắng trần tục của con người. Như vậy, thật vô nghĩa khi 
cầu xin thế lực này ban cho chiến thắng trong cuộc chiến, ban cho 
sức khỏe hay ban cho mưa, bởi vì ưu thế là thế lực bao trùm, cho 
nên dẫu là vương quốc nào đó chiến thắng hay bại trận, dẫu là một 
thành phố thịnh vượng hay tàn lụi nào đó, dẫu là một người phục hồi 
hay qua đời nào đó, đều không có sự phân biệt. Người Hy Lạp đã 
không lãng phí bất kỳ đổ hiến tế nào cho Định mệnh (Fate), và 
người Hindu cũng không xây dựng đền thờ nào cho Atman. 


Lý do duy nhất để đến với quyền lực tối cao của vũ trụ là từ bỏ 
hết mọi tham sân si và bằng lòng với cả cái hay cái dở — chấp nhận 
cả thất bại, nghèo đói, bệnh tật và cái chết. Vì vậy một số người 
theo đạo Hindu, được gọi là Sadhus hoặc Sannyasis, cống hiến cả 
đời mình cho việc hợp nhất với Atman, từ đó đạt được giác ngộ. Họ 
cố gắng nhìn nhận thế giới từ quan điểm của nguyên tắc cơ bản này 
để nhận ra rằng từ quan điểm vĩnh cửu của nó, tất cả những ham 


muốn và sợ hãi trần tục là những hiện tượng phù du, vô nghĩa. 


Tuy nhiên, đa phần người Hindu ở Ấn Độ không phải là những 
người Sadhus. Họ chìm sâu trong mớ rối rắm của các lo toan thế tục 
mà Atman không giúp đỡ được gì nhiều. Để được hỗ trợ trong các 
vấn đề như vậy, người Hindu tiếp cận các vị thần với phần quyền 
lực nào đó. Chính vì quyền hạn của họ chỉ là một phần chứ không 
phải tất cả, nên các thần như Ganesha, Lakshmi và Saraswati đều 
có những vị lợi và thành kiến riêng. Do đó con người có thể thỏa 
hiệp một phần với các thế lực này, và trông cậy vào sự giúp đỡ của 
họ để giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh và phục hồi 
bệnh tật. Nhất định phải có rất nhiều quyền lực được chia nhỏ, bởi 
một khi bạn bắt đầu phân chia quyền lực bao trùm một thế lực tối 
cao, chắc chắn bạn sẽ có nhiều hơn một vị thần. Vì vậy ta có đa 
thân. 


Thấu hiểu được đa thần sẽ cho phép khoan dung tôn giáo nhiều 
hơn. Một mặt, người theo thuyết đa thần tin vào một quyền năng tối 
cao và hoàn toàn không vị lợi, mặt khác cũng tin vào những quyền 
năng có thiên vị và thành kiến, các tín đồ của một vị thần này không 
gặp khó khăn gì trong việc chấp nhận sự tồn tại và quyền năng của 
các vị thần khác. Đa thần giáo về bản chất là cởi mở, và hiếm khi 
ngược đãi những kẻ “dị giáo” và “ngoại đạo”. 


Ngay cả khi những người đa thần giáo chinh phục các đế chế 
lớn, họ cũng không cố gắng cải đạo những thần dân của mình. 
Người Ai Cập, La Mã và Aztec đã không gửi các nhà truyền giáo 
đến những vùng đất xa lạ để truyền bá việc thờ phụng thần Osiris, 


dJupiter hay Huitzilopochtli (vị thần tối cao của người Aztec), và chắc 
chắn càng không cử quân đội tới vì mục đích đó. Những dân tộc bị 
trị trên khắp đế chế được kỳ vọng sẽ thờ thần linh cùng các nghỉ lễ 
của để chế, vì các vị thần và các nghi thức đó bảo vệ và hợp thức 
hoá cho đề chế. Tuy nhiên, họ không bị yêu cầu phải từ bỏ thần linh 
và nghỉ lễ bản địa của mình. Trong Đề chế Aztec, những người nô lệ 
có nghĩa vụ phải xây dựng các đền thờ thần Huitzilopochitli, nhưng 
chúng được xây dựng bên cạnh đền thờ các vị thần địa phương chứ 
không phải thay thế chúng. Trong nhiều trường hợp, chính tầng lớp 
ưu tú của đề chế tự tiếp nhận các vị thần và nghi lễ của người dân 
bị trị. Người La Mã thì vui vẻ thêm nữ thần châu Á Cybele và nữ 
thần Ai Cập Isis vào đền thờ bách thần của mình. 


Vị thần duy nhất mà người La Mã từ lâu đã không chịu dung thứ 
là vị thần độc tôn và loan báo tin mừng của các tín đồ Ki-tô. Đế chế 
La Mã không yêu cầu các tín đồ Ki-tô từ bỏ tín ngưỡng và nghỉ lễ 
của họ, nhưng muốn họ tôn kính các thần linh bảo hộ đế chế và tôn 
kính Hoàng đề La Mã như thánh thần. Đây được xem là sự tuyên 
thệ cho lòng trung thành về mặt chính trị. Khi các tín đồ Ki-tô giáo 
kịch liệt phản đối điều đó, và tiếp tục từ chối tất cả các nỗ lực thỏa 
hiệp, người La Mã phản ứng bằng cách ngược đãi những người mà 
họ cho là phần tử lật đổ chính quyền. Và ngay cả điều này cũng chỉ 
được thực hiện nửa vời. Trong 300 năm từ sự kiện Chúa Jesus bị 
đóng đỉnh trên cây thập giá cho đến sự cải đạo của Hoàng để 
Constantine, các hoàng đề La Mã theo thuyết đa thần đã khơi mào 
khoảng bốn cuộc thanh trừng tín đồ Ki-tô. Các nhà quản lý và thống 
đốc địa phương kích động một số hành động bạo lực chống lại 


người Ki-tô giáo. Tuy nhiên, nếu chúng ta cộng tất cả các nạn nhân 
của tất cả những cuộc thanh trừng đó lại, hoá ra trong ba thế kỷ, 
những người La Mã đa thần giết hại không nhiều hơn một vài nghìn 
tín đồ Ki-tô. Ngược lại, trong suốt 1.500 năm tiếp theo, có tới hàng 
triệu tín đồ Ki-tô bị giết bởi chính những người Ki-tô nhằm bảo vệ 
những luận giải có phần khác biệt về tôn giáo, tình yêu thương và 
lòng từ bi. 


Những cuộc chiến tôn giáo giữa người Công giáo và Tin Lành 
càn quét châu Âu trong thế kỷ 16 và 17 đặc biệt khét tiếng. Tất cả 
những người tham chiến có liên quan đều chấp nhận vai trò thiêng 
liêng của Chúa Jesus và Phúc âm của ngài về lòng từ bi và tình yêu 
thương. Tuy nhiên, họ không đồng ý về bản chất của thứ tình yêu 
này. Người Tin Lành cho rằng tình yêu của Thiên Chúa lớn tới mức 
Thiên Chúa đã nhập thế bằng xác thịt, tự để cho mình bị tra tấn và 
đóng đỉnh, qua đó cứu rỗi các tội tổ tông và mở cánh cửa thiên 
đường cho tất cả những người tuyên xưng đức tin vào Ngài. Tín đồ 
Công giáo thì cho rằng đức tin đó là cần thiết nhưng chưa đủ. Để 
được lên thiên đường, các tín đồ phải tham gia vào các nghi lễ nhà 
thờ và làm việc thiện. Tín đồ Tin Lành bác bỏ điều này, cho rằng sự 
đổi chác làm tầm thường sự vĩ đại và tình yêu nơi Thiên Chúa. Kẻ 
nào nghĩ rằng cánh cửa lên thiên đường phụ thuộc vào những việc 
phúc thiện cá nhân chính là phóng đại tầm quan trọng của mình, 
chính là ngụ ý rằng sự khổ ải của Chúa Jesus trên thập tự giá và 
tình yêu của Người đối với nhân loại vẫn là chưa đủ. 


Những tranh chấp về thần học trở nên bạo liệt tới mức vào thế kỷ 


16 và 17, người Công giáo và Tin Lành giết hại hàng chục vạn tín đồ 
của nhau. Vào ngày 23 tháng Tám năm 1372, tín đồ Công giáo tại 
Pháp đề cao tầm quan trọng của phúc thiện, đã tấn công những 
cộng đồng Tin Lành để cao tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân 
loại. Trong cuộc tấn công này, được gọi là Thảm sát ngày lễ Thánh 
Bartholomew, có tới 5.000 đến 10.000 tín đồ Tin Lành đã bị giết hại 
trong vòng chưa đấy 24 giờ. Khi Giáo hoàng ở Rome nghe tin từ 
Pháp, ông vui mừng cho tổ chức lễ hội cầu nguyện ăn mừng sự kiện 
và cắt cử Giorgio Vasari trang trí một phòng của Vatican bằng bức 
bích họa về vụ thảm sát (căn phòng hiện đang giới hạn đối với du 
khách). Số người Ki-tô giáo bị chính những anh em Ki-tô hữu giết 
hại trong 24 giờ đó còn lớn hơn số nạn nhân này của Đề chế La Mã 
đa thần trong suốt thời gian tồn tại của nó. 


Đấng tối cao là duy nhất 


Theo thời gian, một số tín đồ đa thần giáo trở nên quá yêu mến 
một vị thần bảo hộ đặc biệt của họ tới mức ngày càng tách khỏi đa 
thần giáo cơ bản. Họ bắt đầu tin rằng vị thần của họ là vị thần duy 
nhất, và rằng trên thực tế Ngài là quyền lực tối cao của cả vũ trụ. 
Nhưng đồng thời họ vẫn tiếp tục xem Ngài là đắng có những vị lợi, 
thiên kiến riêng, và tin rằng họ có thể thỏa hiệp với Ngài. Chính điều 
đó đã sinh ra thuyết độc thần, và tín đồ của tôn giáo này khẩn cầu 
quyền năng tối cao của vũ trụ giúp họ khỏi bệnh, trúng xổ số và 
giành chiến thắng trong chiến tranh. 


Độc thần giáo đầu tiên mà chúng ta biết đến xuất hiện ở Ai Cập 


vào khoảng năm 350 TCN, khi Pharaoh Akhenaten tuyên bố một 
trong các vị thần nhỏ trong bách thần Ai Cập, thần Aten, trên thực tế 
chính là Đắng tối cao cai trị vũ trụ. Akhenaten thể chế hoá tục thờ 
thần Aten thành quốc giáo và cố gắng kiểm soát việc thờ phụng mọi 
vị thần khác. Tuy nhiên, cuộc cách mạng tôn giáo của ông đã không 
thành công. Sau khi ông chết, tục thờ thần Aten bị bãi bỏ và quay lại 
với tục thờ bách thần như cũ. 


Thuyết đa thần đâu đó vẫn tiếp tục đẻ ra các thuyết độc thần 
khác, nhưng chúng vẫn nằm ngoài lề, nhất là vì chúng không thể 
tiêu hoá nồi thông điệp phổ quát của mình. Ví dụ, Do Thái giáo cho 
rằng Đắng tối cao của vũ trụ có những vị lợi và thiên kiến, mà vị lợi 
chủ yếu của Ngài là đối với đất nước Do Thái tí hon và trong vùng 
đất heo hút của Israel. Do Thái giáo không có gì nhiều để hấp dẫn 
đối với các nước khác, và trong suốt sự tồn tại của mình, nó không 
phải là một tôn giáo có chủ trương truyền giáo. Giai đoạn này có thể 
được gọi là giai đoạn “độc thần cục bộ”. 


Một sự đột phá lớn đã xảy ra với Ki-tô giáo. Đức tin này khởi 
nguồn từ một giáo phái Do Thái bí truyền có mục tiêu thuyết phục 
người Do Thái tin rằng Chúa Jesus thành Nazareth là đắng cứu thế 
mà họ hằng mong ngóng từ lâu. Tuy nhiên, một trong những nhà 
lãnh đạo đầu tiên của giáo phái, Thánh Paul thành Tarsus, lập luận 
rằng nếu quyền lực tối cao của vũ trụ có những vị lợi và thiên kiến, 
và nếu Ngài buộc phải nhập thế bằng xác phàm và chết trên thập 
giá để cứu độ nhân loại, thì đây là điều mà tất cả mọi người đều 
phải biết, chứ không chỉ riêng người Do Thái. Vì vậy cần phải loan 


báo tin mừng —- Phúc âm — của Chúa Jesus — ra toàn thế giới. 


Các lập luận của Paul đã gặp mảnh đất màu mỡ. Người Ki-tô 
giáo bắt đầu tổ chức các hoạt động truyền giáo rộng rãi nhắm đến 
tất cả mọi người. Ở một trong những bước ngoặt lạ lùng nhất của 
lịch sử, giáo phái Do Thái bí truyền này đã thống lĩnh trên toàn bộ 
Đề chế La Mã hùng mạnh. 


Thành công của Ki-tô giáo được coi là mô hình cho một tôn giáo 
độc thần nữa xuất hiện ở bán đảo Ả-rập trong thế kỷ 7 — Hồi giáo. 
Giống như Ki-tô giáo, Hồi giáo khi sơ khai cũng là một giáo phái nhỏ 
bé ở một góc hẻo lánh của thế giới, nhưng trong một bất ngờ mang 
tính lịch sử còn lạ lùng và chóng vánh hơn, nó đã bứt phá khỏi sa 
mạc Ả-rập và chinh phục một đế chế rộng lớn trải dài từ Đại Tây 
Dương đến Ấn Độ. Từ đó về sau, tư tưởng độc thần đóng một vai 
trò trung tâm trong lịch sử thế giới. 


Tín đồ độc thần giáo có xu hướng cuồng tín và truyền đạo hơn 
rất nhiều so với tín đồ đa thần giáo. Một tôn giáo mà công nhận tính 
hợp pháp của các tín ngưỡng khác thường có hàm ý rằng, hoặc là 
Đắng tối cao của tôn giáo đó không phải là quyền lực tối thượng của 
vũ trụ, hoặc là tôn giáo đó chỉ nhận được từ Đắng tối cao một phần 
chân lý phổ quát. Vì thường tin rằng mình đang nắm trong tay toàn 
bộ thông điệp của một và chỉ một Đắng tối cao mà thôi, nên tín đồ 
độc thần giáo đã bị thôi thúc phải báng bồ tất cả các tôn giáo còn lại. 
Trong hai thiên niên kỷ qua, tín đồ độc thần giáo vẫn không ngừng 
củng cố quyền hành của mình qua việc triệt tiêu bằng bạo lực đối 
với tất cả các tôn giáo cạnh tranh khác. 


Biện pháp này có hiệu quả. Vào đầu thế kỷ 1, hầu như không có 
một tín đồ độc thần giáo nào trên thế giới. Khoảng năm 500, một 
trong những để chế lớn nhất thế giới - Đế chế La Mã - trở thành 
một chính thể Ki-tô giáo, các nhà truyền giáo tất bật truyền bá Ki-tô 
giáo đến các vùng đất khác thuộc châu Âu, châu Á và châu Phi. Đến 
cuối thiên niên kỷ 1, hầu hết mọi người ở châu Âu, Tây Á, Bắc Phi là 
những tín đồ độc thần giáo, và các đế quốc từ Đại Tây Dương đến 
dãy Himalaya đều khẳng định họ được sắc phong bởi một Đắng vĩ 
đại duy nhất. Đến đầu thế kỷ 16, độc thần giáo thống trị ở hầu hết Á- 
Phi, trừ Đông Á và các vùng phía nam châu Phi, nó bắt đầu vươn 
các xúc tu tua tủa của mình về Nam Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương. 
Ngày nay, hầu hết mọi người bên ngoài Đông Á tuân theo một độc 
thần giáo này hay một độc thần giáo khác, và trật tự chính trị toàn 
cầu được xây dựng trên những nền tảng độc thần giáo. 


Bản đồ 5. Sự lan tỏa của Ki-tô giáo và Hồi giáo. 


Song, cũng giống như thuyết vật linh vẫn tiếp tục tồn tại trong đa 
thần giáo, đa thần giáo vẫn tiếp tục tồn tại trong độc thần giáo. Về lý 
thuyết, khi một người tin rằng quyền lực tối cao của vũ trụ có những 
vị lợi và thiên kiến, vậy lý do trong việc thờ phụng những quyền lực 
cục bộ là gì? Ai sẽ muốn tiếp cận một công chức hạng thấp khi văn 
phòng tổng thống mở ra với bạn? Thật vậy, thần học độc thần có xu 
hướng phủ nhận sự tồn tại của tất cả các vị thần ngoại trừ một Đắng 
tối cao, đổ hỏa ngục và diêm sinh lên bất cứ ai dám thờ phụng 
những vị thần khác. 


Song, luôn tồn tại một hố ngăn cách giữa lý thuyết thần học và 


thực tế lịch sử. Hầu hết mọi người nhận thấy rất khó khăn để tiêu 
hoá hoàn toàn ý tưởng về thuyết độc thần. Họ đã tiếp tục phân chia 
thế giới thành “chúng ta” và “chúng nó”, coi sức mạnh tối cao của vũ 
trụ quá xa xôi và xa lạ đối với nhu cầu trần tục của họ. Các tôn giáo 
độc thần đã trục xuất thần linh, vốn xuất hiện nơi cửa trước với rất 
nhiều sự phô trương, qua cửa sổ bên. Ví dụ, Ki-tô giáo cũng xây 
dựng những điện thờ riêng dành cho các thánh, với phần nghi lễ có 
khác nhau đôi chút so với những vị thần của đa thần giáo. 


Cũng như thần Jupiter bảo vệ Rome và thần Huitzilopochtli bảo 
vệ Đề chế Aztec, mỗi vương quốc Ki-tô giáo có vị thánh bảo trợ của 
riêng mình, giúp nó vượt qua khó khăn và giành chiến thắng trong 
các cuộc chiến tranh. Anh đã được bảo vệ bởi Thánh George, 
Scotland bởi Thánh Andrew, Hungary bởi Thánh Stephen, và Pháp 
bởi Thánh Martin. Các thành phố thị trấn, các ngành nghề, và thậm 
chí cả bệnh tật — tất cả đều có vị thánh của riêng mình. Thành phố 
Milan đã có Thánh Ambrose, trong khi Thánh Mark che chở thành 
phố Venice. Thánh Almo bảo vệ người thợ cạo ống khói, còn Thánh 
Matthew lại giúp đỡ những người thu thuế khi lâm nạn. Nếu bạn bị 
đau đầu, bạn phải cầu nguyện Thánh Agathius, nhưng nếu bị đau 
răng thì nguyện cầu Thánh Apollonia hiệu quả hơn nhiều. 


Các thánh Ki-tô giáo không chỉ đơn thuần giống như các vị thần 
trong đa thần giáo cũ. Thường thì họ chính là những vị thần cải 
trang. Ví dụ, nữ thần chính của văn minh Celtic ở Ireland trước khi 
có sự xuất hiện của Ki-tô giáo là Brigid. Khi lreland đã được Ki-tô 
hoá, Brigid cũng được rửa tội. Bà trở thành Thánh Brigid, người cho 


đến nay vẫn là vị thánh được tôn kính nhất trong Công giáo ở 
Ireland. 


Cuộc chiến giữa thiện và ác 


Đa thần giáo không chỉ sinh ra các tôn giáo độc thần, mà còn cả 
những tôn giáo nhị nguyên. Những tôn giáo nhị nguyên tán thành sự 
tồn tại của hai sức mạnh đối lập: thiện và ác. Không giống như 
thuyết độc thần, nhị nguyên cho rằng cái ác có một sức mạnh độc 
lập, không được tạo ra bởi Chúa lòng lành, và cũng không thấp kém 
hơn. Nhị nguyên giải thích rằng toàn bộ vũ trụ là một chiến trường 
giữa hai lực lượng này, và do đó tất cả những gì xảy ra trong thế 
giới này là một phần của cuộc đấu tranh. 


Thuyết nhị nguyên là một thế giới quan đầy hấp dẫn, vì nó có câu 
trả lời ngắn gọn và đơn giản cho Vấn đề Cái ác nồi tiếng, một trong 
những mối quan tâm cơ bản của tư tưởng con người. “Tại sao có 
cái ác tồn tại trên thế giới? Tại sao có đau khổ? Tại sao những điều 
xấu lại xảy ra với những người tốt?” Những người độc thần giáo 
phải rèn luyện trí tuệ để giải thích làm thế nào mà một Đắng tối cao 
toàn tri, toàn năng và toàn thiện lại cho phép quá nhiều đau khổ trên 
thế giới. Một lời giải thích nổi tiếng cho rằng đây là cách Đắng tối 
cao cho phép tự do ý chí trong con người. Nếu không có cái ác, con 
người không thể lựa chọn giữa cái thiện và cái ác, và do đó sẽ 
không có ý chí tự do. Tuy nhiên, đây là một câu trả lời không trực 
quan, bởi nó ngay lập tức đặt ra một loạt các câu hỏi mới. Tự do của 
ý chí cũng cho phép con người lựa chọn cái ác. Nhiều người thực 


sự chọn cái ác, và theo lời giải thích độc thần giáo chuẩn mực, lựa 
chọn này phải mang lại sự trừng phạt của Đắng tối cao trong kết quả 
cuối cùng của nó. Nếu Đắng tối cao biết trước rằng một người cụ 
thể sẽ sử dụng ý chí tự do của mình để lựa chọn cái ác, và kết quả 
là người đó sẽ chịu trừng phạt vì điều này bằng việc bị tra tấn đời 
đời trong địa ngục, vậy tại sao Đắng tối cao lại tạo ra người ấy? Các 
nhà thần học đã viết vô số sách để trả lời câu hỏi như vậy. Một số 
tìm thấy câu trả lời thuyết phục. Một số thì không. Có điều không thể 
phủ nhận là những người độc thần giáo đã trải qua quãng thời gian 
khó khăn để đối phó với Vấn đề Cái ác. 


Đối với những người nhị nguyên, điều xấu xảy ra ngay cả với 
người tốt, vì thế giới không bị chỉ phối bởi một Đắng tối cao toàn tri, 
toàn năng và toàn thiện. Vẫn tồn tại một sức mạnh của cái ác độc 
lập bao trùm lên thế giới. Sức mạnh của cái ác tạo ra những điều 


^ 


xau. 


Quan điểm nhị nguyên cũng có nhược điểm riêng của nó. Đúng, 
nó cung cấp một giải pháp rất đơn giản để trả lời cho Vấn đề Cái ác, 
nhưng nó lại bối rối bởi Vấn đề Trật tự. Nếu thế giới đã được tạo ra 
bởi một Đắng tối cao duy nhất, hiển nhiên thế giới sẽ là nơi có trật 
tự, mọi thứ đều tuân theo những quy luật chung. Nhưng nếu Thiện 
và Ác đánh nhau giành quyền kiểm soát thế giới, ai sẽ là người thực 
thi các quy luật chi phối cuộc chiến vũ trụ này? Hai quốc gia đối địch 
có thể chiến đấu với nhau vì cả hai đều tồn tại trong không gian và 
thời gian, đều tuân theo những quy luật vật lý. Một tên lửa phóng đi 
từ Pakistan có thể bắn trúng mục tiêu trong lãnh thổ Án Độ vì các 


quy luật vật lý là giống nhau ở cả hai nước. Trong cuộc chiến giữa 
Thiện và Ác, luật pháp chung nào buộc cả hai bên phải tuân thủ, và 
ai là người ban hành luật pháp đó? 


Vậy nên, độc thần giáo giải thích tốt trật tự, nhưng lại hoang 
mang trước cái ác. Thuyết nhị nguyên giải thích tốt cái ác, nhưng lại 
lúng túng trước trật tự. Có một cách thức hợp lý giải quyết bài toán 
này: lập luận rằng có một Đắng toàn năng duy nhất đã tạo ra toàn 
bộ vũ trụ —- và đó là một Thượng đề ác. Nhưng không một ai trong 
lịch sử lại dung chứa một niềm tin như vậy. 


* 


Tôn giáo nhị nguyên phát triển mạnh mẽ trong hơn một ngàn 
năm. Vào khoảng thời gian giữa năm 1500 và 1000 TCN, một nhà 
tiên tri tên là Zoroaster (Zarathustra) hoạt động đâu đó ở Trung Á. 
Tín ngưỡng của ông được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, 
cho đến khi nó trở thành tôn giáo nhị nguyên quan trọng nhất — Bái 
hỏa giáo. Tín đồ Bái hỏa giáo nhìn thế giới như một trận chiến vũ trụ 
giữa thần thiện Ahura Mazda và thần ác Angra Mainyu. Con người 
phải giúp thần thiện trong trận chiến này. Bái hỏa giáo là một tôn 
giáo quan trọng trong Đề chế Ba Tư thời Achaemenid (năm 550-330 
TCN) và sau này trở thành tôn giáo chính thức của Đế chế Ba Tư 
thời Sassanid (năm 224-651). Nó có tầm ảnh hưởng lớn đến hầu 
hết mọi tôn giáo ở Trung Đông và Trung Á sau này, và nó truyền 
cảm hứng cho một số tôn giáo nhị nguyên khác, chẳng hạn như Ngộ 
đạo giáo (Gnosticism) và Mani giáo (Manichaeanism)). 


Trong thế kỷ 3 và 4, Mani giáo lan rộng từ Trung Hoa đến Bắc 
Phi, và có những thời điểm, dường như đã đánh bại Ki-tô giáo để 
thống trị Đế chế La Mã. Song, Mani giáo đã để mất Rome về tay các 
tín đồ Ki-tô giáo, Đế chế Sassanid theo Bái hỏa giáo bị đầy lùi bởi 
Hồi giáo độc thần, và làn sóng nhị nguyên dần lắng xuống. Hiện nay 
chỉ có một số ít cộng đồng theo thuyết nhị nguyên còn tồn tại ở Án 
Độ và Trung Đông. 


Tuy nhiên, cơn thủy triều độc thần giáo đang dâng đã không thực 
sự quét sạch được chủ nghĩa nhị nguyên. Do Thái giáo, Ki-tô giáo 
và Hồi giáo độc thần hấp thụ rất nhiều tín lý và thực hành nhị 
nguyên, và một số trong những ý tưởng cơ bản nhất về những gì 


` 
^ ” 


chúng ta gọi là “độc thần”, trên thực tế chính là nhị nguyên về nguồn 
gốc và tinh thần. Vô số tín đồ Ki-tô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo tin 
vào một thế lực tà ác mạnh mẽ mà người Ki-tô giáo gọi là Ác quỷ 
hay Satan, những kẻ có thể hoạt động độc lập, chiến đấu chống lại 


Chúa lòng lành, và phá hoại mà không được Chúa cho phép. 


Làm thế nào một tín đồ độc thần giáo có thể tuân theo một niềm 
tin nhị nguyên như vậy? (Nhân tiện, chẳng có điều gì tương tự như 
thế trong Cựu Ước.) Theo logic, đó là điều không thể. Hoặc là bạn 
tin vào một Đắng toàn năng duy nhất, hoặc bạn tin vào hai sức 
mạnh đối lập, không bên nào là toàn năng. Tuy nhiên, con người có 
một khả năng tuyệt vời để tin vào những mâu thuẫn. Vì vậy, không 
có gì đáng ngạc nhiên khi mà hàng triệu tín đồ Ki-tô giáo, Hồi giáo 
và Do Thái giáo mộ đạo tin rằng, tại cùng một nơi và cùng một thời 
điểm, tồn tại cùng lúc một Đắng toàn năng và một Ác quỷ độc lập. 


Vò số tín đồ Ki-tô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo đã tưởng tượng tới 
mức rằng Chúa lòng lành thậm chí còn cần sự giúp đỡ của chúng ta 
trong cuộc đấu tranh chống lại Ác quỷ, điều này tạo cảm hứng cho 
những lời kêu gọi thánh chiến và thập tự chỉnh. 


Một khái niệm nhị nguyên quan trọng khác, đặc biệt là ở Ngộ đạo 
giáo và Mani giáo là sự phân biệt rõ ràng giữa thể xác và linh hồn, 
giữa vật chất và tinh thần. Ngộ đạo giáo và Mani giáo lập luận rằng 
Chúa lòng lành tạo ra tinh thần và linh hồn, trong khi vật chất và thân 
xác là sự sáng tạo của quỷ dữ. Theo quan điểm này, con người là 
hiện thân của một cuộc chiến giữa linh hồn tốt đẹp và thân xác xấu 
xa. Từ quan điểm độc thần, điều đó là vô nghĩa - tại sao lại phân 
biệt quá rạch ròi giữa thể xác và tâm hồn, hoặc vật chất và tinh 
thần? Và tại sao phải lập luận rằng vật chất và thể xác là xấu xa? 
Suy cho cùng, mọi thứ đã được tạo ra bởi cùng một Chúa lòng lành. 
Nhưng người độc thần giáo không thể không bị quyến rũ bởi khái 
niệm phân đôi của nhị nguyên, chính xác là do chúng đã giúp họ giải 
quyết các vấn đề của cái ác. Vì vậy, chính những phản đối này cuối 
cùng lại trở thành nền tảng tư tưởng của Ki-tô giáo và Hồi giáo. 
Niềm tin vào thiên đường (vương quốc của Chúa lòng lành) và địa 
ngục (vương quốc của ác quỷ) cũng có nguồn gốc từ quan điểm nhị 
nguyên. Không có dấu vết của niềm tin này trong Cựu Ước, và Cựu 
Ước cũng không bao giờ tuyên bố rằng linh hồn của con người tiếp 
tục tồn tại sau khi cơ thể chết đi. 


Trên thực tế, độc thần giáo, như nó đã diễn ra trong lịch sử, là 
chiếc kính vạn hoa của những di sản độc thần giáo, nhị nguyên, đa 


thần giáo và tín ngưỡng vật linh, cùng núp bóng dưới một chiếc ô 
độc thần. Người Ki-tô giáo bình thường tin tưởng vào Thiên Chúa 
trong độc thần giáo, nhưng cũng tin vào Ác quỷ theo thuyết nhị 
nguyên, vào các vị thánh của thuyết đa thần, và các bóng ma của tín 
ngưỡng vật linh. Các học giả tôn giáo đặt tên cho sự kết hợp đồng 
thời này của các ý tưởng từ nhiều thuyết khác nhau, thậm chí là đối 
nghịch nhau, và sự kết hợp của các nghỉ lễ và thực hành có nguồn 
gốc khác nhau. Nó được gọi là chủ nghĩa hỗn tạp. Trên thực tế, 
thuyết hỗn tạp có lẽ là thứ tôn giáo vĩ đại duy nhất trên thế giới. 


Quy luật tựnhiên 


Tất cả các tôn giáo mà chúng ta đã thảo luận cho đến nay đều 
chia sẻ một đặc điểm quan trọng: chúng đều tập trung đức tin vào 
thần linh và thực thể siêu nhiên khác. Điều này có vẻ hiển nhiên đối 
với người phương Tây, chủ yếu quen thuộc với độc thần giáo và đa 
thần giáo. Tuy nhiên, trên thực té, lịch sử tôn giáo của thế giới không 
chỉ gói gọn vào lịch sử của thần linh. Trong thiên niên kỷ 1 TCN, các 
tôn giáo hoàn toàn mới bắt đầu lan rộng khắp Á-Phi. Những kẻ mới 
đến, chẳng hạn như Jaina giáo và Phật giáo ở Ấn Độ, Đạo giáo và 
Nho giáo ở Trung Hoa, và chủ nghĩa khắc kỷ, chủ nghĩa hoài nghị, 
chủ nghĩa hưởng lạc ở Địa Trung Hải, được đặc trưng bởi sự coi 
thường thần linh. 


Những tín ngưỡng này cho rằng trật tự siêu nhiên chi phối thế 
giới là sản phẩm của các quy luật tự nhiên chứ không phải ý chí và ý 
tưởng của thần linh. Một số tôn giáo tuân theo quy luật tự nhiên vẫn 


tiếp tục tán thành sự tồn tại của các vị thần, nhưng thần linh của họ 
là đối tượng của quy luật tự nhiên không khác gì so với con người, 
động vật và thực vật. Các thần linh này có vị trí riêng trong hệ sinh 
thái giống như voi và nhím cũng có nơi dành cho chúng, và không 
thể thay đổi các quy luật tự nhiên cũng giống như voi. Một ví dụ điển 
hình là Phật giáo, tôn giáo quan trọng nhất trong các tôn giáo thuận 
theo quy luật tự nhiên cổ xưa, và giờ vẫn là một trong những tín 
ngưỡng lớn. 


Nhân vật trung tâm của Phật giáo không phải là một vị thần mà là 
một con người, Siddhartha Gautama (Tất-đạt-đa Cồ-đàm). Theo 
truyền thống Phật giáo, Gautama là người thừa kế của một vương 
quốc nhỏ thuộc Himalaya, vào khoảng năm 500 TCN. Vị hoàng tử 
trẻ đã bị ảnh hưởng sâu sắc trước các bằng chứng khổ đau xung 
quanh mình. Ông thấy rằng đàn ông và đàn bà, trẻ em và người già, 
tất cả họ đều đau khổ không chỉ do thiên tai bất chợt như chiến 
tranh và dịch bệnh, mà còn do sự lo lắng, thất vọng và bất mãn, mọi 
thứ dường như là một phần không thể tách rời của cuộc sống con 
người. Con người theo đuổi sự giàu có và quyền lực, tiếp nhận kiến 
thức và tài sản, sinh con trai và con gái, xây dựng nhà và cung điện. 
Tuy nhiên, dù có được điều gì, họ cũng không bao giờ thỏa mãn. 
Những người sống trong đói nghèo mơ ước được giàu có. Những 
người có một triệu muốn hai triệu. Những người có hai triệu lại 
muốn mười triệu. Ngay cả những người giàu có và nổi tiếng vẫn 
hiếm khi hài lòng. Họ cũng bị ám ảnh bởi những mối quan tâm và sự 
lo lắng không ngừng, cho đến khi bệnh tật, tuổi già và cái chết đưa 
đến một kết thúc cay đắng với họ. Mọi thứ mà ta đã tích lũy biến mất 


như làn khói. Cuộc sống là một cuộc chạy đua vô nghĩa. Nhưng làm 
thế nào để thoát khỏi điều đó? 


Ở tuổi 29, Gautama đã trốn khỏi cung điện vào giữa đêm, bỏ lại 
đằng sau gia đình và tài sản. Ông ra đi như một người vô gia cư 
lang thang khắp miền Bắc Ấn Độ, tìm kiếm lối thoát khỏi khổ đau. 
Ông đã đến thăm các đạo tràng và quỳ dưới chân những bậc đạo 
sư đầy kinh nghiệm, nhưng vẫn chưa được giải thoát hoàn toàn — 
vẫn luôn tồn tại một số điều còn mắc mớ. Ông không nản lòng. Ông 
quyết tâm tự tìm hiểu nỗi khổ đau cho đến khi tìm thấy một phương 
pháp giải thoát hoàn toàn. Ông đã trải qua sáu năm thiền định về 
bản chất, về các nguyên nhân và phương pháp chữa trị cho nỗi 
thống khổ của kiếp người. Cuối cùng, ông đã nhận ra rằng đau khổ 
không phải bởi rủi ro, bởi bất công xã hội, hay bởi ý tưởng bất chợt 
của thần linh. Thay vào đó, đau khổ chính là do các hình mẫu hành 
vi trong tâm trí của chính mình. 


Khám phá sâu sắc của Gautama là khi tâm trải nghiệm bắt cứ 
điều gì, nó thường phản ứng với tham ái, mà tham ái luôn kéo theo 
sự bất mãn. Khi tâm trải nghiệm một cái gì đó khó chịu, nó khao khát 
thoát khỏi các day dứt và bực dọc. Khi tâm trải nghiệm một cái gì đó 
dễ chịu, nó khao khát rằng niềm vui sẽ vẫn duy trì và tăng thêm. Do 
đó, tâm luôn không hài lòng và bồn chồn. Chúng ta có thể thấy rõ 
điều này khi gặp những điều khó chịu, chẳng hạn như cơn đau. 
Chừng nào nỗi đau vẫn còn tiếp tục, chúng ta vẫn sẽ bất mãn và 
làm tất cả những gì có thể để tránh nó. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng 
ta trải nghiệm những điều thú vị, chúng ta cũng chẳng bao giờ bằng 


lòng. Hoặc chúng ta lo sợ rằng niềm vui có thể biến mắt, hoặc chúng 
ta hy vọng rằng nó sẽ tăng thêm. Nhiều người vẫn hằng mong tìm 
kiếm tình yêu nhưng hiếm khi hài lòng khi họ tìm thấy nó. Một số trở 
nên lo lắng rằng người tình của họ sẽ bỏ đi; những người khác cảm 
thấy rằng họ đã an phận quá dễ dãi, và đáng lẽ họ có thể tìm thấy 
một ai đấy tốt hơn. Và tất cả chúng ta đều biết mọi người cố gắng 
để đạt được cả hai. 


Những vị thần vĩ đại có thể mang mưa tới cho chúng ta, các tổ 
chức xã hội có thể cung cấp công lý và hệ thống chăm sóc sức khỏe 
tốt, và những lần tình cờ may mắn có thể biến chúng ta thành triệu 
phú, nhưng tất cả chúng đều không thể thay đổi các hình mẫu tư 
duy cơ bản của chúng ta. Do đó, ngay cả các vị vua vĩ đại nhất cũng 
phải cam chịu sống trong cảm giác lo lắng, không ngừng chạy trốn 
nỗi buồn và đau khổ, mãi mãi đuổi theo những thú vui lớn hơn. 


luổ Khu vực Đức Phật giảng pháp 
xIẾ Khu vực ánh hướng cúa Phật giáo trong quá khứ 
#, 

S& Khu vực ảnh hưởng của Phật giáo ngày nay 


Bản đồ 6. Sự lan toản của Phật giáo 


Gautama thấy rằng có một cách để thoát khỏi cái vòng luẫn quân 
này. Nếu khi tâm trải nghiệm một cái gì đó dễ chịu hay khó chịu, tâm 
chỉ đơn giản thấu hiểu sự vật như nó vốn vậy, thì sẽ khống có đau 
khổ. Nếu bạn gặp nỗi buồn mà không mong nỗi buồn biến mất, bạn 
tiếp tục cảm thấy nỗi buồn nhưng bạn không đau khổ vì nó nữa. Nỗi 
buồn thực sự cũng có nhiều giá trị. Nếu bạn từng trải qua niềm vui 
mà không muốn rằng niềm vui kéo dài và nhân lên nữa, bạn vẫn tiếp 
tục cảm thấy niềm vui mà không mất đi sự bình an trong tâm hồn. 


Nhưng làm thế nào để bạn khiến tâm trí chấp nhận mọi thứ như 


chúng vốn là, mà không hề có sự thèm muốn nào khác? Làm sao 
chúng ta chấp nhận nỗi buồn như nỗi buồn, niềm vui như niềm vui, 
nỗi đau chỉ là nỗi đau? Gautama phát triển một tập hợp kĩ thuật thiền 
định nhằm huấn luyện tâm trí trải nghiệm thực tế như nó vốn vậy, 
mà không hề thèm muốn. Những bài tập này huấn luyện tâm trí tập 
trung tất cả 


Sự chú ý của nó vào câu hỏi: “Tôi đang trải nghiệm điều gì vào 
lúc này?” hơn là vào “Tôi mong muốn được trải nghiệm gì?” Khó mà 
đạt được trạng thái tâm trí này, nhưng không phải là không thể. 


Gautama đặt những kĩ thuật thiền định này trong một bộ quy tắc 
đạo đức, để khiến mọi người tập trung vào trải nghiệm thực tế, tránh 
rơi vào những thèm muốn và hoang tưởng. Ông hướng dẫn đệ tử 
tránh sát sinh, không tà dâm và không trộm cắp, do những hành vi 
đó chắc chắn sẽ thổi bùng ngọn lửa tham ái (với quyền lực, niềm vui 
nhục dục, hoặc sự giàu có). Khi ngọn lửa được dập tắt, tham ái 
được thay thế bởi một trạng thái mãn nguyện hoàn hảo và thanh 
thản, được gọi là niết bàn (nghĩa đen của từ đó là “dập lửa”). Những 
người đã đạt tới niết bàn sẽ được giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ 
đau. Họ trải nghiệm thực tế một cách hết sức rõ ràng, thoát khỏi 
những hoang tưởng và ảo mộng. Mặc dù họ rất có thể sẽ vẫn gặp 
phải khó chịu và đau đớn, nhưng những trải nghiệm như vậy không 
làm họ đau khổ. Một người không thèm muốn thì sẽ không phải chịu 
đau khổ. 


Theo truyền thống Phật giáo, Gautama tự mình chứng được niết 
bàn và đã được giải thoát khỏi đau khổ. Từ đó về sau ông được gọi 


A^A” 


là “Phật”, có nghĩa là “Người giác ngộ”. 


Đức Phật dành phần còn lại 
của cuộc đời mình để giải thích những khám phá của ông cho người 
khác để mọi người có thể được giải thoát khỏi đau khổ. Ông tóm 
gọn những lời dạy của mình trong một quy luật duy nhất: đau khổ 
phát sinh từ tham ái; cách duy nhất để giải thoát hoàn toàn khỏi đau 
khổ là giải thoát hoàn toàn khỏi tham ái; và cách duy nhất để được 
giải thoát khỏi tham ái là huân tập tâm trí trải nghiệm thực tế như nó 
là. 


Quy luật này, gọi là Pháp, được các Phật tử coi như một định luật 
tự nhiên phổ quát. Vấn đề “đau khổ phát sinh từ tham ái” luôn tồn tại 
và có ở khắp mọi nơi là đúng, cũng giống như trong vật lý hiện đại, 
E luôn luôn bằng mc?. Phật tử là những người tin vào quy luật này 
và biến nó thành điểm tựa trong tất cả các hoạt động của họ. Mặt 
khác, niềm tin vào thần linh có tầm quan trọng thứ yếu đối với họ. 
Nguyên tắc đầu tiên của độc thần giáo là: “Đắng tối cao luôn hiện 
hữu. Vậy Ngài muốn những gì từ con?” Nguyên tắc đầu tiên của 
Phật giáo là “Đau khổ luôn tồn tại. Làm thế nào để tôi thoát khỏi nó?” 


Phật giáo không phủ nhận sự tồn tại của thần linh - họ được mô 
tả như các thực thể quyền năng, có thể đem đến những cơn mưa và 
chiến thắng —- nhưng họ không có ảnh hưởng gì tới quy luật rằng 
đau khổ phát sinh từ tham ái. Nếu tâm trí của một người thoát khỏi 
tất cả tham ái, không thần linh nào có thể làm cho anh ta đau khổ. 
Ngược lại, một khi tham ái phát sinh trong tâm trí của một người, tất 
cả thần linh trong vũ trụ cũng không thể cứu anh ta khỏi đau khổ. 


Song, giống như độc thần giáo, các tôn giáo theo luật tự nhiên 


thời tiền hiện đại như Phật giáo không bao giờ thực sự thoát khỏi 
việc thờ phụng thần linh. Phật giáo nói với mọi người rằng họ nên 
hướng tới mục tiêu tối hậu là giải thoát hoàn toàn khỏi đau khổ, thay 
vì dừng lại ở những mục tiêu trong đời như sự thịnh vượng về kinh 
tế và quyền lực chính trị. Tuy nhiên, 99% Phật tử không thể tới được 
niết bàn, và thậm chí nếu họ hy vọng sẽ làm được như vậy trong 
một số kiếp sau, thì họ vẫn dành phần lớn cuộc sống hiện tại của 
mình để theo đuổi những thành tựu trần tục. Vì vậy, họ vẫn tiếp tục 
tồn thờ các vị thần khác nhau, chẳng hạn như các vị thần Hindu ở 
Ấn Độ, các vị thần Bon ở Tây Tạng, và các vị thần Shinto tại Nhật 
Bản. 


Hơn nữa, theo thời gian, một vài tông phái Phật giáo phát triển 
thành một hệ thống các chư Phật và Bồ Tát. Đây là những thực thể 
người và không phải người có khả năng đạt đến sự giải thoát hoàn 
toàn khỏi đau khổ, nhưng từ bỏ sự giải thoát này vì lòng từ bi, để 
cứu giúp vô số chúng sinh vẫn còn bị mắc kẹt trong vòng luân hồi 
đau khổ. Thay vì thờ lạy các vị thần, nhiều Phật tử bắt đầu thờ các 
bậc giác ngộ, yêu cầu họ giúp đỡ không chỉ trong việc đạt tới niết 
bàn, mà còn trong việc xử lý các vấn để trần tục. Do đó, chúng ta 
tìm thấy nhiều tượng Phật và Bồ Tát khắp Đông Á, họ dành thời 
gian mang mưa đến, chấm dứt bệnh dịch, và thậm chí giành chiến 
thắng trong những cuộc chiến đẫm máu - để đổi lấy những lời cầu 
nguyện, những vòng hoa đầy màu sắc, trầm hương thơm và những 
đồ cúng bằng gạo và kẹo bánh. 


Sự tôn thờ con người 


300 năm qua thường được mô tả như thời đại phát triển của chủ 
nghĩa thế tục, trong đó tôn giáo ngày càng mất đi tầm quan trọng 
của nó. Nếu chúng ta đang nói về các tôn giáo hữu thần, thì điều 
này phần lớn là chính xác. Nhưng nếu chúng ta nói về các tôn giáo 
theo quy luật tự nhiên thì thời hiện đại hoá ra lại là kỷ nguyên của 
lòng nhiệt thành mãnh liệt đối với tôn giáo, những nỗ lực truyền giáo 
chưa từng có và các cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu nhất trong 
lịch sử. Thời hiện đại đã chứng kiến sự nổi lên của một số tôn giáo 
mới theo quy luật tự nhiên, chẳng hạn như chủ nghĩa tự do, chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa phát xít. Những tín 
điều này không thích được gọi là tôn giáo, và tự coi chúng là những 
ý thức hệ. Nhưng đó chỉ là về mặt ngữ nghĩa mà thôi. Nếu tôn giáo 
là một hệ thống các chuẩn mực và giá trị con người được xác lập 
dựa trên niềm tin vào một trật tự siêu nhiên, thì những chủ nghĩa kia 
cũng giống như một tôn giáo không khác gì Hồi giáo. 


Tôn giáo là một hệ thống các chuẩn mực và giá trị con người 
được xác lập dựa trên niềm tin vào một trật tự siêu phàm. Thuyết 
tương đối không phải là một tôn giáo, bởi vì ít nhất cho đến nay, 
không có bất cứ chuẩn mực và giá trị con người nào được tạo nên 
dựa trên thuyết đó. Bóng đá không phải là một tôn giáo, vì không ai 
lập luận rằng các quy tắc của nó lại phản ánh những sắc lệnh siêu 
phàm. Hồi giáo, Phật giáo đều là các tôn giáo, bởi tất cả chúng đều 
là các chuẩn mực và giá trị con người được tạo nên dựa vào niềm 
tin vào một trật tự siêu phàm. (Lưu ý có sự khác biệt giữa “siêu 
phàm” và “siêu nhiên”. Các quy luật tự nhiên Phật giáo và các quy 
luật lịch sử là siêu phàm, bởi chúng không do con người tạo ra. Tuy 


nhiên, chúng cũng không phải là siêu nhiên). 


Tôn giáo 


Ẳ NỔ BỤC “ SUỐI NƑ Niềm tin vào # 
8 


tương đối 


Chúng ta có thể phân chia các tín điều tôn giáo thành những tôn 
giáo lấy thần thánh làm trung tâm và những ý thức hệ vô thần, được 
cho rằng dựa trên quy luật tự nhiên. Nhưng sau đó, để thống nhất, 
chúng ta sẽ lại cần phải phân mục lại ít nhất một số phái như Phật 
giáo, Đạo giáo và chủ nghĩa khắc kỷ là những hệ tư tưởng hơn là 
tôn giáo. Ngược lại, chúng ta nên lưu ý rằng niềm tin vào thần linh 
vẫn tồn tại trong nhiều hệ tư tưởng hiện đại, và một số trong đó, đặc 
biệt là chủ nghĩa tự do, sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu không có 
niềm tin này. 


Không thể tiến hành khảo sát lịch sử của tất cả các tín điều hiện 
đại mới đây trong phần này, nhất là vì không có ranh giới rõ ràng 
giữa chúng. Chúng không kém phần hỗn loạn so với thuyết độc thần 
và Phật giáo phổ thông. Cũng giống với việc một Phật tử có thể thờ 
phụng các vị thần Hindu, một tín đồ độc thần giáo có thể tin vào sự 
tồn tại của quỷ Satan, người Mỹ điển hình ngày nay vừa là người 
theo chủ nghĩa dân tộc (tin vào sự tồn tại của Mỹ với một vai trò đặc 
biệt trong lịch sử), vừa là người theo chủ nghĩa tư bản thị trường tự 
do (tin rằng sự cạnh tranh mở và việc theo đuổi lợi ích cá nhân là 
những cách tốt nhất để tạo ra một xã hội thịnh vượng), vừa là một 
nhà nhân văn tự do (tin rằng con người đã được tạo hoá ban cho họ 
một số quyền bất khả xâm phạm nhất định). Chủ nghĩa dân tộc sẽ 
được thảo luận trong Chương 18. Chủ nghĩa tư bản — thành công 
nhất trong các tôn giáo của lịch sử hiện đại - được mô tả ở toàn bộ 
Chương 16, trong đó giải thích những niềm tin và nghi thức chính 
của nó. Trong những trang còn lại của chương này, tôi sẽ đề cập 
đến các tôn giáo nhân văn. 


Các tôn giáo hữu thần tập trung vào việc thờ cúng thần linh. Tôn 
giáo nhân văn thờ nhân loại, hay đúng hơn là Homo sapiens. Chủ 
nghĩa nhân văn là một niềm tin, rằng Homo sapiens có một bản chất 
độc đáo và linh thiêng, mà về cơ bản khác với bản chất của tất cả 
các loài động vật và mọi hiện tượng khác. Những người theo chủ 
nghĩa nhân văn tin rằng chính bản chất độc đáo của Homo sapiens 
là điều quan trọng nhất trên thế giới, và nó quyết định ý nghĩa của 


mọi điều xảy ra trong vũ trụ. Cái tốt lành tối thượng chính là điều tốt 
đẹp có ở Homo sapiens. Phần còn lại của thế giới và tất cả các sinh 
vật khác tồn tại chỉ để phục vụ cho lợi ích loài người. 


Tất cả những người nhân văn chủ nghĩa tôn thờ nhân loại, 
nhưng họ không đồng ý với định nghĩa của nó. Chủ nghĩa nhân văn 
đã chia thành ba nhóm đối thủ, tranh cãi về định nghĩa chính xác 
của từ “nhân loại”, cũng giống như các giáo phái Ki-tô chiến đấu về 
định nghĩa chính xác của Thiên Chúa. Ngày nay, phái nhân văn 
quan trọng nhất là chủ nghĩa nhân văn tự do, tin rằng “nhân tính” là 
phẩm chất của mỗi cá nhân, và sự tự do của mỗi cá nhân mang tính 
linh thiêng. Theo chủ nghĩa tự do, bản chất thiêng liêng của nhân 
tính ân chứa trong mỗi và mọi cá nhân Homo sapiens. Bản chất cốt 
lõi bên trong mỗi cá nhân mang lại ý nghĩa cho thế giới, và là nguồn 
gốc cho mọi uy quyền về đạo đức và chính trị. Nếu chúng ta gặp 
phải một tình trạng khó xử về đạo đức hay chính trị, chúng ta nên 
nhìn sâu bên trong và lắng nghe tiếng nói bên trong của mình — 
tiếng nói của nhân tính. Các điều răn chủ yếu của chủ nghĩa nhân 
văn tự do được dùng đề bảo vệ quyền tự do của tiếng nói bên trong 
này, chống lại sự xâm phạm hoặc tổn hại. Những điều răn này được 
gọi chung là “nhân quyền”. 


Chính điều này được xem là lý do khiến chủ nghĩa nhân văn tự 
do phản đối việc tra tấn và án tử hình. Trong thời kỳ đầu của châu 
Âu hiện đại, kẻ giết người được cho là vi phạm và làm mắt ổn định 
trật tự vũ trụ. Để mang vũ trụ trở lại cân bằng, cần phải tra tấn và 
công khai trừ khử tội phạm, để mọi người có thể thấy trật tự được 


tái lập. Tham dự buổi hành quyết khủng khiếp là một trò tiêu khiển 
ưa thích của người dân London và Paris trong thời đại của 
Shakespeare và Molière. Ở châu Âu hiện nay, việc giết người được 
xem là một sự vi phạm tính chất thiêng liêng của nhân tính. Để lập 
lại trật tự, người châu Âu ngày nay không tra tấn và tử hình tội 
phạm. Thay vào đó, họ trừng phạt kẻ giết người theo cách thức mà 
họ xem là “nhân đạo” nhất có thể, do đó bảo vệ và thậm chí xây 
dựng lại sự linh thiêng nhân bản của hắn. Bằng cách vinh danh bản 
chất con người của kẻ giết người, mọi người được nhắc nhở về sự 
thiêng liêng của nhân tính, và trật tự được phục hồi. Bằng việc bảo 
vệ kẻ giết người, chúng ta sửa lại điều mà kẻ đó đã làm sai. 


Mặc dù chủ nghĩa nhân văn tự do thần thánh hoá con người, 
nhưng nó vẫn không phủ nhận sự tồn tại của Đắng tối cao, và trên 
thực tế nó được hình thành dựa trên những niềm tin độc thần. Niềm 
tin của chủ nghĩa nhân văn vào bản chất tự do và thiêng liêng của 
mỗi cá nhân là một di sản trực tiếp của niềm tin Ki-tô về sự tự do và 
linh hồn cá nhân vĩnh cửu. Nếu không viện dẫn đến linh hồn vĩnh 
cửu và Đắng tạo hoá, chủ nghĩa tự do sẽ khó giải thích sự đặc biệt 
của mỗi Sapiens. 


Một giáo phái quan trọng khác là chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ 
nghĩa. Chủ nghĩa xã hội tin rằng con người có bản chất tập thể chứ 
không phải cá nhân. Họ không coi tiếng nói bên trong của mỗi cá 
nhân là thiêng liêng mà nhìn nhận Homo sapiens với tư cách một 
loài. Trong khi chủ nghĩa nhân văn tự do tìm kiếm tự do càng nhiều 
càng tốt cho mỗi cá nhân, thì chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ nghĩa 


tìm kiếm sự bình đẳng giữa mọi người. Theo những nhà xã hội chủ 
nghĩa, bất bình đẳng là sự báng bổ tệ hại nhất chống lại sự thiêng 
liêng của nhân loại, bởi vì nó coi trọng các đặc tính ngoại vi của con 
người hơn những bản chất phổ quát của loài. Ví dụ như khi coi 
những người giàu có đặc quyền hơn người nghèo, điều đó có nghĩa 
là chúng ta coi trọng tiền bạc hơn các bản chất phổ quát khác của 
tất cả con người, một thứ mà với người giàu và người nghèo là 
giống nhau. 


Cũng giống như chủ nghĩa nhân văn tự do, chủ nghĩa nhân văn 
xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên cơ sở thuyết độc thần. Quan 
điểm cho rằng mọi người đều bình đẳng là một phiên bản cải tiến 
của thuyết độc thần, trong đó mọi linh hồn đều bình đẳng trước 
Đắng tối cao. Giáo phái nhân văn duy nhất đã thực sự bị tách khỏi 
thuyết độc thần truyền thống là chủ nghĩa nhân văn tiến hoá, mà đại 
diện nồi tiếng nhất là chủ nghĩa xã hội quốc gia Đức. Cái phân biệt 
giữa Đức quốc xã với các giáo phái nhân văn khác nằm ở một định 
nghĩa khác của khái niệm “nhân tính”, chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi 
thuyết tiễn hoá. Trái ngược với các nhà nhân văn khác, Đức quốc xã 
tin rằng nhân loại không phải là một cái gì đó phổ quát và vĩnh cửu, 
mà là một giống loài có thể thay đổi, có thể phát triển hoặc thoái 
hoá. Con người có thể tiến hoá thành những cá nhân siêu việt, hoặc 
suy thoái thành một giống nòi yếu kém. 


Tham vọng chính của Đức quốc xã là bảo vệ loài người khỏi sự 
thoái hoá và khuyến khích sự tiến hoá tích cực của nó. Đây là lý do 
khiến Đức quốc xã cho rằng chủng tộc Arya, hình thức tiên tiền nhất 


của nhân loại, phải được bảo vệ và nuôi dưỡng, trong khi các hình 
thức thoái hoá của Homo sapiens như người Do Thái, người La Mã, 
người đồng tính và các bệnh nhân tâm thần cần phải được cách ly 
và thậm chí là tiêu diệt. Đức quốc xã giải thích rằng bản thân loài 


> 
A^ (( 


Homo sapiens xuất hiện khi một quần thể “cao cấp” của người cổ 


> 
^ (( 


đại tiến hoá, trái lại quần thể “kém cỏi” như Neanderthal đã bị tuyệt 
chủng. Những quần thể người khác nhau này lúc đầu không khác gì 
những chủng tộc khác nhau, nhưng phát triển độc lập theo những 
con đường tiền hoá riêng của họ. Điều này cũng có thể xảy ra một 
lần nữa. Theo Đức quốc xã, Homo sapiens vốn được chia thành 
nhiều chủng tộc khác nhau, với những phẩm chất độc đáo của riêng 
mình. Một trong số đó, chủng tộc Arya có những phẩm chất tốt nhất 
— tính duy lý, vẻ đẹp, tính toàn vẹn, sự siêng năng. Do đó, chủng tộc 
Arya có tiềm nâng để biến con người thành siêu nhân. Các chủng 
tộc khác, chẳng hạn như người Do Thái và da đen là phiên bản hiện 
đại của Neanderthal, sở hữu những phẩm chất thấp kém hơn. Nếu 
cho phép họ nhân giống, và đặc biệt là kết hôn với người Arya, họ 
sẽ kéo tụt tất cả các quần thể người và đây Homo sapiens đến chỗ 
tuyệt chủng. 


Các nhà sinh học đã vạch trần thuyết chủng tộc của Đức quốc 
xã. Đặc biệt, nghiên cứu di truyền được tiến hành sau năm 1945 đã 
chứng minh rằng không có mấy sự khác biệt giữa các giống người 
so với những gì Đức quốc xã mặc nhiên công nhận. Nhưng những 
kết luận này còn tương đối mới. Với nền tảng của tri thức khoa học 
những năm 1933, niềm tin của Đức quốc xã hầu như không quá 
điên rồ. Sự tồn tại của các chủng tộc người khác nhau, tính ưu việt 


của chủng tộc da trắng, và sự cần thiết phải bảo vệ và nhân giống 
chủng tộc cao cấp này đã tồn tại rất phổ biến trong niềm tin của giới 
tinh hoa nhất phương Tây. Các học giả trong những trường đại học 
uy tín nhất của phương Tây, sử dụng các phương pháp khoa học 
chính thống vào thời đại đó, công bố các nghiên cứu được cho là đã 
chứng minh rằng những thành viên của chủng tộc da trắng là thông 
minh hơn, đạo đức hơn và giỏi chuyên môn hơn so với chủng tộc 
người châu Phi hoặc Án Độ. Các chính trị gia ở Washington, London 
và Canberra đương nhiên cho rằng đó là sứ mệnh của họ để ngăn 
chặn việc xâm nhập và thoái hoá của các chủng tộc da trắng, bằng 
cách như hạn chế nhập cư từ Trung Quốc hoặc thậm chí ltaly tới 
các quốc gia “Arya” như Mỹ và Úc. 


Các tôn giáo nhân văn - các tôn giáo sùng bái nhân tính 


: ` Chủ nghĩa 
Chủ nghĩa CÓ 0i xố à E ` : Nn : 

Nà nhân văn xã Chủ nghĩa nhân văn tiên hoá 
nhân văn tự do _,_ _„ " 

hội chủ nghĩa 

Homo sapiens có một bản chất độc đáo và thiêng liêng, khác hẳn 
với bản chất của các loài sinh vật và các hiện tượng khác. Sự tốt 
đẹp tối thượng chính là sự tốt lành của nhân tính. 


“Nhân tính” “Nhân tính” “Nhân loại” là một loài có thể bị 
mang nghĩacá mang nghĩa tập biến đổi. Con người có thể bị 


nhân và tồntại thể vàtồntại — suy thoái thành giống nòi kém 
trong mỗi cá bên trong loài cỏi hoặc tiền hoá thành những 
nhân Homo Homo sapiens cá nhân siêu việt. 


Sapiens. như một toàn 


thê. 


Điêu răn tôi lốc ẲX nến tốt 28852 b ¬ 
Ti và Điêu răn tôi Điêu răn tôi thượng là bảo vệ 
thượng là bảo „ Đ S0 HE 

Ác (1 di vn thượng là bảo loài người khỏi sự thoái hoá 
vệ cái lõi bên ` ` ` : v Š rên Z 
vệ sự công thành những giông nòi kém 


trong và sự tự : : n n : : T: 
băng trong thê  cỏi, và khuyên khích sự tiên 


do của môi cá Kế ca . 
ˆ giới Homo hoá của con người thành 
nhân Homo ¡ : ma. 

. SapIens. những cá nhân siêu việt. 
Sapiens. 


Những nguyên tắc này không dễ dàng thay đổi chỉ vì nghiên cứu 
khoa học mới được công bố. Sự phát triển của xã hội học và chính 
trị học là những đầu kéo thay đổi mạnh mẽ hơn. Theo nghĩa này, 
Hitler không chỉ tự đào mộ cho mình mà còn tự đào mộ chôn chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc nói chung. Khi phát động Thế chiến II, 
ông ta đã khiến các kẻ thù của mình tạo ra sự phân biệt rõ ràng giữa 
“chúng ta” và “chúng nó”. Sau đó, chính vì hệ tư tưởng quốc xã là vô 
cùng kỳ thị chủng tộc, nên nó đã bị bài xích ở phương Tây. Nhưng 
thay đổi cần có thời gian. Người da trắng ưu việt vẫn là một hệ tư 
tưởng chủ đạo trong nền chính trị Mỹ, ít nhất cho đến những năm 
1960. Chính sách của người Úc da trắng trong đó hạn chế nhập cứ 
đối với người da màu đến Úc vẫn có hiệu lực cho tới năm 1973. Thổ 
dân Úc đã không nhận được quyền lợi chính trị công bằng cho tới 
những năm 1960, và hầu hết đã bị ngăn cản đi bỏ phiếu trong các 
cuộc bầu cử vì họ bị coi là không phù hợp với vai trò công dân. 


m= —— 


— Mscolk 


Hình 29. Một poster tuyên truyền của Đức quốc xã cho thấy phía trên bên phải là một “người 


Arya thuần chủng” và bên trái là một “con lai”. Việc Đức quốc xã ngưỡng mộ cơ thể của con 
người là điều hiển nhiên, giống như nỗi sợ hãi của họ rằng những chủng tộc thấp kém hơn có 
thể làm ô uế và gây ra sự thoái hoá đối với loài người. 


Đức quốc xã không thù ghét nhân loại. Họ chống lại chủ nghĩa 
nhân văn tự do, nhân quyền và chủ nghĩa cộng sản chính bởi họ 
khâm phục con người và tin tưởng vào tiềm năng to lớn của loài 
người. Nhưng theo logic tiến hoá của Darwin, họ lập luận rằng chọn 
lọc tự nhiên phải được phép loại bỏ những cá nhân không thích 
hợp, và chỉ để những cá nhân thích nghỉ tốt nhất được sống sót và 
sinh sản. Bằng việc giúp đỡ những cá thể yếu, chủ nghĩa tự do và 
chủ nghĩa cộng sản không chỉ cho phép các cá nhân không thích 
hợp được tôn tại, mà còn cho họ cơ hội thực sự để sinh sản, do đó 


phá hoại chọn lọc tự nhiên. Trong một thế giới như vậy, những 
người thích nghi tốt nhất sẽ không tránh khỏi bị chết chìm trong một 
biển những cá thể thoái hoá không thích nghi được. Loài người sẽ 
trở nên kém thích nghi hơn qua từng thế hệ — cuối cùng có thể dẫn 
đến tuyệt chủng. 


Øer 2((bfðauer euf{đf{anbẻ 


Hình 50. Một tranh vẽ của Đức quốc xã năm 1955. Hitler được diễn tả như một nhà điêu khác, 
người tạo ra các siêu nhân. Một trí thức tự do đeo kính đứng cạnh bàng hoàng trước bạo lực 


cần có để tạo ra siêu nhân. (Lưu ý sự vinh danh mang tính khơi gợi về cơ thể con người). 


Một cuốn sách giáo khoa sinh học bằng tiếng Đức xuất bản năm 
1942 giải thích trong một chương về “Các quy luật của tự nhiên và 
nhân loại”, rằng quy luật tự nhiên tối cao là tất cả các loài đang bị 
kiểm tỏa trong một cuộc đấu tranh không thương xót để giành giật 
sự sống. Sau khi mô tả cách thức các loài thực vật đấu tranh để 
giành lãnh thổ, cách thức loài bọ cánh cứng đấu tranh để tìm kiếm 
bạn tình, vân vân, cuốn sách kết luận: 


Cuộc chiến sinh tồn thực sự khó khăn và không hề khoan nhượng, nhưng đó là 
cách duy nhất để duy trì sự sống. Cuộc chiến này loại bỏ mọi thứ không thích hợp 
với cuộc sống, và chọn ra mọi thứ có khả năng sống sót... Những quy luật tự nhiên 
là không thể đảo ngược; các sinh vật sống chứng minh các quy luật này bằng chính 
sự sống còn của mình. Chúng không hề khoan nhượng. Những kẻ chống đối lại 
chúng sẽ bị xóa số. Sinh học không chỉ cho chúng ta biết về động vật và thực vật, 
mà còn cho chúng ta thấy những quy luật cần tuân thủ trong cuộc sống này, và rèn 
giữa ý chí của mình để sống và chiến đấu theo những quy luật đó. Ý nghĩa của cuộc 
sống là một cuộc đấu tranh. Khốn thay cho những kẻ tội lỗi dám chống lại những 
quy luật này. 


Tiếp theo đó là một trích dẫn từ Mein Kampf. “Người nào cố gắng 
chống lại logic sắt của tự nhiên, nghĩa là chống lại các nguyên tắc 
mà anh ta phải cảm ơn vì được sống như một con người. Chiến đấu 
chống lại tự nhiên là mang về sự hủy diệt cho chính mình”. 


Vào buổi bình minh của thiên niên kỷ 3, tương lai của chủ nghĩa 
nhân văn tiến hoá rất mờ mịt. Đã 60 năm sau khi kết thúc cuộc chiến 
tranh chống lại Hifler, sự nối kết giữa chủ nghĩa nhân văn với tiến 


r4 
^ (( 


hoá và chủ trương dùng biện pháp sinh học để “nâng cấp” Homo 


sapiens vẫn là điều cắm kị. Nhưng ngày nay các dự án này đang 
thịnh hành trở lại. Không ai nói về khả năng tiêu diệt những chủng 
tộc thấp hèn hoặc những nhóm người kém cỏi hơn, nhưng rất nhiều 
người đang cố gắng vận dụng kiến thức sinh học ngày càng gia tăng 
về con người để tạo ra những siêu nhân. 


Đồng thời, một hố sâu khổng lồ được mở ra giữa các nguyên lý 
của chủ nghĩa tự do cá nhân và những phát hiện mới nhất của khoa 
học đời sống, một hố sâu mà chúng ta không thể lờ đi được nữa. Hệ 
thống chính trị và tư pháp tự do của chúng ta được thành lập dựa 
trên niềm tin rằng mỗi cá nhân có một bản chất bên trong thiêng 
liêng, không thể phân chia và bất biến, mang lại ý nghĩa cho thế giới, 
và đó là nguồn gốc của tất cả các uy quyền đạo đức và chính trị. 
Đây là một hoá thân của niềm tin Ki-tô truyền thống rằng có một tâm 
hồn tự do và vĩnh cửu ẩn giấu trong mỗi cá nhân. Tuy nhiên, trong 
hơn 200 năm qua, khoa học đời sống đã tàn phá triệt để niềm tin 
này. Các nhà khoa học nghiên cứu hoạt động bên trong cơ thể con 
người không tìm thấy linh hồn đó. Càng ngày, họ càng cho rằng 
hành vi của con người được xác định bởi các hoóc-môn, gen và 
khớp thần kinh, chứ không phải là ý chí tự do — chính những sức 
mạnh này cũng xác định hành vi của tinh tinh, chó sói, và kiến. Hệ 
thống tư pháp và chính trị của chúng ta đã rất nỗ lực để chôn giấu 
những khám phá bất tiện dưới tắm thảm. Nhưng thật thà mà nói, 
liệu chúng ta có thể giữ vững bức tường ngăn cách giữa ngành sinh 
học với ngành luật và khoa học chính trị bao lâu nữa? 


BÍ (UY TIM (ỦN( 


Thương mại, các đề quốc và các tôn giáo phổ quát cuối cùng đã 
đưa gần như tất cả Sapiens trên mọi lục địa đến với thế giới toàn 
cầu mà chúng ta đang sống ngày nay. Quá trình mở rộng và hợp 
nhất này không đi theo một con đường tuyến tính và cũng không 
phải không có những lúc gián đoạn. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh 
toàn cảnh, ta sẽ thấy quá trình chuyên đổi từ nhiều nền văn hoá nhỏ 
thành một vài nền văn hoá lớn, và cuối cùng thành một xã hội toàn 
cầu duy nhất có lẽ là một kết quả tất yếu của những động lực lịch sử 
loài người. 


Nhưng nếu nói một xã hội toàn cầu là tất yếu, thì không đồng 
nghĩa với việc cho rằng kết quả cuối cùng phải là một hình thái xã 
hội toàn cầu cụ thể như chúng ta hiện có. Chúng ta hẳn có thể 
tưởng tượng đến những kết quả khác. Tại sao tiếng Anh hiện nay lại 
quá phổ biến mà không phải là tiếng Đan Mạch? Tại sao lại có 
khoảng 2 tỉ tín đồ Ki-tô và 1,25 tỉ tín đồ Hồi giáo, nhưng chỉ có 
150.000 tín đồ Bái hỏa giáo, và không còn tín đồ Mani giáo nào? 
Nếu chúng ta có thể lội ngược lại thời gian về 10.000 năm trước và 
thiết lập lại quá trình, thì qua thời gian, có phải chúng ta luôn thấy sự 
nồi lên của độc thần giáo và sự suy tàn của tín ngưỡng nhị nguyên? 


Chúng ta không thể làm một thí nghiệm như thế, cho nên chúng 
ta không thực sự biết chắc. Nhưng một khảo sát về hai đặc điểm 
quan trọng của lịch sử có thể cung cấp cho chúng ta một số manh 
mối. 


1. Sai lầm của nhận thức muộn màng 


Mỗi giai đoạn trong lịch sử đều là một giao lộ. Từ quá khứ đến 
hiện tại chỉ có một con đường duy nhất, nhưng đến tương lai thì có 
vô số những ngả rẽ. Một số con đường to hơn, bằng phẳng hơn, 
được chỉ dẫn tốt hơn, và như thế có lẽ sẽ được nhiều người chọn 
hơn, nhưng đôi khi lịch sử — hoặc những người làm nên lịch sử - lại 
đi theo những ngả rẽ bất ngờ. 


Vào đầu thế kỷ 4, Đế chế La Mã đối mặt với nhiều lựa chọn tôn 
giáo. Nó có thể vẫn trung thành với thuyết đa thần truyền thống và 
đa sắc màu của mình. Nhưng hoàng đế của nó, Constantine, khi 
nhìn lại một thế kỷ nội chiến tương tàn, dường như đã cho rằng một 
tôn giáo duy nhất với một lý thuyết rõ ràng có thể giúp thống nhất 
vương quốc đa sắc tộc của mình. Ông có thể chọn bất kỳ giáo phái 
đương thời nào làm tín ngưỡng quốc gia: Mani giáo, Mithras giáo, 
những giáo phái thờ thần Isis hay Cybele, Bái hỏa giáo, Do Thái 
giáo và kể cả Phật giáo, tất cả đều là những lựa chọn sẵn sàng. 
Nhưng tại sao ông lại chọn Chúa Jesus? Phải chăng thần học Ki-tô 
có cái gì đó thu hút con người ông, hay phải chăng một khía cạnh 
nào đó của nó khiến ông đồ rằng dễ dùng nó làm phương tiện cho 
những mục đích của mình? Có phải ông đã có một trải nghiệm tôn 


giáo, hay phải chăng đã có một vài vị cố vấn cho ông gợi ý rằng tín 
đồ Ki-tô rất nhanh kết nạp tín đồ, và tốt nhất nên vào cùng hội đó? 
Các sử gia có thể suy đoán, nhưng không thể đưa ra bất kỳ câu trả 
lời dứt khoát nào. Họ có thể mô tả làm thể nào Ki-tô giáo lại thống trị 
Đề chế La Mã, nhưng họ không thể giải thích được tại sao chính khả 
năng cụ thể ấy lại trở thành hiện thực. 


Giữa mô tả 'àm thế nào” và giải thích “tại sao” có sự khác biệt 
như thế nào? Mô tả “làm thế nào” có nghĩa là dựng lại hàng loạt 
những sự kiện cụ thể dẫn dắt từ điểm này đến điểm khác; giải thích 
“tại sao” có nghĩa là tìm những mối liên hệ nhân quả lý giải cho sự 
xuất hiện của các chuỗi sự kiện cụ thể này và việc loại trừ tất cả 
những chuỗi sự kiện khác. 


Một số học giả trên thực tế đã đưa ra những giải thích tất định về 
các sự kiện, chẳng hạn sự nổi lên của Ki-tô giáo. Họ cố gắng quy 
giản lịch sử loài người về hoạt động của các lực sinh học, sinh thái, 
hay kinh tế. Họ lập luận rằng có một vài khía cạnh nào đó về địa lý, 
di truyền học, hay kinh tế của Địa Trung Hải thuộc Đề chế La Mã là 
nguyên nhân tất yếu dẫn đến sự nồi lên của một tôn giáo độc thần. 
Thế nhưng, hầu hết các sử gia đều có xu hướng hoài nghi những 
thuyết tất định như vậy. Đây là một trong những biểu hiện nỗi bật 
của lịch sử với tư cách là một ngành học thuật —- bạn càng hiểu 
nhiều về một giai đoạn lịch sử cụ thể nào đó, càng khó giải thích tại 
sao những điều ấy lại xảy ra theo hướng này mà không phải là 
hướng kia. Những người chỉ biết nói khơi khơi về một giai đoạn lịch 
sử nhất định nào đó thì thường có xu hướng chỉ chú tâm vào những 


khả năng mà rốt cuộc sẽ trở thành hiện thực. Họ đưa ra một câu 
chuyện trơn tru để lý giải hậu kỳ về việc tại sao kết quả đó là không 
tránh khỏi. Những ai nắm sâu hơn về giai đoạn lịch sử này sẽ biết rõ 
hơn về những con đường mà lịch sử đã không đặt bước lên. 


Thực tế, những ai am tường về một giai đoạn lịch sử — chứng 
nhân đã sống ở thời điểm đó — lại chính là những người mơ hồ nhất. 
Đối với người La Mã bình dân trong thời đại Constantine, tương lai 
là một màn sương mù. Đã thành quy luật sắt trong lịch sử, những gì 
mà trong nhận thức muộn màng người ta cho là không thể tránh 
khỏi, thì vào thời điểm đó không hiển nhiên như vậy. Ngày nay cũng 
vậy. Có phải chúng ta đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu, hay là điều tồi tệ nhất vẫn còn chưa tới? Có phải Trung 
Hoa sẽ tiếp tục phát triển cho đến khi trở thành một siêu cường 
hàng đầu? Có phải Mỹ sẽ đánh mất quyền bá chủ của mình? Có 
phải sự bùng lên đột ngột của trào lưu độc thần giáo chính thống là 
một làn sóng của tương lai, hay chỉ là một xoáy nước ngắn ngủi cục 
bộ địa phương? Chúng ta đang tiến đến thảm họa sinh thái hay 
thiên đường về khoa học kĩ thuật? Người ta đưa ra nhiêu lập luận 
sắc bén để biện minh cho tất cả những kết quả này, nhưng không có 
cách nào để biết chắc chắn. Trong máy thập kỷ tới, người ta sẽ nhìn 
lại và nghĩ lại về câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên thật rõ ràng. 


Việc nhắn mạnh rằng những khả năng mà người đương đại 
dường như rất khó nhận ra lại thường trở thành hiện thực, là điều có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi Constantine lên ngồi năm 306, Ki-tô 
giáo chỉ nhỉnh hơn một giáo phái bí truyền phương Đông một chút. 


Nếu bạn cho rằng khi đó nó sắp trở thành quốc giáo của La Mã, bạn 
sẽ bị cười thối mũi, cũng giống như ngày hôm nay, nếu bạn cho 
rằng đến năm 2030, Hare Krishna sẽ là quốc giáo của Mỹ. Tháng 
Mười năm 1913, Bolshevik là một phần tử cực đoan nhỏ tại Nga. 
Không một người biết phải trái nào lại dự đoán rằng chỉ trong vòng 
bốn năm họ sẽ nắm quyền kiểm soát đất nước. Vào năm 600, nếu 
nhận định rằng một toán người Ả-rập ngụ cư ở sa mạc sẽ sớm 
chinh phục dải đất rộng trải dài từ Đại Tây Dương sang Ấn Độ, thì 
đó sẽ là nhận định thậm chí còn ngớ ngắn hơn. Thật vậy, nếu quân 
đội Byzantine có thể đầy lùi sự tấn công dữ dội ban đầu, Hồi giáo có 
lẽ sẽ vẫn là một giáo phái bí hiểm mà chỉ có một số ít chuyên gia 
mới biết đến nó. Những học giả khi ấy có thể dễ dàng lý giải tại sao 
một tín ngưỡng dựa trên sự mặc khải cho một thương gia Mecca 
trung niên lại không bao giờ trở nên phổ biến. 


Không phải mọi thứ đều có thể. Các lực địa lý, sinh học và kinh tế 
tạo ra những ràng buộc. Tuy nhiên, những ràng buộc này vẫn để lại 
nhiều chỗ trống cho những phát triển bất ngờ, những điều dường 
như không bị ràng buộc bởi bất kỳ định luật tất định nào. 


Kết luận này làm thất vọng nhiều người vốn thích lịch sử là tất 
định. Thuyết tất định có tính hấp dẫn, bởi nó hàm ý rằng thế giới và 
những niềm tin của chúng ta là sản phẩm tự nhiên và là tất yếu lịch 
sử. Việc chúng ta sống trong những quốc gia dân tộc, tổ chức nền 
kinh tế của chúng ta theo những nguyên tắc tư bản, và tin tưởng 
nhiệt thành vào nhân quyên là điều tự nhiên và tất yếu. Thừa nhận 
rằng lịch sử không có tính tất định, chính là thừa nhận rằng việc hầu 


hết mọi người ngày nay tin tưởng vào chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa 
tư bản và nhân quyền chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. 


Lịch sử không thể được lý giải một cách tất định cũng như không 
thể dự đoán trước được, vì nó có tính hỗn độn. Rất nhiều lực đang 
cùng tác động và những tương tác của chúng phức tạp đến nỗi chỉ 
cần những thay đổi cực kỳ nhỏ trong cường độ của những lực này 
và cách chúng tương tác với nhau, cũng tạo ra những kết quả khác 
biệt vô cùng. Không chỉ vậy, lịch sử còn được gọi là một hệ thống 
hỗn độn “cấp hai”. Các hệ thống hỗn độn có hai cấp độ. Hỗn độn 
cấp một là hỗn độn không phản ứng với những dự đoán về nó. Ví 
dụ, thời tiết là một hệ thống hỗn độn cấp một. Tuy nó bị chi phối bởi 
vố số yếu tố, song chúng ta có thể xây dựng những mô hình máy 
tính xử lý nhiều biến hơn và đưa ra những dự báo thời tiết ngày 
càng chính xác hơn. 


Hỗn độn cấp hai là hỗn độn có phản ứng với những dự đoán về 
nó, và do đó không bao giờ có thể tiên đoán được chính xác. Ví dụ, 
thị trường là một hệ thống hỗn độn cấp hai. Điều gì sẽ xảy ra nếu 
chúng ta xây dựng một chương trình máy tính dự đoán giá dầu ngày 
mai với độ chính xác 100%? Giá dầu sẽ lập tức phản ứng với tiên 
đoán này, và dự báo không thể trở thành hiện thực. Nếu giá dầu 
hiện thời là 90 đô-la một thùng, và một chương trình máy tính chính 
xác tuyệt đối dự đoán rằng ngày mai nó sẽ lên 100 đô-la, các nhà 
đầu tư sẽ đồ xô đi mua dầu để trục lợi từ giá được dự báo tăng. Kết 
quả là giá sẽ tăng vọt lên 100 đô-la một thùng ngay hôm nay chứ 
không phải ngày mai. Vậy, những gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Không 


ai biết. 


Cũng như vậy, chính trị là một hệ thống hỗn độn cấp hai. Nhiều 
người chỉ trích các nhà Xô-viết học đã không tiên đoán được cuộc 
cách mạng năm 1989, và khiển trách nặng nề những nhà nghiên 
cứu Trung Đông vì đã không lường trước được những cuộc cách 
mạng Mùa xuân Ả-rập năm 2011. Điều này thật không công bằng. 
Các cuộc cách mạng, theo định nghĩa, là điều không thể đoán trước 
được. Một cuộc cách mạng đoán trước được thì sẽ khống bao giờ 
nỗ ra. 


Tại sao không? Hãy tưởng tượng đó là năm 2010, và một số nhà 
khoa học chính trị thiên tài móc ngoặc với một tay phù thủy máy tính 
để phát triển một thuật toán chính xác tuyệt đối, mà khi kết hợp với 
một giao diện hấp dẫn có thể bán ra thị trường như một phần mềm 
dự đoán cách mạng. Họ bán dịch vụ của mình cho Tổng thống 
Hosni Mubarak của Ai Cập để đổi lấy một khoản tiền hậu hĩnh, ngầm 
báo cho Mubarak biết rằng theo dự đoán của họ, một cuộc cách 
mạng chắc chắn sẽ bùng nỗ ở Ai Cập vào năm tiếp theo. Mubarak 
sẽ phản ứng thế nào? Khả năng cao là ông sẽ ngay lập tức giảm 
thuế, đem hàng tỉ đô-la phát không cho các công dân của mình — và 
cũng cho tăng cường lực lượng cảnh sát chìm để phòng xa. Những 
biện pháp đón đầu này đã thành công. Mỗi năm đến rồi đi, và thật 
bất ngờ, không có cuộc cách mạng nào. Mubarak đòi lại tiền. “Thuật 
toán của các ông thật vô giá trị!” Ông hét lên với những nhà khoa 
học. “Lẽ ra tôi đã có thể xây một cung điện khác, thay vì đem tiêu tất 

TY 


cả số tiền đó!” “Nhưng cách mạng đã không xảy ra là vì chúng tôi đã 


dự đoán nó”, các nhà khoa học bào chữa. “Nhà tiên tri là người dự 
đoán những điều không xảy ra ư?” Mubarak vừa nói vừa ra hiệu cho 
cận vệ bắt giữ họ. “Tôi có thể kiếm được hàng tá những kẻ như thế 
với giá gần như cho không ngoài chợ Cairo”. 


Vậy tại sao lại nghiên cứu về lịch sử? Không giống như vật lý hay 
kinh tế, lịch sử không phải là phương tiện để đưa ra những dự đoán 
chính xác. Chúng ta nghiên cứu lịch sử không phải để biết tương lai, 
mà để mở rộng chân trời hiểu biết của mình, để hiểu rằng tình trạng 
hiện nay của chúng ta không phải do tự nhiên, cũng không phải do 
tất yếu, và kết quả là chúng ta có nhiều lựa chọn hơn mình tưởng. 
Ví dụ, nghiên cứu việc người châu Âu đã thống trị người châu Phi 
như thế nào giúp chúng ta nhận ra, rằng không có gì là tự nhiên hay 
tất yếu về sự phân biệt chủng tộc, và rằng thế giới lẽ ra cũng có thể 
được sắp xếp theo một cách khác. 


2. Nữ thần sử học mù lòa 


Chúng ta không thể giải thích những lựa chọn của lịch sử, nhưng 
chúng ta có thể nói điều gì đó rất quan trọng về chúng: những lựa 
chọn của lịch sử đã không được quyết định vì lợi ích của con người. 
Hoàn toàn chưa có bằng chứng cho thấy hạnh phúc của con người 
nhất định được cải thiện theo dòng lịch sử đang cuồn cuộn chảy. 
Không có bằng chứng cho thấy các nền văn hoá có ích cho con 
người nhất định phải thành công và lan rộng, còn những nền văn 
hoá ít có lợi hơn thì biến mắt. Không có bằng chứng cho thấy Ki-tô 
giáo là một lựa chọn tốt đẹp hơn so với Mani giáo, hay Đề chế Ả-rập 


thì tốt hơn so với Đế chế Sasanid của người Ba Tư. 


Không có bằng chứng nào cho thấy lịch sử đang vận hành vì lợi 
ích của con người, vì chúng ta thiếu một cái cân khách quan để đo 
đếm những lợi ích như vậy. Các nền văn hoá khác nhau định nghĩa 
về chân thiện mĩ khác nhau, và chúng ta không có thước đo khách 
quan để xét đoán chúng. Dĩ nhiên, kẻ chiến thắng luôn tin rằng định 
nghĩa của họ là chính xác. Nhưng tại sao chúng ta phải tin theo kẻ 
chiến thắng? Tín đồ Ki-tô tin rằng chiến thắng của Ki-tô giáo trước 
Mani giáo là có lợi cho loài người, nhưng nếu chúng ta không chấp 
nhận thế giới quan của Ki-tô giáo thì chẳng có lý do gì để đồng ý với 
họ. Tín đồ Hồi giáo tin rằng sự sụp đổ của Đề chế Sassanid trước 
người Hồi giáo đã mang lại lợi ích cho loài người. Nhưng những lợi 
ích này chỉ hiển nhiên khi chúng ta chấp nhận thế giới quan Hồi 
giáo. Rất có thể nhân loại sẽ tốt đẹp hơn nếu cả Ki-tô giáo và Hồi 
giáo đều rơi vào lãng quên, hoặc bị đánh bại. 


Ngày càng có nhiều học giả xem văn hoá như là một căn bệnh 
nhiễm trùng hay ký sinh trên não, còn con người là vật chủ vô thức 
của nó. Ký sinh trùng hữu cơ, như virus, sống trong cơ thể vật chủ 
của chúng. Chúng sinh sôi nảy nở và lan truyền từ vật chủ này sang 
vật chủ khác, lấy dinh dưỡng từ vật chủ, làm họ bị suy kiệt, và thậm 
chí giết chết họ. Miễn là vật chủ sống đủ lâu để lây truyền ký sinh 
trùng, còn ký sinh trùng thì chẳng quan tâm mấy đến tình trạng của 
vật chủ. Giống như cách này, tư tưởng văn hoá sống bên trong trí óc 
con người. Chúng sinh sôi nảy nở và lây truyền từ vật chủ này sang 
vật chủ khác, đôi khi làm suy kiệt vật chủ, và có lúc giết chết họ. Một 


tư tưởng văn hoá — chẳng hạn niềm tin vào thiên đường Ki-tô giáo 
trên những đám mây - có thể thôi thúc một người dành cả đời mình 
cho sứ mạng truyền bá tư tưởng đó, cho dù phải đánh đổi bằng 
mạng sống. Người thì chết, nhưng tư tưởng thì nhân rộng. Theo 
cách tiếp cận này, các nền văn hoá không phải là những âm mưu 
được một số người dựng lên để lợi dụng người khác. Đúng hơn, 
văn hoá là những ký sinh trùng trên não xuất hiện ngẫu nhiên và sau 
đó lợi dụng tất cả những người bị chúng lây nhiễm. 


Cách tiếp cận này đôi khi được gọi là thuyết meme.' Nó giả định 
rằng, giống như việc quá trình tiến hoá hữu cơ dựa trên sự sao chép 
các đơn vị thông tin hữu cơ được gọi là “gene”, tiến hoá văn hoá 
dựa trên sự sao chép các đơn vị thông tin văn hoá thì được gọi là 
“meme”. Những văn hoá thành công là những văn hoá nỗi trội trong 
việc tái sinh các meme của chúng, bất chấp những chỉ phí và lợi ích 
đối với các vật chủ là con người. 


Hầu hết các học giả ngành nhân văn đều xem nhẹ thuyết meme, 
cho rằng nó chỉ là một nỗ lực nghiệp dư nhằm giải thích các quá 
trình văn hoá bằng những phép ngoại suy sinh học thô sơ. Nhưng 
nhiều người trong số đó lại bám lấy anh em sinh đôi của thuyết này 
— chủ nghĩa hậu hiện đại. Những nhà tư tưởng hậu hiện đại nói về 
các diễn ngôn không phải meme như những khối gạch xây nên văn 
hoá. Tuy nhiên, họ cũng thấy văn hoá tự truyền bá đi khắp nơi 
nhưng lại ít quan tâm đến lợi ích của loài người. Ví dụ, các nhà tư 
tưởng hậu hiện đại mô tả về chủ nghĩa dân tộc như một bệnh dịch 
chết người lấy lan khắp thế giới trong thế kỷ 19 và 20, gây ra chiến 


tranh, áp bức, thù hận và diệt chủng. Thời khắc mà người dân của 
một quốc gia bị lây nhiễm virus đó, người dân ở những quốc gia 
láng giềng cũng có thể bị lây nhiễm theo. Virus chủ nghĩa dân tộc 
mặc nhận nó có lợi cho loài người, thế nhưng nó chỉ mang lại lợi ích 
chủ yếu cho chính nó. 


Những lập luận tương tự cũng phổ biến trong các ngành khoa 
học xã hội, dưới sự bảo hộ của lý thuyết trò chơi. Lý thuyết trò chơi 
giải thích việc làm thế nào mà trong những hệ thống nhiều người 
chơi, các quan điểm và mô hình hành vi gây tổn hại cho fất cả người 
chơi lại vẫn xoay xở để bén rễ và lan rộng. Chạy đua vũ trang là một 
ví dụ mà ai cũng biết. Nhiều cuộc chạy đua vũ trang đã làm phá sản 
tất cả những người tham gia, mà không thực sự làm thay đổi được 
cán cân quyền lực quân sự. Khi Pakistan mua máy bay hiện đại, Ấn 
Độ cũng đáp lại. Khi Ân Độ phát triển bom nguyên tử, Pakistan cũng 
theo gót. Khi Pakistan mở rộng lực lượng hải quân, Ấn Độ cũng 
phản pháo. Và kết thúc quá trình, cán cân quyền lực có thể vẫn như 
cũ, nhưng hàng tỉ đô-la thay vì được đầu tư vào giáo dục hay y tế, 
lại bị tiêu hao vào vũ khí. Tuy nhiên, động lực chạy đua vũ trang thật 
khó cưỡng lại. “Chạy đua vũ trang” là một mô hình hành vi có thể tự 
lan truyền như một loại virus, từ nước này sang nước khác, làm tồn 
hại đến tất cả mọi người, nhưng có lợi cho mình nó, theo những tiêu 
chuẩn tiến hoá của tồn tại và sinh sản. (Nhớ rằng một cuộc chạy 
đua vũ trang giống như một gen vô thức —- nó không chủ đích tìm 
cách tồn tại và sinh sản. Sự nhân rộng của nó là kết quả không chủ 
đích của một động lực mạnh mẽ. 


Bất kể bạn gọi nó là gì — lý thuyết về trò chơi, chủ nghĩa hậu hiện 
đại, hay thuyết meme —- những động lực của lịch sử không hướng 
đến việc nâng cao đời sống con người. Không có cơ sở để nghĩ 
rằng những nền văn hoá thành công nhất trong lịch sử nhất thiết 
phải là những nền văn hoá tốt nhất cho Homo sapiens. Giỗng như 
sự tiến hoá, lịch sử xem nhẹ hạnh phúc của các sinh vật riêng lẻ. Và 
cá nhân con người, về phần mình, thường quá ngu muội và yếu 
đuối nên chẳng thể tác động đến tiến trình lịch sử theo hướng có lợi 
cho họ. 


Lịch sử đi từ một giao lộ này đến một giao lộ kế tiếp, vì những lý 
do khó hiểu nào đó, lựa chọn đi theo hướng này trước tiên, rồi mới 
đến hướng khác. Khoảng năm 1500, lịch sử đã có sự lựa chọn quan 
trọng nhất, thay đổi không chỉ số phận của loài người, mà có thể là 
số phận của tất cả sự sống trên Trái đất. Chúng ta gọi đó là Cách 
mạng Khoa học. Nó bắt đầu ở Tây Âu, một bán đảo lớn ở phía cực 
tây của Á-Phi, mà cho đến lúc đó không có vai trò quan trọng đặc 
biệt nào trong lịch sử. Vì sao Cách mạng Khoa học bắt đầu ở đó 
chứ không phải những nơi khác, và tại sao không ở Trung Hoa hay 
Ấn Độ? Vì sao nó khởi thủy vào giữa thiên niên kỷ 2 chứ không phải 
là hai thế kỷ trước đó hay ba thế kỷ sau đó? Chúng ta không biết. 
Các học giả đã đưa ra hàng tá lý thuyết, nhưng không cái nào trong 
đó đặc biệt thuyết phục. 


Lịch sử có một chân trời bao la những khả năng, và rất nhiều 
trong đó không bao giờ trở thành hiện thực. Ta có thể tưởng tượng 
lịch sử đi xuyên các thế hệ trong khi bỏ qua Cách mạng Khoa học, 


và cũng có thể tưởng tượng lịch sử mà không có Ki-tô giáo, không 
có Đề chế La Mã, và không có những đồng tiền vàng. 


Phần 4 
(Ấ(I MẠNL Kh04 tt 


———† IÔO METERS 


Hình 51. Alamogordo, ngày 16 tháng Bảy năm 1945, 05:29:55. Giây thứ 8 sau khi quả bom 
nguyên tử đầu tiên phát nổ. Nhà vật lý hạt nhân Robert Oppenheimer, khi chứng kiến vụ nổ 
này, đã trích dẫn từ Chí Tôn Ca (Bhagavadgita): “Bây giờ ta trở thành Thần chết, kẻ hủy diệt 
thế giới”. 


Pát tIỆN t4 9W M( ĐẤT 


Ga sử một nông dân Tây Ban Nha chìm trong giấc ngủ dài vào 
năm 1000, và 500 năm sau đó choàng dậy bởi tiếng huyên náo từ 
đám thủy thủ của ngài Columbus đang leo lên các con tàu Nina, 
Pinta và Santa Maria, thì thế giới đối với anh ta có vẻ vẫn quen 
thuộc như ngày nào. Dẫu có nhiều thay đồi về kĩ thuật, cách cư xử, 
và những ranh giới chính trị, nhưng anh nông dân ngủ quên Rip Van 
Winkle thời trung cổ vẫn cảm thấy như ở nhà. Nhưng nếu một thủy 
thủ của Columbus rơi vào giấc ngủ tương tự và thức dậy với tiếng 
nhạc chuông iPhone thế kỷ 21, anh ta có thể thấy mình đang ở trong 
một thế giới kỳ lạ không thể hiều nổi. “Phải thiên đường đây không?” 
Anh ta chắc hẳn sẽ tự hỏi mình. “Hay lẽ nào — địa ngục?” 


500 năm qua đã chứng kiến một sự tăng trưởng phi thường và 
chưa từng có tiền lệ trong sức mạnh con người. Năm 1500 có 
khoảng 500 triệu Homo sapiens trên toàn thế giới. Ngày nay, con số 
này là 7 tỉ. Tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ được sản xuất bởi loài 
người trong năm 1500 ước tính vào khoảng 250 tỉ đô-la, với tỉ giá 
hiện tại. Ngày nay, giá trị một năm sản xuất của con người là gần 60 
nghìn tỉ đô-la. Trong năm 1500, loài người tiêu thụ khoảng 13 nghìn 
tỉ calo năng lượng mỗi ngày. Ngày nay, chúng ta tiêu thụ 1.500 nghìn 


tỉ calo cho một ngày. (Hãy nhìn lại những con số này — dân số đã 
tăng gấp 14 lần, sản xuất gấp 240 lần, và tiêu thụ năng lượng gấp 
115 lần.) 


Giả sử một chiến hạm hiện đại được mang trở lại thời Columbus. 
Chỉ một vài giây, nó có thể biến những con thuyền Nina, Pinfa và 
Santa Maria thành những mảnh ván bập bằnh trên biển, và sau đó 
đánh chìm lực lượng hải quân của tất cả những cường quốc thế giới 
vào thời đó, mà không hề sây sát. Chỉ cần năm con tàu chuyên chở 
hiện đại là có thể chở được hết số hàng hoá của toàn bộ đội tàu 
buôn của thế giới thời đó. Một máy vi tính hiện đại có thể dễ dàng 
lưu trữ từng chữ, từng số trong tất cả sách và kinh chép tay của mỗi 
thư viện thời trung cổ mà vẫn còn dư dung lượng. Bất kỳ một ngân 
hàng lớn nào ngày nay cũng giữ nhiều tiền hơn so với số tiền của 
mọi vương quốc tiền hiện đại trên thế giới cộng lại. 


Năm 1500, rất ít thành phố có hơn 100.000 dân. Hầu hết các tòa 
nhà được xây bằng bùn, gỗ và rơm; một tòa nhà ba tầng đã được 
coi là một tòa nhà chọc trời. Phố xá là những con đường mòn bắn 
thỉu, bụi băm vào mùa hè và lầy lội vào mùa đông, ngược xuôi dòng 
người đi bộ, ngựa, dê, gà và một vài chiếc xe kéo. Âm thanh đô thị 
quen thuộc nhất là tiếng người và động vật, cùng tiếng búa và tiếng 
cưa. Khi Mặt trời lặn, cả thành phố chìm trong bóng tối, thi thoảng 
vài ánh nến hoặc ánh đuốc lập lòe trong bóng đêm. Nếu một cư dân 
thành phố ấy được thấy Tokyo, New York hay Mumbai ngày nay, anh 
ta sẽ nghĩ gì? 


Từ thế kỷ 16 trở về trước, chưa có người nào từng đi vòng 


quanh Trái đất. Điều này đã thay đổi vào năm 1522, khi đoàn thuyền 
thám hiểm của Magellan trở về Tây Ban Nha sau một hành trình dài 
72.000 km, kéo dài ba năm và tước đi mạng sống của gần như toàn 
bộ thủy thủ đoàn, gồm cả chính Magellan. Vào năm 1873, Jules 
Verne đã tưởng tượng chuyện Phileas Fogg, một người Anh giàu có 
ưa mạo hiểm, có thể đi vòng quanh thế giới chỉ trong 80 ngày. Ngày 
nay bất cứ ai có mức thu nhập tầm trung cũng có thể đi vòng quanh 
thế giới một cách an toàn và dễ dàng chỉ trong vòng 48 giờ. 


Năm 1500, con người chỉ chôn chân trên bề mặt Trái đất. Họ có 
thể xây những tòa tháp cao và leo núi, nhưng bầu trời chỉ dành cho 
chim chóc, thiên sứ và những vị thần. Ngày 20 tháng Bảy năm 1969, 
con người đặt chân lên Mặt trăng. Đây không chỉ là một thành tựu 
mang tính lịch sử, mà còn là một dấu ấn của tiến hoá và mang tằm 
vóc vũ trụ. Trong suốt 4 tỉ năm tiến hoá trước đây, chưa có sinh vật 
nào ra được khỏi bầu khí quyền của Trái đất, và chắc chắn cũng 
chưa có sinh vật nào để lại dấu chân hay dấu xúc tu trên Mặt trăng. 


Trong phần lớn lịch sử của mình, con người không biết gì về 
99,99% những sinh vật trên hành tinh này — cụ thể là những vi sinh 
vật. Lý do không phải vì chúng ta không bận tâm đến chúng. Mỗi 
người trong chúng ta đều mang trong mình hàng tỉ sinh vật đơn bào, 
và chúng không phải là những kẻ ăn không ngồi rồi. Chúng là những 
người bạn tốt nhất của con người nhưng cũng là kẻ thù nguy hiểm 
nhất. Một số tiêu hoá thức ăn và làm sạch ruột của chúng ta, trong 
khi một số khác gây đau ốm và bệnh dịch. Thế nhưng, chỉ đến năm 
1674, con người mới lần đầu tiên được diện kiến tận mắt một vi sinh 


vật, khi Anton van Leeuwenhoek liếc qua chiếc kính hiển vi tự chế 
của ông và giật mình khi thấy cả một thế giới của những sinh vật 
nhỏ bé lao xao trong một giọt nước. Trong 300 năm sau đó, con 
người đã làm quen với một số lượng lớn các loài vi sinh vật. Chúng 
ta đánh bật thành công hầu hết những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 
nhất mà chúng gây ra, và chinh phục được vi sinh vật để phục vụ 
cho y tế và công nghệ. Ngày nay chúng ta điều khiển vi khuẩn để 
sản xuất thuốc, chế tạo nhiên liệu sinh học và tiêu diệt ký sinh trùng. 


Nhưng thời khắc đáng chú ý và quyết định nhất trong 300 năm 
qua đã đến vào lúc 03:29:43 ngày 16 tháng Bảy năm 1945. Vào 
chính giây phút đó, các nhà khoa học Mỹ đã cho nỗ quả bom 
nguyên tử đầu tiên tại Alamogordo, bang New Mexico. Từ thời điểm 
đó trở đi, loài người đã có khả năng không chỉ thay đổi tiến trình lịch 
sử, mà còn có thể kết thúc nó. 


Tiến trình lịch sử dẫn đến vụ thử nghiệm Alamogordo và sự kiện 
con người đặt chân lên Mặt trăng được biết đến với tư cách là Cách 
mạng Khoa học. Trong cuộc cách mạng này, loài người đã giành 
được vô số quyền năng mới thông qua việc tập trung đầu tư nguồn 
lực vào nghiên cứu khoa học. Đây là một cuộc cách mạng, bởi vì 
đến khoảng năm 1500, con người trên khắp thế giới vẫn còn hoài 
nghi về khả năng có được những sức mạnh mới trong lĩnh vực y tế, 
quân sự và kinh tế của mình. Trong khi chính quyền và các nhà bảo 
trợ giàu có phân bổ nguồn tài chính cho giáo dục và học thuật với 
mục đích bảo toàn những năng lực hiện có hơn là phát triển những 
khả năng mới, thì một nhà cai trị điển hình thời tiền hiện đại sẽ cấp 


tiền cho linh mục, triết gia và thi sĩ với hy vọng họ sẽ hợp pháp hoá 
sự cai trị của ông ta và duy trì trật tự xã hội. Ông ta không mong đợi 
họ sẽ khám phá ra những dược phẩm mới, phát minh ra vũ khí mới 
hay kích thích tăng trưởng kinh tế. 


Vòng lặp của Cách mạng Khoa học. Khoa học cần nhiều hơn các nghiên cứu để tạo ra sự tiến 
bộ. Nó phụ thuộc vào sự củng cố lẫn nhau giữa khoa học, chính trị và kinh tế. Các thể chế 
chính trị và kinh tế cung cấp nguồn lực mà nếu không có chúng thì nghiên cứu khoa học gần 
như là điều không thể. Đổi lại, nghiên cứu khoa học cung cấp những sức mạnh mới, mà cùng 
với những thứ khác, sẽ được sử dụng nhằm giành những nguồn lực mới; trong số những nguồn 
lực mới này, một số lại được tái đầu tư cho nghiên cứu. 


Trong năm thế kỷ vừa qua, con người ngày càng tin tưởng rằng 
có thể củng cố năng lực của mình bằng việc đầu tư vào nghiên cứu 
khoa học. Đây không phải là một niềm tin mù quáng — nó đã nhiều 
lần được chứng minh bằng thực nghiệm. Càng tìm được nhiều bằng 
chứng khoa học, người giàu và các chính phủ càng sẵn sàng đầu tư 
nhiều nguồn lực cho khoa học. Hẳn chúng ta đã không bao giờ có 
thể đi bộ trên Mặt trăng, điều khiển vi sinh vật và phân chia nguyên 
tử nếu không có những đầu tư như vậy. Chẳng hạn, chính phủ Mỹ 
trong nhiều thập kỷ gần đây đã chu cấp hàng tỉ đô-la cho lĩnh vực 


nghiên cứu vật lý hạt nhân. Kiến thức thu được từ những nghiên 
cứu biến việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân trở thành hiện 
thực, cung cấp điện giá rẻ cho những ngành công nghiệp ở Mỹ; các 
ngành này nộp thuế cho chính phủ và chính phủ sử dụng một phần 
thuế này để tài trợ cho những nghiên cứu xa hơn về vật lý hạt nhân. 


Tại sao con người hiện đại ngày càng bộc lộ niềm tin vào khả 
năng đạt đến những quyền lực mới qua nghiên cứu của mình? Cái 
gì đúc kết nên mối ràng buộc giữa khoa học, chính trị và kinh tế? 
Trong chương này, ta sẽ xem xét bản chất độc đáo của khoa học 
hiện đại để đưa ra một phần câu trả lời. Hai chương tiếp theo xem 
xét sự thành hình liên minh giữa khoa học, các đế quốc châu Âu và 
kinh tế học của chủ nghĩa tư bản. 


Người ngu muội 


Con người đã tìm cách khám phá về vũ trụ ít nhất là từ Cách 
mạng Nhận thức. Tổ tiên chúng ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian và 
công sức hòng khám phá những quy luật chỉ phối thế giới tự nhiên. 
Nhưng khoa học hiện đại và tất cả những truyền thống tri thức trước 
đây có ba điểm khác nhau căn bản: 


a. Sẵn sàng thừa nhận mình ngu dốt. Khoa học hiện đại dựa 
trên huấn thị tiếng Latin ígnoramus có nghĩa là “chúng tôi không 
biết”. Nó giả định rằng chúng ta không biết gì về mọi thứ. Thậm chí 
nghiêm trọng hơn, nó mặc nhận là những thứ mà chúng ta nghĩ rằng 
mình biết có thể được chứng minh là sai khi chúng ta có thể thu 
lượm được nhiều kiến thức hơn. Không có khái niệm, tư tưởng, hay 


lý thuyết nào là bắt khả xâm phạm và vượt ra ngoài thách thức. 


b. Trung tâm của sự quan sát và toán học. Khi đã thừa nhận 
Sự ngu dốt, khoa học hiện đại đặt mục tiêu thu lượm kiến thức mới. 
Nó làm vậy bằng cách thu thập các quan sát, rồi sau đó dùng những 
công cụ toán học để kết nối các quan sát này thành những lý thuyết 
toàn diện. 


c. Sự thu nhận những sức manh mới. Khoa học hiện đại 
không bằng lòng với việc tạo ra lý thuyết. Nó muốn dùng lý thuyết 
này để thu nhận những sức mạnh mới, và đặc biệt để phát triển 
những công nghệ mới. 


Cách mạng Khoa học không phải là một cuộc cách mạng về tri 
thức. Trên hết, nó là một cuộc cách mạng về sự ngu dốt. Khám phá 
lớn lao đặt nền móng cho Cách mạng Khoa học chính là việc loài 
người chưa có câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng nhất của 
họ. 


Những truyền thống tri thức tiền hiện đại, như Hồi giáo, Ki-tô 
giáo, Phật giáo và Khổng giáo đã khẳng định rằng, mọi thứ quan 
trọng mà loài người cần biết về thế giới đều đã được biết rồi. Những 
vị thần vĩ đại, hay Đắng tối cao toàn năng, hay những bậc hiền triết 
trước đây đã sở hữu mọi sự uyên thâm mà họ tiết lộ cho chúng ta 
qua các bộ kinh và những truyền thống truyền miệng. Dân gian thu 
nạp kiến thức bằng cách mày mò từ những văn bản và những 
truyền thống cô đại, học hành thấu đáo từ chúng. Thật không thể tin 
rằng Kinh Thánh, kinh Koran, hay kinh Vệ Đà đã bỏ qua một bí mật 


quan trọng của vũ trụ — một bí mật mà có thê vẫn chưa được những 
sinh vật bằng xương bằng thịt khám phá. 


Những truyền thống tri thức cổ đại chỉ thừa nhận hai loại ngu dối. 
Thứ nhất, một cá nhân có thể không biết gì về một thứ gì đó quan 
trọng. Đề thu lượm kiến thức cần thiết, anh ta chỉ cần đi hỏi một bậc 
minh triết hơn. Không cần phải khám phá những điều mà chưa ai 
từng biết. Ví dụ, chẳng hạn có một nông dân vùng quê Yorkshire 
nào đó ở thế kỷ 13 muốn biết loài người xuất thân từ đâu, anh ta sẽ 
mặc định truyền thống Ki-tô giáo nắm giữ câu trả lời chính xác, và 
tất cả những gì anh ta làm là chỉ cần đến hỏi linh mục địa phương. 


Thứ hai, một truyện thống toàn vẹn có thễ rất mù mờ về những 
thứ không quan trọng. Theo định nghĩa, bất cứ những gì mà các vua 
chúa vĩ đại hay bậc minh triết trong quá khứ, nếu đã không buồn nói 
cho chúng ta biết, thì đều là những thứ không quan trọng. Ví dụ, nếu 
người nông dân Yorkshire của chúng ta muốn biết loài nhện dệt 
mạng của chúng như thế nào, thì đi hỏi linh mục cũng chẳng ích gì, 
vì không có đáp án nào cho câu hỏi này trong bất kỳ cuốn Kinh 
Thánh nào. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Ki-tô giáo có khiếm 
khuyết, mà là việc tìm hiểu xem loài nhện dệt mạng thế nào là điều 
không quan trọng. Xét cho cùng, Chúa biết rất rõ cách loài nhện làm 
việc đó thế nào. Nếu việc này là thông tin có ý nghĩa sống còn, 
không thể thiếu được cho sự thịnh vượng và cứu rỗi của nhân loại, 
thì hẳn Chúa đã đưa ra lời giải thích thấu đáo trong Kinh Thánh rồi. 


Ki-tô giáo không cắm mọi người nghiên cứu về nhện. Nhưng 
những học giả về loài nhện — nếu có người nào như vậy vào thời 


trung cỗ ở châu Âu —- đã phải chấp nhận vai trò thứ yếu của họ trong 
xã hội và rằng những phát hiện của họ không dính dáng gì đến 
những chân lý vĩnh cửu của Ki-tô giáo. Bất kể điều gì một học giả có 
thể khám phá về loài nhện hay loài bướm, hay loài chim sẻ 
Galapagos, thì thứ kiến thức đó đều gần như vô vị, không có nghĩa 
lý gì đối với những chân lý cơ bản của xã hội, chính trị và kinh tế. 


Trên thực tế, mọi thứ không bao giờ hoàn toàn đơn giản như vậy. 
Ở mọi thời kỳ, ngay cả thời kỳ sùng đạo và bảo thủ nhất, đều có 
những người cho rằng có những thứ quan trọng mà truyễn thống 
toàn vẹn của họ mù tịt về chúng. Tuy nhiên, những người như vậy 
thường bị gạt ra ngoài xã hội, hoặc bị ngược đãi — nếu không thì họ 
đã hình thành một truyền thống mới và bắt đầu tranh luận rằng họ 
đã biết tất cả những gì cần phải biết. Ví dụ, nhà tiên tri Muhammad 
bắt đầu sự nghiệp tôn giáo của mình bằng cách lên án đồng bào Ả- 
rập của ông đã sống mà không biết đến chân lý thiêng liêng. Thế 
nhưng chính Muhammad lập tức lý luận rằng ông đã biết chân lý 
toàn vẹn rồi, và tín đồ bắt đầu gọi ông là “Nhà tiên tri Cuối cùng”. Từ 
đó về sau, không cần sự thiên khải nào nữa, ngoài những gì 
Muhammad đã mang đến. 


Khoa học hiện đại là một truyền thống tri thức độc đáo, bởi nó 
công khai thừa nhận sự ngu dốt tập thề liên quan đến những câu hỏi 
quan trọng nhất. Darwin không bao giờ nhận mình là “Nhà sinh vật 
học cuối cùng” hay mình đã giải được câu đố về sự sống một lần và 
mãi mãi. Sau nhiều thế kỷ nghiên cứu khoa học trên phạm vi rộng, 
các nhà sinh vật học thừa nhận rằng họ vẫn chưa có bất kỳ kiến giải 


giá trị nào về việc bộ não đã tạo ra ý thức như thế nào. Các nhà vật 
lý thừa nhận rằng họ không biết điều gì đã gây ra vụ nỗ BigBang, 
hay làm thế nào để dung hòa giữa cơ học lượng tử với thuyết tương 
đối rộng. 


Trong các trường hợp khác, những lý thuyết khoa học cạnh tranh 
gây tranh luận dữ dội dựa trên những bằng chứng mới liên tục xuất 
hiện. Một ví dụ điển hình là các tranh luận về việc điều hành nền 
kinh tế thế nào cho tốt nhất. Dù mỗi nhà kinh tế học đều có thể 
khẳng định phương pháp của họ là tốt nhất, song lý thuyết chính 
thống thay đổi với mỗi cuộc khủng hoảng tài chính và bong bóng thị 
trường chứng khoán, và người ta thường chấp nhận rằng những 
nhận định cuối cùng về kinh tế vẫn chưa được nói ra. 


Trong các trường hợp khác, những lý thuyết cụ thể được củng cố 
kiên định bởi những bằng chứng có sẵn, tới mức mọi lựa chọn thay 
thế khác từ lâu đã bị bỏ rơi bên vệ đường. Những lý thuyết như vậy 
được chấp nhận là chân lý — nhưng tất cả mọi người đều đồng ý 
rằng, nếu có bằng chứng mới xuất hiện phản bác lại lý thuyết, nó sẽ 
phải được sửa đổi hoặc loại bỏ. Các ví dụ hay về những trường hợp 
này là lý thuyết kiến tạo mảng và thuyết tiến hoá. 


Tỉnh thần sẵn sàng thừa nhận sự ngu dốt khiến khoa học hiện 
đại trở nên năng động hơn, linh hoạt hơn, và ham tìm tòi hơn bất kỳ 
truyền thống nào trước đó của tri thức. Điều này giúp mở toang 
năng lực hiểu biết về cách thức hoạt động của thế giới, cũng như 
khả năng phát minh ra những công nghệ mới của chúng ta. Nhưng 
nó đặt ra cho chúng ta một vân đề nghiêm trọng mà hầu hết ông bà 


tổ tiên chúng ta không phải đối mặt. Giả định hiện tại của chúng ta 
rằng chúng ta không biết hết mọi thứ, và thậm chí những kiến thức 
mà ta đang sở hữu cũng chỉ là nhất thời phát huy ảnh hưởng đến cả 
những huyền thoại chung tạo điều kiện cho hàng triệu người lạ mặt 
có thể hợp tác hiệu quả với nhau. Nếu có bằng chứng cho thấy 
nhiều trong số những huyền thoại đó là đáng ngờ, làm thế nào 
chúng ta có thể giữ vững xã hội? Làm thế nào các cộng đồng, quốc 
gia và hệ thống quốc tế của chúng ta có thể vận hành? 


Tất cả những nỗ lực hiện đại để ồn định trật tự chính trị xã hội đã 
không có lựa chọn nào khác ngoài dựa vào một trong hai phương 
pháp phi khoa học: 


a. Chấp nhận một lý thuyết khoa học, và đi ngược lại với những 
tập quán khoa học chung, fuyên bố rằng đó là một chân lý cuối cùng 
và tuyệt đối. Áp dụng phương pháp này có Đức quốc xã (tuyên bố 
những chính sách kỳ thị chủng tộc của họ là hệ quả của các thực tế 
sinh học). 


b. Gác khoa học ra ngoài và sống theo một chân lý tuyệt đỗi phi 
khoa học. Đây là chiến lược của chủ nghĩa nhân văn tự do được xây 
dựng trên một niềm tin giáo điều vào giá trị độc đáo và các quyền 
con người — một học thuyết mà, thật bẽ bàng, có ít điểm chung với 
những nghiên cứu khoa học về Homo sapiens. 


Nhưng chúng ta không nên ngạc nhiên vì điều này. Ngay cả bản 
thân khoa học cũng phải dựa vào những niềm tin tôn giáo và hệ tư 
tưởng để biện minh và tài trợ cho nghiên cứu của nó. 


Văn hoá hiện đại, dù sao đi nữa, đã sẵn sàng đón nhận sự ngu 
dốt ở chừng mức lớn hơn nhiều so với bắt kỳ văn hoá nào trước đó. 
Một trong những thứ khiến trật tự xã hội hiện đại có thể duy trì được, 
đó là sự truyền bá của niềm tin gần như tôn giáo trong kĩ thuật và 
các phương pháp nghiên cứu khoa học mà ở mức độ nào đó đã thế 
chỗ cho niềm tin vào các chân lý tuyệt đối. 


Giáo điều khoa học 


Khoa học hiện đại không có giáo điều. Tuy nhiên, có một nguyên 
tắc chung cho các phương pháp nghiên cứu: đều dựa vào việc thu 
thập các quan sát thực nghiệm — những gì chúng ta có thể quan sát 
được với ít nhất một trong những giác quan của mình — và hệ thống 
chúng lại với sự giúp đỡ của những công cụ toán học. 


Xuyên suốt lịch sử, con người đã thu thập những quan sát thực 
nghiệm, nhưng tầm quan trọng của những quan sát này thường bị 
giới hạn. Tại sao lại đi lãng phí nguồn lực quý giá để có được những 
quan sát mới, trong khi chúng ta đã có tất cả các đáp án mà chúng 
ta cần có? Nhưng khi con người hiện đại ởi đến chỗ thừa nhận mình 
không biết câu trả lời cho một số câu hỏi rất quan trọng, họ thấy 
mình buộc phải đi tìm kiếm kiến thức hoàn toàn mới. Kết quả là, 
phương pháp nghiên cứu hiện đại đang thống lĩnh hiện nay mặc 
nhiên thừa nhận sự thiếu sót của những kiến thức cũ. Thay vì 
nghiên cứu những truyền thống cũ, ngày nay trọng tâm được đặt 
vào các quan sát và thử nghiệm mới. Khi quan sát hiện tại xung đột 
với truyền thống quá khứ, chúng ta ưu tiên cho việc quan sát. Dĩ 


nhiên, các nhà vật lý phân tích quang phổ của những thiên hà xa 
xôi, các nhà khảo cổ phân tích những phát hiện từ một thành phố 
Thời đại Đồ đồng, và các nhà chính trị học nghiên cứu sự xuất hiện 
của chủ nghĩa tư bản đã không gạt bỏ truyền thống. Họ bắt đầu 
bằng việc nghiên cứu những gì các nhà thông thái cổ đại đã nói và 
viết ra. Nhưng ngay từ năm thứ nhất đại học, các nhà vật lý, khảo cổ 
và chính trị học giàu khát vọng này đều được dạy rằng nhiệm vụ của 
họ là phải đi xa hơn tâm hiểu biết của Einstein, Heinrich Schliemann 
và Max Weber. 


Tuy nhiên, chỉ những quan sát đơn thuần thì không phải là kiến 
thức. Đề hiểu được vũ trụ, chúng ta cần phải kết nối những quan sát 
thành hệ thống lý thuyết toàn diện. Truyền thống trước đây thường 
xây dựng lý thuyết dưới dạng những câu chuyện. Khoa học hiện đại 
dùng toán học. 


Có rất ít phương trình, biểu đồ và các tính toán trong Kinh Thánh, 
kinh Koran, kinh Vệ Đà hay các tác phẩm Nho giáo kinh điển. Khi 
kinh kệ và các huyền thoại truyền thống đặt ra những luật lệ chung, 
chúng được trình bày dưới dạng kể chuyện chứ không phải dưới 
dạng toán học. Thế nên, một nguyên lý cơ bản của Mani giáo khẳng 
định rằng thế giới là một cuộc chiến giữa thiện và ác. Thế lực ác tạo 
ra vật chất, trong khi thế lực thiện tạo ra tinh thần. Con người bị kẹt 
giữa hai thế lực này và cần chọn thiện hơn là ác. Tuy nhiên, nhà tiên 
tri Mani giáo đã không tìm cách đưa ra một công thức toán học, có 
thể áp dụng để tiên đoán những lựa chọn của con người bằng cách 


định lượng sức mạnh tương ứng của hai thế lực này. Ông không 
bao giờ tính toán rằng “lực tác động lên con người tương đương với 
gia tốc tinh thần của người ấy chia cho trọng lượng cơ thể của 
người ấy”. 


Đây đúng là những gì mà các nhà khoa học nỗ lực chinh phục. 
Năm 1687, lsaac Newton xuất bản Những nguyên tắc toán học của 
triết học tự nhiên, có thể xem là cuốn sách quan trọng nhất trong lịch 
sử hiện đại. Newton đã trình bày một lý thuyết tổng quát về chuyển 
động và thay đổi. Cái vĩ đại của học thuyết Newton là khả năng giải 
thích và tiên đoán những chuyển động của tất cả các vật thể trong 
vũ trụ, từ quả táo rơi, đến ngôi sao băng, dựa vào ba định luật toán 
học rất đơn giản: 


I.>YF=0 
2.>F=ma 
S F{a - -F2 4 


Từ đó về sau, bất cứ ai nếu muốn tìm hiểu và tiên đoán về sự 
chuyển động của một viên đạn đại bác hoặc một hành tinh, thì đơn 
giản chỉ cần đo trọng lượng, hướng chuyển động, gia tốc của đối 
tượng và những lực tác động lên nó. Bằng cách đưa những con số 
này vào các phương trình Newton, vị trí tương lai của đối tượng có 
thể tiên đoán được. Nó hoạt động như trò ảo thuật vậy. Chỉ đến 
khoảng cuối thế kỷ 19, các nhà khoa học mới gặp một vài quan sát 
không phù hợp hoàn toàn với các định luật của Newton, và một vài 


quan sát ấy dẫn đến cuộc cách mạng tiếp theo trong vật lý — thuyết 
tương đối và cơ học lượng tử. 


Newton đã cho thấy cuốn sách về tự nhiên được viết bằng ngôn 
ngữ của toán học. Một số chương (ví dụ) được cô đọng thành 
những phương trình gọn gàng; nhưng các học giả từng cố gắng 
giản lược sinh học, kinh tế học và tâm lý học thành các phương trình 
Newton cô đọng đã phát hiện ra rằng máy lĩnh vực này khá phức 
tạp, khiến cho một tham vọng như vậy trở nên vô ích. Tuy nhiên, 
điều này không có nghĩa là họ từ bỏ toán học. Một nhánh toán học 
mới đã phát triển trong vòng 200 năm qua để giải quyết những khía 
cạnh phức tạp hơn trong thực tế: toán thống kê. 


Năm 1744, hai mục sư của giáo hội Trưởng lão Scotland, 
Alexander Webster và Robert Wallace quyết định thành lập một quỹ 
bảo hiểm nhân thọ để trả tiền trợ cấp cho các quả phụ và trẻ mồ côi 
của các cố mục sư. Họ để nghị mỗi mục sư trong giáo hội trích một 
phần nhỏ thu nhập của mình để góp vào quỹ, quỹ sẽ đem đầu tư. 
Nếu một mục sư chết, vợ của ông ta sẽ nhận được cỗ tức trên lợi 
nhuận của quỹ. Như vậy sẽ tạo điều kiện cho vợ của mục sư sông 
thoải mái cho phần đời còn lại. Tuy nhiên, để xác định các mục sư 
phải đóng bao nhiêu để quỹ có đủ tiền thực hiện các nghĩa vụ này 
của nó, Webster và Wallace cần phải có khả năng dự đoán sẽ có 
bao nhiêu mục sư chết mỗi năm, họ sẽ để lại bao nhiêu quả phụ và 
trẻ mồ côi, và các quả phụ sẽ sống lâu hơn những ông chồng quá 
cố của họ bao nhiêu năm nữa. 


Hãy lưu ÿ những gì hai vị mục sư này đã không làm. Họ đã 
không cầu nguyện Thiên Chúa mặc khải cho họ câu trả lời. Họ đã 
không tìm câu trả lời trong Kinh Thánh thiêng liêng, hay trong những 
tác phẩm của các nhà thần học cổ đại. Họ đã không sa vào một 
cuộc tranh luận triết học trừu tượng. Người Scotland như họ rất thực 
tế. Vì vậy, họ đã liên lạc với Colin Maclaurin, một giáo sư toán học ở 
Đại học Edinburgh. Cả ba người sau đó thu thập dữ liệu về độ tuổi 
tử vong của người Scotland, và dùng những dữ liệu này để tính toán 
xem có bao nhiêu mục sư có thể sẽ tử vong trong một năm bắt kỳ. 


Công trình của họ dựa trên một số đột phá ở thời điểm đó trong 
lĩnh vực xác suất và thống kê. Một trong những đột phá này là Luật 
Số lớn của Jacob Bernoulli. Bernoulli đã hệ thống hoá thành một 
nguyên lý cho rằng, mặc dù khó có thể tiên đoán chắc chắn một sự 
kiện đơn lẻ, chẳng hạn như cái chết của một người nào đó, nhưng 
có thể tiên đoán được với độ chính xác cao kết quả trung bình của 
nhiều sự việc tương tự. Nghĩa là, Maclaurin không thể dùng toán 
học để tiên đoán liệu Webster và Wallace có chết vào năm tới hay 
không, nhưng nếu có đủ dữ liệu, ông có thể nói cho Webster và 
Wallace biết có bao nhiêu mục sư giáo hội Trưởng lão ở Scotland 
cầm chắc là chết vào năm tới. Thật may mắn, họ đã có những dữ 
liệu được thu thập sẵn để sử dụng. Những bảng thống kê được 
Edmond Halley công bố 50 năm trước tỏ ra đặc biệt hữu ích. Halley 
đã phân tích hồ sơ của 1.238 ca sinh và 1.174 ca tử mà ông có 
được từ thành phố Breslau, Đức. Các bảng này của Halley có thể 
cho thấy rằng, lấy ví dụ, một người 20 tuổi có xác suất tử vong là 
1/100 trong một năm nhất định, nhưng với một người 50 tuổi, xác 


suất này là 1/39. 


Sau khi xử lý những con số này, Webster và Wallace đã kết luận 
rằng, tại bất kỳ thời điểm nào, sẽ có trung bình 930 mục sư thuộc 
giáo hội Trưởng lão ở Scotland, và trung bình 27 mục sư qua đời 
mỗi năm, 18 người trong số đó để lại các bà quả phụ. Năm trong số 
các mục sư không để lại quả phụ sẽ bỏ lại những đứa trẻ mồ côi, và 
hai trong số mục sư mắt để lại quả phụ cũng sẽ bỏ lại những đứa 
con của cuộc hôn nhân đầu khi đó chưa đến 16 tuổi. Họ tính toán 
thêm quãng thời gian đến khi những quả phụ này chết hoặc tái giá là 
bao lâu (trong cả hai tình huống đều chấm dứt việc trả tiền trợ cấp 
cho họ). Dựa vào những con số này, Webster và Wallace có thể xác 
định được số tiền các mục sư gia nhập quỹ sẽ phải đóng góp là bao 
nhiêu để chu cấp cho những người thân yêu của họ. Bằng việc đóng 
góp 2 bảng 12 shilling 2 xu mỗi năm, một mục sư có thể bảo đảm 
rằng người vợ góa của ông ta sẽ nhận được ít nhất là 10 bảng mỗi 
năm — một số tiền lớn vào thời điểm đó. Nếu ông ta nghĩ rằng như 
thế là không đủ, ông ta có thể đóng nhiều hơn, lên đến 6 bảng 11 
shilling 3 xu mỗi năm — để bảo đảm người vợ góa của mình sẽ nhận 
được món tiền hậu hĩnh hơn nhiều, 23 bảng mỗi năm. 


Theo tính toán của họ, đến năm 1763, quỹ bảo hiểm cho vợ góa 
con côi của những mục sư thuộc giáo hội Scotland sẽ có số vốn 
tổng cộng là 58.348 bảng. Tính toán của họ đã chứng tỏ sự chính 
xác đến tuyệt vời. Tới năm đó, vốn của quỹ đứng ở mức 58.347 
bảng —- chỉ thấp hơn 1 bảng so với dự đoán! Con số này thậm chí 
còn chính xác hơn so với lời tiên tri của Habakkuk, Jeremiah hay 


Thánh John. Ngày nay, Quỹ Webster và Wallace, được gọi chân 
phương là Scottish Widows, là một trong những công ty trợ cấp 
dưỡng lão và bảo hiểm lớn nhất thế giới. Với tài sản trị giá 100 tỉ 
bảng Anh, công ty không chỉ bảo hiểm cho các góa phụ Scotland, 
mà còn cho bắt cứ ai sẵn sàng mua hợp đồng bảo hiểm của họ. 


Các tính toán xác suất, như hai mục sư Scotland sử dụng, đã trở 
thành nền tảng của không chỉ ngành kế toán bảo hiểm, vốn là trọng 
tâm của ngành trợ cấp và bảo hiểm, mà của cả ngành khoa học về 
nhân khẩu học (do một mục sư Anh giáo, Robert Malthus, thành 
lập). Nhân khẩu học, đến lượt nó, là nền tảng mà dựa vào đó 
Charles Darwin (suýt trở thành một mục sư Anh giáo) xây dựng 
thuyết tiến hoá của ông. Trong khi chưa có các phương trình dự 
đoán loại sinh vật nào sẽ tiến hoá dưới một tập hợp các điều kiện cụ 
thể, các nhà di truyền học dùng toán xác suất để tính khả năng một 
đột biến nào đó sẽ lan rộng trong một quần thể nhất định. Các mô 
hình xác suất tương tự đã trở thành trọng tâm đối với kinh tế học, xã 
hội học, tâm lý học, chính trị học, những ngành khoa học tự nhiên và 
xã hội khác. Ngay cả vật lý học cuối cùng cũng bổ sung vào các 
phương trình cổ điển của Newton những đám mây xác suất của cơ 
học lượng tử. 


Chúng ta chỉ cần nhìn vào lịch sử giáo dục thì sẽ nhận ra quá 
trình này đã đưa chúng ta đi xa đến đâu. Trong suốt chiều dài lịch 
sử, toán học là một lĩnh vực bí truyền mà ngay cả những người có 
học thức cũng ít khi nghiên cứu một cách nghiêm túc. Tại châu Âu 
thời trung cổ, logic học, ngữ pháp và tu từ học đã hình thành nền cốt 


lõi của giáo dục, trong khi việc dạy toán hiếm khi vượt quá hai môn 
số học và hình học đơn giản. Không ai nghiên cứu thống kê. Ngai 
vàng không bị tranh giành của tất cả các ngành khoa học là thần 
học. 


Ngày nay, rất ít sinh viên theo học tu từ học; logic học thì bị bó 
hẹp trong các khoa triết học, và thần học chỉ được dạy tại các 
trường dòng. Nhưng ngày càng nhiều sinh viên được khích lệ — hay 
ép buộc — học toán. Có một xu thế tự nhiên không thể cưỡng lại 
được đối với khoa học chính xác — định nghĩa là “chính xác” bởi 
chúng sử dụng các công cụ toán học. Ngay cả những lĩnh vực 
nghiên cứu từng là một phần truyền thống của khoa học nhân văn, 
chẳng hạn như nghiên cứu về ngôn ngữ của con người (ngôn ngữ 
học) và tâm lý con người (tâm lý học), cũng ngày càng dựa vào toán 
học và tìm cách thể hiện mình là ngành khoa học chính xác. Các 
khoá học về thống kê này là một phần của những môn đại cương, 
không chỉ trong vật lý học và sinh học, mà cả tâm lý học, xã hội học, 
kinh tế học và chính trị học. 


Trong danh sách những môn học ở khoa Tâm lý học tại trường 
đại học của tôi, môn học bắt buộc đầu tiên trong chương trình là 
“Dẫn luận về Thống kê và Phương pháp luận trong Nghiên cứu Tâm 
lý”. Sinh viên ngành tâm lý năm thứ hai phải học “Các phương pháp 
Thống kê trong Nghiên cứu Tâm lý”. Khổng Tử, Phật, Jesus và 
Muhammad ắt sẽ bối rối, nếu bạn nói với họ rằng để hiểu được trí 
não con người và muốn chữa trị các bệnh của nó trước tiên cần 
nghiên cứu môn thống kê. 


Tri thức là sức mạnh 


Hầu hết mọi người đều gặp khó khăn khi tiêu hoá khoa học hiện 
đại, vì ngôn ngữ toán học của nó rất khó để bộ não chúng ta có thể 
hấp thụ được, và những phát hiện của nó thường mâu thuẫn với 
cảm tính thông thường. Trong số 7 tỉ người trên thế giới, bao nhiêu 
người thực sự hiểu cơ học lượng tử, sinh học tế bào hay kinh tế vĩ 
mô? Dẫu vậy, khoa học vẫn có được uy tín to lớn nhờ vào sức mạnh 
mới mà nó mang lại cho chúng ta. Tổng thống và tướng lĩnh có thể 
không hiểu gì về vật lý hạt nhân, nhưng họ hiểu rất rõ về những gì 
bom nguyên tử có thể làm được. 


Năm 1620, Francis Bacon đã công bố một tuyên ngôn khoa học, 
với nhan đề Bộ công cụ mới. Trong đó, ông lập luận rằng “tri thức là 
sức mạnh”. Phép thử thực sự của “tri thức” không phải là liệu nó có 
đúng hay không, mà là liệu nó có trao quyền lực cho chúng ta hay 
không. Các nhà khoa học thường cho rằng không có lý thuyết nào là 
chính xác 100%. Do đó, chân lý là một phép thử tồi đối với tri thức. 
Phép thử thực sự chính là tính ứng dụng của nó. Một lý thuyết, nếu 
tạo điều kiện cho ta làm những điều mới, thì đó chính là tri thức. 


Qua các thế kỷ, khoa học đã cung cấp cho chúng ta nhiều công 
cụ mới. Một số là công cụ tinh thần, chẳng hạn những công cụ dùng 
để dự đoán tỉ lệ tử vong và tăng trưởng kinh tế. Quan trọng hơn thế 
là công cụ công nghệ. Mối liên hệ giữa khoa học và công nghệ 
mạnh mẽ đến mức ngày nay mọi người có xu hướng nhằm lẫn giữa 
hai khái niệm. Chúng ta thường nghĩ rằng, không thể nào phát triển 


được những công nghệ mới nếu không có nghiên cứu khoa học, và 
rằng nghiên cứu là việc làm gần như vô nghĩa nếu không dẫn đến 
những công nghệ mới. 


Trong thực tế, mối liên hệ giữa khoa học và công nghệ là một 
hiện tượng mới xảy ra rất gần đây. Trước năm 1300, khoa học và 
công nghệ là hai lĩnh vực hoàn toàn riêng biệt. Khi Bacon kết nối 
chúng lại với nhau vào đầu thế kỷ 17, đó là một ý tưởng mang tính 
cách mạng. Trong thế kỷ 17 và 18, mối liên hệ này được thắt chặt 
thêm, nhưng nút buộc chỉ đến thế kỷ 19 mới được thắt lại. Thậm chí 
vào năm 1800, hầu hết các ông hoàng muốn có một quân đội hùng 
mạnh và phần lớn các tay trùm buôn bán muốn có một công việc 
kinh doanh thành công, đều không màng đến việc tài trợ cho nghiên 
cứu trong vật lý học, sinh học hay kinh tế học. 


Tôi không có ý cho rằng không có ngoại lệ với quy luật này. Một 
sử gia giỏi có thể tìm thấy tiền lệ cho mọi thứ. Nhưng một sử gia sẽ 
còn giỏi hơn nếu biết khi nào những tiền lệ này chỉ là sự hiếu kỳ che 
phủ mất bức tranh lớn. Nói chung, hầu hết vua chúa và doanh nhân 
tiền hiện đại đã không tài trợ cho nghiên cứu về bản chất của vũ trụ 
để phát triển công nghệ mới, và hầu hết các nhà tư tưởng đã không 
cố gắng biến những khám phá của họ thành tiện ích công nghệ. Các 
bậc vua chúa đã tài trợ cho các cơ sở giáo dục với sứ mạng truyền 
bá tri thức truyền thống để gia cố cho trật tự hiện có. 


Đây đó có người đã phát triển những công nghệ mới, nhưng 
chúng thường do mấy thợ thủ công ít học sáng tạo ra theo lối thử và 
sai, chứ không phải bởi những học giả theo đuổi nghiên cứu khoa 


học có hệ thống. Năm nay qua năm khác, các nhà sản xuất xe bò 
hay ngựa kéo vẫn tiếp tục làm cùng loại xe kéo với cùng loại vật 
liệu. Họ đã không trích một phần lợi nhuận hằng năm nào ra để 
nghiên cứu và phát triển những mẫu xe mới. Kiểu xe cũng thi thoảng 
được cải tiến, nhưng thường nhờ vào sự khéo léo của vài thợ mộc 
địa phương chưa bao giờ được đặt chân vào một trường đại học 
nào và thậm chí còn không biết đọc. 


Điều này là có thật trong khu vực nhà nước cũng như tư nhân. 
Trong khi các nhà nước hiện đại kêu gọi những nhà khoa học của 
họ cung cấp giải pháp trong hầu hết mọi lĩnh vực của chính sách 
quốc gia, từ năng lượng, y tế, cho đến xử lý chất thải, thì những 
vương quốc cỗ đại ít khi làm như vậy. Sự tương phản giữa thời đó 
và bây giờ thể hiện rõ ràng nhất trong việc chế tạo vũ khí. Khi tổng 
thống sắp mãn nhiệm Dwight Eisenhower báo động vào năm 1961 
về sức mạnh ngày càng tăng của những cụm liên hợp quân sự-công 
nghiệp, ông đã bỏ qua một về của phương trình. Lẽ ra ông phải báo 
động cho nước Mỹ về cụm liên hợp quân Sự-công nghiệp-khoa học, 
bởi vì các cuộc chiến tranh ngày nay là sản phẩm của khoa học. 
Các lực lượng quân sự trên thế giới đề xướng, tài trợ kinh phí và chỉ 
đạo phần lớn việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của 
loài người. 


Khi Thế chiến I sa lầy vào chiến tranh chiến hào bất tận, cả hai 
bên đều kêu gọi các nhà khoa học phá vỡ bế tắc và cứu nguy đất 
nước. Đội ngũ áo trắng đã đáp lại lời kêu gọi, và từ các phòng thí 
nghiệm tuôn ra một dòng chảy không dứt những loại vũ khí phi 


thường mới: máy bay chiến đấu, khí độc, xe tăng, tàu ngầm, súng 
liên thanh, đại bác, súng trường, và bom có uy lực hơn rất nhiều. 


Khoa học đã đóng vai trò còn lớn hơn trong Thế chiến II. Đến 
cuối năm 1944, Đức đang thua cuộc và bại trận là điều sắp xảy ra. 
Một năm trước đó, đồng minh của Đức là Ý đã lật đỗ Mussolini và 
đầu hàng quân Đồng minh. Nhưng quân Đức tiếp tục chiến đấu, 
mặc dù quân Anh, Mỹ và Liên Xô đang khép chặt vòng vây. Một lý 
do khiến binh lính và dân chúng Đức cho rằng không phải đã mắt tất 
cả, là vì họ tin rằng các nhà khoa học Đức sắp đảo ngược tình thế 


với cái gọi là những vũ khí thần kỳ, chẳng hạn tên lửa V-2 và máy 
bay phản lực. 


Hình 52. Tên lửa V-2 của Đức sẵn sàng trên dàn phóng. Nó đã không đánh bại được quân Đồng 
minh, nhưng nó nuôi hy vọng của người Đức vào một phép màu công nghệ cho đến những ngày 


cuối cùng của cuộc chiến. 


Trong khi Đức tiếp tục phát triển tên lửa và máy bay phản lực, dự 
án Manhattan của Mỹ đã chế tạo thành công bom nguyên tử. Đến 
khi bom đã sẵn sàng, vào đầu tháng Tám năm 1943, quân Đức đã 
đầu hàng, nhưng quân Nhật vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Quân Mỹ 
sửa soạn đánh chiếm quần đảo của người Nhật. Người Nhật thề sẽ 
chống trả quân xâm lược và quyết tử, và đã có mọi lý do để tin rằng 
đó không phải là lời đe dọa vô căn cứ. Tướng lĩnh Mỹ nói với Tổng 
thống Harry S. Truman rằng nếu xâm lược Nhật Bản, Mỹ sẽ mắt một 
triệu lính và sẽ kéo dài cuộc chiến sang tận năm 1946. Iruman đã 
quyết định dùng loại bom mới. Sau hai tuần hứng chịu hai quả bom 
nguyên tử, Nhật Bản đã đầu hàng vô điều kiện và chiến tranh kết 
thúc. 


Nhưng khoa học không chỉ là vũ khí tấn công. Nó còn đóng một 
vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ của chúng ta. Ngày 
nay, nhiều người Mỹ tin rằng giải pháp cho nạn khủng bố là công 
nghệ chứ không phải chính trị. Họ tin rằng chỉ cần đầu tư thêm hàng 
triệu đô-la cho công nghệ nano, Mỹ có thể thả những con ruồi-bay- 
do-thám xuống từng hang động ở Afghanistan, từng đồn nhỏ ở 
Yemen và từng trại giam tại Bắc Phi. Một khi làm được điều đó, đội 
ngũ kế tục của Osama Bin Laden sẽ không thể pha một tách cà phê 
mà không bị một con ruồi-bay-do-thám CIA truyền thông tin quan 
trọng này về tổng hành dinh ở Langley. Cấp thêm hàng triệu đô-la 
khác cho việc nghiên cứu về bộ óc, và mỗi sân bay có thể được 


trang bị những bộ quét FMRI siêu tinh vi ngay lập tức có thể nhận ra 
ý nghĩ tức giận và hận thù trong não người. Liệu điều này có thực 
sự thành công không? Không ai có thể biết được. Có khôn ngoan 
không khi phát triển những con ruồi do thám và máy quét đọc được 
ý nghĩ? Không chắc lắm. Dù vậy, khi bạn đọc những dòng này, Bộ 
Quốc phòng Mỹ đang chuyển hàng triệu đô-la cho các phòng thí 
nghiệm não bộ và công nghệ để hiện thực hoá ý tưởng này và 
những ý tưởng khác. 


Nỗi ám ảnh với công nghệ quân sự — từ xe tăng, bom nguyên tử 
đến ruồi-bay-do-thám — là một hiện tượng đáng ngạc nhiên gần đây. 
Cho đến thế kỷ 19, đại đa số các cuộc cách mạng quân sự là sản 
phẩm của những thay đổi về mặt tổ chức hơn là về mặt công nghệ. 
Khi các nền văn minh xa lạ giao thoa lần đầu tiên, khoảng cách về 
công nghệ đôi khi đóng một vai trò quan trọng. Nhưng ngay cả trong 
các trường hợp như vậy, rất ít người nghĩ rằng phải chủ động tạo ra 
hay mở rộng những khoảng cách đó. Hầu hết các đề quốc không nỗi 
lên nhờ vào những tài năng phi thường về công nghệ, còn những 
người cai trị chúng đã không nghĩ nhiều đến việc cải tiến công nghệ. 
Người Ả-rập đã không đánh bại Đế chế Sassanid nhờ vào cung 
kiếm siêu việt hơn, người Seljuk không có lợi thế kĩ thuật hơn so với 
người Byzantine, và người Mông Cổ đã không chinh phục Trung 
Hoa với sự trợ giúp của một số loại vũ khí mới. Thực tế, trong tất cả 
những trường hợp này, phe bại trận đã sở hữu kĩ thuật dân sự lẫn 
quân sự đều siêu việt hơn nhiều so với phe thắng trận. 


Quân đội La Mã là một ví dụ đặc biệt phù hợp. Đó là quân đội 


thiện chiến nhất trong thời kỳ đó, nhưng nói về kĩ thuật, La Mã đã 
không có ưu thế gì hơn so với Đế chế Carthage, Macedonia hay 
Seleucid. Lợi thế của nó nằm ở lối tổ chức hiệu quả, kỷ luật sắt và 
nguồn nhân lực khổng lồ. Quân đội La Mã chưa bao giờ thành lập 
một cơ quan nghiên cứu và phát triển, vũ khí của nó gần như vẫn 
không tiến bộ máy trong nhiều thế kỷ. Nếu các quân đoàn của Scipio 
Aemilianus — vị tướng đã san bằng thành Carthage và đánh bại 
người Numantia trong thế kỷ 2 TCN — xuất hiện bất ngờ 500 năm 
sau vào kỷ nguyên của Constantine Đại đế, Scipio đã có thể có một 
cơ hội đẩy triển vọng để đánh bại Constantine. Bây giờ hãy tưởng 
tượng điều gì sẽ xảy ra đối với một vị tướng cách đây vài trăm năm 
— ví dụ Albrecht von Wallenstein — thủ lĩnh một lực lượng của Đề chế 
La Mã Thần thánh trong Chiến tranh Ba mươi năm — nếu ông dẫn 
quân đội gồm các ngự lâm, lính bộ binh dùng giáo, và kị binh chống 
lại một lữ đoàn biệt kích của quân đội Mỹ đương đại. Wallenstein là 
một nhà chiến thuật lỗi lạc, và lính của ông là những chiến binh thiện 
chiến cừ khôi, nhưng tài năng của họ cũng vô dụng trước các loại vũ 
khí hiện đại. 


Ở La Mã hay Trung Hoa cổ đại cũng vậy, hầu hết tướng lĩnh và 
triết gia đều không nghĩ rằng họ có bổn phận phát triển những vũ khí 
mới. Phát minh quân sự quan trọng nhất trong lịch sử Trung Hoa là 
thuốc súng. Tuy nhiên, theo những gì ta được biết, thuốc súng là 
phát minh ngẫu nhiên của các nhà giả kim Đạo giáo trong quá trình 
tìm thuốc trường sinh bắt lão. Hành trình sau này của thuốc súng lại 
còn đáng nói hơn. Người ta hẳn cho rằng các nhà giả kim Đạo giáo 
đã có thể biến Trung Hoa trở thành bá chủ thế giới. Nhưng trên thực 


tế, người Trung Hoa đã sử dụng hợp chất mới chủ yếu chỉ để làm 
pháo đốt! Ngay cả khi nhà Tống sụp đỗ trước cuộc xâm lăng của 
Mông Cổ, không có hoàng đề nào nghĩ ra một dự án Manhattan của 
thời trung cổ để cứu đế chế bằng cách phát minh ra một thứ vũ khí 
chết người. Chỉ đến thế kỷ 13 — khoảng 600 năm sau khi phát minh 
ra thuốc súng - đại bác mới trở thành yếu tố then chốt trên các 
chiến trường Á-Phi. Tại sao phải chờ lâu đến vậy, tiềm năng giết 
người của loại chất nổ này mới được ứng dụng trong quân sự? Vì 
nó xuất hiện vào thời điểm mà không có vị quân vương, nhà nghiên 
cứu, hay nhà buôn nào cho rằng kĩ thuật quân sự mới có thể cứu 
hay làm giàu cho họ. 


Tình hình đã bắt đầu thay đổi trong thế kỷ 13 và 16, nhưng phải 
mất thêm 200 năm thì các vị vua chúa mới quan tâm đến việc tài trợ 
cho nghiên cứu và phát triển những loại vũ khí mới. Hậu cần và 
chiến lược tiếp tục có tác động lớn hơn nhiều đến kết quả của chiến 
tranh so với công nghệ. Bộ máy quân sự của Napoleon, từng nghiền 
nát quân đội của những cường quốc châu Âu tại trận Austerlitz 
(1805), được trang bị loại vũ khí tương tự từ thời Louis XVI. Ngay cả 
Napoleon, dù là pháo thủ, song không mấy quan tâm đến những loại 
vũ khí mới, cho dù các nhà khoa học và nhà sáng chế đã cố gắng 
thuyết phục ông đầu tư phát triển máy bay, tàu ngầm và tên lửa. 


Khoa học, công nghệ và kĩ thuật quân sự chỉ gắn bó với nhau khi 
có sự ra đời của hệ thống tư bản chủ nghĩa và Cách mạng Công 
nghiệp. Nhưng một khi quan hệ này đã được thiết lập, nó nhanh 
chóng biến đổi toàn thế giới. 


Mô hình lý tưởng của sự tiến bộ 


Trước khi có Cách mạng Khoa học, phần lớn các nền văn hoá 
của nhân loại đều không tin vào sự tiến bộ. Họ nghĩ rằng thời hoàng 
kim đã là chuyện của quá khứ, và rằng thế giới đang trì trệ, nếu 
không nói là trở nên xấu đi. Phải bấu víu vào kho trí tuệ uyên thâm 
xa xưa đó thì may chăng mới có thể mang thời hoàng kim xa xưa 
trở lại, và tài khéo léo của con người có thể cải thiện được khía 
cạnh này hay khía cạnh kia của đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, liệu 
trí tuệ của con người có vượt qua được những vấn đề cơ bản của 
thế giới hay không lại được xem là việc bất khả thi. Nếu ngay cả 
Muhammad, Jesus, Phật và Khổng Tử —- những người biết mọi thứ 
cần biết — đã không thể xóa bỏ nạn đói, bệnh tật, nghèo khổ và 
chiến tranh khỏi thế giới này, thì mong gì chúng ta có thể làm được? 


Nhiều tín ngưỡng tin rằng, ngày nào đó một đắng cứu thế sẽ xuất 
hiện và chấm dút tất cả các cuộc chiến tranh, nạn đói và thậm chí cả 
cái chết. Còn ý niệm cho rằng loài người có thể làm được như thế 
bằng việc khám phá tri thức mới và phát minh ra những công cụ mới 
là điều lố bịch hơn cả lố bịch — đó là sự ngông cuồng. Câu chuyện 
tháp Babel, câu chuyện lcarus, câu chuyện Golem và vô số huyền 
thoại khác đã dạy cho con người rằng bất kỷ nỗ lực nào nhằm vượt 
qua giới hạn con người chắc chắn sẽ dẫn đến những thất vọng và 
thảm họa. 


Khi văn hoá hiện đại thừa nhận có rất nhiều thứ quan trọng mà 
con người vẫn chưa biết đến, và khi việc thừa nhận sự ngu dốt đó 


kết hợp nhuần nhuyễn với ý tưởng cho rằng các khám phá khoa học 
có thể mang lại cho chúng ta những sức mạnh mới, người ta bắt 
đầu ngờ rằng cuối cùng tiến bộ thực sự có thể xảy ra. Khi khoa học 
bắt đầu giải quyết lần lượt hết nan đề này đến nan đề kia, nhiều 
người đã bị thuyết phục rằng con người có thể giải quyết được mọi 
vấn đề bằng cách tiếp thu và áp dụng kiến thức mới. Nghèo nàn, 
bệnh tật, chiến tranh, đói khát, già nua và thậm chí cái chết đều 
không phải là định mệnh không thể tránh khỏi của loài người. Chúng 
đơn giản chỉ là kết quả của sự mông muội của chúng ta mà thôi. 


Một ví dụ nổi tiếng là sét. Nhiều nền văn hoá cho rằng sét là cái 
búa của một vị thần đang nồi giận dùng để trừng phạt những kẻ tội 
lỗi. Vào giữa thế kỷ 18, một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất 
lịch sử khoa học, Benjamin Franklin đã thả diều giữa một cơn bão 
sét để thử nghiệm giả thuyết cho rằng sét đơn giản là một dòng 
điện. Những quan sát thực nghiệm của Franklin, cộng với kiến thức 
của ông về bản chất của năng lượng điện, cho phép ông phát minh 
ra cột thu lôi và tước bỏ vũ khí của những vị thần. 


Hình 55. Benjamin Franklin tước bỏ vũ khí của các vị thần. 


Nghèo đói là một ví dụ điển hình khác. Nhiều nền văn hoá đã 
xem nghèo đói là một phần không thể thoái thác của thế giới không 
hoàn hảo này. Theo Tân Ước, ngay trước khi bị đóng đỉnh, một phụ 
nữ đã xức cho Chúa .Jesus thứ dầu quý trị giá 300 denarii. Môn đệ 
của Jesus mắng cô về tội lãng phí số tiền lớn đến thế thay vì đem 
cho người nghèo, nhưng Jesus bênh vực cô, nói rằng “Ngươi sẽ 
luôn có người nghèo bên cạnh và ngươi có thể giúp đỡ họ bất cứ 
lúc nào ngươi muốn. Còn ta, ngươi không phải lúc nào cũng có ta” 
(Mark 14:7). Ngày nay, ngày càng có ít người, nhất là người Ki-tô 
giáo, đồng ý với Chúa Jesus về vấn đề này. Nghèo đói ngày càng 
được xem như là một vấn đề kĩ thuật phải được can thiệp. Ngày 


nay, thông thường ai cũng biết là các chính sách dựa trên những tìm 
tòi mới nhất trong nông học, kinh tế học, y học và xã hội học có thể 
loại bỏ đói nghèo. 


Và quả thực, nhiều nơi trên thế giới đã thoát khỏi các hình thái tôi 
tệ nhất của nghèo đói. Trong lịch sử, nhiều xã hội đã điêu đứng vì 
hai loại đói nghèo: nghẻo xã hội tước đi của một số người cơ hội mà 
những người khác vẫn được hưởng chúng; và nghèo sinh học đặt 
đời sống của các cá nhân trước nguy cơ thiếu thức ăn và chỗ ở. Có 
lẽ nghèo xã hội không bao giờ có thể loại trừ được, nhưng ở nhiều 
nước trên thế giới, nghèo sinh học chỉ còn là chuyện quá khứ. 


Cho đến gần đây, hầu hết mọi người còn loanh quanh rất gần với 
đường ranh giới của cái nghèo sinh học, nếu ở dưới đường đó, một 
người sẽ thiếu nhiệt lượng cần thiết để duy trì sự sống lâu dài. 
Thậm chí những tính toán sai lầm hay biến cố nhỏ cũng có thể dễ 
dàng đầy người ta xuống dưới đường đó, lâm vào tình trạng chết 
đói. Thiên tai và thảm họa do con người gây ra thường đầy toàn bộ 
dân chúng xuống vực thẳm, gây ra cái chết của hàng triệu người. 
Ngày nay hầu hết dân chúng trên thế giới có một tấm lưới an toàn 
giăng ra bên dưới họ. Mỗi cá nhân được bảo vệ khỏi rủi ro cá nhân 
bằng bảo hiểm, an sinh xã hội do nhà nước tài trợ, và bằng rất nhiều 
tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế. Khi tai họa giáng 
xuống toàn bộ một khu vực nào đó, những nỗ lực cứu trợ toàn cầu 
thường thành công trong việc ngăn chặn điều tôi tệ nhất. Con người 
vẫn phải chịu rất nhiều suy thoái, sự sỉ nhục, và các loại bệnh tật liên 
quan đến đói nghèo, nhưng ở hầu hết các quốc gia không ai phải 


chịu cảnh chết đói. Thực tế, trong các xã hội, nhiều người đang có 
nguy cơ tử vong vì bệnh béo phì hơn là vì đói ăn. 


Dự án Gilgamesh 


Trong tất cả những vấn đề có vẻ như không thể giải quyết được 
của loài người, có một vân đề vẫn dễ gây tranh cãi, thú vị và quan 
trọng nhất: vấn đề về cái chết. Mới đây, trước kỷ nguyên hiện đại, 
hầu hết các tôn giáo và tư tưởng đã mặc nhiên xem cái chết là định 
mệnh an bài của chúng ta. Hơn nữa, hầu hết các tín ngưỡng đều 
biến cái chết thành cội nguồn lẽ sống chính. Hãy thử hình dung về 
một Hồi giáo, Ki-tô giáo, hay tín ngưỡng Ai Cập cổ đại trong một thế 
giới không có cái chết. Các đức tin này đều dạy con người rằng, họ 
phải chấp nhận cái chết và đặt hy vọng vào thế giới bên kia, hơn là 
tìm cách chiến thắng cái chết và sống bất tử trên Trái đất. Những bộ 
óc xuất chúng nhất đã bận rộn tìm kiếm ý nghĩa cho cái chết chứ 
không phải cố gắng để thoát khỏi nó. 


Đó là chủ đề của câu chuyện cổ xưa nhất còn lưu truyền đến 
chúng ta ngày nay — huyền thoại Gilgamesh của người Sumer cổ. 
Người anh hùng của Sumer là con người mạnh mẽ nhất và có khả 
năng nhất trên thế giới: Vua Gilgamesh của thành Uruk, người bách 
chiến bách thắng. Một ngày, Enkidu người bạn thân nhất của 
Gilgamesh qua đời. Gilgamesh ngồi bên xác chết, quan sát nó trong 
nhiều ngày, rồi bỗng nhìn thấy một con dòi rơi ra từ lỗ mũi của người 
bạn. Khoảnh khắc ấy, một nỗi kinh hoàng khủng khiếp đeo đẳng 
Gilgamesh và ông quyết tâm sẽ không bao giờ để mình chết. Bằng 


cách nào đó, ông sẽ tìm cách đánh bại cái chết. Gilgamesh sau đó 
đã thực hiện một hành trình đi đến tận cùng vũ trụ, giết những con 
sư tử, chiến đấu với những người bọ cạp, và tìm đường đến thế giới 
bên kia. Ở đó, ông đập tan những người khổng lồ bằng đá của 
Urshanabi và người chèo thuyền trên con sông tử thần, và đã gặp 
Utnapishtim, người sống sót cuối cùng của trận đại hồng thủy. Tuy 
nhiên, Gilgamesh đã thất bại trong mưu cầu của mình. Ông trở về 
nhà tay không, không thoát được cái chết, nhưng lại có sự giác ngộ 
mới. Gilgamesh đã học được rằng, khi Thượng đề tạo ra con người, 
họ đã xác lập cái chết như một định mệnh không thể tránh khỏi, và 
phải học cách sống chung với nó. 


Những môn đồ của sự tiến bộ không đồng tình với thái độ chủ 
bại này. Đối với những con người của khoa học, cái chết không phải 
là một định mệnh không thể tránh khỏi, mà chỉ đơn thuần là một vấn 
đề kỹ thuật. Người ta chết không phải vì Thượng đề ra sắc lệnh như 
vậy, mà do nhiều trục trặc kỹ thuật khác nhau: một cơn đau tim, 
bệnh ung thư, bệnh nhiễm trùng. Và mọi vấn để kỹ thuật đều có một 
giải pháp kỹ thuật. Nếu tim đập yếu và không đều, nó có thể được 
kích bởi một thiết bị điều hòa nhịp tim hoặc được thay bằng một quả 
tim mới. Nếu tế bào ung thư di căn, chúng có thể bị tiêu diệt bằng 
thuốc, hoặc xạ trị. Nếu vi khuẩn sinh sôi nảy nở, chúng có thể bị diệt 
bằng thuốc kháng sinh. Đúng là hiện nay chúng ta chưa thể giải 
quyết được tất cả những vấn đề kỹ thuật. Nhưng chúng ta đang tìm 
cách để làm. Những bộ não xuất sắc nhất của chúng ta không uỗổng 
phí thời gian gán cho cái chết những ý nghĩa của nó. Thay vào đó, 
họ đang bận rộn nghiên cứu các cơ chế sinh lý học, nội tiết và di 


truyền chịu trách nhiệm cho tật bệnh và lão hoá. Họ đang phát triển 
các loại thuốc mới, các phương pháp điều trị mang tính cách mạng, 
các cơ quan nhân tạo để kéo dài cuộc sống của chúng ta, và một 
ngày nào đó có thể đánh bại thần chết Grim Reaper. 


Cho tới gần đây, hẳn bạn sẽ không nghe thấy các nhà khoa học, 
hay bất cứ ai khác, khăng khăng thẳng thừng tuyên bố: “Đánh bại 
cái chết?! Thật vô nghĩa! Chúng ta chỉ cố gắng để chữa bệnh ung 
thư, bệnh lao và bệnh Alzheimer”. Mọi người né tránh vấn đề cái 
chết, vì mục tiêu dường như quá khó nắm bắt. Tại sao lại đưa ra 
những kỳ vọng không hợp lý như vậy? Tuy nhiên bây giờ đang ở 
một thời điểm mà chúng ta có thể thẳng thắn về điều đó. Dự án dẫn 
đầu Cách mạng Khoa học là tạo cho loài người một cuộc sống vĩnh 
cửu. Dù việc tiêu diệt cái chết có vẻ là một mục tiêu xa vời, chúng ta 
đã đạt được những thành quả mà một vài thế kỷ trước là điều không 
thể tưởng tượng được. Năm 1199, Vua Richard Tim Sư tử bị một 
mũi tên bắn xuyên vai trái. Ngày nay, chúng ta sẽ bảo rằng ông bị 
một thương tích nhỏ. Nhưng vào năm 1199, khi chưa có thuốc 
kháng sinh và phương pháp khử trùng hiệu quả, vết thương nhỏ 
trong da thịt này đã bị nhiễm trùng, và bắt đầu hoại tử. Cách duy 
nhất để ngăn chặn sự lan rộng của hoại tử trong thế kỷ 12 ở châu 
Âu là cắt bỏ phần chỉ bị nhiễm trùng, nhưng điều này bất khả thi khi 
chỗ nhiễm trùng là ở một bên vai. Chứng hoại tử lan rộng qua cơ 
thể của Lionheart, và không ai có thể giúp nhà vua. Ông chết trong 
đau đớn tột cùng hai tuần sau đó. 


Gần đây nhất là vào thế kỷ 19, những bác sĩ giỏi nhất vẫn không 


biết làm thế nào để ngăn ngừa nhiễm trùng và chặn đứng sự thối 
rữa của các mô tế bào. Trong bệnh viện dã chiến, các bác sĩ hằng 
ngày phải cưa tay, cưa chân thương binh dù chỉ bị vết thương nhỏ ở 
chỉ vì sợ chúng bị hoại tử. Thủ thuật cắt cụt này, cũng như tất cả 
những thủ thuật y tế khác (như nhổ răng), đã được thực hiện mà 
không có bất kỳ một loại thuốc gây mê nào. Các loại thuốc gây mê 
đầu tiên — ether, chloroform và morphine — được đưa vào sử dụng 
thường xuyên trong Tây y chỉ vào giữa thế kỷ 19. Trước khi 
chloroform ra đời, mỗi khi có một người lính bị thương, phải cần đến 
bốn người ghìm chặt anh ta xuống để bác sĩ cưa bỏ phần chỉ bị 
thương. Buổi sáng sau trận Waterloo (1815), người ta thấy hàng 
đống tay, chân bị cưa bỏ bên cạnh những bệnh viện dã chiến. 
Những ngày ấy, thợ mộc và đồ tế khi gia nhập quân đội thường 
được gửi đến phục vụ trong những quân đoàn y tế, vì phẫu thuật 
chẳng qua cũng chỉ yêu cầu biết dùng cưa, dùng dao thạo hơn một 
chút. 


Trong hai thế kỷ kể từ trận Waterloo, nhiều thứ đã thay đổi đến 
mức không còn nhận ra. Thuốc uống, thuốc tiêm và kĩ thuật giải 
phẫu tinh vi đã cứu chúng ta khỏi nhiều bệnh tật và thương tích từng 
là án tử hình cầm chắc cho con người. Chúng cũng bảo vệ chúng ta 
chống lại vô số đau nhức và bệnh thông thường hằng ngày mà con 
người thời tiền hiện đại dễ dàng chấp nhận như một phần cuộc 
sống. Tuổi thọ trung; bình tăng vọt từ khoảng 25-40 tuổi lên khoảng 
67 tuổi trên toàn thế giới và khoảng 80 tuổi ở những nước phát triển. 


Cái chết hứng chịu thất bại ê chề nhất trên vũ đài giảm tỉ lệ tử 


vong trẻ em. Cho đến thế kỷ 20, khoảng 1/4 đến 1/3 số trẻ em của 
các xã hội nông nghiệp không bao giờ sống đến tuổi trưởng thành. 
Hầu hết đều tử vong vì những căn bệnh trẻ em như bạch hầu, sởi 
và đậu mùa. 


Vào thế kỷ 17 ở Anh, 150/1.000 trẻ sơ sinh tử vong trong năm 
đầu đời và 1/3 số trẻ em tử vong trước tuổi 15. Ngày nay, chỉ có 
5/1.000 trẻ em Anh tử vong trong năm đầu đời và chỉ 7/1.000 trẻ tử 
vong trước năm 15 tuổi. 


Chúng ta có thể hiểu rõ hơn tác động đầy đủ của những con số 
này, nếu gạt số liệu thống kê sang một bên và dẫn ra một vài câu 
chuyện. Một ví dụ điển hình là gia đình của Vua Edward I (1237- 
1307) và vợ ông, Nữ hoàng Eleanor (1241-1290) của Anh. Con cái 
của họ được hưởng những điều kiện và môi trường nuôi dạy tốt 
nhất tại châu Âu thời trung cổ. Họ sống trong những cung điện, 
được ăn uống tùy thích, có vô số quần áo ấm, lò sưởi chứa đầy củi, 
nguồn nước sinh hoạt sạch nhất, một đội gia nhân và bác sĩ tốt nhất. 
Tư liệu lịch sử đề cập đến 16 lần sinh nở của Nữ hoàng Eleanor từ 
năm 1255 đến năm 1284: 


1. Con gái, chưa đặt tên, sinh năm 1255, chết ngay sau khi sinh. 
2. Con gái Catherine, chết khi 1 hoặc 3 tuổi. 
3. Con gái, Joan, chết khi 6 tháng tuổi. 


4. Con trai, John, chết khi 5 tuổi. 


5. Con trai, Henry, chết khi 6 tuổi. 

6. Con gái, Eleanor, chết khi 29 tuổi. 

7. Con gái, tên chưa rõ, chết khi 5 tháng tuồi. 

8. Con gái, Joan, chết khi 35 tuổi. 

9. Con trai, Alphonso, chết khi 10 tuổi. 

10. Con gái, Margaret, chết khi 58 tuổi. 

11. Con gái, Berengeria, chết khi 2 tuổi. 

12. Con gái, chưa đặt tên, chết ngay khi lọt lòng. 
13. Con gái Mary, chết khi 53 tuổi. 

14. Con trai, chưa đặt tên, chết ngay khi lọt lòng. 
15. Con gái, Elizabeth, chết khi 34 tuổi. 

16. Con trai, Edward. 


Cậu út, Edward, là người đầu tiên trong số các cậu con trai vượt 
qua được những năm ấu thơ hiểm nghèo, và khi cha chết, cậu lên 
nối ngôi, lấy hiệu là Edward II. Nói cách khác, Eleanor đã phải mất 
16 lần sinh nở để thực hiện sứ mạng quan trọng nhất của một nữ 
hoàng Anh — sinh cho chồng một con trai nối dõi. Mẹ của Edward II 
hẳn phải là một người phụ nữ kiên cường và dũng cảm khác 
thường. Người phụ nữ mà Edward II đã chọn làm vợ, lsabella của 


Pháp, đã không được như thế. Bà đã giết Edward II khi ông 43 tuổi. 


Theo như chúng ta đều biết, Eleanor và Edward I là một cặp vợ 
chồng khỏe mạnh và không truyền căn bệnh di truyền chết người 
nào cho con cái. Tuy nhiên, 10 trong số 16 người con — 62% — đã 
chết ở tuổi ấu thơ. Chỉ có sáu người sống qua tuổi 11 và chỉ ba 
người - 18% — sống quá tuổi 40. Ngoài những lần sinh nở này, 
Eleanor rất có thể đã bị sảy thai vài lần. Tính trung bình, Edward I và 
Eleanor cứ ba năm lại mất một đứa con, hết đứa này đến đứa khác, 
10 đứa tất cả. Đó là sự mất mát mà một người làm cha mẹ ngày nay 
gần như không thể nào tưởng tượng được. 


Dự án Gilgamesh — chỉnh phục sự bất tử —- mất bao lâu mới có 
thể hoàn thành? 100 năm? 500 năm? 1.000 năm? Nhớ lại năm 1900 
chúng ta đã ấu trĩ như thế nào về cơ thể người, vậy mà chỉ trong 
một thế kỷ chúng ta đã thu lượm được bao nhiêu kiến thức, và có lý 
do để lạc quan. Các kĩ sư di truyền học gần đây đã thành công trong 
việc tăng gấp sáu lần tuổi thọ trung bình của loài giun tròn 
Caenorhabdifis elegans. Liệu họ có thể làm tương tự với Homo 
Sapiens hay không? Những chuyên gia về công nghệ nano đang 
phát triển một hệ thống miễn dịch điều khiển bằng điện tử, gồm 
hàng triệu robot nano sống trong cơ thể của chúng ta, làm thông 
những mạch máu bị tắc nghẽn, chống lại virus và vi khuẩn, loại bỏ 
những tế bào ung thư, và thậm chí đảo ngược quá trình lão hoá của 
con người. Vài học giả nghiêm túc thì đưa ra giả thiết rằng đến 
khoảng năm 2050, một số người sẽ không chết già (không phải bất 
tử bởi họ vẫn có thể chết vì một tai nạn nào đó, mà là không chết 


già, nghĩa là nếu không có những chấn thương chết người, đời sống 
của họ có thể kéo dài đến vô hạn). 


Dù dự án Gilgamesh có thành công hay không, thì từ góc độ lịch 
sử, thật hấp dẫn khi thấy rằng hầu hết các tôn giáo và tư tưởng thời 
cận đại đã đưa cái chết và thế giới bên kia ra khỏi phương trình 
cuộc đời. Cho đến tận thế kỷ 18, các tôn giáo vẫn coi cái chết và 
hậu quả của nó đóng vai trò trung tâm trong ý nghĩa cuộc sống. Bắt 
đầu từ thế kỷ 18, các tôn giáo và tư tưởng như chủ nghĩa tự do, chủ 
nghĩa xã hội và phong trào bình quyền nữ giới đã không còn bận 
tâm về thế giới bên kia nữa. Chính xác thì cái gì sẽ xảy ra với một 
người theo chủ nghĩa cộng sản sau khi anh ta hay chị ta chết? Cái 
gì sẽ xảy ra với một người theo chủ nghĩa tư bản? Cái gì sẽ xảy ra 
với một người theo thuyết nam nữ bình quyền? Sẽ vô ích khi kiêm 
câu trả lời trong những tác phẩm của Marx, Adam Smith hay Simone 
de Beauvoir. Tư tưởng hiện đại duy nhất vẫn dành cho cái chết một 
vai trò trung tâm là chủ nghĩa dân tộc. Trong những khoảnh khắc thi 
vị và tuyệt vọng hơn bình thường, chủ nghĩa dân tộc đã hứa hẹn 
rằng bắt cứ ai chết cho dân tộc sẽ mãi mãi sống trong kí ức tập thể 
của nó. Tuy nhiên, lời hứa này mù mờ đến nỗi ngay cả những người 
theo chủ nghĩa dân tộc cũng không thực sự biết nó là gì. 


Mỏ tiền của khoa học 


Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học kĩ thuật. Nhiều 
người tin rằng khoa học và kĩ thuật nắm giữ chìa khoá cho mọi vấn 
đề của chúng ta. Chỉ cần để cho các nhà khoa học tiếp tục với công 


việc của mình, họ sẽ tạo ra thiên đường ở ngay trên mặt đất. Nhưng 
khoa học không phải là dự án diễn ra ở một bình diện tinh thần hay 
đạo đức siêu phàm hơn các phần còn lại trong hoạt động của con 
người. Giống như tất cả những bộ phận khác của văn hoá chúng ta, 
khoa học được đẽo gọt nên từ những lợi ích về kinh tế, chính trị và 
tôn giáo. 


Khoa học là một sự nghiệp rất tốn kém. Để phục vụ việc tìm hiểu 
hệ thống miễn dịch của con người, một nhà sinh vật học cần có 
phòng thí nghiệm, ống nghiệm, hoá chất và kính hiển vi điện tử, 
chưa kể đến các phụ tá phòng thí nghiệm, thợ điện, thợ ống nước 
và lao công. Một nhà kinh tế học tìm kiếm các thị trường tín dụng 
mẫu mực phải mua máy vi tính, thiết lập ngân hàng dữ liệu khổng lò, 
và xây dựng những chương trình xử lý dữ liệu phức tạp. Một nhà 
khảo cổ học muốn hiểu được hành vi của người săn bắt hái lượm cổ 
đại, phải đi đến những vùng đất xa xôi, khai quật phế tích cổ đại, và 
xác định niên đại của xương hoá thạch và các đồ chế tác. Tất cả 
những điều này đều tốn khá tiền. 


Trong suốt 300 năm qua, khoa học hiện đại đã đạt được những 
kỳ tích, phần lớn nhờ các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức và các 
nhà tài trợ tư nhân, sẵn lòng đổ hàng tỉ đô-la cho nghiên cứu khoa 
học. Hàng tỉ đô-la này đã hỗ trợ việc lập biểu đồ vũ trụ, vẽ bản đồ 
các hành tinh, lên danh mục thế giới động vật, nhiều hơn so với 
những gì Galileo Galilei, Christopher Columbus và Charles Darwin 
đã làm. Nếu những thiên tài đặc biệt này không sinh ra trên đời, thì 
quan điểm của họ vẫn có thể nảy ra ở những người khác. Nhưng 


nếu không có nguồn tài chính thỏa đáng, thì không trí tuệ xuất chúng 
nào có thể bù đắp cho điều đó. Chẳng hạn, nếu Darwin chưa bao 
giờ sinh ra, ngày nay chúng ta sẽ xem thuyết tiến hoá là của Alfred 
Russel Wallace, người mà một vài năm sau đó đã đi đến ý tưởng về 
tiến hoá qua chọn lọc tự nhiên một cách độc lập với Darwin. Nhưng 
nếu các cường quốc châu Âu không tài trợ cho nghiên cứu về địa lý, 
động vật và thực vật trên khắp thế giới, thì cả Darwin lẫn Wallace 
đều sẽ không có dữ liệu thực nghiệm cần thiết để phát triển thuyết 
tiền hoá. Có khả năng là ngay cả họ cũng sẽ không thử tìm cách làm 
việc này. 


Tại sao hàng tỉ đô-la bắt đầu chảy từ những kho bạc của chính 
phủ và doanh nghiệp vào các phòng thí nghiệm và trường đại học? 
Trong giới học thuật, có nhiều người đủ ngây thơ để tin vào khoa 
học thuần túy. Họ tin rằng chính phủ và doanh nghiệp đã cấp tiền 
cho họ dưới tinh thần vị tha để theo đuổi bất cứ dự án nghiên cứu 
nào lôi cuốn họ. Nhưng điều này hầu như không mô tả được hiện 
thực của việc tài trợ cho khoa học. 


Hầu hết các nghiên cứu khoa học đều được tài trợ bởi ai đó tin 
rằng chúng có thể giúp họ đạt được một số mục tiêu chính trị, kinh 
tế, hay tôn giáo. Lấy ví dụ, trong thế kỷ 16, vua chúa và ngân hàng 
rót những khoản tài trợ khổng lồ cho các cuộc thám hiểm địa lý trên 
thế giới, nhưng không dành một xu nào cho việc nghiên cứu tâm lý 
trẻ em. Lý do là vì các quân vương và ông chủ ngân hàng đã phỏng 
đoán rằng việc phát kiến về kiến thức địa lý mới sẽ cho phép họ 
chinh phục vùng đất mới và thiết lập đế quốc thương mại, họ không 


thấy bắt kỳ mối lợi nào trong việc tìm hiểu tâm lý trẻ em. 


Trong thập niên 1940, chính phủ Mỹ và Liên Xô đã rót những 
nguồn lực to lớn cho việc nghiên cứu vật lý nguyên tử chứ không 
đầu tư cho ngành khảo cổ học dưới nước. Họ phỏng đoán rằng 
nghiên cứu vật lý nguyên tử sẽ giúp họ phát triển vũ khí hạt nhân, 
trong khi khảo cổ học dưới nước khó có thể giúp họ thắng lợi trong 
chiến tranh. Bản thân các nhà khoa học không phải lúc nào cũng 
nhận ra được lợi ích chính trị, kinh tế và tôn giáo vốn kiểm soát dòng 
chảy của đồng tiền; nhiều nhà khoa học, trên thực tế, hành động bắt 
nguồn từ sự tò mò trí tuệ thuần túy. Tuy nhiên, hiếm khi các nhà 
khoa học có thể định đoạt chương trình nghiên cứu khoa học. 


Ngay cả nếu chúng ta muốn tài trợ cho khoa học thuần túy mà 
không bị chi phối bởi lợi ích chính trị, kinh tế, tôn giáo, điều này có lẽ 
là bất khả thi. Xét cho cùng, các nguồn lực của chúng ta đều có giới 
hạn. Hãy đề nghị một nghị sĩ phân bổ thêm vài triệu đô-la cho Quỹ 
Khoa học Quốc gia dành cho nghiên cứu cơ bản, và ông ta sẽ cật 
vấn một cách chính đáng rằng, chẳng phải số tiền đó sẽ phát huy 
hiệu quả hơn nếu dùng để tài trợ cho việc đào tạo giáo viên, hay cắt 
giảm thuế cho một nhà máy trong khu vực bầu cử của ông ta hiện 
đang gặp khó khăn tài chính. Để điều hướng những nguồn lực giới 
hạn này, chúng ta phải trả lời các câu hỏi như “Điều gì quan trọng 
hơn?” và “Điều gì là tốt?” Đây không phải là các câu hỏi mang tính 
khoa học. Khoa học có thể giải thích những gì tồn tại trong thế giới, 
sự việc xảy ra như thế nào, và tương lai sẽ là gì. Theo định nghĩa, 
khoa học không có tham vọng biết những gì nên có trong tương lai. 


Chỉ có các tôn giáo và tư tưởng mới đi tìm câu trả lời cho câu hỏi 
như vậy. 


Hãy xem xét tình thế khó xử sau đây: hai nhà sinh vật học cùng 
lĩnh vực, có kĩ năng chuyên môn giống nhau, đều làm hồ sơ xin một 
khoản tài trợ 1 triệu đô-la cho dự án nghiên cứu hiện tại của họ. 
Giáo sư Slughorn muốn nghiên cứu một căn bệnh nhiễm trùng bầu 
vú bò, làm giảm 10% sản lượng sữa của chúng. Giáo sư sprout 
muốn nghiên cứu xem liệu những con bò mẹ có bị đau đớn gì về 
tinh thần không khi bị tách khỏi bê con. Giả sử tổng số tiền hạn hẹp 
và không thể nào tài trợ cho cả hai dự án nghiên cứu, vậy cái nào 
nên được tài trợ? 


Không có đáp án mang tính khoa học cho câu hỏi này. Chỉ có 
những đáp án mang tính chính trị, kinh tế và tôn giáo. Trong thế giới 
ngày nay, rõ ràng là khả năng Slughorn được tài trợ là cao hơn. 
Không phải vì bệnh viêm vú bò thú vị hơn về mặt khoa học so với 
việc nghiên cứu tâm lý loài bò, mà vì ngành công nghiệp sữa sẽ có 
thể được hưởng lợi từ việc nghiên cứu có tầm ảnh hưởng về chính 
trị và kinh tế hơn so với nhóm vận động cho quyền của loài vật. 


Có lẽ trong một xã hội Hindu hà khắc, nơi bò là loài vật thiêng, 
hay trong một xã hội tôn trọng quyền của loài vật, Giáo sư sprout sẽ 
có một cơ may tốt hơn. Nhưng chừng nào bà còn sống trong một xã 
hội đề cao tiềm năng thương mại của sữa và sức khỏe của công 
dân người hơn là cảm xúc của loài bò, tốt nhất là bà nên viết lại đề 
xuất nghiên cứu của mình, để có sức hút đối với những giả định 
trên. Ví dụ, bà có thể viết rằng “sự phiền muộn dẫn đến sự sụt giảm 


sản lượng sữa. Nếu chúng ta hiểu được thế giới tinh thần của bò 
sữa, chúng ta có thể phát triển những dược phẩm tâm thần cải thiện 
tâm trạng của chúng, từ đó tăng sản lượng sữa lên đến 10%. Tôi 
ước tính rằng có một thị trường dược phẩm tâm thần dành cho bò 
sữa trên thế giới trị giá khoảng 250 triệu đô-la mỗi năm”. 


Khoa học không thể thiết lập những ưu tiên riêng của nó. Nó 
cũng không đủ khả năng xác định phải làm gì với những khám phá 
của mình. Ví dụ, từ một quan điểm khoa học thuần túy, chúng ta vẫn 
chưa rõ liệu mình nên làm gì với khối kiến thức di truyền học ngày 
càng gia tăng. Chúng ta có nên dùng kiến thức này để chữa bệnh 
ung thư, để tạo ra siêu nhân biến đồi gen, hay tạo ra loài bò sữa với 
bầu vú cực lớn? Rõ ràng một chính quyền tự do, một chính quyền 
cộng sản, một chính quyền quốc xã và một công ty kinh doanh tư 
bản sẽ sử dụng những khám phá khoa học giống nhau cho những 
mục đích hoàn toàn khác nhau, và không có lý do khoa học nào để 
thiên vị cách này hơn cách khác. 


Nói tóm lại, nghiên cứu khoa học chỉ có thể phát triển thịnh 
vượng khi kết hợp với một tôn giáo hay ý thức hệ nào đó. Ý thức hệ 
biện hộ cho các chỉ phí của nghiên cứu. Đổi lại, ý thức hệ chỉ phối 
chương trình khoa học và quyết định làm gì với những phát kiến. 
Vậy nên, để hiểu nhân loại đã đạt đến thành tựu Alamogordo và đặt 
chân lên Mặt trăng — chứ không phải một bất kỳ nơi nào trong 
những điểm đến khác —- sẽ là không đủ nếu chỉ nghiên cứu thành 
tựu của các nhà vật lý học, sinh học và xã hội học. Chúng ta phải 
xem xét các sức mạnh tư tưởng, chính trị và kinh tế đã định hướng 


cho vật lý học, sinh học và xã hội học, đây chúng đi theo những 
hướng nhất định trong khi bỏ qua những hướng khác. 


Hai sức mạnh cụ thể đáng để chúng ta chú ý đến là: chủ nghĩa 
đế quốc và chủ nghĩa tư bản. Vòng hồi tiếp giữa khoa học, đế quốc 
và tư bản vẫn được tranh cãi là động cơ chính của lịch sử trong 500 
năm qua. Những chương tiếp theo phân tích hoạt động của nó. Đầu 
tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu chiếc turbine kép — khoa học và đế quốc — 
đã được cài chốt vào nhau như thế nào, và sau đó tìm hiểu cả hai 
đã bị trói buộc vào cái máy bơm tiền của chủ nghĩa tư bản ra sao. 


(UỦ( ÂN MIIÂN (1ữ4 K04 IỤ( VÀ 9Ý Quút 


Mi trời và Trái đất cách nhau bao xa? Đó là câu hỏi kích thích 
trí tÒ mò của nhiều nhà thiên văn thời cận đại, đặc biệt là sau khi 
Copernicus đã cho rằng Mặt trời, chứ không phải Trái đất, nằm ở 
trung tâm của vũ trụ. Một số nhà thiên văn học và toán học đã cố 
gắng để tính toán khoảng cách này, nhưng những phương pháp của 
họ cho ra các kết quả rất khác biệt. Một phương pháp đo đạc tin cậy 
cuối cùng được đưa ra vào giữa thế kỷ 18. Cứ vài năm, quỹ đạo 
Sao Kim lại cắt ngang qua khoảng không giữa Mặt trời và Trái đất. 
Chỉ cần sự khác biệt rất nhỏ trong góc nhìn của người quan sát sẽ 
thấy thời gian của hiện tượng cắt ngang là khác nhau khi nhìn từ 
những điểm cách xa nhau trên bề mặt Trái đất. Nếu có thể đồng thời 
quan sát cùng một lần di chuyển cắt ngang này từ những lục địa 
khác nhau, chỉ cần dùng lượng giác cơ bản là tính được khoảng 
cách chính xác giữa chúng ta và Mặt trời. 


Các nhà thiên văn học dự đoán rằng những lần cắt ngang tiếp 
theo của Sao Kim sẽ xảy ra vào năm 1761 và năm 1769. Vì vậy, 
những đoàn thám hiểm đã từ châu Âu tỏa đi khắp thế giới để quan 
sát hiện tượng này từ càng nhiều điểm cách xa nhau càng tốt. Năm 
1761, các nhà khoa học đã quan sát hiện tượng cắt ngang của Sao 


Kim từ Siberia, Bắc Mỹ, Madagascar và Nam Phi. Khi năm 1769 đến 
gần, cộng đồng khoa học châu Âu đã hết sức nỗ lực để gửi các nhà 
khoa học đi thật xa như tới miền Bắc Canada, và California (lúc đó 
còn là một vùng đất hoang dã). Hội khoa học Hoàng gia London về 
Cải thiện Kiến thức Tự nhiên đã kết luận rằng như thế vẫn chưa đủ. 
Để có được những kết quả chính xác nhất, bắt buộc phải gửi một 
nhà thiên văn học đến tận Tây Nam Thái Bình Dương. 


Hội khoa học Hoàng gia đã quyết định cử một nhà thiên văn học 
xuất sắc, Charles Green đến Tahiti mà không quản công sức hay 
tiền bạc. Nhưng khi đã tài trợ cho một chuyến thám hiểm tốn kém 
như vậy, thật vô nghĩa nếu chỉ sử dụng nó để làm một việc duy nhất 
là quan sát thiên văn. Do đó, đồng hành với Charles Green là một 
đội tám nhà khoa học khác, từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu, đứng đầu 
là hai nhà thực vật học dJdoseph Banks và Daniel Solander. Nhóm 
nghiên cứu cũng gồm các họa sĩ có nhiệm vụ vẽ lại những vùng đất, 
các loài thực vật, động vật và những tộc người mới, mà họ chắc 
chắn sẽ bắt gặp. Được trang bị những thiết bị khoa học tân tiến nhất 
mà các ngân hàng và Hội khoa học Hoàng gia có thể mua được, 
đoàn thám hiểm đã lên đường dưới sự chỉ huy của Thuyền trưởng 
James Cook, một nhà hàng hải lão luyện đồng thời là một nhà địa lý 
học và dân tộc học tài năng. 


Đoàn thám hiểm rời Anh năm 1768, quan sát hiện tượng cắt 
ngang của Sao Kim từ Tahiti vào năm 1769, thảm dò một số quần 
đảo ở Thái Bình Dương, đến thăm Australia và New Zealand, và trở 
về Anh vào năm 1771. Chuyến đi mang về một lượng rất lớn dữ liệu 


thiên văn, địa lý, khí tượng, thực vật, động vật và nhân học. Những 
khám phá này đã đóng góp rất lớn vào một số ngành học, thổi bùng 
óc tưởng tượng của người châu Âu trước những câu chuyện kỳ 
diệu của vùng Nam Thái Bình Dương, và truyền cảm hứng cho 
những thế hệ các nhà tự nhiên học và thiên văn học tương lai. 


Một trong những lĩnh vực được hưởng lợi từ cuộc thám hiểm của 
Cook là y học. Vào thời đó, những con tàu giương buồm ra khơi 
hướng đến những bờ biển xa xôi, dù biết trước hơn một nửa thủy 
thủ đoàn sẽ chết dọc đường. Sự báo ứng không đến từ những 
người bản xứ giận dữ, những tàu chiến đối phương, hay nhớ nhà, 
mà tư căn bệnh bí ẩn gọi là scurvy. Những người mắc bệnh này uễ 
oải và chán nản, nướu răng và những mô tế bào mềm khác bị chảy 
máu. Khi bệnh tiến triển, răng sẽ bị rụng, lở loét xuất hiện và họ bị 
sốt cao, vàng da, chân tay mất kiểm soát. Giai đoạn giữa thế kỷ 16 
và 18, bệnh scurvy ước tính đã cướp đi sinh mạng của khoảng hai 
triệu thủy thủ. Không ai biết nguyên nhân của căn bệnh này, và bắt 
chấp mọi nỗ lực điều trị, những thủy thủ tiếp tục chết hàng loạt. 
Bước ngoặt đến vào năm 1747, khi một bác sĩ người Anh, James 
Lind, tiến hành một thí nghiệm có kiểm chứng đối với những thủy 
thủ đã nhiễm bệnh. Ông phân chia họ ra thành nhiều nhóm, và áp 
dụng các phương pháp điều trị khác nhau cho mỗi nhóm. Một trong 
những nhóm thí nghiệm đã được cho ăn những loại trái cây trong họ 
cam quýt (citrus), một phương pháp dân gian phổ biến để trị bệnh 
scurvy. Những bệnh nhân trong nhóm này đã hồi phục nhanh chóng. 
Lind không biết những trái cây họ cam quýt có chứa thứ gì mà cơ 
thể thủy thủ đang thiếu, nhưng giờ đây chúng ta biết rằng đó là 


vitamin C. Một thực đơn thông thường trên tàu tại thời đó đặc biệt 
thiếu những loại thực phẩm giàu tinh chất thiết yếu này. Trên những 
hải trình dài ngày, thủy thủ thường sống bằng bánh quy và thịt bò 
khô, và hầu như không ăn trái cây hay rau. 


Những thí nghiệm của Lind không thuyết phục được Hải quân 
Hoàng gia, nhưng thuyết phục được James Cook. Ông kiên quyết 
chứng minh vị bác sĩ này đã đúng. Ông cho chất lên tàu một lượng 
lớn bắp cải muối chua (sauerkraut), ra lệnh cho thủy thủ đoàn ăn 
thật nhiều trái cây tươi và rau quả mỗi khi đoàn thám hiểm có dịp 
ghé vào bờ. Cook đã không mắt một thủy thủ nào vì bệnh scurvy. 
Trong hàng thập kỷ sau đó, mọi lực lượng hải quân trên thế giới đều 
học theo chế độ ăn uống trên biển của Cook, nên đã cứu được vô 
số sinh mạng của thủy thủ và hành khách. 


Tuy nhiên, chuyến thám hiểm của Cook đã đem lại một kết quả 
khác, kém tốt đẹp hơn nhiều. Cook không chỉ là một nhà hàng hải và 
địa lý lão luyện, mà còn là một sĩ quan hải quân. Hội khoa học 
Hoàng gia đã tài trợ phần lớn chi phí của chuyến thám hiểm, nhưng 
con tàu lại được Hải quân Hoàng gia cấp cho. Họ cũng phái một 
đoàn gồm 85 thủy thủ và lính thủy đánh bộ với khí tài đầy đủ, trang 
bị pháo binh, súng trường, thuốc súng và những loại vũ khí khác cho 
con tàu. Phần lớn những thông tin thu thập được trong chuyến thám 
hiểm, đặc biệt là những dữ liệu về thiên văn, địa lý, khí tượng và 
nhân học — rõ ràng đã đem lại nhiều giá trị về mặt chính trị và quân 
sự. Việc tìm ra một phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh scurvy 
cũng góp phần rất lớn vào sự kiểm soát của Anh đối với những vùng 


biển trên thế giới, và vào năng lực gửi quân đội sang những khu vực 
ở bên kia thế giới. Cook đã tuyên bố chủ quyền cho Anh ở rất nhiều 
quần đảo và vùng đất do ông “tìm ra,” đáng chú ý nhất là châu Úc. 
Chuyến thám hiểm của Cook đã đặt nền móng cho sự chiếm đóng 
của Anh ở vùng Tây Nam Thái Bình Dương; cho sự chỉnh phục 
châu Úc, Tasmania, và New Zealand; cho sự định cư của hàng triệu 
người châu Âu trên những thuộc địa mới; và cho sự hủy diệt văn 
hoá bản địa và hầu hết dân cư bản địa. 


Trong thế kỷ tiếp theo chuyến thám hiểm này, hầu hết những 
vùng đất màu mỡ nhất của châu Úc và New Zealand đã bị những 
người định cư từ châu Âu tước khỏi tay những cư dân trước đây. 
Dân số cư dân bản địa giảm đến 90%, và những người sống sót đã 
phải chịu một chế độ đàn áp chủng tộc hà khắc. Đối với những thổ 
dân châu Úc và bộ tộc Maoris ở New Zealand, đoàn thám hiểm của 
Cook là sự khởi đầu cho một thảm họa mà họ không bao giờ khắc 
phục được. 


Một số phận còn thê thảm hơn đã giáng xuống những người bản 
địa của đảo Tasmania. Sau khi đã tồn tại 10.000 năm trong sự cô lập 
tuyệt đối, họ đã hoàn toàn bị xóa sổ cho đến người đàn ông, đàn bà 
và trẻ em cuối cùng, chỉ trong vòng một thế kỷ kể từ khi đoàn thám 
hiểm của Cook đến đây. Những người định cư châu Âu ban đầu đưa 
họ ra khỏi những khu vực giàu có nhất của hòn đảo, và sau đó, vẫn 
còn thèm muốn cả những vùng hoang dã còn lại, đã săn lùng, giết 
hại họ một cách có hệ thống. Một số ít người sống sót đã bị lùa vào 
trại tập trung để cải đạo, nơi những người truyền giáo, dù đầu óc 


đây những thiện ý nhưng đặc biệt không chút cởi mở, đã cố gắng 
truyền giáo cho họ để họ sống theo lối sống hiện đại. Những người 
Tasmania sống sót đã được dạy đọc và viết, theo đạo Ki-tô và học 
những “kĩ năng sản xuất” như dệt may và trồng trọt. Nhưng họ đã từ 
chối học. Họ trở nên u buồn hơn, thôi không sinh con, không còn 
quan tâm đến cuộc sống nữa, và cuối cùng đã chọn con đường duy 
nhất để thoát khỏi thế giới hiện đại của khoa học và tiến bộ - cái 
chêt. 


Chao ôi, khoa học và sự tiến bộ vẫn còn theo đuổi họ sang tận 
thế giới bên kia. Thi thể của những người Tasmania cuối cùng đã bị 
những nhà nhân học và người phụ trách bảo tàng thu giữ nhân danh 
khoa học. Chúng đã bị mỗ xẻ, cân đo, và phân tích để phục vụ cho 
nghiên cứu. Những chiếc sọ và bộ xương sau đó được trưng bày 
trong những viện bảo tàng và những bộ sưu tập nhân chủng học. 
Chỉ đến năm 1976, viện bảo tàng Tasmania mới từ bỏ và cho chôn 
cất hài cốt của bà Truganini, người bản địa Tasmania cuối cùng, đã 
chết từ 100 năm trước đó. Hội phẫu thuật Hoàng gia Anh đã giữ 
những mẫu da và tóc của bà cho đến năm 2002. 


Có phải hải trình của Cook là một chuyến thám hiểm khoa học 
được lực lượng quân sự hộ tống, hay là đó là một đoàn thám hiểm 
quân sự với vài nhà khoa học đi theo? Câu hỏi đó giống như việc 
hỏi bình xăng của bạn đầy một nửa, hay vơi một nửa. Cả hai đều 
đúng. Cách mạng Khoa học và chủ nghĩa đề quốc hiện đại là không 
thể tách rời. Những người như Thuyền trưởng James Cook và nhà 
thực vật học Joseph Banks đều khó có thể tách khoa học khỏi đế 


quốc. Người phụ nữ kém may mắn Truganini cũng vậy. 
Tại sao lại là châu Âu? 


Chuyện những người từ một đảo lớn ở phía bắc Đại Tây Dương 
đã chinh phục một đảo lớn ở phía nam châu Úc là một trong những 
sự kiện còn kỳ lạ hơn của lịch sử. Không lâu trước chuyến thám 
hiểm của Cook, quần đảo Anh và Tây Âu nói chung chỉ là những 
vùng ao tù nước đọng xa xôi của thế giới Địa Trung Hải. Những điều 
quan trọng hiễm khi xảy ra ở đó. Ngay cả Đề chế La Mã - đề chế 
châu Âu quan trọng duy nhất ở thời kỳ tiền hiện đại — cũng chỉ trở 
nên giàu có nhờ những lãnh thổ thuộc địa ở Bắc Phi, Balkan, và 
Trung Đông. Còn những lãnh thổ miền Tây Âu của La Mã là một 
vùng Viễn Tây hoang dã, có đóng góp rất ít ngoại trừ khoáng sản và 
nô lệ. Vùng Bắc Âu thì quá hẻo lánh và hoang dã, đến mức nó 
không bõ công để chinh phục. 


Hình 54. Truganini, người bản địa Tasmania cuối cùng. 


Chỉ đến cuối thế kỷ 13, châu Âu mới trở thành một khu vực sôi 
động với nhiều sự phát triển về quân sự, chính trị, kinh tế và văn 
hoá quan trọng. Giữa năm 1300 và 1750, Tây Âu đã lấy được đà và 
trở thành ông chủ của “Thế giới Bên ngoài,” gồm hai lục địa của 
châu Mỹ và các đại dương. Tuy nhiên, ngay cả khi đó châu Âu vẫn 
không sánh được với những cường quốc ở châu Á. Châu Âu chinh 
phục thành công châu Mỹ và đạt được uy thế trên biển, chủ yếu là 
do những cường quốc châu Á ít thể hiện sự quan tâm đến chúng. 
Thời kỳ đầu kỷ nguyên hiện đại là thời hoàng kim của Đế chế 


Ottoman ở Địa Trung Hải, Đế chế Safavid thuộc Ba Tư, Đề chế 
Mughal ở Ấn Độ, nhà Minh và nhà Thanh ở Trung Hoa. Những đế 
chế này đã mở rộng lãnh thổ một cách đáng kể và có được mức 
tăng trưởng dân số và kinh tế chưa từng có. Năm 1775, châu Á 
chiếm 80% quy mô kinh tế thế giới. Chỉ hai nền kinh tế của Ấn Độ và 
Trung Hoa đã chiếm tới hai phần ba sản lượng toàn cầu. Trong khi 
đó, châu Âu là một “người lùn” về kinh tế. 


Trung tâm quyền lực thế giới chỉ chuyển sang châu Âu vào 
khoảng giữa những năm 1750 và 1850, khi người châu Âu làm nhục 
những cường quốc châu Á bằng một loạt các cuộc chiến tranh và 
xâm chiếm phần lớn châu Á. Đến năm 1900, châu Âu kiểm soát chặt 
chẽ nền kinh tế và hầu hết các lãnh thổ trên thế giới. Năm 1950, Tây 
Âu và Mỹ đã chiếm hơn một nửa sản lượng toàn cầu, trong khi đó 
phần của Trung Quốc đã giảm xuống chỉ còn 5%. Dưới sự bảo hộ 
của châu Âu, một trật tự thế giới mới và nền văn hoá toàn cầu đã 
xuất hiện. Ngày nay, tất cả mọi người, ở một mức độ lớn hơn nhiều 
so với mức họ thường muốn thừa nhận, đều có trang phục, tư 
tưởng và thị hiếu của châu Âu. Họ có thể chống châu Âu quyết liệt 
trong lời nói, nhưng hầu như tất cả mọi người trên hành tinh đều có 
những quan sát chính trị, y học, chiến tranh và kinh tế qua đôi mắt 
châu Âu, lắng nghe âm nhạc được viết theo thang âm châu Âu với 
phần lời bằng ngôn ngữ châu Âu. Ngay cả nền kinh tế Trung Quốc 
đang phát triển ngày nay, có thể sớm lấy lại vị trí đứng đầu trên thế 
giới, cũng được xây dựng trên mô hình sản xuất và tài chính châu 
Au. 


Làm thế nào những người ở vùng đất hình dạng như một “ngón 
tay giá lạnh” của lục địa Á-Âu lại có thể xoay xở để thoát khỏi cái 
góc hẻo lánh của họ và chinh phục toàn thế giới? Công trạng này 
thường được trao cho những nhà khoa học châu Âu. Không nghi 
ngờ gì, từ năm 1850 trở đi, sự thống trị của châu Âu dựa trên những 
tổ hợp quân sự-công nghiệp-khoa học và phép màu phi thường của 
công nghệ. Tất cả những đế quốc thành công thời kỳ cận đại đều 
nuôi dưỡng các nghiên cứu khoa học với hy vọng gặt hái được 
những sự đổi mới về kĩ thuật, và nhiều nhà khoa học đã dành hầu 
hết thời gian của họ để nghiên cứu các lĩnh vực vũ khí, y học và 
máy móc cho những ông chủ đế quốc của họ. Một câu nói phổ biến 
giữa những người lính châu Âu đối với kẻ thù người châu Phi là, 
“Dù sao đi nữa, ta có súng máy, còn chúng thì không”. Kĩ thuật dân 
sự cũng quan trọng không kém. Thực phẩm đóng hộp nuôi dưỡng 
binh lính, đường sắt và tàu hỏa vận chuyền binh lính cùng nhu yếu 
phẩm của họ, trong khi một kho những loại thuốc mới đã cứu chữa 
cho binh lính, thủy thủ và những kĩ sư hỏa xa. Những tiến bộ về mặt 
hậu cần này đóng một vai trò quan trọng hơn so với những cỗ súng 
máy trong cuộc chỉnh phục châu Phi của châu Âu. 


Nhưng đó không phải là những gì xảy ra trước năm 1850. Những 
tổ hợp quân sự-công nghiệp-khoa học vẫn còn trong trứng nước; 
những thành quả công nghệ của Cách mạng Khoa học vẫn chưa 
chín muồi; và khoảng cách công nghệ giữa những cường quốc châu 
Âu, châu Á và châu Phi vẫn chưa rõ nét. Năm 1770, James Cook 
chắc chắn đã có kĩ thuật tốt hơn nhiều so với những thổ dân châu 
Úc, nhưng người Trung Hoa và người Ottoman cũng vậy. Tại sao 


lúc đó Thuyền trưởng James Cook lại khám phá và chiếm châu Úc 
làm thuộc địa, chứ không phải là Thuyền trưởng Wan Zhengse hay 
Thuyền trưởng Hussein Pasha? Quan trọng hơn, nếu năm 1770 
châu Âu đã không có lợi thế về kĩ thuật đáng kể so với những người 
Hồi giáo, Ấn Độ và Trung Hoa, thì trong thế kỷ tiếp theo họ đã làm 
cách nào để thành công trong việc nới rộng khoảng cách với phần 
còn lại của thế giới? 


Tại sao những tổ hợp quân sự-công nghệ-khoa học lại bùng nỗ ở 
châu Âu chứ không phải là Ấn Độ? Khi Anh nhảy vọt về phía trước, 
tại sao Pháp, Đức và Mỹ đã nhanh chóng ởi theo, trong khi Trung 
Hoa vẫn tụt lại đằng sau? Khi khoảng cách giữa những quốc gia 
công nghiệp và phi công nghiệp đã trở thành yếu tố kinh tế và chính 
trị rõ ràng, tại sao những nước như Nga, Ý và Áo lại thành công 
trong việc san bằng nó, trong khi Ba Tư, Ai Cập và Đề chế Ottoman 
lại thất bại? Xét cho cùng, công nghệ của làn sóng công nghiệp lần 
thứ nhất khá đơn giản. Tại sao Trung Hoa, hay Đề chế Ottoman lại 
gặp nhiều khó khăn trong việc thiết kế động cơ hơi nước, chế tạo 
súng máy và xây những tuyến đường sắt? 


Tuyến đường sắt thương mại đầu tiên trên thế giới đã được khai 
trương vào năm 1830 ở Anh. Đến năm 1850, các quốc gia phương 
Tây đã có một hệ thống chẳng chịt gần 40.000 km đường sắt — toàn 
bộ châu Á, châu Phi và Mỹ Latin chỉ có 4.000 km đường sắt. Năm 
1880, phương Tây tự hào vì có hơn 350.000 km đường sắt, trong 
khi đó phần còn lại của thế giới chỉ có 35.000 km (và hầu hết trong 
số này do người Anh xây dựng ở Ấn Độ). Tuyến đường sắt đầu tiên 


ở Trung Hoa đến năm 1876 mới được mở. Nó dài 25 km và do 
người châu Âu xây dựng — nhưng chính quyền Trung Hoa đã phá 
hủy nó vào năm tiếp theo. Năm 1880, Đề chế Trung Hoa không có 
lầy một tuyến đường sắt hoạt động. Tuyến đường sắt đầu tiên ở Ba 
Tư đến năm 1888 mới được xây, và nó nối Tehran với một thánh địa 
Hồi giáo cách thủ đô này khoảng 10 km về phía nam. Nó do một 
công ty của Bỉ xây dựng và điều hành. Năm 1950, tổng chiều dài 
mạng lưới đường sắt của Ba Tư chỉ vỏn vẹn có 2.500 km với một 
quốc gia có kích thước gấp bảy lần nước Anh. 


Người Trung Hoa và Ba Tư không thiếu những phát minh kĩ thuật 
giống như động cơ hơi nước (vốn có thể được sao chép tự do hoặc 
mua lại). Họ thiếu những giá trị, những câu chuyện huyền thoại, 
guồng máy tư pháp và những cấu trúc chính trị xã hội vốn phải mất 
nhiều thế kỷ mới thành hình và trưởng thành ở phương Tây, điều 
mà họ không thể sao chép và tiếp thu một cách nhanh chóng. Pháp 
và Mỹ nhanh chóng tiếp bước Anh, vì người Pháp và Mỹ đã chia sẻ 
cùng những huyền thoại và những cấu trúc xã hội quan trọng nhất 
với người Anh. Người Trung Hoa và Ba Tư không thể bắt kịp, vì 
khác biệt trong suy nghĩ và tổ chức xã hội của họ. 


Lời giải thích này đã làm sáng tỏ giai đoạn từ năm 1500 đến 
1850. Trong suốt thời kỳ này, châu Âu không được hưởng bất kỳ ưu 
thế rõ ràng nào về kĩ thuật, chính trị, quân sự hoặc kinh tế so với 
những cường quốc châu Á, thế nhưng lục địa này lại xây dựng được 
một tiềm năng độc đáo mà tầm quan trọng của nó đột nhiên trở nên 
rõ ràng vào khoảng những năm 1850. Sự cân bằng hiển nhiên giữa 


châu Âu, Trung Hoa và thế giới Hồi giáo vào năm 1750 là một phép 
màu. Hãy tưởng tượng hai người thợ xây, mỗi người đều bận rộn 
xây những tòa tháp rất cao. Một người dùng gỗ và gạch, trong khi 
người kia dùng thép và bê tông. Lúc đầu, dường như không có 
nhiều khác biệt giữa hai phương thức này, vì cả hai tòa tháp đều 
cao dần lên với tốc độ tương đương, và đạt độ cao tương ứng. Tuy 
nhiên, một khi vượt qua được ngưỡng quyết định, tòa tháp bằng gỗ 
và gạch không thể chịu được lực nén và sẽ sụp đổ, trong khi tòa 
tháp bằng thép và bê tông cao dần hết tầng nọ đến tầng kia, vươn 
ngút tầm mắt. 


Tiềm năng nào đã phát triển ở châu Âu thời kỳ cận đại cho phép 
họ có khả năng thống trị thế giới hiện đại sau này? Có hai câu trả lời 
bổ sung cho câu hỏi này: khoa học hiện đại và chủ nghĩa tư bản. 
Những người châu Âu đã quen với suy nghĩ và hành xử theo 
phương thức khoa học và chủ nghĩa tư bản, ngay cả trước khi họ 
được hưởng bất kỷ một lợi thế kĩ thuật đáng kể nào. Khi sự thịnh 
vượng về kĩ thuật bắt đầu, những người châu Âu có thể khai thác lợi 
thế đó giỏi hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Vì vậy, không phải ngẫu 
nhiên mà khoa học và chủ nghĩa tư bản đã hình thành nên di sản 
quan trọng nhất mà chủ nghĩa đế quốc châu Âu để lại cho thế giới 
hậu châu Âu thế kỷ 21. Châu Âu và những con người ở đó đã thôi 
không cai trị thế giới nữa, nhưng khoa học và chủ nghĩa tư bản đang 
phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những chiến thắng của chủ 
nghĩa tư bản sẽ được xem xét trong chương sau. Chương này dành 
riêng cho chuyện tình giữa chủ nghĩa đế quốc châu Âu và khoa học 
hiện đại. 


Tâm lý của sự chỉnh phục 


Khoa học hiện đại đơm hoa kết trái và được nương nhờ nơi 
những đế quốc châu Âu. Những thành quả này rõ ràng mang nợ rất 
lớn đối với truyền thống khoa học thời cổ đại, như truyền thống khoa 
học cổ đại của Hy Lạp, Trung Hoa, Ấn Độ và Hồi giáo, nhưng đặc 
tính độc đáo của nó chỉ bắt đầu hình thành trong thời kỳ cận đại, liên 
quan chặt chẽ đến sự bành trướng đế quốc của Tây Ban Nha, Bồ 
Đào Nha, Anh, Pháp, Nga và Hà Lan. Trong thời kỳ cận đại, những 
người Trung Hoa, Án Độ, Hồi giáo, người bản địa châu Mỹ, và 
người Đa đảo (Polynesia) đã tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng 
cho Cách mạng Khoa học. Những hiểu biết sâu sắc của các nhà 
kinh tế học Hồi giáo đã được Adam Smith và Karl Marx nghiên cứu, 
những phương pháp điều trị tiên phong của các thầy thuốc người 
bản địa châu Mỹ đã được đưa vào những văn bản y học bằng tiếng 
Anh, và những dữ liệu do người Đa đảo cung cấp đã cách mạng 
hoá ngành nhân học ở phương Tây. Nhưng cho đến giữa thế kỷ 20, 
những người đã kiểm tra đối chiếu vô số khám phá khoa học này, 
tạo ra các ngành khoa học trong quá trình đó, chính là giới tinh hoa 
trí tuệ và giới cầm quyền của những đề chế châu Âu toàn cầu. Thế 
giới Viễn Đông và Hồi giáo cũng sinh ra những trí tuệ thông minh và 
ham hiểu biết không kém người châu Âu. Tuy nhiên, giữa những 
năm 1500 và 1950, họ đã không đưa ra được bất cứ thứ gì có thể 
sánh với vật lý học của Newton hay sinh vật học của Darwin. 


Điều này không có nghĩa rằng chỉ có người châu Âu mới có một 
gen khác thường dành cho khoa học, hoặc họ sẽ mãi mãi thống trị 


việc nghiên cứu vật lý và sinh học. Cũng giống như đạo Hồi bắt đầu 
là sự độc quyền của người Ả-rập, nhưng sau đó đã lần lượt được 
truyền bá cho người Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư, nền khoa học hiện đại đã 
bắt đầu như một đặc sản của châu Âu, nhưng ngày nay đang trở 
thành một công trình đa sắc tộc. 


Điều gì đã tạo nên mối ràng buộc lịch sử giữa khoa học hiện đại 
và chủ nghĩa đế quốc châu Âu? Công nghệ là một nhân tố quan 
trọng trong thế kỷ 19 và 20, nhưng ở thời kỳ đầu của kỷ nguyên hiện 
đại, nó chỉ có tầm quan trọng hạn chế. Nhân tố quan trọng là các 
nhà thực vật học tìm kiếm cây cỏ và các sĩ quan hải quân tìm kiếm 
thuộc địa cùng chia sẻ một tư duy tương đồng. Cả nhà khoa học và 
kẻ chỉnh phục đã bắt đầu bằng việc thừa nhận sự ngu dốt - họ đều 
nói rằng, “Tôi không biết có những gì ở ngoài kia”. Họ đều cảm thấy 
bắt buộc phải đi ra ngoài kia để có những khám phá mới. Và cả hai 
bên đều hy vọng những kiến thức mới có được sẽ giúp họ trở thành 
những ông chủ của thế giới. 


Chủ nghĩa đế quốc châu Âu hoàn toàn không giống như tất cả 
những di sản đế chế khác trong lịch sử. Những người chinh phục 
trước đây có xu hướng cho rằng họ đã hiểu biết về thế giới rồi. Việc 
chinh phục chỉ đơn thuần là khai thác và truyền bá tư tưởng của họ 
về thế giới. Người Ả-rập là một ví dụ, họ đã không chỉnh phục Ai 
Cập, Tây Ban Nha hay Ấn Độ để khám phá thứ gì đó mà mình 
không biết. Người La Mã, Mông Cổ và người Aztec ở Mexico đã 
khao khát chinh phục những vùng đất mới để tìm kiếm quyền lực và 


sự giàu có — chứ không phải kiến thức. Ngược lại, các đế chế châu 
Âu thì lên đường đến những bờ biển xa xôi với hy vọng có được 
kiến thức mới cùng với những vùng đất mới. 


James Cook không phải là nhà thám hiểm đầu tiên suy nghĩ theo 
cách này. Những nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha và Tây Ban 
Nha vào thế kỷ 15 và 16 cũng từng như vậy. Hoàng tử Henry Nhà 
hàng hải và Vasco da Gama đã thám hiểm những bờ biển châu Phị, 
và trong quá trình đó, đã nắm lấy quyền kiểm soát những hòn đảo 
và bến cảng. Christopher Columbus “tìm ra” châu Mỹ và ngay lập 
tức tuyên bố chủ quyền trên những vùng đất mới của nhà vua Tây 
Ban Nha. Ferdinand Magellan tìm thấy tuyến đường biển vòng 
quanh thế giới, và đồng thời đặt nền móng cho sự chỉnh phục quần 
đảo Philippines của Tây Ban Nha. 


Theo thời gian, công cuộc chinh phục kiến thức và chỉnh phục 
lãnh thổ trở nên gắn bó chặt chẽ với nhau hơn bao giờ hết. Trong 
thế kỷ 18 và 19, hầu hết những cuộc thám hiểm quân sự quan trọng 
từ châu Âu đi đến những vùng đất xa xôi đều có những nhà khoa 
học trên boong tàu, những người ra đi không phải để chiến đấu mà 
là tìm kiếm những phát kiến khoa học. Khi Napoleon xâm lăng Ai 
Cập năm 1798, ông đem theo 165 học giả đi cùng. Ngoài những vấn 
đề khác, họ đã thành lập một ngành khoa học hoàn toàn mới, ngành 
Ai Cập học, và có những đóng góp quan trọng cho việc nghiên cứu 
tôn giáo, ngôn ngữ học và thực vật học. 


Năm 1831, Hải quân Hoàng gia gửi tàu HMS Beagle ra khơi để 
vẽ bản đồ những vùng bờ biển Nam Mỹ, quần đảo Falklands và 


quần đảo Galapagos. Hải quân Anh cần những kiến thức này để 
chuẩn bị tốt hơn trong trường hợp chiến tranh. Thuyền trưởng của 
tàu, vốn là một nhà khoa học nghiệp dư, đã quyết định đưa thêm 
một nhà địa chất học vào đoàn thám hiểm để nghiên cứu những quá 
trình hình thành địa chất mà họ có thể gặp trên đường đi. Sau khi 
một số nhà địa chất chuyên nghiệp từ chối lời mời của ông, thuyền 
trưởng đã trao nhiệm vụ này cho một thanh niên 22 tuổi mới tốt 
nghiệp Đại học Cambridge, Charles Darwin. Darwin đã từng học tập 
để trở thành một cha xứ nhà thờ Anh, nhưng lại quan tâm nhiều đến 
địa chất học và khoa học tự nhiên hơn là Kinh Thánh. Ông chớp lấy 
thời cơ, và chuyện sau đó thì ai cũng biết. Thuyền trưởng đã dành 
thời gian của mình trong chuyến hành trình để vẽ những bản đồ 
quân sự, trong khi Darwin thu thập những dữ liệu thực nghiệm và 
xây dựng những hiểu biết sâu sắc mà cuối cùng sẽ trở thành thuyết 
tiến hoá. 


Ngày 20 tháng Bảy năm 1969, Neil Armstrong và Buzz Aldrin đặt 
chân lên bề mặt của Mặt trăng. Trong những tháng chuẩn bị cho 
cuộc thám hiểm này, những phi hành gia của phi thuyền Apollo 11 
đã được huấn luyện trong một sa mạc hẻo lánh có đặc điểm giống 
Mặt trăng ở phía Tây nước Mỹ. Khu vực này là quê hương của 
nhiều cộng đồng người Mỹ bản địa, và có một câu chuyện — hay 
truyền thuyết — mô tả một cuộc gặp gỡ giữa những phi hành gia và 
một người thổ dân. 


Một ngày nọ, khi họ đang huấn luyện, những phi hành gia ngẫu 


nhiên gặp một cụ già người Mỹ bản xứ. Cụ già hỏi họ đang làm gì ở 
đó. Họ trả lời rằng mình là một phần của chuyến thám hiểm nghiên 
cứu mà trong thời gian ngắn nữa sẽ đi lên Mặt trăng. Khi nghe nói 
thế, cụ già đã im lặng trong vài phút, rồi nhờ những phi hành gia 
xem liệu có thể làm ơn giúp mình một việc không. 


“Cụ muốn gì?” họ hỏi. 


“Vâng,” cụ già nói, “những người cùng bộ tộc của tôi tin rằng 
những thần linh linh thiêng sống trên Mặt trăng. Tôi không biết liệu 
anh có thể chuyển một thông điệp quan trọng từ dân tộc chúng tôi 
đến cho họ không”. 


“Thông điệp gì vậy?” những phi hành gia hỏi. 


Cụ già thốt ra điều gì đó bằng ngôn ngữ bộ lạc của mình, và sau 
đó yêu cầu những phi hành gia nhắc đi nhắc lại câu nói đó nhiều lần, 
cho đến khi họ thuộc lòng nó thật chính xác. 


“Nó có nghĩa gì vậy?” những phi hành gia hỏi. 


“Ò, tôi không thể nói cho các ông nghe. Đó là một bí mật chỉ có 
bộ lạc chúng tôi và những thần linh thiêng trên Mặt trăng mới được 
phép biết”. 


Khi họ trở về cần cứ, những phi hành gia đã cố tìm một người có 
thể nói ngôn ngữ của bộ lạc đó, và nhờ anh ta dịch thông điệp bí 
mật này. Sau khi lặp lại những gì họ đã thuộc lòng, người phiên dịch 
bắt đầu phá ra cười. Khi anh ta đã bình tĩnh lại, những phi hành gia 


hỏi anh ta nó có nghĩa gì. Người phiên dịch giải thích rằng câu nói 
mà họ đã thuộc lòng rất cần thận nghĩa là, “Đừng tin dù chỉ một từ 
những người này nói với ngài. Họ đến để đánh cắp đất đai của 
ngài”. 


Những tấm bản đồ trống 


Tâm lý “khám phá và chinh phục” thời hiện đại được minh họa rõ 
nét bằng sự phát triển của bản đồ thế giới. Nhiều nền văn hoá đã vẽ 
nên những bản đồ thế giới trước thời kỳ hiện đại rất lâu. Rõ ràng, 
không một nền văn hoá nào trong số đó thực sự biết được toàn thể 
thế giới. Không có nền văn hoá Á-Phi nào đã biết về châu Mỹ, và 
không có nền vân hoá châu Mỹ nào biết về lục địa Á-Phi. Những khu 
vực xa lạ chỉ đơn giản là bị bỏ trống, hoặc chứa đầy quái vật và kỳ 
quan tưởng tượng. Những tắm bản đồ này không có khoảng trống. 
Chúng đã cho ta ấn tượng về một sự thân thuộc với toàn thể thế 
giới. 


Trong thế kỷ 15 và 16, người châu Âu bắt đầu vẽ bản đồ thế giới 
với rất nhiều khoảng trống —- một dấu hiệu của sự phát triển tư duy 
khoa học, cũng như sự cố gắng của đế chế châu Âu. Những tắm 
bản đồ trống là một bước đột phá về tâm lý và tư tưởng, một sự 
thừa nhận rõ ràng rằng những người châu Âu đã không biết gì về 
những phần rộng lớn của thế giới. 


Bước ngoặt quan trọng đã đến vào năm 1492, khi Christopher 
Columbus giương buồm từ Tây Ban Nha đi về hướng Tây, tìm một 
hải trình mới để đến vùng Đông Á. Columbus vẫn tin vào những tắm 


bản đồ thế giới “hoàn chỉnh” trước đây. Khi sử dụng chúng, 
Columbus tính rằng Nhật Bản hẳn phải nằm ở vị trí khoảng 7.000 
km về phía tây của Tây Ban Nha. Trên thực tế, khoảng cách là hơn 
20.000 km và toàn bộ một lục địa chưa được biết đến đã phân cách 
giữa Đông Á với Tây Ban Nha. Ngày 12 tháng Mười năm 1492, vào 
khoảng 2:00 sáng, đoàn thám hiểm của Columbus tiếp cận một lục 
địa chưa từng được biết đến. Juan Rodriguez Bermejo, đứng quan 
sát trên cột buồm của tàu Pinfa, nhìn thấy một hòn đảo mà ngày nay 
chúng ta gọi là đảo Bahamas, và hét lên “Đất liền! Đát liền!” 


Hình 55. Một bản đồ thế giới của châu Âu từ năm 1459 (châu Âu nằm ở góc trên cùng bên trái). 


Bản đồ được lấp đầy bằng những chỉ tiết, thậm chí cả những khu vực được mô tả là một thế 
giới hoàn toàn xa lạ với người châu Âu, như Nam Phi. 


Columbus tin rằng mình vừa đặt chân đến một đảo nhỏ ngoài 
khơi bờ biển Đông Á. Ông gọi những người mình gặp ở đó là “người 
Ấn Độ”, vì ông nghĩ mình đã đỗ bộ lên Ấn Độ — vùng mà ngày nay 
chúng ta còn gọi là Đông Ấn hoặc quần đảo Indonesia. Columbus đã 


mang theo sự nhằm lẫn này trong suốt phần đời còn lại. Ý tưởng về 
chuyện đã tìm ra một lục địa hoàn toàn chưa được biết đến, với ông 
và nhiều người cùng thế hệ ông là một điều gì đó không thể tưởng 
tượng được. Trong hàng nghìn năm, không chỉ những nhà tư tưởng 
và những học giả vĩ đại nhất, mà những lời thánh kinh không thể sai 
lầm cũng chỉ biết đến châu Âu, châu Phi và châu Á. Có lẽ nào tất cả 
chúng đều đã sai? Có thể nào Kinh Thánh đã bỏ quên mắt một nửa 
thế giới? Việc này cũng khó tin như chuyện giả dụ năm 1969, trên 
đường tới Mặt trăng, phi thuyền Apollo 77 lại va vào một mặt trăng 
khác mà từ trước đến nay chưa từng được biết đến, cũng quay 
quanh Trái đất mà tất cả những quan sát thiên văn trước đây không 
hề phát hiện ra. Với việc từ chối thừa nhận sự ngu dốt, Columbus 
vẫn là một con người thời trung cổ. Ông tin rằng mình đã biết trọn 
vẹn về thế giới, và thậm chí chính sự khám phá lớn lao của ông 
cũng không thuyết phục ông nghĩ khác đi. 


Con người hiện đại đầu tiên là Amerigo Vespucci, một thủy thủ 
người Ý, người đã tham gia vào nhiều cuộc thám hiểm tới châu Mỹ 
trong những năm 1499-1504. Giữa những năm 1502 và 1504, hai 
văn bản mô tả những cuộc thám hiểm này đã được xuất bản ở châu 
Âu. Chúng được cho là do Vespucci ghi lại. Những văn bản này lập 
luận rằng những vùng đất mới được Columbus tìm ra không phải là 
những đảo ngoài khơi bờ biển Đông Á, mà đúng hơn là toàn bộ một 
lục địa mà Kinh Thánh, những nhà địa lý cổ điển, và những người 
châu Âu đương thời đều chưa biết đến. Năm 1507, bị thuyết phục 
bởi những lập luận này, một người vẽ bản đồ rất được kính trọng, 
tên là Martin Waldseemiller, đã công bố một bản đồ thế giới được 


cập nhật, trước tiên cho thấy nơi mà những đội tàu đi về hướng tây 
của châu Âu đã đặt chân đến chính là thuộc một lục địa riêng biệt. 
Khi vẽ nó, Waldseemủiller đã đặt cho lục địa này một tên gọi. Do 
nhằm lẫn rằng Amerigo Vespucci là người tìm ra lục địa này, 
Waldseemuiler đặt tên lục địa này là America để vinh danh Vespucci. 
Bản đồ Waldseemiiller trở nên rất phổ biến, và đã được nhiều nhà 
vẽ bản đồ khác sao chép, truyền bá cái tên mà ông đã đặt cho vùng 
đất mới. Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng cho sự thật là một phần 
tư của thế giới, và hai trong số bảy lục địa của nó, được đặt tên theo 
một người Ý ít tiếng tăm, người đã có can đảm để phát ngôn tuyên 
bố độc nhất khiến ông trở nên nổi tiếng, “Chúng ta không biết”. 


Việc tìm ra châu Mỹ là nền tảng của Cách mạng Khoa học. Nó 
không chỉ dạy người châu Âu ủng hộ những quan sát hiện tại thay vì 
các truyền thống trong quá khứ, mà khao khát chinh phục châu Mỹ 
cũng buộc người châu Âu tìm kiếm kiến thức mới với tốc độ chóng 
mặt. Nếu họ thực sự muốn kiểm soát những vùng lãnh thổ mới rộng 
lớn, họ phải thu thập một khối lượng khổng lồ những dữ liệu mới về 
địa lý, khí hậu, thực vật, động vật, ngôn ngữ, các nền văn hoá và 
lịch sử của lục địa mới. Kinh Thánh của đạo Ki-tô, những cuốn sách 
địa lý cổ lỗ và những truyền thống truyền miệng cổ xưa đã có rất ít 
tác dụng trong việc này. 


Từ đó về sau, không chỉ những nhà địa lý châu Âu, mà cả những 
học giả châu Âu trong hầu hết các lĩnh vực tri thức khác đều bắt đầu 
vẽ bản đồ với khoảng trống để sau này điền vào. Họ bắt đầu thừa 
nhận rằng lý thuyết của họ không phải hoàn hảo, và có nhiều điều 


quan trọng mà họ đã không biết. 


Những người châu Âu đã bị các khoảng trống trên bản đồ thu hút 
như thể chúng là những cục nam châm, và bắt đầu tiến hành lấp 
đầy chúng ngay. Trong suốt thế kỷ 15 và 16, những nhà thám hiểm 
châu Âu đi vòng quanh châu Phi, khám phá châu Mỹ, vượt qua Thái 
Bình Dương và Ấn Độ Dương, tạo ra một mạng lưới gồm các căn 
cứ và thuộc địa trên toàn thế giới. Họ đã thiết lập những đế quốc 
toàn cầu chính hiệu đầu tiên, và đan chúng vào nhau tạo thành 
mạng lưới thương mại toàn cầu đầu tiên. Những cuộc viễn chinh đế 
quốc của người châu Âu đã biến đổi lịch sử thế giới: chuỗi lịch sử 
của các dân tộc và các nền văn hoá bị cô lập đã trở thành lịch sử 


của một xã hội loài người thống nhất. 


Hình 56. Bản đồ thế giới của Salviati, 1525. Trong khi bản đồ thế giới năm 1459 đây những lục 
địa, đảo và chú giải chỉ tiết, thì bản đồ Salviati gần như trống rỗng. Người quan sát lang thang 
dọc theo phía nam của bở biển châu Mỹ, cho đến khi chìm dân vào sự trống trải. Bất cứ ai nhìn 


vào bản đồ chắc chắn sẽ tò mò muốn hỏi, “Ngoài khu vực này là øì?”. Tấm bản đồ không trả lời. 


Nó mời gọi người quan sát ra khơi và tìm cho ra đáp án. 


Những cuộc thám hiểm khám-phá-và-chinh-phục này của người 
châu Âu đã quá quen thuộc với chúng ta đến mức chúng ta có xu 
hướng phớt lờ việc chúng từng phi thường đến thế nào. Không có gì 
như thế từng xảy ra trước đây. Những chiến dịch viễn chinh không 
phải là một nhiệm vụ tự phát. Trong lịch sử, hầu hết những xã hội 
loài người đều quá bận rộn với những xung đột địa phương và 
những tranh chấp lân bang, nên chuyện thám hiểm và chinh phục 
những vùng đất xa xôi chưa từng được họ xem xét đến. Hầu hết 
những đề chế vĩ đại chỉ mở rộng sự kiểm soát của mình trên những 
nước láng giềng liền kề - nếu có vươn đến những vùng đất xa xôi 
thì cũng chỉ đơn giản là vì lại tiếp tục xuất hiện những nước láng 
giềng khác. Vậy nên những người La Mã chỉnh phục Etruria để bảo 
vệ thành Rome (khoảng năm 350-300 TCN). Sau đó, họ đã chinh 
phục thung lũng Po để bảo vệ Etruria (khoảng năm 200 TCN). Tiếp 
đó họ đi đến chinh phục vùng Provence để bảo vệ thung lũng Po 
(khoảng năm 120 TCN), rồi xứ Gaul để bảo vệ Provence (khoảng 
năm 50 TCN), và quốc đảo Anh để bảo vệ xứ Gaul (khoảng năm 
50). Phải mất 400 năm để đi từ Rome đến London. Năm 350 TCN, 
không có người La Mã nào nghĩ đến chuyện dùng thuyền đi thẳng 
đến Anh và chinh phục vùng đất đó. 


Đôi khi một bậc quân vương hay nhà thám hiểm đầy tham vọng 
sẽ bắt tay vào một chiến dịch chinh phục có phạm vi rất xa, nhưng 
theo sau chúng thường là những tuyến đường thương mại hoặc đề 
chế quen thuộc. Ví dụ, các chiến dịch của Alexander Đại đế đã 


không dẫn đến việc thành lập một đế chế mới, mà đúng hơn là sự 
tiếm quyền một đề chế đang tồn tại của người Ba Tư. Tiền lệ gần 
đây nhất của đế quốc châu Âu hiện đại là những đế chế hải quân 
thời cổ đại của Athens và Carthage, và đế chế hải quân thời trung 
cổ của Majapahit, vốn nắm giữ sự thống trị trên nhiều phần của 
quần đảo Indonesia trong thế kỷ 14. Tuy nhiên, ngay cả những để 
chế này cũng hiếm khi mạo hiểm tiến vào các vùng biển chưa được 
biết đến — những kỳ tích hàng hải của họ chỉ là những nhiệm vụ 
mang tính cục bộ khi so với những hải trình mạo hiểm ở quy mô 
toàn cầu của người châu Âu hiện đại. 


Nhiều học giả cho rằng, những chuyến hải trình của Đô đốc Trịnh 
Hòa thời nhà Minh ở Trung Hoa đã làm lu mờ hành trình khám phá 
của người châu Âu. Giữa những năm 1405 và 1433, Trịnh Hòa dẫn 
bảy đội tàu khổng lồ từ Trung Hoa đến những vùng xa xôi của Ấn 
Độ Dương. Đội tàu lớn nhất trong số này gồm gần 300 tàu, chở gần 
30.000 người. Họ đã đi đến Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Vịnh Ba 
Tư, Biển Đỏ và Đông Phi. Những con thuyền Trung Hoa thả neo ở 
Jedda hải cảng chính của Hejaz, và ở Malindi trên bờ biển Kenya. 
Đội tàu của Columbus vào năm 1492 - trong đó bao gồm ba tàu 
biển nhỏ gồm 120 thủy thủ — chỉ giống như bộ ba con muỗi, so với 
bầy rồng mà Trịnh Hòa chỉ huy. 


Tuy nhiên có một sự khác biệt rất quan trọng. Trịnh Hòa đã thám 
hiểm các đại dương, và trợ giúp những nhà cầm quyền thân Trung 
Hoa, nhưng ông đã không cố gắng để chinh phục hoặc định cư ở 
những quốc gia ghé đến. Hơn nữa, những cuộc thám hiểm của 


Trịnh Hòa đã không có nhiều ảnh hưởng với nền chính trị và văn 
hoá Trung Hoa. Khi phe nắm quyền ở Bắc Kinh thay đổi trong những 
năm 1430, những bậc quân vương mới đột ngột chắm dứt hoạt 
động của chiến dịch. Đội tàu lớn bị tháo dỡ, kiến thức về kĩ thuật và 
địa lý quan trọng bị mắt mát, và không có nhà thám hiểm Trung Hoa 
nào với tầm cỡ và phương tiện như vậy, lại một lần nữa khởi hành 
từ một hải cảng của Trung Hoa. Giới cầm quyền Trung Hoa trong 
những thế kỷ tiếp sau, giống như hầu hết giới cầm quyền Trung Hoa 
trong những thế kỷ trước, chỉ giới hạn mối quan tâm và tham vọng 
của họ ở những vùng đất lân cận liền kề với xứ Trung Nguyên này. 


Những cuộc thám hiểm của Trịnh Hòa đã chứng minh rằng châu 
Âu không có một nền công nghệ tiễn bộ vượt bậc. Cái đã làm cho 
những người châu Âu trở nên khác biệt chính là tham vọng chưa 
từng có, cùng sự tham lam vô độ muốn khám phá và chỉnh phục. 
Mặc dù có khả năng, nhưng người La Mã chưa từng có ý muốn 
chinh phục Ấn Độ hay bán đảo Scandinavia, người Ba Tư chưa 
từng muốn chinh phục Madagascar hay Tây Ban Nha, và người 
Trung Hoa đã không cố để chỉnh phục Indonesia hay châu Phi. Cả 
Nhật Bản nằm ngay sát, hầu hết giới cầm quyền Trung Hoa cũng 
không hề đả động gì đến. Không có gì khác thường về điều này. 
Điều kỳ lạ chính là những quốc gia châu Âu đầu thời kỳ hiện đại đã 
lên một cơn sốt khiến họ giương buồm đến những vùng đất xa xôi 
và hoàn toàn không được biết đến, với những nền văn hoá xa lạ, 
nhảy một bước lên những bãi biển đó, và ngay lập tức tuyên bó, “Ta 
tuyên bố tất cả lãnh thổ này thuộc về nhà vua của ta!” 


—— ”ˆ 


Hình 57. Tàu đô đốc của Trịnh Hòa, bên cạnh là thuyền của Columbus. 
Sự xâm lăng từ bên ngoài 


Khoảng năm 1517, những thực dân Tây Ban Nha ở quần đảo 
Caribe, bắt đầu nghe được những tin đồn mơ hồ về một đế chế 
hùng mạnh ở đâu đó trong trung tâm đất liền Mexico. Chỉ vỏn vẹn 
bốn năm sau, kinh đô Aztec đã là một đống đổ nát cháy âm ï, Đề 
chế Aztec chỉ còn là quá khứ, và Hernán Cortés làm chúa tễ một đề 
chế Tây Ban Nha mới rộng lớn ở Mexico. 


Những người Tây Ban Nha đã không dừng lại để chúc mừng 
chính họ, hoặc thậm chí để lấy lại hơi thở bình thường. Họ lập tức 


bắt đầu những chiến dịch khám phá và chinh phục theo mọi hướng. 
Những nhà cai trị trước đây của vùng Trung Mỹ —- người Aztec, 
Toltec, Maya — gần như không biết có một Nam Mỹ tồn tại, và chưa 
bao giờ có bất kỳ nỗ lực nào để chinh phục nó trong suốt 2.000 
năm. Thế mà, trong vòng chỉ hơn 10 năm sau sự kiện chinh phục 
Mexico của Tây Ban Nha, Prancisco Pizarro đã tìm ra Đế chế Inca ở 
Nam Mỹ và chế ngự nó trong năm 1532. 


Nếu như người Aztec và Inca quan tâm nhiều hơn một chút đến 
thế giới quanh họ - và nếu như họ biết những gì người Tây Ban 
Nha đã làm với láng giềng của họ — họ đã có thể chống lại sự xâm 
lược của Tây Ban Nha kiên trì và thành công hơn. Trong những năm 
kể từ cuộc hành trình đầu tiên của Columbus đến châu Mỹ (1492) 
tới cuộc đổ bộ của Cortés vào Mexico (1519), người Tây Ban Nha 
đã xâm chiếm hầu hết những quần đảo vùng Caribe, thiết lập một 
chuỗi thuộc địa mới. Đối với những người bản xứ bị khuất phục, các 
thuộc địa này là địa ngục trần gian. Họ đã bị cai trị bằng bàn tay sắt 
của chế độ thực dân tham lam và vô liêm sỉ, những kẻ đã bắt họ làm 
nô lệ và đầy họ vào làm việc trong những hầm mỏ và đồn điền, giết 
hại bất cứ ai dám mảy may kháng cự. Hầu hết cư dân bản địa chẳng 
bao lâu đã bị giết sạch, hoặc do điều kiện làm việc khắc nghiệt, hoặc 
do những căn bệnh chết người theo đến châu Mỹ trên các con tàu 
lớn của kẻ xâm lược. Trong vòng 20 năm, gần như toàn bộ dân số 
bản địa vùng Caribe bị xóa số. Những thực dân Tây Ban Nha đã bắt 
đầu phải nhập khẩu nô lệ châu Phi đề lấp chỗ trống. 


Sự diệt chủng này đã diễn ra ngay trên ngưỡng cửa của chính đề 


chế Aztec, nhưng khi Cortés đổ bộ lên bờ biển phía đông, những 
người Aztec đã không biết gì về chuyện đó. Việc những người Tây 
Ban Nha đến đây tương đương với một cuộc xâm lược của người 
ngoài hành tinh từ không gian. Người Aztec đã tự cho rằng họ hiểu 
biết toàn thể thế giới, và rằng họ cai trị hầu hết thế giới đó. Đối với 
họ, thật không thể tưởng tượng được ngoài lãnh thổ của mình lại có 
thể tồn tại bất cứ cái gì đó giống như những người Tây Ban Nha 
này. Khi Cortés và người của ông ta đặt chân lên bãi biển đầy nắng 
thuộc thành phố Vera Cruz ngày nay, đó là lần đầu tiên những người 
Aztec gặp một đám người từ trước tới nay họ chưa từng gặp. 


Người Aztec đã không biết nên phản ứng ra sao. Họ gặp khó 
khăn để xác định xem những kẻ xa lạ này là ai. Không giống như tất 
cả những giống người mà họ từng biết, những kẻ xa lạ này có làn 
da trắng. Họ cũng có rất nhiều lông trên mặt. Một số có màu tóc như 
màu của Mặt trời. Họ bốc mùi khủng khiếp (vệ sinh của người bản 
địa tốt hơn rất nhiều so với người Tây Ban Nha. Khi những người 
Tây Ban Nha đầu tiên đến Mexico, người bản địa mang theo đèn đốt 
hương trầm đã được giao nhiệm vụ đi theo người Tây Ban Nha đến 
bất cứ nơi nào họ tới. Người Tây Ban Nha đã nghĩ đó là một dấu 
hiệu của lòng tôn kính thiêng liêng. Chúng ta biết từ những nguồn tư 
liệu bản địa cho rằng người dân ở đấy thấy những kẻ mới đến có 
mùi không thể chịu nỗi.) 


TÂY BAN NHA 


^A92 


4519 _ 
ZuuSÉ QUẦN ĐẢO CARIBE 


AZTEC 


Bản đồ 7. Đế chế Aztec và Inca ở thời điểm cuộc chinh phục của Tây Ban Nha. 


Văn hoá vật chất của những kẻ xa lạ này thậm chí còn gây bối rối 
hơn. Họ đến bằng những con thuyền khổng lồ mà người Aztec 
không bao giờ tưởng tượng đến, chứ đừng nói tới việc từng nhìn 
thấy. Họ cưỡi trên lưng những con vật khổng lồ và gây khiếp sợ, 
chạy nhanh như gió. Họ có thể tạo ra sắm sét từ những cây gậy kim 
loại sáng bóng. Họ có những thanh kiếm dài lấp lánh và áo giáp 
không thể xuyên thủng, nên những thanh kiếm gỗ và cây giáo gắn 
đá lửa nhọn của người bản xứ đã trở nên vô dụng khi so với những 


thứ vũ khí đó. 


Một số người Aztec đã nghĩ rằng đây hẳn là các vị thần. Những 
người khác lại cho rằng họ là những quỷ thần, hay hồn ma của 
người chết, hoặc những thầy phù thủy quyền năng. Thay vì tập 
trung tất cả lực lượng sẵn có và quét sạch người Tây Ban Nha, 
người Aztec lại chần chừ cân nhắc, lãng phí thời gian và thỏa hiệp. 
Họ thấy không có lý do gì để phải vội vàng. Suy cho cùng thì Cortés 
cũng không có nhiều hơn 330 người Tây Ban Nha đi cùng. 550 
người thì có thể làm gì được một đế quốc của hàng triệu người? 


Cortés cũng không biết gì về người Aztec, nhưng ông ta và 
những người đồng hành đã nắm được lợi thế đáng kể so với đối thủ 
của mình. Trong khi người Aztec không có kinh nghiệm để chuẩn bị 
cho sự xuất hiện của những kẻ trông rất lạ lùng và bốc mùi này, thì 
người Tây Ban Nha lại hiểu rằng Trái đất đầy những vương quốc 
của những người chưa được biết đến, và không ai thành thạo hơn 
họ trong việc xâm lược những vùng đất xa lạ và đối phó với các tình 
huống mà họ hoàn toàn không lường trước được. Đối với những 
người chinh phục châu Âu hiện đại, cũng như những nhà khoa học 
châu Âu hiện đại, lao mình vào tìm hiểu những điều chưa từng được 
biết là một niềm vui thú. 


Vì vậy, khi Cortés thả neo ngoài khơi bãi biển đầy nắng đó vào 
tháng Bảy năm 1519, ông ta đã không ngần ngừ để hành động. Như 
một người ngoài hành tinh trong truyện khoa học viễn tưởng xuất 
hiện từ con tàu vũ trụ của mình, ông ta tuyên bố với người dân địa 
phương đang khiếp sợ: “Chúng tôi đến trong hòa bình. Hãy đưa 


chúng tôi đến chỗ người lãnh đạo của các bạn”. Cortés giải thích 
rằng ông ta là một sứ giả hòa bình của vị vua Tây Ban Nha vĩ đại, và 
yêu cầu một cuộc gặp gỡ ngoại giao với người cai trị Aztec, 
Montezuma II. (Đây là một lời nói dối vô liêm sỉ. Cortés đã dẫn đầu 
một đoàn thám hiểm độc lập gồm những người thám hiểm tham 
lam. Nhà vua Tây Ban Nha chưa bao giờ nghe nói về Cortés, cũng 
như về người Aztec.) Cortés đã được nhận một vài hướng dẫn, thực 
phẩm và một số hỗ trợ quân sự từ những kẻ thù địa phương của 
người Aztec. Sau đó ông ta hành quân về phía kinh đô của Aztec, 
thủ phủ lớn Tenochititlan. 


Người Aztec đã để những người lạ này hành quân đến tận kinh 
đô, sau đó kính cần dẫn người lãnh đạo của nhóm người này đến 
gặp Hoàng đế Montezuma. Giữa cuộc gặp gỡ, Cortés ra hiệu, và 
những người Tây Ban Nha trang bị vũ khí bằng sắt thép đã tàn sát 
vệ sĩ của Montezuma (những người chỉ được vũ trang bằng gậy gỗ 
và lưỡi đá sắc). Người khách danh dự đã bắt giữ người chủ nhà đón 
tiếp mình làm tù nhân. 


Cortés lúc bấy giờ đang ở trong một tình thế rất nhạy cảm. Đã 
bắt được Hoàng đế, nhưng Cortés bị bao vây bởi hàng chục ngàn 
chiến binh đối phương giận dữ, hàng triệu thường dân thù địch, và 
toàn bộ một lục địa mà ông ta gần như không biết gì về nó. Ông ta 
chỉ có trong tay mình vài trăm người Tây Ban Nha, và lực lượng tiếp 
viện Tây Ban Nha gần nhất là ở Cuba, cách đó hơn 1.500 km. 


Cortés giam cầm Montezuma trong cung điện, nhưng bề ngoài 
làm như thể nhà vua vẫn đang tự do và cai quản mọi việc, và như 


thể “ngài đại sứ của Tây Ban Nha” vẫn chỉ là một vị khách. Đế chế 
Aztec là một chính thể tập quyền tuyệt đối, và tình thế chưa từng có 
tiền lệ này đã khiến nó tê liệt. Montezuma tiếp tục cư xử như thể vẫn 
cai trị đế chế, và tầng lớp những người ưu tú Aztec vẫn tiếp tục tuân 
lệnh ông, có nghĩa là họ tuân lệnh Cortés. Tình trạng này kéo dài 
trong vài tháng, trong thời gian đó Cortés tra hỏi Montezuma và 
những người tùy tùng của nhà vua, huấn luyện những người phiên 
dịch một số ngôn ngữ địa phương, và gửi những đoàn thám hiểm 
nhỏ người Tây Ban Nha đi mọi hướng, để quen thuộc với Đế chế 
Aztec và những bộ lạc, dân tộc, thành phố khác nhau mà nó cai trị. 


Cuối cùng, nhóm người thiểu số ưu tú của Aztec đã nổi dậy 
chống lại Cortés và Montezuma, bầu một vị hoàng đế mới, và đuổi 
người Tây Ban Nha ra khỏi thành Tenochititlan. Tuy nhiên, bây giờ 
có rất nhiều vết nứt đã xuất hiện trong thành trì của Đế chế này. 
Cortés sử dụng những kiến thức đã đạt được để thọc sâu vào 
những vết nứt này, làm cho nó rộng hơn nữa, và gây chia rẽ nội bộ. 
Ông ta đã thuyết phục nhiều dân tộc bị trị của Đế chế hợp tác với 
mình chống lại giới ưu tú Aztec cầm quyền. Những người bị trị đã 
mắc sai lầm tai hại. Họ ghét những người Aztec, nhưng không biết 
gì về Tây Ban Nha, hay sự diệt chủng ở quần đảo Caribe. Họ cho 
rằng với sự giúp đỡ của Tây Ban Nha, họ có thể thoát khỏi ách cai 
trị của người Aztec. Ý nghĩ rằng người Tây Ban Nha sẽ thế chỗ 
người Aztec không bao giờ xuất hiện trong đầu họ. Họ chắc chắn 
rằng nếu Cortés và vài trăm tay sai của ông ta gây ra bất kỳ rắc rối 
nào, họ đều có thể áp đảo dễ dàng. Những bộ tộc nồi loạn đã cung 
cấp cho Cortés một đội quân gồm hàng chục ngàn lính địa phương, 


và với sự giúp đỡ của họ, Cortés đã bao vây Tenochititlan và chiếm 
thành phố này. 


Ở giai đoạn này, ngày càng nhiều quân lính và những người định 
cư Tây Ban Nha bắt đầu kéo đến Mexico, một số từ Cuba, những số 
khác đến từ tận Tây Ban Nha. Khi người dân địa phương nhận ra 
những gì đang xảy ra thì đã quá muộn. Trong một thế kỷ sau cuộc 
đổ bộ ở Vera Cruz, dân số bản địa châu Mỹ đã giảm khoảng 90%, 
chủ yếu do những căn bệnh mới đến của những kẻ xâm lược. 
Những người bản địa sống sót thấy rằng dưới sự cai trị của một chế 
độ tham lam và phân biệt chủng tộc, bản thân họ còn ở trong tình 
trạng tồi tệ hơn nhiều so với dưới sự cai trị của người Aztec. 


10 năm sau khi Cortés đặt chân lên Mexico, Pizarro đã đến bờ 
biển của Đề chế Inca. Ông ta còn có ít binh sĩ hơn cả Cortés — đoàn 
thám hiểm chỉ có 168 người! Tuy nhiên, Pizarro đã được hưởng lợi 
từ tất cả những kiến thức và kinh nghiệm thu được trong những 
cuộc xâm lăng trước đó. Những người Inca, ngược lại, không biết gì 
về số phận của những người Aztec. Pizarro đã ăn cắp ý tưởng của 
Cortés. Ông ta tuyên bố mình là một sứ giả hòa bình của Vua Tây 
Ban Nha, mời Vua Inca, Atahualpa, đến một cuộc hội đàm ngoại 
giao, và sau đó bắt cóc nhà vua. Pizarro tiếp tục việc chinh phục một 
đế chế đã tê liệt, với sự giúp đỡ của những đồng minh địa phương. 
Nếu những dân tộc bị trị của Đế chế Inca biết số phận của những 
người ở Mexico, họ đã không ném số phận của họ vào tay những kẻ 
xâm lược. Nhưng họ đã không biết. 


Những dân tộc bản địa châu Mỹ không phải là những người duy 
nhất phải trả một giá đắt cho cách nhìn thiển cận của họ. Các đề chế 
vĩ đại của châu Á — Ottoman, Safavid, Mughal, và Trung Hoa - rất 
nhanh chóng hay tin rằng người châu Âu đã tìm ra thứ gì đó to lớn. 
Tuy nhiên, họ chẳng mấy quan tâm đến những khám phá này. Họ 
tiếp tục tin rằng thế giới chỉ quay quanh châu Á, và không có nỗ lực 
nào đề tranh giành với người châu Âu trong việc kiểm soát châu Mỹ 
hoặc các tuyến đường biển mới ở Đại Tây Dương và Thái Bình 
Dương. Ngay cả những vương quốc châu Âu nhỏ bé như Scotland 
và Đan Mạch cũng đã gửi một vài đoàn thám hiểm để khám-phá-và- 
chinh-phục tới châu Mỹ, nhưng không một cuộc thám hiểm để thâm 
dò hay chinh phục nào được gửi tới châu Mỹ từ thế giới Hồi giáo, Ấn 
Độ hay Trung Hoa. Cường quốc phi châu Âu đầu tiên từng cố gửi 
một đoàn thám hiểm quân sự đến châu Mỹ là Nhật Bản. Sự kiện đó 
xảy ra vào tháng Sáu năm 1942, khi một đoàn thám hiểm của Nhật 
Bản đã chỉnh phục Kiska và Attu, hai hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ 
biển Alaska, trong quá trình đó đã bắt giữ 10 binh sĩ Mỹ và một con 
chó. Người Nhật Bản chưa từng tiến về đất liền gần thêm nữa. 


Thật khó có thể biện luận rằng những người Ottoman hay Trung 
Hoa ở quá xa, hay là họ thiếu tiền để đầu tư cho kĩ thuật, kinh tế hay 
quân sự. Những nguồn tài lực cho phép Trịnh Hòa đi từ Trung Hoa 
đến Đông Phi trong những năm 1420 đủ để đến được châu Mỹ. 
Người Trung Hoa chỉ đơn giản là không quan tâm. Bản đồ thế giới 
đầu tiên của Trung Hoa có xuất hiện châu Mỹ đã không được phát 
hành cho đến tận năm 1602 - và khi đó là do một nhà truyền đạo 
người châu Âu đem tới 


Trong 300 năm, những người châu Âu đã tận hưởng vị trí độc bá 
ở châu Mỹ và châu Đại Dương, ở Đại Tây Dương và Thái Bình 
Dương. Các cuộc tranh giành đáng kể ở những khu vực đó chỉ là 
giữa những cường quốc châu Âu với nhau. Sự giàu có và những tài 
nguyên mà người châu Âu đã tích lũy cuối cùng cũng cho họ khả 
năng xâm chiếm châu Á, đánh bại những đế chế châu Á, rồi cùng 
nhau chia phần. Khi những người Ottoman, Ba Tư, Ấn Độ và Trung 
Hoa thức tỉnh và bắt đầu chú ý, thì đã quá muộn. 


* 


Chỉ đến thế kỷ 20, những nền văn hoá phi châu Âu mới tiếp nhận 
một tầm nhìn toàn cầu thực sự. Đây là một trong những nhân tố 
quan trọng dẫn đến sự sụp đồ quyền bá chủ của châu Âu. Thế nên, 
trong cuộc chiến tranh giành độc lập của AIgeria (1954-1962), 
những du kích Algeria đã đánh bại quân đội Pháp có lợi thế áp đảo 
về số lượng, kĩ thuật và kinh tế. Những người Algeria đã thắng, vì 
họ được hỗ trợ bởi một mạng lưới chống thực dân toàn cầu, và vì 
họ đã tìm ra cách khai thác phương tiện truyền thông thế giới để 
phục vụ cho sự nghiệp của họ —- cũng như dư luận quần chúng ở 
chính nước Pháp. Cách mà miền Bắc Việt Nam nhỏ bé đã giáng đòn 
xuống người khổng lồ Mỹ cũng dựa trên một chiến lược tương tự. 
Những lực lượng du kích này đã cho thấy ngay cả các siêu cường 
cũng có thể bị đánh bại nếu một cuộc đấu tranh địa phương trở 
thành một sự nghiệp toàn cầu. Thật thú vị khi nghĩ về những gì có 
thể xảy ra nếu như Montezuma có khả năng vận động dư luận quần 
chúng ở Tây Ban Nha, và được sự hỗ trợ từ một trong những đối 


thủ của Tây Ban Nha - như Bồ Đào Nha, Pháp, hay đế chế 
Ottoman. 


Những loài nhện hiếm có 
và những hệ thống chữ viết bị lãng quên 


Khoa học hiện đại và những đề quốc hiện đại đều được thúc đẩy 
bởi một cảm giác không yên rằng có lẽ có một điều gì đó quan trọng 
đang chờ đợi ở phía sau đường chân trời — một cái gì đó mà tốt hơn 
là họ nên khám phá và làm chủ. Tuy nhiên, sự liên kết giữa khoa 
học và đế quốc đã trở nên sâu sắc hơn nhiều. Không chỉ động lực, 
mà những công việc thực tiễn của những người xây dựng đề quốc 
đã bị ràng buộc rối rắm với công việc của những nhà khoa học. Đối 
với người châu Âu hiện đại, xây dựng một đế quốc là một dự án 
khoa học, trong khi thiết lập một ngành khoa học là một dự án của 
đế quốc. 


Khi người Hồi giáo chinh phục Ấn Độ, họ đã không mang theo 
những nhà khảo cổ để nghiên cứu một cách hệ thống về lịch sử Ấn 
Độ, những nhà nhân học để nghiên cứu văn hoá Ấn Độ, những nhà 
địa chất để nghiên cứu thổ nhưỡng của Ấn Độ, hay những nhà động 
vật học nghiên cứu về quần thể động vật của Ấn Độ. Khi người Anh 
xâm chiếm Ấn Độ, họ đã làm tất cả những điều này. Ngày 10 tháng 
Tư năm 1802, cuộc Khảo sát Lớn về Ấn Độ đã được khởi động. Nó 
đã kéo dài 60 năm. Với sự giúp đỡ của hàng chục ngàn người lao 
động, học giả và hướng dẫn viên người bản địa, người Anh đã lập 
bản đồ một cách cần thận toàn bộ Án Độ, đánh dấu những đường 


biên giới, đo các khoảng cách, và thậm chí lần đầu tiên tính toán 
chiều cao chính xác của ngọn Everest và những đỉnh núi Himalaya 
khác. Người Anh thăm dò những nguồn lực quân sự của các tỉnh 
thuộc Án Độ, và vị trí những mỏ vàng của chúng, nhưng họ cũng 
không ngại khó đề thu thập thông tin về loài nhện hiếm của Ấn Độ, 
để lập danh mục về những loài bướm đấy màu sắc, để truy tìm 
nguồn gốc cổ đại của những ngôn ngữ Ấn Độ đã bị mai một, và để 
đào xới những di tích bị bỏ quên. 


Mohenjo-daro là một trong những thành phố chính của nền văn 
minh thung lũng Indus, phát triển thịnh vượng trong thiên niên kỷ 3 
TCN, và đã bị hủy hoại vào khoảng năm 1900 TCN. Không ai trong 
số những người cai trị của Ấn Độ thời kỳ trước khi bị Anh xâm 
chiếm — không phải những người Mauryas, không phải những người 
Guptas, cũng không là những sultan Delhi, cũng không phải những 
Mughal vĩ đại - đã liếc qua đến lần thứ hai những tàn tích này. 
Chính một chuyến khảo cổ của người Anh đã chú ý đến di tích này 
vào năm 1922. Một đoàn nghiên cứu người Anh sau đó đã khai 
quật, và khám phá ra nền văn minh vĩ đại đầu tiên của Ấn Độ mà 
không một người Án Độ nào từng biết trước đó. 


Một ví dụ sống động khác về sự ham tìm hiểu khoa học của 
người Anh là sự giải mã hệ thống chữ viết hình nêm. Đây là hệ 
thống chữ viết chính được sử dụng khắp Trung Đông trong gần 
3.000 năm, nhưng người cuối cùng có thể đọc được nó có thể đã 
chết trong khoảng những năm đầu của thiên niên kỷ 1. Kể từ đó, 
dân chúng trong khu vực này thường xuyên bắt gặp những câu khắc 


chữ hình nêm, trên những bức tượng, dinh thự, bia, di tích cổ và 
những chậu, bình, lọ vỡ. Nhưng họ hoàn toàn không có một ý tưởng 
nào về cách đọc những vết trẫy xước có góc cạnh lạ lùng này, trong 
chừng mực mà chúng ta biết, họ chưa bao giờ cố gắng làm điều 
này. Chữ khắc hình nêm được những người châu Âu để ý vào năm 
1618, khi Đại sứ Tây Ban Nha tại Ba Tư đi tham quan những di tích 
của thành cổ Persepolis, nơi ông đã thấy những dòng chữ khắc mà 
không ai có thể giải thích cho ông hiểu. Tin tức về những chữ viết 
chưa từng được biết đến này đã lan rộng trong giới khoa học châu 
Âu và khiến họ tò mò. Năm 1637, những học giả châu Âu đã công 
bố bản dịch đầu tiên của một văn bản chữ hình nêm của Persepolis. 
Ngày càng có nhiều bản dịch khác theo sau, và trong gần hai thế kỷ, 
những học giả phương Tây đã cố gắng giải mã chúng. Không một ai 
thành công. 


Trong những năm 1830, một sĩ quan người Anh tên là Henry 
Rawlinson, đã được gửi đến Ba Tư để giúp nhà vua (shah) xứ này 
đào tạo quân đội theo phong cách châu Âu. Trong thời gian rảnh rỗi, 
Rawlinson đã đi thăm thú khắp Ba Tư, và một ngày ông được một 
người hướng dẫn địa phương đưa đến một vách đá trong dãy núi 
Zagros, và chỉ cho ông thấy hình khắc trên bờ vách đá Behistun 
khổng lồ. Cao khoảng 15 mét, rộng 25 mét, nó được khắc ở phía 
cao trên mặt vách đá, theo lệnh của Vua Darius l, vào khoảng năm 
500 TCN. Đó là những chữ hình nêm với ba thứ tiếng: tiếng Ba Tư 
cổ, tiếng Elamite và tiếng Babylon. Hình khắc trên vách đá này rất 
quen thuộc với những người dân địa phương, nhưng không ai có 
thể đọc được nó. Rawlinson tin rằng nếu có thể giải mã những dòng 


chữ đó, ông và những học giả khác có thể đọc được rất nhiều 
những văn bia và văn bản đã được tìm thấy khắp vùng Trung Đông 
vào thời đó, mở ra cánh cửa bước vào một thế giới cổ bị lãng quên. 


Bước đầu tiên trong việc giải mã những chữ khắc là tạo ra một 
bản sao chính xác để có thể gửi về châu Âu. Rawlinson đã bất chấp 
cả tính mạng để làm việc này, leo lên vách đá dốc thẳng đứng để 
sao chép những chữ cái kỳ lạ. Ông đã thuê một số người dân địa 
phương để giúp mình, đáng chú ý nhất là một cậu bé người Kurd đã 
trèo lên hầu hết những phần không thể tiếp cận được của vách đá, 
để sao chép phần phía trên của những câu khắc này. Năm 1847, dự 
án đã hoàn tất, và một bản sao đấy đủ và chính xác được gửi về 
châu Âu. 


Rawlinson đã không ngủ quên trên chiến thắng. Là một sĩ quan 
quân đội, ông phải thực hiện những nhiệm vụ quân sự và chính trị, 
nhưng bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, ông đều suy nghĩ để tìm 
ra lời giải đáp về thứ chữ viết bí ẩn này. Ông đã cố gắng thử hết 
phương pháp này đến phương pháp khác, và cuối cùng đã thành 
công trong việc giải mã phần tiếng Ba Tư cỗ của những chữ khắc 
trên vách núi. Đây là việc đơn giản nhất, vì tiếng Ba Tư cổ không 
khác biệt mấy so với tiếng Ba Tư hiện đại mà Rawlinson biết rõ. 
Hiểu biết về phần chữ Ba Tư cổ đã cho ông chìa khoá cần thiết để 
giải mã những bí mật của những phần tiếng Elamite, và tiếng 
Babylon. Cánh cửa lớn mở toang, và kết quả là sự tấp nập của 
những tiếng nói cổ xưa nhưng sống động - những hàng quán náo 
nhiệt của người Sumer, những tuyên bố của các vị vua Assyria, 


những lập luận của giới chức thành Babylon. Nếu không có nỗ lực 
của những con dân mẫu quốc châu Âu hiện đại như Rawlinson, 
chúng ta sẽ không biết nhiều về số phận của các đế chế Trung Đông 
thời cổ đại. 


Một học giả đáng chú ý khác là William .Jones. Ông đã tới Ấn Độ 
vào tháng Chín năm 1783 để làm thẩm phán tại Tòa án tối cao của 
Bengal. Bị mê hoặc bởi những điều kỳ diệu của Án Độ, trong vòng 
chưa đầy sáu tháng sau khi đến, ông đã thành lập Hội châu Á. Tổ 
chức học thuật này đã nỗ lực nghiên cứu các nền văn hoá, lịch sử 
và xã hội của châu Á, và đặc biệt là của Ấn Độ. Trong vòng hai năm, 
Jones đã cho xuất bản công trình Nghiên cứu vê ngôn ngữ Sanskrit, 
bước tiên phong của ngành ngôn ngữ học so sánh. 


Trong những công trình của mình, Jones đã chỉ ra sự tương 
đồng đáng ngạc nhiên giữa Sanskrit, một ngôn ngữ Ấn Độ cổ vốn đã 
trở thành tiếng mẹ đẻ thiêng liêng của nghi thức Hindu, với những 
ngôn ngữ Hy Lạp và Latin, cũng như sự tương đồng giữa tất cả 
những ngôn ngữ này và tiếng Gothic, Celtic, tiếng Ba Tư cổ, tiếng 
Đức, tiếng Pháp và tiếng Anh. Thế nên, trong tiếng Sanskrit, “mẹ” là 
“matar", trong tiêng Latin nó là “mafer”, và trong Celtic cổ nó là 
“mathir". Jones đã phỏng đoán rằng tất cả những ngôn ngữ này phải 
có chung một nguồn gốc, phát triển từ cùng một tổ tiên cổ nay đã bị 
lãng quên. Như vậy, ông là người đầu tiên, nhận biết được những gì 
sau này được gọi là hệ ngôn ngữ Ân-Âu. 


Công trình nghiên cứu của Jones là một cột mốc quan trọng, 
không chỉ đơn thuần là do giả thuyết táo bạo (và chính xác) của 
Jones, mà còn do phương pháp mang tính khoa học mà ông đã phát 
triển để So sánh các ngôn ngữ với nhau. Nó đã được những học giả 
khác chấp nhận, giúp họ nghiên cứu một cách hệ thống sự phát 
triển của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. 


Ngành ngôn ngữ học nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mẫu 
quốc. Những đế quốc châu Âu tin rằng để cai trị hiệu quả, họ phải 
biết những ngôn ngữ và văn hoá của những đối tượng bị trị của họ. 
Những công chức người Anh đến Án Độ thường phải dành đến ba 
năm trong một trường đại học ở Calcutta, nơi mà họ nghiên cứu về 
luật của đạo Hindu và đạo Hồi bên cạnh luật của Anh; ngôn ngữ 
Sanskrit, Urdu và Ba Tư cùng với tiếng Hy Lạp và Latin; văn hoá 
Tamil, Bengali và Hindustani cùng với toán học, kinh tế học và địa lý. 
Nghiên cứu về ngôn ngữ học cung cấp sự giúp đỡ vô giá trong việc 
hiểu rõ về cầu trúc và ngữ pháp của những ngôn ngữ địa phương. 


Nhờ công trình của những người như William Jones và Henry 
Rawlinson, những người chinh phục từ châu Âu đã hiểu biết tường 
tận về các thuộc địa của họ, thậm chí còn hiểu rõ hơn bắt kỳ những 
người xâm lược nào trước đó, hoặc thậm chí hơn cả chính dân bản 
xứ. Kiến thức vượt trội của họ có lợi thế thực tế rất rõ ràng. Nếu 
không có lượng kiến thức như vậy, thật khó để một số rất ít người 
Anh có thể thành công trong việc cai quản, đàn áp và khai thác hàng 
trăm triệu người Ấn Độ trong hai thế kỷ. Trong suốt thế kỷ 19 và đầu 
thế kỷ 20, có chưa đầy 5.000 viên chức Anh, khoảng 40.000-70.000 


quân lính Anh, và có lẽ thêm 100.000 doanh nhân Anh, cùng tùy 
tùng, vợ con là đủ để xâm chiếm và thống trị 300 triệu người Ấn Độ. 


Tuy nhiên, những lợi thế thực tế này không phải là lý do duy nhất 
khiến các để chế tài trợ cho việc nghiên cứu về ngôn ngữ học, thực 
vật học, địa lý và lịch sử. Không kém phần quan trọng là thực tế 
rằng khoa học đã đem lại cho đế quốc sự bào chữa mang tính ý 
thức hệ. Người châu Âu hiện đại đều tin rằng có được kiến thức mới 
luôn là điều tốt. Thực tế là các đế quốc đã tạo ra một dòng tri thức 
mới liên tục và cho rằng chúng chính là những công trình đầy tiến bộ 
và tích cực. Thậm chí ngày nay, lịch sử của những ngành khoa học 
như địa lý, khảo cổ học và thực vật học không thể không nhắc đến 
công lao của những đề chế châu Âu, chí ít là theo cách gián tiếp. 
Lịch sử của ngành thực vật học đã chỉ nhắc rất sơ lược về sự đau 
khổ của thổ dân châu Úc, nhưng lại thường có những lời tri ân dành 
cho James Cook và Joseph Banks. 


Hơn nữa, những kiến thức mới được các đề quốc tích lũy ít nhất 
là về mặt lý thuyết có thể để làm lợi cho cư dân bị chinh phục, và 
đem lại cho họ những lợi ích của “sự tiến bộ” —- cung cấp cho họ dịch 
vụ y tế và giáo dục, xây dựng những tuyến đường sắt và các kênh 
đào, bảo đảm sự công bằng và thịnh vượng. Những thực dân tuyên 
bố mẫu quốc của họ không chỉ chăm chăm vào việc khai thác bóc lột 
phạm vi rộng mà đúng hơn còn tiễn hành công cuộc khai hoá, được 
thực hiện vì lợi ích của những chủng tộc phi châu Âu — trong những 
lời của nhà văn Rudyard Kipling trong cuốn Gánh nặng của Người 
Da Trắng. 


Khoác lên mình gánh nặng của Người Da Trắng 

Gửi tới những dòng giống tốt nhất của bạn 

Hãy trói buộc các con trai bạn vào cuộc sống lưu vong 
Để phục vụ nhu câu của những kẻ bị giam giữ; 

Đề chờ đợi trong những bộ yên cương nặng nê, 

Trên đám người xao xuyến phập phông và hoang dã 
Những con người mới bị bắt với vẻ mặt u sâu, 

Nửa ma quỷ và nửa trẻ con. 


Dĩ nhiên, thực tế thường ngược lại với huyền thoại này. Người 
Anh đã chinh phục Bengal, tỉnh giàu nhất Ấn Độ, trong năm 1764. 
Những nhà cai trị mới hầu như chỉ quan tâm đến việc làm giàu cho 
bản thân. Họ đã thông qua một chính sách kinh tế tai hại khiến cho 
một vài năm sau đó dẫn đến sự bùng phát của Nạn đói lớn Bengal. 
Nó bắt đầu vào năm 1769, đạt mức độ thảm họa năm 1770, và kéo 
dài cho đến năm 1773. Có khoảng 10 triệu người Bengal, tức một 
phần ba dân cư vùng đó, đã bỏ mạng trong thảm họa này. 


Quả thật, câu chuyện về sự áp bức và bóc lột, cũng như câu 
chuyện về “Gánh nặng của Người Da Trắng”, đều không khớp với 
thực tế. Những đế quốc châu Âu đã làm rất nhiều việc khác nhau 
trên một quy mô rộng lớn như vậy, khiến bạn có thể viện dẫn rất 
nhiều ví dụ để ủng hộ bất kỳ quan điểm trái ngược nào. Bạn nghĩ 


rằng những đế quốc này quái dị xấu xa, đã gieo rắc chết chóc, áp 
bức và bất công trên khắp thế giới? Bạn có thể dễ dàng viết hẳn một 
bộ bách khoa toàn thư về những tội ác của đế quốc. Bạn muốn lập 
luận rằng trên thực tế chủ nghĩa đế quốc đã cải thiện điều kiện sinh 
sống của cư dân bị trị, với những loại thuốc mới, các điều kiện kinh 
tế và an ninh tốt hơn? Bạn có thể viết hẳn một bộ bách khoa toàn 
thư khác về những thành tựu của đề quốc. Nhờ vào sự hợp tác chặt 
chẽ với khoa học, những đế quốc này nắm giữ quá nhiều quyền lực 
và đã thay đổi thế giới đến mức độ mà có lẽ chúng không thể chỉ 
đơn giản bị dán nhãn là tốt hay xấu. Chúng đã tạo ra thế giới như 
chúng ta biết, bao gồm cả những ý thức hệ chúng ta sử dụng để 
đánh giá chúng. 


Nhưng khoa học cũng được các đế quốc sử dụng vào những 
mục đích xấu xa hơn. Những nhà sinh học, nhân học và thậm chí cả 
những nhà ngôn ngữ học cung cấp bằng chứng khoa học cho thấy 
người châu Âu ưu việt hơn tất cả các chủng tộc khác, và do đó có 
quyền (nếu không nói là trách nhiệm) cai trị những chủng tộc khác. 
Sau khi William Jones lập luận rằng tất cả các ngôn ngữ Án-Âu đều 
bắt nguồn từ một ngôn ngữ cổ đại duy nhất, nhiều học giả đã háo 
hức để khám phá xem dân tộc nào là những người đã từng nói ngôn 
ngữ đó. Họ nhận thấy rằng, những người nói tiếng Sanskrit thời kỳ 
đầu là những người từ Trung Á đã xâm chiếm Án Độ hơn 3.000 năm 
trước, đã tự xưng là Arya. Những người nói tiếng Ba Tư đầu tiên, đã 
tự xưng là Airiia. Do đó, các học giả châu Âu đã phỏng đoán những 
người nói thứ ngôn ngữ nguyên thủy, vốn đã sinh ra cả tiếng 
Sanskrit lẫn tiếng Ba Tư (cũng như Hy Lạp, Latin, Gothic và Celttic), 


hẳn đã tự xưng là người Arya. Liệu có thể là một sự trùng hợp ngẫu 
nhiên hay không, nếu những người đã đặt nền móng cho các nền 
văn minh vĩ đại của Ấn Độ, Ba Tư, Hy Lạp và La Mã, tất cả đều là 
người Arya2 


Tiếp theo, các học giả người Anh, Pháp và Đức đã kết hợp học 
thuyết ngôn ngữ về những người Arya cần cù với học thuyết chọn 
lọc tự nhiên của Darwin, và thừa nhận rằng những người Arya 
không chỉ là một nhóm ngôn ngữ, mà là một thực thể sinh học — một 
chủng tộc. Và không chỉ là một chủng tộc bất kỳ nào, mà là một 
chủng tộc sinh ra để làm chủ với vóc dáng cao lớn, tóc vàng, mắt 
xanh, làm việc chăm chỉ, và là những con người hết sức lý trí, giống 
người đã xuất hiện từ sương mù Bắc Âu, để đặt nền tảng cho văn 
hoá trên toàn thế giới. Đáng tiếc, người Aiya khi xâm chiếm Ấn Độ 
và Ba Tư, đã kết hôn với người bản địa mà họ gặp ở những vùng 
đất này, làm mất đi nước da trắng và mái tóc vàng, và cùng với đó 
cũng mất đi cả lý trí và tính cần mẫn của họ. Những nền văn minh 
Ấn Độ và Ba Tư do đó mà suy tàn. Mặt khác, ở châu Âu, người 
Axya đã bảo tồn được sự thuần chủng của họ. Đây là lý do mà 
người châu Âu đã thành công trong công cuộc chỉnh phục thế giới, 
và tại sao họ thích hợp với việc cai trị nó —- miễn là họ phải đề 
phòng, đừng đề pha trộn với những chủng tộc thấp kém. 


Những thuyết kỳ thị chủng tộc kiểu như vậy, đã chiếm ưu thế và 
được coi trọng trong nhiều thế kỷ, biện minh cho sự chỉnh phục của 
phương Tây trên thế giới. Cuối cùng, vào cuối thế kỷ 20, giống như 
các đế chế phương Tây sụp đổ, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã 


trở thành lời nguyền rủa giữa những nhà khoa học và các chính trị 
gia. Nhưng niềm tin vào sự vượt trội của phương Tây đã không tan 
biến. Thay vào đó, nó đã có hình thức mới. Chủ nghĩa phân biệt 
chủng tộc đã được thay thế bằng “kỳ thị văn hoá”. Chẳng có từ ngữ 
nào như vậy, nhưng đã đến lúc chúng ta đặt tên cho nó. Trong giới 
tinh hoa ngày nay, những khẳng định về các phẩm chất tương phản 
của những nhóm người khác nhau, gần như luôn được che đậy 
bằng sự khác biệt lịch sử giữa những nền văn hoá chứ không phải 
là sự khác biệt sinh học giữa các chủng tộc. Chúng ta không còn 
nói, “Nó ở trong máu của họ”. Chúng ta nói, “Đó là văn hoá của họ”. 


Thế nên, những phe cánh hữu châu Âu, vốn phản đối tình trạng 
nhập cư của người Hồi giáo, thường cần thận để tránh nhắc đến từ 
ngữ kỳ thị chủng tộc. Những người soạn diễn văn của Marine le Pen 
sẽ bị tống ra cửa ngay lập tức nếu họ đề nghị lãnh tụ của Mặt trận 
Quốc gia lên truyền hình tuyên bố rằng, “Chúng ta không muốn 
những người Semite thấp kém đó pha loãng dòng máu Arya của 
chúng ta, và làm hư hỏng nền văn minh Arya của chúng ta”. Thay 
vào đó, Mặt trận Quốc gia Pháp, Đảng Hà Lan Tự do, Liên minh vì 
Tương lai của Áo, và những phe phái giống như họ, có khuynh 
hướng biện luận rằng văn hoá phương Tây, như nó đã tiến hoá ở 
châu Âu, được đặc trưng bởi những giá trị dân chủ, sự khoan dung 
và bình đẳng giới, trong khi đó văn hoá Hồi giáo, đã tiến hoá ở 
Trung Đông, được đặc trưng bởi nền chính trị phân cấp, sự cuồng 
tín, và tư tưởng kỳ thị phụ nữ. Vì hai nền văn hoá rất khác biệt, và vì 
nhiều người nhập cư Hồi giáo không muốn (và có lẽ không thể) tiếp 
nhận những giá trị của phương Tây, không nên cho phép họ nhập 


cư, kẻo họ sẽ kích động những xung đột nội bộ, và làm xói mòn nền 
dân chủ và chủ nghĩa tự do của châu Âu. 


Lý lẽ của những người kỳ thị văn hoá được nuôi dưỡng bằng 
những nghiên cứu khoa học trong các ngành khoa học xã hội và 
nhân văn, đã làm nổi bật cái được gọi là sự va chạm của các nền 
văn minh, và sự khác biệt cơ bản giữa các nền văn hoá khác nhau. 
Không phải tất cả những nhà sử học và nhân học đều chấp nhận 
những lý thuyết này, hoặc ủng hộ việc sử dụng chúng vào mục đích 
chính trị. Nhưng trong khi các nhà sinh học ngày nay có thể dễ dàng 
từ bỏ sự kỳ thị chủng tộc, chỉ nhờ lời giải thích đơn giản rằng khác 
biệt về mặt sinh học giữa những chủng tộc ngày nay là rất nhỏ nhặt, 
thì những nhà sử học và nhân học lại khó từ bỏ sự kỳ thị văn hoá 
hơn nhiều. Xét cho củng, nếu sự khác biệt văn hoá của con người là 
không đáng kể, tại sao chúng ta phải cần giới sử học và nhân học 
nghiên cứu về chúng? 


Các nhà khoa học đã cung cấp cho mẫu quốc những kiến thức 
thực tế, những biện minh ý thức hệ và những tiện ích công nghệ. 
Nếu không có sự đóng góp này, việc châu Âu có thể chỉnh phục 
được thế giới rất khó xảy ra. Mẫu quốc đã đền đáp lại bằng việc 
cung cấp cho những nhà khoa học thông tin và sự bảo hộ, hỗ trợ tất 
cả những dự án kỳ lạ và hấp dẫn, và truyền bá cách suy nghĩ khoa 
học đến những nơi xa xôi của Trái đất. Nếu không có sự ủng hộ của 
mẫu quốc, khoa học hiện đại chắc cũng khó có thể tiến xa. Có rất ít 
lĩnh vực khoa học không bắt đầu tồn tại như những công cụ của sự 


phát triển đế quốc, và không mắc nợ lớn đối với sự ân sủng hào 
phóng mà các sĩ quan quân đội, thuyền trưởng hải quân và các 
thống đốc uy quyền dành cho những khám phá, bộ sưu tập, công 
trình và nghiên cứu. 


Nhưng rõ ràng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Khoa học 
đã nhận được hỗ trợ từ các tổ chức khác, không chỉ từ những đế 
quốc. Và những đề quốc châu Âu đã nổi lên và phát triển mạnh mẽ 
cũng nhờ các nhân tố khác ngoài nhân tố khoa học. Đằng sau sự 
thành công nhanh chóng của khoa học và đế quốc, tiềm ẩn một sức 
mạnh đặc biệt quan trọng: chủ nghĩa tư bản. Nếu không vì những 
doanh nhân đang tìm cách kiếm tiền, Columbus đã không đến châu 
Mỹ, James Cook đã không đến châu Úc, và Neil Armstrong đã 
chẳng thể dạo bước trên bề mặt của Mặt trăng. 


TÍN N(UŨN( TƯ BẢN 


Tiền bạc là yêu cầu thiết yếu cho công cuộc xây dựng đề quốc 
lẫn thúc đầy khoa học. Nhưng có phải tiền bạc là mục tiêu cuối cùng 
của những công cuộc này hay chỉ là một nhu cầu nguy hiểm? 


Không dễ để nắm bắt được vai trò thực sự của kinh tế trong lịch 
sử hiện đại. Rất nhiều đầu sách viết về việc tiền bạc đã xây dựng và 
hủy hoại những quốc gia, đã mở ra những chân trời mới và biến 
hàng triệu người thành nô lệ, đã di chuyển những bánh xe kĩ nghệ, 
và đã đây hàng trăm loài vào tình trạng tuyệt chủng như thế nào. 
Tuy nhiên, để hiểu lịch sử kinh tế hiện đại, thực ra chỉ cần hiểu một 
từ duy nhất. Từ này là sự tăng trưởng. Dù có tốt hơn hay tệ hơn, lúc 
ốm đau lẫn khi khỏe mạnh, nền kinh tế hiện đại đã phát triển như 
một thiếu niên được tiêm hoóc-môn. Nó hấp thụ mọi thứ có thể tìm 
thấy, và tăng trưởng nhanh hơn ta có thể ước tính. 


Nền kinh tế giữ nguyên quy mô trong hầu hết các giai đoạn lịch 
sử. Đúng là sản lượng toàn cầu đã tăng lên, nhưng hầu hết là do 
tình trạng tăng dân số, và việc định cư ở những vùng đất mới. Sản 
lượng bình quân đầu người vẫn không thay đổi. Nhưng mọi thứ đã 
thay đổi ở thời hiện đại. Năm 1500, sản lượng hàng hoá và dịch vụ 


trên toàn thế giới tương đương khoảng 250 tỉ đô-la; ngày nay nó 
dao động ở tầm 60.000 tỉ đô-la. Quan trọng hơn, vào năm 1500, sản 
lượng bình quân đầu người hằng năm trung bình là 550 đô-la, trong 
khi ngày nay, mọi người, nam nữ và trẻ em, trung bình sản xuất 
khoảng 8.800 đô-la một năm. Điều gì có thể giải thích cho sự tăng 
trưởng kỳ diệu này? 


Kinh tế học là một chủ đề nỗi tiếng phức tạp. Để có thể hiểu 
được mọi vấn để dễ dàng hơn, chúng ta hãy hình dung một ví dụ 
đơn giản. 


Samuel Greedy, một nhà tài chính thông minh, sáng lập ra một 
ngân hàng ở El Dorado, California. 


A. A. Slyter, một nhà thầu tháo vát sống ở El Dorado, khi kết thúc 
công việc lớn đầu tiên, nhận được thanh toán bằng tiền mặt lên tới 1 
triệu đô-la. Ông liền gửi số tiền này vào ngân hàng của Greedy. 
Ngân hàng lúc đó có số vốn 1 triệu đô-la. 


Trong khi đó, Jane McDoughnut, một đầu bếp giàu kinh nghiệm 
nhưng nghèo ở EI Dorado, nghĩ rằng cô nhìn thấy một cơ hội kinh 
doanh —- không có tiệm bánh nào thực sự ngon trong khu phố của 
cô. Nhưng cô không có đủ tiền để mua một cơ sở thích hợp, trang bị 
đầy đủ những lò nướng, chậu rửa, dao và nồi chảo. Cô đến ngân 
hàng, trình bày kế hoạch kinh doanh của mình với Greedy, và thuyết 
phục ông rằng đó là một vụ đầu tư sinh lợi. Ông đồng ý cho cô vay 
số tiền 1 triệu đô-la, bằng việc ghi số tiền nợ đó vào tài khoản ngân 
hàng của cô. 


McDoughnut sau đó thuê nhà thầu Slyter xây dựng và trang bị 
cho tiệm bánh của cô. Giá thuê Slyter là 1 triệu đô-la. 


Khi cô trả công bằng một tắm séc trích từ tài khoản của cô, Slyter 
đem gửi số tiền đó vào tài khoản cá nhân ở ngân hàng của Greedy. 


Như vậy, Slyter có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng của 
mình? Đúng, 2 triệu đô-la. 


Bao nhiêu tiền, tiền mặt, thực sự nằm trong két sắt của ngân 
hàng? Vâng, 1 triệu đô-la. 


Chuyện không dừng lại ở đó. Do thói quen của nhà thầu, sau hai 
tháng vào việc, Slyter thông báo với McDoughnut rằng, do những 
vấn đề và chi phí bất ngờ, hoá đơn cho công việc xây dựng tiệm 
bánh thực tế là 2 triệu đô-la. McDoughnut không hài lòng, nhưng cô 
khó có thể ngừng công việc nửa chừng. Vì vậy, cô đến ngân hàng 
lần nữa, thuyết phục Greedy cho cô vay thêm một món tiền, và ông 
đặt thêm khoản nợ 1 triệu đô-la vào tài khoản của cô. Cô chuyển 
tiền vào tài khoản của nhà thầu. 


Giờ đây Slyter có bao nhiêu tiền trong tài khoản của mình? Ông 
có 3 triệu đô-la. Nhưng bao nhiêu tiền thực sự nằm trong két sắt 
ngân hàng? Vẫn chỉ là 1 triệu đô-la. Trong thực tế, vẫn là món tiền 1 
triệu đô-la trong ngân hàng từ đầu đến giờ. 


Luật ngân hàng Mỹ hiện hành cho phép nhà băng có thể lặp lại 
hoạt động này bảy lần. Cuối cùng nhà thầu có thể sẽ có 10 triệu đô- 
la trong tài khoản của mình, mặc dù ngân hàng vẫn chỉ có 1 triệu đô- 


la trong tài khoản. Các ngân hàng được phép cho vay 10 đô-la cho 
mỗi 1 đô-la mà họ thực sự sở hữu, có nghĩa là 90% tất cả số tiền 
trong các tài khoản ngân hàng của chúng ta không phải là tiền kim 
loại và tiền giấy có thể rút được. Nếu tất cả các chủ tài khoản ngân 
hàng Barclays đột nhiên đòi rút tiền của họ, Barclays sẽ sụp đổ ngay 
lập tức (trừ phi chính phủ can thiệp vào để cứu nó). Điều này cũng 
sẽ xảy ra với những ngân hàng như Lloyds, Deutsche Bank, 
Citibank, và tất cả những ngân hàng khác trên thế giới. 


Nghe có vẻ giống như một mô hình Ponzi đa cấp khổng lồ? 
Nhưng nếu đó là một sự lừa đảo, thì toàn bộ nền kinh tế hiện đại về 
bản chất cũng là một sự lừa đảo. Thực ra, nó không phải là một trò 
lừa gạt, mà đúng hơn là một phần trong khả năng tưởng tượng tuyệt 
vời của con người. Những gì cho phép các ngân hàng —- và toàn bộ 
nền kinh tế — có thể tiếp tục tồn tại và phát triển được, là kỳ vọng 
của chúng ta vào tương lai. Sự kỳ vọng này là cơ sở duy nhất cho 
hầu hết tiền bạc trên thế giới. 


Trong ví dụ về tiệm bánh, sự khác biệt giữa số liệu tài chính của 
nhà thầu và số tiền thực tế trong ngân hàng chính là tiệm bánh của 
McDoughnut. Greedy đã bỏ tiền của ngân hàng vào một tài sản, tin 
tưởng rằng một ngày nào đó nó sẽ sinh lợi. Tiệm bánh chưa nướng 
một ỗổ bánh nào, nhưng McDoughnut và Greedy dự đoán một năm 
sau sẽ bán được hàng ngàn ổ bánh mì, bánh cuộn, bánh ga-tô, 
bánh quy mỗi ngày và thu lãi lớn. McDoughnut khi đó sẽ có thể trả 
khoản tiền vay của cô cùng với tiền lãi. Nếu tại thời điểm đó, Slyter 
quyết định rút khoản tiết kiệm của mình, Greedy sẽ có đủ tiền mặt 


để trả. Do đó, toàn bộ nền kinh tế được thiết lập dựa trên sự kỳ vọng 
vào một tương lai giả định — sự kỳ vọng của những doanh nhân và 
ngân hàng vào tiệm bánh trong các giấc mơ của họ, cùng với sự kỳ 
vọng của nhà thầu vào khả năng thanh toán trong tương lai của 
ngân hàng. 


Chúng ta vừa thấy rằng tiền là một thứ đáng kinh ngạc, vì nó có 
thể đại diện cho vô vàn những đối tượng khác biệt và hầu như có 
thể chuyển đổi qua lại giữa mọi thứ. Tuy nhiên, trước kỷ nguyên 
hiện đại, khả năng này bị giới hạn. Trong hầu hết các trường hợp, 
tiền chỉ có thể đại diện và chuyển đổi thành những gì thực sự hiện 
hữu. Điều đó đã áp đặt một giới hạn khắt khe lên sự tăng trưởng, vì 
nó đã khiến việc hỗ trợ tài chính cho hoạt động thương nghiệp trở 
nên rất khó khăn. 


Hãy xem xét tiệm bánh của chúng ta một lần nữa. Liệu 
McDoughnut có thể mở tiệm bánh nếu tiền chỉ có thể đại diện cho 
những đối tượng hữu hình? Không, hiện tại, cô có rất nhiều ước 
mơ, nhưng lại không có những nguồn lực hữu hình. Cách duy nhất 
để xây tiệm bánh của cô là tìm một nhà thầu sẵn sàng làm việc hôm 
nay và sẽ nhận thanh toán tiền công trong một vài năm nữa, nếu và 
khi tiệm bánh bắt đầu kiếm ra tiền. Than ôi, những nhà thầu như vậy 
thuộc dạng rất hiếm. Vì vậy, doanh nhân của chúng ta đã bị ràng 
buộc. Nếu không có tiệm bánh, cô không thể làm bánh. Nếu không 
có bánh làm ra, cô không thể kiếm được tiền. Nếu không có tiền, cô 
không thể thuê nhà thầu. Nếu không có nhà thầu thì cô không có 
tiệm bánh. 


Loài người bị mắc kẹt trong tình trạng khó khăn này đã hàng 
ngàn năm. Kết quả là, các nền kinh tế vẫn tiếp tục bị đóng băng. 
Cách thoát khỏi cái bẫy này chỉ được tìm ra trong kỷ nguyên hiện 
đại, với sự xuất hiện của một hệ thống mới dựa trên sự kỳ vọng vào 
tương lai. Trong đó, con người chấp nhận hình dung ra hàng hoá ảo 
— vốn không tồn tại trong hiện tại - với một dạng đặc biệt của tiền 
mà họ gọi là “tín dụng”. Tín dụng cho ta khả năng xây dựng hiện tại 
bằng chi phí của tương lai. Nó được thiết lập dựa trên giả định rằng 
những nguồn lực tương lai chắc chắn sẽ dồi dào hơn những nguồn 
lực hiện tại. Một loạt các cơ hội mới và tuyệt vời mở ra nếu chúng ta 
có thể xây dựng những thứ trong hiện tại bằng thu nhập tương lai. 


* 


Nếu tín dụng là một điều tuyệt vời như vậy, tại sao không ai nghĩ 
đến nó trước đây? Dĩ nhiên con người đã nghĩ đến. Những thỏa 
thuận tín dụng ở dạng này hay dạng khác đã tồn tại trong mọi nền 
văn hoá từng biết đến của con người, chí ít là từ thời Sumer cổ đại. 
Trong những thời kỳ trước, không phải không có người có ý tưởng 
hoặc biết cách dùng nó thế nào. Vấn đề là mọi người hiễm khi muốn 
tăng lượng vốn tín dụng, vì họ chẳng mấy tin tương lai sẽ tốt hơn 
hiện tại. Họ thường tin rằng quá khứ tốt đẹp hơn so với hiện tại, 
rằng tương lai sẽ còn tệ hơn, khả quan lắm thì cũng chỉ bằng hiện 
tại là cùng. Theo thuật ngữ kinh tế, họ tin rằng tổng lượng của cải là 
giới hạn, nếu không muốn nói là suy giảm. Do đó, họ thấy quá liều 
lĩnh khi giả định rằng cá nhân họ, hay vương quốc của họ, hay toàn 
thế giới, sẽ sản xuất được nhiều của cải hơn trong chục năm nối 


tiếp sau đó. Kinh doanh giống như một trò chơi có tổng bằng không. 
Dĩ nhiên, lợi nhuận của một tiệm bánh đặc biệt nào đó có thể tăng, 
nhưng chỉ dựa trên thiệt hại của những tiệm bánh bên cạnh. Venice 
có thể phát triển thịnh vượng, nhưng chỉ bằng cách vắt kiệt Genoa. 
Nhà vua Anh có thể làm giàu cho bản thân, nhưng chỉ bằng cách 
cướp bóc của vua nước Pháp. Bạn có thể cắt chiếc bánh theo nhiều 
cách khác nhau, nhưng nó không bao giờ biến thành chiếc bánh lớn 
hơn. 


Điều này giải thích tại sao nhiều nền văn hoá đã kết luận rằng 
kiếm nhiều tiền là tội lỗi. Như Jesus đã nói, “Con lạc đà chui qua lỗ 
kim còn dễ hơn kẻ giàu đặt chân vào vương quốc của Chúa” 
(Matthew 19:24). Nếu chiếc bánh là y nguyên, và tôi có một miếng 
bánh lớn, thì tôi hẳn phải lấy phần của một người nào khác. Người 
giàu đã bị buộc phải ăn năn sám hối cho hành vi độc ác của họ, 
bằng cách đem của cải dư thừa đi làm từ thiện. 


J04019)819) 
tiệm bánh 


nhà thầu 


Thế lưỡng nan của người khởi nghiệp 


Nếu chiếc bánh toàn cầu giữ nguyên kích thước thì sẽ không có 
chỗ cho việc vay tín dụng. Tín dụng là sự chênh lệch giữa chiếc 
bánh ngày nay và chiếc bánh ngày mai. Nếu chiếc bánh trước sau 
không đổi, tại sao lại phải vay tín dụng? Nó sẽ là một việc liều lĩnh 
không chấp nhận được, trừ phi bạn tin rằng người thợ làm bánh 
hoặc nhà vua hỏi vay tiền của bạn có thể lấy cắp một lát bánh từ đối 
thủ cạnh tranh. Vì vậy, thật khó để có thể vay mượn trong thế giới 
thời kỳ tiền hiện đại, và khi bạn nhận được một khoản vay như thế, 
nó thường là khoản vay nhỏ, ngắn hạn, chịu lãi suất cao. Do đó, 
những người khởi nghiệp thấy thật khó để mở những tiệm bánh 
mới, và các vị vua vĩ đại muốn xây cung điện hay phát động chiến 
tranh, không có lựa chọn nào khác để tăng nguồn tài chính cần thiết 
ngoài cách tăng các loại thuế. 


Kỳ vọng vào 
tương lai 


Những 
chiếc bánh 
để trả nợ 


Trả tiền 
nhà thầu 


¡. Những tiệm 
bánh mới 


Vòng tròn ma thuật của nền kinh tế hiện đại 


Việc này vẫn ổn với các vị vua (miễn là thần dân của họ vẫn dễ 
bảo như cũ), nhưng với một người hầu gái làm việc ở phòng rửa 
bát, đang có một ý tưởng lớn là mở một tiệm bánh mì và muốn vươn 
lên trong xã hội, nói chung chỉ có thể mơ đến sự giàu có trong khi cọ 
rửa sàn nhà bếp của hoàng gia. 


Đây chính là tình huống đôi bên cùng thua thiệt. Vì nguồn tín 
dụng bị hạn chế, người dân gặp khó khăn khi tìm vốn cho hoạt động 
thương nghiệp mới. Vì có rất ít hoạt động thương nghiệp mới, kinh 
tế sẽ không tăng trưởng. Vì kinh tế không tăng trưởng, người ta cho 


rằng nó sẽ không bao giờ tăng trưởng, và những người có vốn cũng 
thận trọng trong việc cho vay tín dụng. Dự báo về sự đình trệ đã tự 
ứng nghiệm thành sự thật. 


Miếng bánh đang lớn dần 


Thế rồi Cách mạng Khoa học và ý tưởng về sự tiến bộ đã xuất 
hiện. Ý tưởng về sự tiền bộ được xây dựng dựa trên quan niệm, nếu 
chúng ta thừa nhận sự ngu dốt của mình và đầu tư các nguồn lực 
vào nghiên cứu, thì mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Ý tưởng này đã sớm 
được chuyền thành những thuật ngữ kinh tế. Bất cứ ai tin tưởng vào 
sự tiền bộ đều tin rằng những phát kiến địa lý, phát minh khoa học kĩ 
thuật và phát triển về mặt tổ chức có thể làm tăng tổng sản lượng 
hàng hoá, hoạt động thương mại và sự giàu có của con người. 
Những tuyến đường thương mại mới ở Đại Tây Dương có thể phát 
triển mạnh mẽ mà không làm hỏng những tuyến đường cũ ở Ấn Độ 
Dương. Các loại hàng hoá mới có thể được sản xuất mà không làm 
giảm sản lượng của các hàng hoá cũ. Ví dụ, một người có thể mở 
một tiệm bánh mới chuyên bán bánh sô-cô-la và bánh sừng bò mà 
không làm cho những tiệm bánh chuyên bán bánh mì bị phá sản. 
Mọi người chỉ đơn giản là phát triển những khẩu vị mới và ăn nhiều 
hơn. Tôi có thể giàu có mà không làm bạn nghèo; tôi có thể ăn đến 
béo phì và không có chuyện bạn phải chết đói. Toàn bộ chiếc bánh 
toàn cầu có thể nở ra. 


Kinh tế tiền hiện đại Kinh tế hiện đại 


Ít niềm Nhiều niềm 
tin vào tin vào 
tương lai tương lai 


Nhiều 
tín dụng 


Tóm tắt lịch sử kinh tế thế giới 


Trong hơn 500 năm qua, ý tưởng về sự tiến bộ đã thuyết phục 
con người đặt ngày càng nhiều niềm tin vào tương lai. Sự tin tưởng 
này đã tạo ra nguồn tín dụng; tín dụng đã mang lại sự tăng trưởng 
kinh tế thực sự; và sự tăng trưởng củng cố niềm tin vào tương lai, 
mở đường cho càng nhiều lượng tín dụng thêm nữa. Quá trình đó 
không diễn ra trong phút chốc — nền kinh tế hoạt động giống một tàu 
siêu tốc lượn lên lượn xuống hơn là một quả bóng bay. Nhưng về 
lâu dài, khi những chỗ gập ghềnh được san phẳng, chiều hướng 
tổng thể là cực kỳ rõ nét. Ngày nay, có quá nhiều lượng tín dụng 
trên thế giới để chính phủ, các tập đoàn kinh tế và các hộ kinh 
doanh cá thể có thể dễ dàng nhận được những khoản vay lớn, dài 
hạn với lãi suất thắp vượt xa thu nhập hiện tại. 


Niềm tin vào việc chiếc bánh toàn cầu đang nở ra cuối cùng đã 


dẫn đến sự thay đổi to lớn. Năm 1776, nhà kinh tế học người 
Scotland, Adam Smith đã xuất bản cuốn Của cải của các dân tộc 
(The Wealth of Nations), đây có lẽ là bản tuyên ngôn kinh tế học 
quan trọng nhất mọi thời đại. Trong chương 8 của tập 1, Smith đã 
đưa ra lập luận mới lạ sau đây: khi một chủ đất, một người thợ dệt, 
hoặc một người thợ đóng giày có được lợi nhuận nhiều hơn nhu cầu 
mà anh ta cần để nuôi gia đình, anh ta sẽ dùng phần thặng dư để 
thuê thêm người giúp việc làm tăng thêm lợi nhuận của mình. Càng 
nhiều lợi nhuận, càng có thể thuê nhiều người giúp việc hơn. Suy ra 
sự gia tăng lợi nhuận của những cá nhân khởi nghiệp sẽ là cơ sở 
cho việc gia tăng sự giàu có và thịnh vượng của tập thê. 


Bạn có thể không coi đây là một ý tưởng đột phá, vì tất cả chúng 
ta đang sống trong một thế giới tư bản đã tiếp nhận lập luận của 
Smith như một điều hiển nhiên. Chúng ta nghe các biến thể của chủ 
đề này trong những tin tức hằng ngày. Tuy nhiên, tuyên bố của 
Smith cho rằng ham muốn vị kỷ mạnh mẽ của loài người muốn tăng 
lợi nhuận cá nhân là cơ sở cho sự giàu có của tập thể, chính là một 
trong những ý tưởng đột phá nhất trong lịch sử loài người — đột phá 
không chỉ từ viễn kiến kinh tế, mà còn cả từ viễn kiến đạo đức và 
chính trị. Thực tế, Smith nói rằng tham lam thì tốt, và bằng cách trở 
nên giàu có hơn, tôi đã đem lại lợi ích cho tất cả mọi người, không 
chỉ cho riêng bản thân mình. Vị kỷ chính là vị tha. 


Smith đã dạy mọi người suy nghĩ về nền kinh tế như là một “tình 
huống đôi bên cùng có lợi”, trong đó lợi nhuận của tôi cũng là lợi 
nhuận của bạn. Không chỉ mỗi người chúng ta đều có thể thưởng 


thức một phần to hơn của chiếc bánh, mà phần bánh tăng thêm của 
bạn phụ thuộc vào phần bánh tăng thêm của tôi. Nếu tôi nghèo, bạn 
cũng sẽ nghèo, vì tôi không thể mua sản phẩm hoặc dịch vụ của 
bạn. Nếu tôi giàu, bạn cũng sẽ giàu, vì bạn có thể bán cho tôi thứ gì 
đó. Smith phủ nhận mâu thuẫn truyền thống giữa sự giàu có và đạo 
đức, và mở ra những cánh cửa thiên đường cho những người giàu 
có. Giàu có nghĩa là đạo đức. Trong câu chuyện của Smith, mọi 
người trở nên giàu có không phải bằng việc bóc lột những người 
xung quanh mà bằng cách làm tăng kích thước của toàn bộ chiếc 
bánh. Và khi chiếc bánh to lên, mọi người đều hưởng lợi. Theo như 
thế, người giàu là những người hữu ích nhất và rộng lượng nhất 
trong xã hội, vì họ đã quay các bánh xe tăng trưởng phục vụ lợi ích 
của mọi người. 


Tuy nhiên, tất cả điều này còn phụ thuộc vào việc liệu người giàu 
có sử dụng lợi nhuận của họ để mở nhà máy mới và thuê nhân công 
mới hay không, thay vì lãng phí chúng vào những hoạt động phi sản 
xuất. Do đó, Smith nhắc đi nhắc lại câu châm ngôn rằng, “Khi lợi 
nhuận tăng, người chủ đất hoặc người thợ dệt sẽ thuê thêm người 
giúp việc”, chứ không phải là, “Khi lợi nhuận tăng, ông già Keo kiệt 
sẽ cất tiền trong một két sắt, và chỉ lẫy ra khi cần đếm chúng”. Một 
phần chủ yếu của kinh tế chủ nghĩa tư bản hiện đại là sự xuất hiện 
của một nguyên tắc đạo đức mới, theo đó lợi nhuận phải được tái 
đầu tư vào sản xuất. Quá trình này đem lại lợi nhuận mới, thứ mà 
một lần nữa lại được tái đầu tư vào sản xuất, mang lại lợi nhuận 
nhiều hơn, và cứ thế... đến vô tận. Những khoản đầu tư có thể 
được biểu hiện bằng nhiều cách: mở rộng nhà máy, tiến hành 


nghiên cứu khoa học, phát triển những sản phẩm mới. Tuy nhiên, tất 
cả những khoản đầu tư này, theo cách nào đó, phải làm tăng sản 
lượng và chuyển thành lợi nhuận lớn hơn. Trong tín ngưỡng tư bản 
mới, điều răn thứ nhất và thiêng liêng nhất là: “Lợi nhuận của sản 
xuất phải được tái đầu tư vào sự gia tăng sản xuất”. 


Điều đó giải thích tại sao lý thuyết kinh tế về tiền bạc được gọi là 
“chủ nghĩa tư bản”. Chủ nghĩa tư bản phân biệt giữa “tư bản” với 
“của cải” đơn thuần. Tư bản bao gồm tiền bạc, hàng hoá và những 
nguồn lực được đầu tư vào sản xuất. Mặt khác, của cải thì được 
chôn xuống đất, hoặc bị lãng phí vào những hoạt động phi sản xuất. 
Một vị Pharaoh đổ nhiều nguồn lực vào một kim tự tháp phi sản xuất 
không phải là một nhà tư bản. Một tên cướp biển đã cướp một hạm 
đội châu báu của Tây Ban Nha và chôn một thùng đây tiền vàng lấp 
lánh trên bãi biển của hòn đảo Caribe nào đó không phải là một nhà 
tư bản. Nhưng một người thợ máy làm việc chăm chỉ, đầu tư một 
phần thu nhập của mình vào thị trường chứng khoán, chính là một 
nhà tư bản. 


Kinh tế tiền hiện đại Kinh tế hiện đại 


Quan niệm cho rằng “Lợi nhuận của sản xuất phải được tái đầu 
tư vào sự gia tăng sản xuất” nghe có vẻ bình thường. Tuy nhiên, 
trong lịch sử nó lại xa lạ với hầu hết mọi người. Trong thời kỳ tiền 
hiện đại, ít nhiều người ta đã tin rằng quy mô sản xuất gần như bắt 
biến. Vì vậy, tại sao phải tái đầu tư lợi nhuận của bạn, nếu quy mô 
sản xuất sẽ không tăng lên nhiều, bất kể bạn có làm gì đi nữa? Vì 
vậy, những quý tộc thời trung cổ chỉ biết đi theo những quy chuẩn 
của sự hào phóng và tiêu dùng xa xỉ. Họ dành lợi tức của mình cho 
những cuộc cưỡi ngựa đấu thương, yến tiệc, dinh thự và chiến 
tranh, vào các tổ chức từ thiện và những nhà thờ đồ sộ. Một số ít đã 
thử tái đầu tư lợi tức bằng việc tăng sản lượng nông nghiệp trên đất 
của họ, trồng những loại lúa mì tốt hơn, hay tìm kiếm những thị 
trường mới. 


Trong thời kỳ hiện đại, giới quý tộc đã bị thay thế bởi một tầng 
lớp ưu tú mới, những thành viên của tầng lớp này là tín đồ đích thực 


của tín ngưỡng tư bản. Tầng lớp ưu tú tư bản mới không bao gồm 
các công tước và hầu tước, mà gồm những chủ tịch hội đồng quản 
trị, chuyên gia chứng khoán và các nhà tư bản công nghiệp. Sự giàu 
có của những nhà tài phiệt này vượt xa các quý tộc thời trung cổ, 
nhưng họ không máy chú ý đến chuyện tiêu xài hoang phí, và phần 
lợi nhuận dành cho những hoạt động phi sản xuất chiếm tỉ lệ nhỏ 
hơn nhiều. 


Các quý tộc thời trung cổ đều vận trang phục sặc sỡ bằng vàng 
hay bằng lụa, và dành nhiều thời gian để tham dự yến tiệc, lễ hội và 
những trận cưỡi ngựa đấu thương sôi nồi. Trong khi đó, các quý ông 
CEO hiện đại, khoác những bộ đồng phục đơn điệu, gọi là com-lê, 
khiến tất cả họ trông như một đàn quạ, và họ có rất ít thời gian cho 
các lễ hội. Một nhà tư bản mạo hiểm điển hình sẽ vội vã lao từ cuộc 
họp kinh doanh này sang cuộc họp kinh doanh khác, cố gắng tìm ra 
chỗ để đầu tư vốn của mình, và theo dõi sự lên xuống của những cổ 
phiếu và trái phiếu mà ông ta sở hữu. Đúng vậy, quần áo của ông ta 
có thể mang nhãn hiệu Versace, và ông ta có thể đi khắp nơi bằng 
máy bay riêng, nhưng các chi phí này không đáng là bao so với 
những gì mà ông ta đầu tư vào sự tăng trưởng kinh tế của con 
người. 


Không chỉ các doanh nhân có thế lực, mặc quần áo đắt tiền hiệu 
Versace, mới là những nhà đầu tư làm tăng trưởng kinh tế. Người 
dân bình thường và cơ quan chính phủ cũng có chung suy nghĩ như 
vậy. Có bao nhiêu cuộc trò chuyện trong bữa tối ở những khu phố 
bình dân không sớm thì muộn cũng bị sa lầy trong sự tranh luận bất 


tận về chuyện chẳng biết nên đầu tư tiền tiết kiệm của họ vào thị 
trường chứng khoán, trái phiếu hay bất động sản? Các chính phủ 
cũng cố gắng để đầu tư tiền thuế vào những hoạt động kinh doanh 
sản xuất sẽ làm gia tăng lợi nhuận trong tương lai — ví dụ, việc xây 
dựng một bến cảng mới có thể giúp xuất khẩu sản phẩm từ các nhà 
máy dễ dàng hơn, khiến họ có thể đóng thuế nhiều hơn, vì vậy tiền 
thu thuế của chính phủ trong tương lai sẽ tăng lên. Một chính phủ 
khác có thể thích đầu tư vào giáo dục hơn, dựa trên nền tảng là 
những công dân có học thức sẽ tạo cơ sở cho những ngành công 
nghiệp mới có kĩ thuật cao và sinh lời lớn, đóng nhiều thuế mà 
không cần những hải cảng có cơ sở thiết bị đắt tiền. 


* 


Chủ nghĩa tư bản đã bắt đầu như một lý thuyết về cách vận hành 
của nền kinh tế. Nó vừa mang tính mô tả vừa mang tính quy tắc -nó 
giải thích về cách thức hoạt động của tiền bạc, và đưa ra ý tưởng 
rằng sự tái đầu tư lợi nhuận trong sản xuất sẽ dẫn đến sự tăng 
trưởng kinh tế nhanh chóng. Nhưng chủ nghĩa tư bản dần trở nên 
vượt xa hơn một học thuyết kinh tế rất nhiều. Hiện nay, nó bao gồm 
một lý thuyết đạo đức —- một bộ những bài giảng về cách mọi người 
nên ứng xử ra sao, giáo dục con cái của họ và suy nghĩ như thế 
nào. Nguyên lý cơ bản của nó cho rằng tảng trưởng kinh tế chính là 
ân điễn tối cao, hoặc chí ít là đại diện cho ân điền tối cao, vì công lý, 
tự do và thậm chí cả hạnh phúc, tất cả đều phụ thuộc vào tăng 
trưởng kinh tế. Hãy hỏi một nhà tư bản làm cách nào mang công lý 
và tự do chính trị đến một nơi như Zimbabwe hay Afghanistan, và 


hẳn bạn sẽ nhận được một bài giảng, rằng sự sung túc kinh tế và 
việc tầng lớp trung lưu phát triển mạnh là không thể thiếu cho những 
cơ chế dân chủ ổn định như thế nào, và về sự cần thiết của việc 
khắc sâu những giá trị của tự do kinh doanh, tiết kiệm, và tự lực vào 
tâm trí những người dân bộ lạc ở Afghanistan. 


Tín ngưỡng mới này cũng đã có ảnh hưởng quyết định đến sự 
phát triển của khoa học hiện đại. Nghiên cứu khoa học thường được 
tài trợ bởi chính phủ hoặc doanh nghiệp tư nhân. Khi chính phủ tư 
bản và các doanh nghiệp xem xét việc đầu tư vào một dự án khoa 
học cụ thể, những câu hỏi đầu tiên thường là, “Dự án này có cho 
phép chúng ta gia tăng sản xuất và lợi nhuận hay không? Nó có tạo 
ra tăng trưởng kinh tế hay không?” Một dự án mà không thể vượt 
qua được những chướng ngại này thì có rất ít cơ hội tìm được nhà 
tài trợ. Không một tiến trình lịch sử nào của khoa học hiện đại có thể 
loại bỏ chủ nghĩa tư bản ra khỏi bức tranh toàn cảnh. 


Trái lại, sẽ không thể hiểu được lịch sử của chủ nghĩa tư bản nếu 
không đưa khoa học vào. Niềm tin của chủ nghĩa tư bản vào sự tăng 
trưởng kinh tế không ngừng đã đi ngược lại với những gì mà hiện tại 
chúng ta biết về vũ trụ. Một xã hội của loài sói sẽ vô cùng ngu xuân 
nếu tin rằng nguồn cung những con cừu sẽ tiếp tục tăng vô hạn. Tuy 
vậy, nền kinh tế của con người vẫn thành công trong việc tăng 
trưởng theo cấp số nhân trong suốt kỷ nguyên hiện đại, nhờ vào 
việc cứ mỗi vài năm, các nhà khoa học lại đưa ra một khám phá hay 
một cải tiến mới —- chẳng hạn như châu Mỹ, động cơ đốt trong hoặc 
cừu nhân bản. Các ngân hàng và chính phủ in tiền, nhưng cuối 


cùng, chính các nhà khoa học mới là người trả tiền cho những hoá 
đon. 


Trong những năm vừa qua, các ngân hàng và chính phủ đã in 
tiền giấy một cách điên cuồng. Mọi người đều sợ rằng khủng hoảng 
kinh tế thời nay có thể gây gián đoạn cho sự tăng trưởng kinh tế. Vì 
vậy, họ đã in khống hàng ngàn tỉ đô-la, euro và yên Nhật từ hư 
không, bơm vốn tín dụng với lãi suất thấp vào hệ thống, và hy vọng 
rằng những nhà khoa học, kĩ thuật viên và kĩ sư sẽ thành công trong 
việc đưa ra thứ gì đó thực sự to lớn, trước khi bong bóng nỗ tung. 
Mọi chuyện phụ thuộc vào những người làm việc trong các phòng 
thí nghiệm. Những khám phá mới trong các lĩnh vực như công nghệ 
sinh học và công nghệ nano có thể tạo ra toàn bộ những ngành 
công nghệ mới, mà lợi nhuận của chúng có thể bù đắp cho hàng 
ngàn tỉ tiền ảo mà ngân hàng và chính phủ đã tạo ra kể từ năm 
2008. Nếu các phòng thí nghiệm không thể biến những kỳ vọng này 
thành hiện thực trước khi bong bóng nổ tung, thì chúng ta đang đi 
đến những giai đoạn cực kỳ khó khăn. 


Columbus tìm kiếm một nhà đầu tư 


Chủ nghĩa tư bản đã đóng vai trò quyết định không chỉ trong sự 
phát triển của khoa học hiện đại, mà còn trong sự xuất hiện của chủ 
nghĩa đế quốc châu Âu. Và chính chủ nghĩa đế quốc châu Âu đã tạo 
ra hệ thống tín dụng của chủ nghĩa tư bản. Dĩ nhiên, vốn tín dụng 
không được phát minh ở châu Âu hiện đại. Nó đã tồn tại trong hầu 
hết những xã hội nông nghiệp, và vào đầu thời kỷ hiện đại sự trỗi 


dậy của chủ nghĩa tư bản châu Âu gắn liền với sự phát triển kinh tế 
ở châu Á. Hãy nhớ rằng, đến cuối thế kỷ 18, châu Á đã là cường 
quốc kinh tế lớn của thế giới, có nghĩa là người châu Âu nắm giữ rất 
ít tư bản trong tay so với những người Trung Hoa, Hồi giáo hay Ấn 
Độ. 


Tuy nhiên, trong các hệ thống chính trị xã hội của Trung Hoa, Ấn 
Độ và thế giới Hồi giáo, tín dụng chỉ đóng một vai trò thứ yếu. Các 
thương gia và ngân hàng ở những thị trường của lstanbul, Isfahan, 
Delhi và Bắc Kinh có thể đã suy nghĩ theo phương thức của chủ 
nghĩa tư bản, nhưng các vị vua, tướng lĩnh trong những cung điện 
và pháo đài có xu hướng coi thường các thương gia và tư tưởng 
thương mại. Hầu hết các đế chế ngoài châu Âu ở đầu kỷ nguyên 
hiện đại đều được thiết lập bởi những nhà chinh phục vĩ đại như 
Nurhaci và Nader Shah, hoặc bởi tằng lớp quan lại và quân sự ưu tú 
như nhà Thanh và Đề chế Ottoman. Những cuộc chiến được tài trợ 
bằng tiền thuế và sự cướp bóc (mà không có sự phân định rạch ròi 
với nhau), chúng phụ thuộc rất ít vào hệ thống tín dụng, và họ còn ít 
quan tâm hơn nữa đến lợi nhuận của các ngân hàng và nhà đầu tư. 


Mặt khác, ở châu Âu, các vua chúa và tướng lĩnh dần tiếp nhận 
lối suy nghĩ của thương nhân, cho đến khi các thương gia và ngân 
hàng trở thành thiểu số ưu tú thống trị. Công cuộc chinh phục thế 
giới của châu Âu ngày càng được tài trợ bằng vốn tín dụng hơn là 
tiền thuế, và ngày càng được dẫn dắt bởi nhiều nhà tư bản mà tham 
vọng chính là tối đa hoá lợi nhuận trên khoản đầu tư của họ. Những 
đế chế được xây dựng bởi các ngân hàng và thương gia mặc áo 


choàng đội mũ có chóp cao, đã đánh bại những đế chế được xây 
dựng bởi vua chúa và quý tộc trong y phục vàng lấp lánh và áo giáp 
sáng loáng. Những đề chế thương mại chỉ đơn giản là khôn ngoan 
hơn nhiều trong việc tài trợ cho những cuộc chinh phục của họ. 
Không ai muốn phải nộp thuế, nhưng tất cả mọi người đều vui vẻ 
đâu tư. 


Năm 1484, Christopher Columbus đã đến gặp Vua Bồ Đào Nha 
để đề nghị vị vua này tài trợ một đội tàu sẽ đi về hướng tây nhằm 
tìm kiếm một tuyến đường thương mại mới đến Đông Á. Những 
cuộc thám hiểm như vậy rất liều lĩnh và tốn kém. Cần rất nhiều tiền 
để đóng tàu đi biển, mua nhu yếu phẩm, trả lương cho thủy thủ và 
quân đội - không có gì bảo đảm rằng việc đầu tư sẽ mang lại kết 
quả. Vua Bồ Đào Nha đã từ chối. 


Giống như một doanh nhân bắt đầu khởi nghiệp ngày nay, 
Columbus đã không bỏ cuộc. Ông trình bày ý tưởng của mình với 
những nhà đầu tư có tiềm năng khác ở Ý, Pháp, Anh, và thêm một 
lần nữa ở Bồ Đào Nha. Lần nào ông cũng bị từ chối. Sau đó, ông đã 
thử vận may của mình với Ferdinand và Isabella, những người đang 
cai trị vương quốc Tây Ban Nha vừa thống nhất. Ông bắt đầu với 
một số nhà vận động hành lang đầy kinh nghiệm, và với sự giúp đỡ 
của họ, ông đã thuyết phục thành công Nữ hoàng Isabella đầu tư 
vào chuyến thám hiểm. Như ai cũng biết, Isabella đã trúng số độc 
đắc. Những khám phá của Columbus đã cho phép người Tây Ban 
Nha có thể chinh phục châu Mỹ, nơi họ thiết lập những mỏ khai thác 
vàng bạc, cũng như những đồn điền trồng mía và thuốc lá, từ đó 


giúp làm giàu cho các vị vua Tây Ban Nha, ngân hàng và thương 
gia, vượt xa giác mơ điên rồ nhất của họ. 


100 năm sau, các vua chúa và ngân hàng đã sẵn sàng nới thật 
rộng hạn mức vay tín dụng cho những người nối nghiệp Columbus, 
và họ đã có thêm nhiều vốn đầu tư trong tay, nhờ vào các kho vàng 
bạc đoạt được từ châu Mỹ. Quan trọng không kém, các vua chúa và 
ngân hàng đã tin tưởng nhiều hơn vào tiềm năng của việc thám 
hiểm, sẵn sàng đầu tư thêm tiền của họ. Đây là vòng tròn ma thuật 
của chủ nghĩa tư bản đế quốc: tín dụng tài trợ cho những chuyến 
thám hiểm mới; những chuyến thám hiểm tìm ra các thuộc địa mới; 
thuộc địa cung cấp lợi tức; lợi tức xây dựng niềm tin; và niềm tin lại 
biến thành nhiều tín dụng hơn. Nurhaci và Nader Shah đã cạn 
nguồn lực sau một vài nghìn cây số. Những nhà tư bản chỉ cần tăng 
thêm đòn bầy tài chính của họ từ cuộc chinh phục này sang cuộc 
chinh phục khác. 


Nhưng những cuộc thám hiểm này vẫn là các chuyện đầy may 
rủi, vì vậy thị trường tín dụng vẫn còn khá thận trọng. Nhiều đoàn 
thám hiểm đã quay về châu Âu với hai bàn tay trắng, sau khi không 
tìm được thứ gì có giá trị. Ví dụ, người Anh đã tốn rất nhiều tiền đầu 
tư trong nỗ lực vô vọng nhằm khám phá ra một tuyến đường phía 
tây bắc nối liền với châu Á ngang qua vùng biển Bắc cực. Nhiều 
đoàn thám hiểm khác đã không trở về. Những con tàu đâm vào 
băng, hay chìm trong bão nhiệt đới, hoặc trở thành nạn nhân của 
cướp biển. Để tăng số lượng nhà đầu tư tiềm năng và giảm thiểu rủi 
ro họ phải gánh, người châu Âu đã chuyển sang những công ty cổ 


phần trách nhiệm hữu hạn. Thay vì một nhà đầu tư đơn lẻ đặt cược 
tất cả tiền bạc của mình vào một con tàu ọp ẹp đơn độc, công ty cổ 
phần thu tiền từ một nhóm nhiều nhà đầu tư, mỗi người chỉ mạo 
hiểm đầu tư một phần nhỏ số vốn của mình. Do đó, rủi ro đã được 
giảm thiểu, nhưng không làm hạn chế lợi nhuận. Chỉ cần một khoản 
đầu tư nhỏ nhưng đặt đúng con tàu đã có thể biến bạn thành một 
triệu phú. 


Sau nhiều thập kỷ, Tây Âu đã chứng kiến sự phát triển của một 
hệ thống tài chính phức tạp có thể nhanh chóng gây dựng được 
những quỹ tín dụng rất lớn để cho các thương gia tư nhân và chính 
phủ tùy nghi sử dụng. Hệ thống này có thể tài trợ cho những cuộc 
thám hiểm và chinh phục hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ vương 
quốc hay đề chế nào. Sức mạnh mới phát lộ của vốn tín dụng có thể 
được thấy trong cuộc tranh chấp gay gắt giữa Tây Ban Nha và Hà 
Lan. Thế kỷ 16, Tây Ban Nha là quốc gia hùng mạnh nhất châu Âu, 
họ thống trị một đế chế toàn cầu rộng lớn. Họ cai trị phần lớn châu 
Âu, một phần rất lớn của Bắc và Nam Mỹ, quần đảo Philippines, và 
một chuỗi những căn cứ dọc theo các bờ biển châu Phi và châu Á. 
Mỗi năm, những hạm đội châu báu của châu Mỹ và châu Á trở về 
cảng Seville và Cadiz. Trong khi đó, Hà Lan là một vùng đầm lầy 
nhỏ và nhiều gió, chẳng có tài nguyên thiên nhiên, chỉ bằng một góc 
nhỏ lãnh địa của Vua Tây Ban Nha. 

Năm 1368, người Hà Lan, chủ yếu theo đạo Tin Lành, đã nổi dậy 


chống lại những lãnh chúa người Tây Ban Nha theo Công giáo. Lúc 
đầu, quân nổi dậy dường như đóng vai Don Quixote, can đảm đánh 


nhau với những chiếc cối xay gió bất khả chiến bại. Tuy nhiên, trong 
vòng 80 năm, người Hà Lan không chỉ giành lại độc lập từ tay người 
Tây Ban Nha, mà còn thành công trong việc thay thế người Tây Ban 
Nha và đồng minh Bồ Đào Nha của họ để trở thành chủ nhân của 
những tuyến vận tải đường biển, dựng lên một đề chế Hà Lan toàn 
cầu, và trở thành quốc gia giàu nhất châu Âu. 


Bí quyết thành công của Hà Lan là vốn tín dụng. Những thị dân 
Hà Lan, những người không thích việc nễm mùi chiến đấu trên bộ, 
đã thuê những đạo quân tay sai để thay mình chiến đấu chống lại 
người Tây Ban Nha. Trong khi đó, người Hà Lan đã ra biển với 
những đội tàu ngày càng lớn hơn. Những đạo quân đánh thuê và 
hạm đội gắn đại bác tiêu tốn cả một gia sản kếch xù, nhưng người 
Hà Lan có thể tài trợ cho các chuyến viễn chỉnh quân sự của họ dễ 
dàng hơn là Đế quốc Tây Ban Nha khổng lồ, bởi họ tạo được sự tin 
tưởng nơi hệ thống tài chính châu Âu mới phát triển, trong khi đó, 
Vua Tây Ban Nha vì bất cần đã làm xói mòn niềm tin của hệ thống 
này dành cho ông ta. Những nhà tài phiệt nới rộng vốn tín dụng đủ 
cho người Hà Lan xây dựng quân đội và hạm đội, chúng đã giúp Hà 
Lan kiểm soát những tuyến đường thương mại trên thế giới, từ đó 
mang lại lợi nhuận hậu hĩnh. Lợi nhuận cho phép người Hà Lan trả 
nợ các khoản vay, từ đó tăng cường sự tin tưởng của những nhà tài 
phiệt. Không chỉ nhanh chóng trở thành một trong những hải cảng 
quan trọng nhất châu Âu, Amsterdam còn là thánh địa tài chính của 
châu lục này. 


Chính xác thì người Hà Lan đã gây dựng được sự tin tưởng của 


hệ thống tài chính bằng cách nào? Thứ nhất, họ tuân thủ triệt để 
việc trả nợ đúng hạn và đầy đủ, làm cho việc tăng vốn tín dụng ít 
gây rủi ro cho người cho vay. Thứ hai, hệ thống tư pháp của đất 
nước họ có được sự độc lập và bảo vệ những quyền cá nhân — đặc 
biệt là quyền tư hữu. Nguồn tư bản đã rò rỉ khỏi các quốc gia độc tài 
vì không bảo vệ được những cá nhân và tài sản của họ. Thay vào 
đó, nó chảy vào những quốc gia duy trì được nguyên tắc của luật 
pháp và quyền tư hữu. 


Hãy tưởng tượng rằng bạn là con trai của một gia đình có quyền 
doanh bằng cách mở các chi nhánh tại những thành phố lớn ở châu 
Âu. Ông gửi bạn đến Amsterdam, và em trai bạn đến Madrid, cho 
mỗi người 10.000 đồng tiền vàng để đầu tư. Em trai bạn đem vốn 
khởi nghiệp của mình cho Vua Tây Ban Nha vay lấy lãi, vị vua này 
cần nó để xây dựng một đạo quân chiến đấu chống lại Vua Pháp. 
Còn bạn quyết định cho một thương gia Hà Lan vay tiền, người này 
muốn đầu tư vào miếng đất đầy bụi cây ở cực nam một hòn đảo trơ 
trọi gọi là Manhattan, chắc chắn rằng giá trị địa ốc ở đó sẽ tăng vọt 
khi sông Hudson trở thành tuyến đường thương mại huyết mạch. Cả 
hai khoản vay sẽ được hoàn trả trong vòng một năm. 


Một năm qua đi. Thương gia Hà Lan bán mảnh đất ông ta đã 
mua với một món lợi nhuận hậu hĩnh, và trả lại khoản tiền đã vay 
của bạn với lãi suất như đã hứa. Cha của bạn rất hài lòng. Nhưng 
em trai bạn ở Madrid bắt đầu lo lắng. Cuộc chiến với Pháp đã kết 
thúc tốt đẹp với Vua Tây Ban Nha, nhưng bây giờ ông ta lại đang bị 


lôi kéo vào một cuộc xung đột với người Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ta cắn 
từng xu để tài trợ cho cuộc chiến mới, và cho rằng việc này quan 
trọng hơn nhiều so với chuyện trả những món nợ cũ. Em trai bạn 
gửi thư đến cung điện và hỏi bạn bè có quen biết với triều đình để 
nhờ can thiệp, nhưng không có kết quả. Em bạn không những 
chẳng nhận được đồng lãi nào như đã hứa — cậu ta còn bị mất cả 
vốn. Cha bạn không hài lòng. 


Bây giờ, để làm cho vấn đề tệ hơn, nhà vua phái một viên chức 
kho bạc đến gặp em trai bạn, bảo cậu ta, bằng những lời lẽ không 
chắc chắn, rằng nhà vua mong nhận được một khoản vay tương 
đương khác ngay lập tức. Em trai bạn không có tiền cho vay. Cậu ta 
viết thư về nhà cho cha, cố gắng thuyết phục cha mình rằng lần này 
nhà vua sẽ thành công. Người cha có tình yêu đặc biệt với đứa con 
út của mình đã đồng ý với một trái tim nặng trĩu lo buồn. Thêm 
10.000 đồng tiền vàng biến mắt vào kho bạc Tây Ban Nha và không 
bao giờ được thấy chúng trở lại. Trong khi đó tại Amsterdam, mọi 
việc trở nên xán lạn. Bạn cho những thương gia ở Hà Lan, vốn trả 
nợ đúng hạn và đầy đủ, vay nhiều hơn. Nhưng may mắn của bạn 
không giữ được vĩnh viễn. Một trong những khách hàng thường 
xuyên của bạn linh cảm rằng đôi guốc mộc sắp trở thành cơn sốt 
thời trang tiếp theo ở Paris, nên hỏi vay bạn một khoản tiền để xây 
dựng một trung tâm thương mại giày dép tại thủ đô Pháp. Bạn cho 
ông ta mượn tiền, nhưng tiếc là phụ nữ Pháp không thích mốt guốc 
mộc, và thương gia bất mãn này từ chối trả nợ. 


Cha bạn rất giận dữ, và nói với cả hai đứa con, đây là lúc cần 


đến các luật sư. Em trai bạn đệ đơn kiện Vua Tây Ban Nha ở 
Madrid, trong khi bạn nộp đơn kiện tại Amsterdam để chống lại cựu 
thiên tài bán guốc mộc. Tại Tây Ban Nha, tòa án phục tùng nhà vua 
— những thâm phán phục vụ nhà vua, và sợ bị trừng phạt nếu không 
làm theo ý muốn của ông ta. Tại Hà Lan, tòa án là một nhánh riêng 
biệt của chính phủ, không phụ thuộc vào những thị dân và vương 
hầu của đất nước. Tòa án ở Madrid đã bác bỏ đơn kiện của em trai 
bạn, trong khi tòa án ở Amsterdam ủng hộ bạn, và cho phép bạn 
quyền nắm giữ tài sản của thương gia guốc mộc cho đến khi ông ta 
thanh toán hết nợ. Cha của bạn đã học được bài học của mình. Tốt 
nhất là kinh doanh với thương gia hơn là với nhà vua, và tốt nhất là 
làm việc đó ở Hà Lan hơn là ở Madrid. 


Nhưng công việc nhọc nhẳằn của em bạn vẫn chưa xong. Vua 
Tây Ban Nha cần thêm rất nhiều tiền để trả cho quân đội. Ông ta 
chắc rằng cha bạn vẫn còn tiền dự trữ. Vì vậy, ông ta kiếm cớ vu 
cho em trai bạn tội phản quốc. Nếu em bạn không nộp đủ 20.000 
đồng tiền vàng ngay lập tức, thì sẽ bị tống vào ngục tối và mục rữa 
ở đó đến chết. 


Cha bạn có đủ tiền. Ông trả tiền chuộc cho đứa con yêu của 
mình, nhưng thề sẽ không bao giờ kinh doanh ở Tây Ban Nha nữa. 
Ông đóng cửa chi nhánh ở Madrid và quyết định chuyển em bạn 
đến Rotterdam. Hai chỉ nhánh cùng ở Hà Lan bây giờ được xem 
như một ý tưởng thực sự hay ho. Ông nghe tin ngay cả những nhà 
tư bản Tây Ban Nha cũng đang lén chuyển tài sản của họ ra nước 
ngoài. Những người này cũng nhận ra nếu họ muốn giữ tiền của 


mình và sử dụng chúng để được giàu có hơn, tốt hơn là nên đem 
tiền đó đi đầu tư ở nơi có tỉnh thần thượng tôn pháp luật, nơi mà 
quyền tư hữu được tôn trọng — chẳng hạn như ở Hà Lan. 


Bằng cách như vậy, Vua Tây Ban Nha đã phung phí niềm tin của 
nhà đầu tư, đồng thời thương gia Hà Lan đã chiếm được sự tin cậy 
của họ. Và chính thương gia Hà Lan — chứ không phải nhà nước Hà 
Lan - đã xây dựng nên Đề chế Hà Lan. Vua Tây Ban Nha tiếp tục cố 
chu cấp và duy trì những chuyến viễn chinh bằng cách tăng những 
thứ thuế không được tán đồng và gây bất mãn cho dân chúng. 
Thương gia Hà Lan tài trợ cho các chuyến viễn chinh bằng nhiều 
khoản vay, và cũng tìm cách tăng chúng lên bằng cách rao bán cổ 
phần để những người sở hữu chúng nhận được một phần lợi nhuận 
của công ty. Những nhà đầu tư thận trọng, vốn sẽ không bao giờ 
đưa tiền của mình cho Vua Tây Ban Nha và sẽ cân nhắc kĩ trước khi 
tăng vốn tín dụng cho chính phủ Hà Lan, đã sung sướng đầu tư tài 
sản vào các công ty cổ phần Hà Lan, trụ cột của đế quốc mới. 


Nếu bạn nghĩ rằng một công ty sắp tạo được lợi nhuận lớn, 
nhưng toàn bộ cổ phần của nó đã được bán hết, bạn có thể mua số 
cổ phần này từ những người đang sở hữu chúng, có lẽ với một giá 
cao hơn so với giá gốc. Nếu bạn mua cổ phần và sau đó phát hiện 
ra công ty này đang lâm vào hoàn cảnh chật vật, bạn có thể cố bán 
những cổ phần này với một giá thấp hơn. Kết quả của việc buôn bán 
cổ phần công ty đã dẫn đến sự thành lập thị trường chứng khoán, 
nơi mua bán cổ phần công ty ở hầu hết các thành phố lớn của châu 
Âu. 


Công ty cổ phần nỗi tiếng nhất Hà Lan, công ty Đông Án Hà Lan 
(Vereenigde Oostindische Compagnie), hoặc gọi tắt là VOC, được 
thành lập và giao đặc quyền vào năm 1602, đúng lúc Hà Lan đã xóa 
bỏ được ách thống trị của Tây Ban Nha, và tiếng đại bác Tây Ban 
Nha vẫn có thể nghe thấy cách không xa thành lũy Amsterdam. 
VOC đã dùng tiền thu được từ việc bán cổ phần để đóng tàu, gửi 
chúng đến châu Á, và mang về hàng hoá Trung Hoa, Ấn Độ, 
Indonesia. Họ cũng đầu tư cho các hoạt động quân sự, sử dụng 
những con tàu của công ty để chống lại đối thủ cạnh tranh và cướp 
biển. Cuối cùng, VOC đã đầu tư cho công cuộc chỉnh phục 
Indonesia. 


Indonesia là quần đảo lớn nhất thế giới. Hàng ngàn hòn đảo ở đó 
đã bị cai trị trong những năm đầu thế kỷ 17 bởi hàng trăm vương 
quốc, tiểu vương quốc, các vương quốc Hồi giáo và những bộ tộc. 
Khi các thương gia VOC lần đầu đặt chân đến Indonesia vào năm 
1603, mục tiêu của họ tuyệt đối chỉ là thương mại. Tuy nhiên, để bảo 
đảm lợi ích thương mại của họ và tối đa hoá lợi nhuận của cổ đông, 
các thương gia VOC bắt đầu đấu tranh chống lại nhà cầm quyền địa 
phương đã làm thuế quan tăng vọt, cũng như chống lại những đối 
thủ cạnh tranh từ châu Âu. VOC trang bị cho đội tàu buôn những 
khẩu đại bác; họ tuyển mộ lính đánh thuê từ châu Âu, Nhật Bản, Ấn 
Độ và Indonesia; và họ đã xây pháo đài, tiến hành chiến tranh tổng 
thể và công thành. Hoạt động kinh doanh này nghe có vẻ hơi lạ với 
chúng ta, nhưng vào đầu thời kỳ hiện đại, việc các công ty tư nhân 
thuê không chỉ lính tráng, mà cả tướng lĩnh và đố đốc, đại bác và tàu 
chiến, thậm chí nguyên một đạo quân là rất phổ biến. Cộng đồng 


quốc tế đón nhận điều này như một điều hiển nhiên, và chẳng ai 
nhíu mày khi một công ty tư nhân thành lập nên một đề chế. 


Hết đảo này đến đảo khác lần lượt rơi vào tay lính đánh thuê của 
VOC, và phần lớn Indonesia đã trở thành thuộc địa của họ. VOC đã 
cai trị Indonesia trong gần 200 năm. Cho đến năm 1800, nhà nước 
Hà Lan đã nhận lấy quyền kiểm soát Indonesia, biến nó trở thành 
thuộc địa của Đề chế Hà Lan trong 150 năm tiếp sau. Ngày nay, một 
số người cảnh báo rằng những công ty của thế kỷ 21 đang tích lũy 
quá nhiều quyền lực. Lịch sử cận đại cho thấy đúng là nếu những 
doanh nghiệp được phép theo đuổi lợi nhuận mà không bị kiểm 
soát, họ có thể tiến rất xa. 


Trong khi VOC hoạt động ở vùng biển Ấn Độ Dương, thì công ty 
Tây Án Hà Lan (Netherland West Indies), gọi tắt là WIC, lại miệt mài 
qua lại Đại Tây Dương. Để kiểm soát việc buôn bán trên con sông 
Hudson huyết mạch, WIC xây dựng một khu định cư, gọi là New 
Amsterdam trên một hòn đảo ở cửa sông. Thuộc địa này bị thổ dân 
da đỏ đe dọa, và liên tục bị người Anh tấn công, cuối cùng họ đã 
chiếm được nó vào năm 1664. Người Anh đã đổi tên vùng đất này 
thành New York. Những phần còn lại của bức tường thành đã được 
WIC xây dựng để bảo vệ thuộc địa của nó chống lại thổ dân da đỏ 
và người Anh, ngày nay được xây trùm lên và trở thành con phố nổi 
tiếng nhất thế giới - Wall Street. 


Vào cuối thế kỷ 17, các cuộc chiến tranh thuộc địa liên miên tốn 


kém đã khiến người Hà Lan không chỉ đánh mất New York, mà còn 
cả vị trí đầu tàu tài chính và đế quốc dẫn đầu châu Âu. Vị trí bỏ trống 
đó được Pháp và Anh tranh giành nhiệt tình. Ban đầu dường như 
Pháp được xem là có vị thế vững chắc hơn rất nhiều. Pháp lớn hơn 
Anh, giàu hơn, đông dân hơn, và có quân đội đông hơn và nhiều 
kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, Anh đã chiến thắng trong việc giành 
được sự tin tưởng của những hệ thống tài chính, trong khi Pháp đã 
chứng tỏ họ không đáng tin cậy. Cách ứng xử của người mang 
vương miện nước Pháp đặc biệt rất tệ hại trong sự kiện được gọi là 
Bong bóng Mississippi, cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất châu 
Âu thế kỷ 18. Câu chuyện cũng bắt đầu với một công ty cổ phần 
chuyên xây dựng đề chế. 


Năm 1717, công ty Mississippi, được thành lập tại Pháp, đã xây 
dựng một thuộc địa ở vùng thung lũng hạ lưu sông Mississippi, và 
trong quá trình đó đã thành lập thành phố New Orleans. Để đầu tư 
cho những kế hoạch đầy tham vọng của công ty, nhờ có những mối 
liên hệ tốt với triều đình của Louis XV, họ đã bán cổ phần trên thị 
trường chứng khoán Paris. John Law, Giám đốc công ty, cũng là 
Thống đốc Ngân hàng trung ương Pháp. Thêm nữa, nhà vua đã bổ 
nhiệm ông ta làm Trưởng ban Quản lý tài chính trung ương, một 
chức vụ gần như tương đương với Bộ trưởng Tài chính ngày nay. 
Năm 1717, vùng thung lũng hạ lưu sông Mississippi chỉ có rất ít cơ 
hội làm ăn hấp dẫn bên cạnh đầm lầy và cá sấu, nhưng công ty 
Mississippi đã cho lan truyền các câu chuyện bịa đặt về sự giàu có 
và những cơ hội vô biên. Giới quý tộc Pháp, những doanh nhân và 
thành viên mà khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm trang lạnh lùng của 


giai cấp tư sản thành thị đều rơi vào cái bẫy ảo tưởng này, khiến giá 
cổ phiếu của công ty Mississippi tăng vọt. Ban đầu, cổ phiếu được 
chào bán với giá 500 live một cổ phiếu. Ngày 1 tháng Tám năm 
1719, cổ phiếu được mua bán ở mức 2.750 livre. Ngày 30 tháng 
Tám, giá cổ phiếu là 4.100 livre, và ngày 4 tháng Chín, chúng đã đạt 
ngưỡng 5.000 livre. Ngày 2 tháng Mười hai, giá cổ phiếu của 
Mississippi vượt ngưỡng 10.000 Ilivre. Sự phấn chấn quét qua 
những đường phố Paris. Người ta bán tất cả tài sản của mình, và 
vay những khoản nợ khổng lồ để mua cổ phiếu Mississippi. Mọi 
người đều tin rằng họ đã tìm ra con đường dễ dàng để trở nên giàu 
CÓ. 


Hình 58. New Amsterdam vào năm 1660, ở mũi bán đảo Manhattan. Bức tường bảo vệ khu 


định cư, ngày nay đã được xây trùm lên thành Wall Street. 


Ít ngày sau đó, cơn hoảng loạn bắt đầu. Một số nhà đầu cơ nhận 
ra giá cổ phiếu hoàn toàn phi thực tế và không bền vững. Họ tính 
toán rằng tốt hơn nên bán khi giá cổ phiếu đã ở đỉnh. Khi nguồn 
cung cổ phiếu tăng, giá bán chúng sẽ giảm đi. Khi những nhà đầu tư 
khác thấy giá đi xuống, họ cũng muốn thoát ra thật nhanh. Giá cổ 
phiếu càng tụt nhanh hơn, bắt đầu lao dốc. Để bình ổn giá, Ngân 
hàng trung ương Pháp - theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng là 
John Law —- đã mua vào cổ phiếu Mississippi, nhưng Ngân hàng 
không thể làm như vậy mãi được. Cuối cùng họ cũng hết tiền. Khi 
điều này xảy ra, Trưởng ban Quản lý tài chính trung ương, vẫn là 
John Law, ủy quyền in thêm tiền để mua thêm cổ phiếu. Điều này 
đặt toàn bộ hệ thống tài chính Pháp vào trong một quả bong bóng. 
Và ngay cả thiên tài trong lĩnh vực tài chính này cũng không thể cứu 
vãn được thảm họa. Giá cổ phiếu của công ty Mississippi đã giảm từ 
10.000 livre xuống 1.000 livre, sau đó sụp đổ hoàn toàn, và những 
cổ phiếu đó cũng mất nốt giá trị đến đồng xu cuối cùng. Đến khi đó, 
Ngân hàng trung ương và Kho bạc hoàng gia sở hữu một lượng lớn 
cổ phiếu vô giá trị, và không có tiền. Phần lớn các nhà đầu tư lớn thì 
bình an vô sự - họ đã bán tháo kịp thời. Những nhà đầu tư nhỏ mất 
sạch, và nhiều người đã tự tử. 


Bong bóng Mississippi là một trong những sự kiện sụp đổ tài 
chính khủng khiếp nhất lịch sử. Hệ thống tài chính hoàng gia Pháp 
không bao giờ hồi phục hoàn toàn sau sự sụp đồ này. Cách thức mà 
công ty Mississippi dùng ảnh hưởng chính trị của họ để thao túng 


giá cổ phiếu, và đổ thêm dầu vào lửa gây nên tình trạng điên cuồng 
mua cổ phiếu, khiến công chúng mất niềm tin vào hệ thống ngân 
hàng Pháp và sự hiểu biết về tài chính của Vua Pháp. Louis XV thấy 
rằng ngày càng khó để vay vốn tín dụng. Điều này đã trở thành một 
trong những lý do chính khiến thuộc địa Pháp ở nước ngoài rơi vào 
tay người Anh. Trong khi người Anh có thể vay tiền dễ dàng với lãi 
suất thấp, thì Pháp gặp nhiều khó khăn khi bảo đảm vay nợ, và phải 
trả lãi suất cao. Để trả cho những khoản nợ ngày càng tăng của 
mình, Vua Pháp tiếp tục vay thêm tiền với lãi suất cao hơn và cao 
hơn nữa. Cuối cùng, năm 1780, Louis XVI, người đã lên ngôi khi 
ông nội mình qua đời, nhận ra một nửa ngân sách hằng năm của 
ông ta đã bị giữ lại để dành cho việc trả nợ lãi vay của ông nội mình, 
và rằng ông ta sắp bị phá sản. Bất đắc dĩ, trong năm 1789, Louis 
XVI triệu tập Nghị viện (Estates General), vốn không họp suốt một 
thế kỷ rưỡi nay, để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Thế là 
Cách mạng Pháp bắt đầu. 


Trong khi hệ thống thuộc địa Pháp đổ vỡ, Đế quốc Anh lại đang 
mở rộng nhanh chóng. Giống như Đề chế Hà Lan trước đó, Đề quốc 
Anh đã được thiết lập và điều hành chủ yếu bởi các công ty cổ phần 
tư nhân có mặt trên thị trường chứng khoán London. Những khu 
định cư của người Anh đầu tiên ở Bắc Mỹ đã được thiết lập vào đầu 
thế kỷ 17 bởi các công ty cổ phần như London, Plymouth, 
Dorchester và Massachusetts. 


Tiểu lục địa Ân Độ cũng không phải do chính quyền Anh đô hộ, 
mà do quân đội đánh thuê của công ty Đông Ấn Anh (British East 


India Company). Công ty này còn thành công hơn cả công ty VOC. 
Từ trụ sở chính ở phố Leadenhall, London, họ đã cai trị Đế chế Ấn 
Độ hùng mạnh trong khoảng một thế kỷ, duy trì một lực lượng quân 
sự khổng lồ lên đến 350.000 binh lính, đông hơn nhiều quân đội 
hoàng gia Anh. Chỉ đến năm 1858, hoàng gia Anh mới quốc hữu 
hoá Ấn Độ cùng với quân đội riêng của công ty Đông Ấn. Napoleon 
đã chế giễu dân Anh, gọi họ là quốc gia của những chủ hiệu buôn. 
Thế nhưng, những chủ hiệu buôn đã đánh bại chính Napoleon, và 
đế chế của họ đã trở thành đế chế lớn nhất trên thế giới từ trước 
đến nay. 


Nhân danh tư bản 


Sự quốc hữu hoá Indonesia của hoàng gia Hà Lan (1800), và Ấn 
Độ của hoàng gia Anh (1858) hầu như không chắm dứt mối tương 
giao giữa chủ nghĩa tư bản với đế quốc. Ngược lại, mối liên hệ này 
còn mật thiết hơn trong thế kỷ 19. Các công ty cổ phần không cần 
phải thiết lập và cai trị những thuộc địa riêng nữa — người quản lý 
của chúng và những chủ cổ phần bây giờ đang giật những sợi dây 
quyền lực ở London, Amsterdam, Paris, họ có thể tin cậy vào nhà 
nước để chăm sóc cho những lợi ích của họ. Như Marx và các nhà 
phê bình xã hội khác đã châm biễm, những chính phủ phương Tây 
đang trở thành công đoàn của chủ nghĩa tư bản. 


Ví dụ tai tiếng nhất về việc các chính phủ đã đòi hỏi những món 
tiền lớn như thế nào là Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất, nỗ ra 
giữa Anh và Trung Hoa (1840-1842). Trong nửa đầu thế kỷ 19, công 


ty Đông Ấn Anh và nhiều doanh nhân Anh đã trở nên giàu có bằng 
việc xuất khẩu các loại thuốc, đặc biệt là thuốc phiện, sang Trung 
Hoa. Hàng triệu người Trung Hoa đã trở nên nghiện ngập, làm suy 
nhược nền kinh tế và xã hội của đất nước. Vào cuối những năm 
1830, chính quyền Trung Hoa đã ban hành một lệnh cắm buôn bán 
bất hợp pháp thuốc phiện, nhưng các thương gia thuốc phiện người 
Anh đơn giản là làm ngơ luật này. Giới chức Trung Hoa bắt đầu tịch 
thu và tiêu hủy các chuyến hàng chở thuốc phiện. Những tổ chức 
kinh doanh thuốc phiện có sự liên hệ mật thiết với chính quyền Anh 
— nhiều nghị sĩ và bộ trưởng nội các trong thực tế đang nắm cổ phần 
ở những công ty thuốc phiện — vì vậy họ đã gây áp lực buộc chính 
phủ phải hành động. 


Năm 1840, Anh đã tuyên chiến với Trung Hoa nhân danh “tự do 
thương mại”. Đây là một chiến thắng dễ dàng. Người Trung Quốc 
đầy tự tin đã không đọ sức nổi với những vũ khí kỳ diệu tân tiến của 
Anh -tàu hơi nước, đại bác hạng nặng, hỏa tiễn và súng liên thanh. 
Theo hiệp ước hòa bình sau đó, Trung Hoa đã đồng ý không giới 
hạn hoạt động buôn bán thuốc phiện của thương gia Anh, và đền bù 
cho những thiệt hại mà tuần cảnh Trung Hoa gây cho họ. Thêm nữa, 
người Anh đã yêu cầu và nhận được quyền kiểm soát Hồng Kông, 
nơi đã trở thành căn cứ an toàn cho các chuyến hàng vận chuyển 
buôn bán thuốc phiện (người Anh nắm giữ Hồng Kông đến tận năm 
1997). Trong những năm cuối thế kỷ 19, khoảng 40 triệu người 
Trung Hoa, một phần mười dân số của đất nước, là những con 
nghiện thuốc phiện. 


Ai Cập cũng vậy, đã phải học cách tôn trọng cánh tay vươn dài 
của chủ nghĩa tư bản Anh. Trong suốt thế kỷ 19, các nhà đầu tư 
Pháp và Anh đã cho giới cầm quyền Ai Cập vay những khoản tiền 
rất lớn, trước tiên để đầu tư cho dự án xây dựng kênh đào Suez, và 
sau đó để đầu tư cho những công trình ít thành công hơn nhiều. 
Khối nợ của Ai Cập tăng lên, và các chủ nợ châu Âu ngày càng can 
thiệp nhiều hơn vào những vấn đề chính trị của Ai Cập. Năm 1881, 
những người theo chủ nghĩa dân tộc Ai Cập thấy đã quá đủ và tiến 
hành nổi dậy. Họ tuyên bố đơn phương xóa bỏ mọi khoản nợ nước 
ngoài. Nữ hoàng Victoria cảm thấy không vui. Một năm sau, bà đã 
phái quân đội và hải quân đến sông Nile, và Ai Cập nằm dưới sự 
bảo hộ của Anh cho đến tận sau Thế chiến II. 


* 


Đó không phải là những cuộc chiến duy nhất nỗ ra vì lợi ích của 
các nhà đầu tư. Thực tế, chiến tranh tự nó có thể trở thành một loại 
hàng hoá, giống như thuốc phiện. Năm 1821, người Hy Lạp đã nỗi 
dậy chống lại Đế chế Ottoman. Cuộc khởi nghĩa làm dấy lên sự 
đồng cảm sâu sắc trong giới tự do và lãng mạn ở Anh — nhà thơ 
Lord Byron thậm chí đã đi sang Hy Lạp để chiến đấu bên cạnh quân 
nổi dậy. Nhưng các nhà tài phiệt ở London cũng ngửi thấy một cơ 
hội tốt. Họ đề nghị những lãnh tụ nổi dậy phát hành Trái phiếu Khởi 
nghĩa Hy Lạp trên thị trường chứng khoán London. Người Hy Lạp 
hứa sẽ hoàn trả tiền trái phiếu, cộng với lãi suất, nếu và khi họ giành 
được độc lập. Những nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu vì muốn 
sinh lợi, hay vì đồng cảm với chính nghĩa của người dân Hy Lạp, 


hoặc cả hai. Giá của những trái phiếu này tăng và giảm trên thị 
trường chứng khoán London ăn nhịp với các thành công và thất bại 
quân sự trên chiến trường Hy Lạp. Người Thổ Nhĩ Kỳ dần chiếm 
được ưu thế. Với sự thất bại đến nơi của phe nổi dậy, những chủ 
trái phiếu phải đối mặt với viễn cảnh mất sạch tiền. Lợi ích của 
những chủ trái phiếu cũng là lợi ích quốc gia, vì vậy người Anh đã tổ 
chức một hạm đội quốc tế vào năm 1827, đánh chìm hạm đội 
Ottoman trong trận hải chiến Navarino. Sau nhiều thế kỷ bị nô dịch, 
Hy Lạp cuối cùng cũng được tự do. Nhưng tự do đến cùng với một 
khoản nợ khổng lồ mà một quốc gia mới không có cách nào trả nổi. 
Nền kinh tế Hy Lạp đã bị đem thế chấp cho những chủ nợ Anh trong 
nhiều thập kỷ. 


Mối liên hệ mật thiết giữa tư bản và chính trị đã có những tác 
động sâu rộng lên thị trường tín dụng. Tổng lượng tín dụng của một 
nền kinh tế được xác định không chỉ bởi những yếu tố kinh tế thuần 
túy, như là tìm thấy một mỏ dầu mới hoặc phát minh ra một loại máy 
móc mới, mà còn bởi những biến cố chính trị như thay đổi chế độ 
hay những chính sách ngoại giao nhiều tham vọng hơn. Sau trận 
Navarino, các nhà tư bản Anh đã sẵn sàng đầu tư tiền của họ vào 
những thương vụ liều lĩnh ở nước ngoài. Họ đã thấy rằng nếu một 
con nợ nước ngoài từ chối hoàn trả vốn vay, đội quân của Nữ hoàng 
sẽ lấy lại tiền cho họ. 


Hình 59. Trận hải chiến Navarino (1827). 


Đây chính là lý do mà ngày nay xếp hạng tín dụng của một quốc 
gia rất quan trọng đối với tình trạng kinh tế lành mạnh của nó, hơn 
rất nhiều so với nguồn tài nguyên thiên nhiên. Xếp hạng tín dụng 
xác định một quốc gia có đủ khả năng trả nợ hay không. Bên cạnh 
dữ liệu kinh tế thuần túy, người ta đưa vào cân nhắc cả những yếu 
tố chính trị, xã hội và văn hoá. Một quốc gia có nhiều dầu, nhưng bị 
nguyễn rủa vì một chính quyền chuyên chế, chiến tranh liên miên, và 
một hệ thống tư pháp tham nhũng thường sẽ bị xếp hạng tín dụng 
thấp. Kết quả là, quốc gia đó có thể vẫn còn tương đối nghèo vì 
không có khả năng huy động nguồn vốn cần thiết để khai thác phần 
lớn những mỏ dầu đầy ắp của mình. Một đất nước không có tài 
nguyên thiên nhiên, nhưng được hưởng hòa bình, có hệ thống tư 
pháp công bằng và chính phủ tự do, có thể nhận được một đánh giá 
tín dụng cao. Như vậy, họ có thể huy động đủ vốn với lãi suất thấp 
để hỗ trợ một hệ thống giáo dục tốt, và thúc đây ngành công nghiệp 


công nghệ cao phát triển thịnh vượng. 
Sự sùng bái thị trường tự do 


Tư bản và chính trị ảnh hưởng qua lại đến mức mối tương quan 
giữa chúng đã gây ra sự tranh luận sôi nổi giữa những nhà kinh té, 
chính trị gia, cũng như giữa công chúng nói chung. Những nhà tư 
bản hăng hái có xu hướng biện luận rằng tư bản nên được tự do 
gây tác động lên chính trị, nhưng chính trị không được phép ảnh 
hưởng đến tư bản. Họ giải thích rằng khi các chính phủ can thiệp 
vào thị trường, những lợi ích chính trị khiến thị trường có những 
khoản đầu tư thiếu khôn ngoan, hậu quả là tăng trưởng diễn ra 
chậm hơn. Ví dụ, chính phủ có thể đánh thuế nặng vào những nhà 
tư bản công nghiệp, và dùng tiền này để trợ cấp thất nghiệp thật 
rộng rãi, điều vốn được đông đảo cử tri ưa thích. Theo quan điểm 
của nhiều doanh nhân, sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chính phủ không 
đụng đến tiền của họ. Họ sẽ dùng khoản tiền đó, họ nói thế, để mở 
những nhà máy mới và thuê những người thất nghiệp vào làm việc. 


Theo quan điểm này, chính sách kinh tế khôn ngoan nhất là giữ 
cho chính trị đứng ngoài kinh tế, giảm thuế và giảm quy định của 
chính phủ xuống mức tối thiểu, và cho phép sức mạnh thị trường 
hoàn toàn tự do đi theo con đường phát triển tự nhiên của chúng. 
Những nhà đầu tư tư nhân, không bị các vấn đề chính trị gây áp lực, 
sẽ đầu tư tiền của mình vào nơi mà họ có thể thu được nhiều lợi 
nhuận nhất, vì vậy con đường để bảo đảm sự tăng trưởng tốt nhất 
cho kinh tế — vốn sẽ có lợi cho tất cả mọi người, từ các nhà tư bản 


công nghiệp đến những người làm công - là khiến chính phủ can 
thiệp càng ít càng tốt. Lý thuyết thị trường tự do ngày nay là biến thể 
phổ biến nhất và có ảnh hưởng nhất của tín ngưỡng tư bản. Những 
người ủng hộ nhiệt thành nhất của thị trường tự do chỉ trích gay gắt 
các cuộc phiêu lưu quân sự ở nước ngoài cũng như những chương 
trình trợ cấp xã hội trong nước. Họ đưa ra cùng một lời khuyên cho 
các chính phủ, như trước đây những thiền sư đã khẳng định: chỉ cần 
không làm gì cả. 


Nhưng, việc tin tưởng một cách cực đoan vào thị trường tự do 
cũng ngây thơ như tin tưởng vào ông già Noel. Bởi đơn giản là 
không có một thị trường tự do nào đứng ngoài mọi khuynh hướng 
chính trị. Tài nguyên kinh tế quan trọng nhất là niềm tin vào tương 
lai, và tài nguyên này liên tục bị những tên trộm và lang băm đe dọa. 
Thị trường tự nó không đưa ra sự bảo vệ để chống lại gian lận, trộm 
cắp và bạo động. Đó là công việc của hệ thống chính trị để bảo đảm 
niềm tin bằng việc ban hành các biện pháp trừng phạt chống lại lừa 
đảo, để thiết lập và hỗ trợ cảnh sát, tòa án và nhà tù, những lực 
lượng sẽ thực thi pháp luật. Khi các vị vua thất bại trong việc điều 
hành thị trường một cách hợp lý, nó sẽ dẫn đến sự mất lòng tin, thu 
hẹp tín dụng và suy thoái kinh tế. Đó là bài học rút ra được từ sự 
kiện Bong bóng Mississippi năm 1719, và bất cứ ai quên điều đó sẽ 
lại được nhắc nhở bằng sự kiện bong bóng nhà đất Mỹ năm 2007, 
và cuộc khủng hoảng tín dụng và suy thoái kinh tế theo sau. 


Địa ngục của các nhà tư bản 


Có một lý do còn cơ bản hơn, giải thích tại sao thật nguy hiểm 
nếu trao cho thị trường một sự tự do hoàn toàn không kiểm soát. 
Adam Smith đã nói rằng, người thợ đóng giày sẽ dùng thặng dư của 
ông ta để thuê thêm nhiều người giúp việc hơn. Điều này ngụ ý là 
sự tham lam ích kỷ có lợi cho tất cả, vì lợi nhuận được dùng để mở 
rộng sản xuất và thuê thêm nhân viên. 


Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu người thợ đóng giày tham lam, 
tăng lợi nhuận của mình bằng cách trả cho người làm công ít hơn, 
và tăng giờ làm việc của họ? Câu trả lời đúng chuẩn là thị trường tự 
do sẽ bảo vệ người làm công. Nếu người thợ đóng giày của chúng 
ta trả tiền quá ít, và đòi hỏi quá nhiều, những người làm công giỏi 
nhất sẽ tự rời bỏ ông ta để đến làm việc cho đối thủ cạnh tranh. 
Người thợ đóng giày bạo ngược sẽ thấy mình bị bỏ lại với những 
người làm công tệ nhất, hoặc không có người nào ở lại. Ông ta sẽ 
phải cải thiện phương thức kinh doanh của mình, hoặc từ bỏ kinh 
doanh. Lòng tham sẽ bắt buộc ông ta phải đối xử tốt với nhân viên 
của mình. 


Điều này nghe như có vẻ an toàn về mặt lý thuyết, nhưng trên 
thực tế, mọi thứ không dễ dàng như vậy. Trong một thị trường hoàn 
toàn tự do, không có sự giám sát của các vị vua và linh mục, những 
nhà tư bản tham lam có thể cấu kết độc quyền, hoặc thông đồng với 
nhau chống lại lực lượng lao động của họ. Nếu có một công ty duy 
nhất, kiểm soát tất cả các nhà máy giày của một quốc gia, hoặc nếu 
mọi người chủ của các nhà máy này âm mưu đồng thời giảm tiền 
lương, khi đó người lao động sẽ không thể tự bảo vệ mình bằng 


cách chuyên sang công việc khác. 


Thậm chí tệ hơn nữa, những ông chủ tham lam có thể giới hạn 
sự tự do đi lại của người làm công qua hình thức ép làm thuê để trừ 
nợ, hoặc chế độ nô lệ. Vào cuối thời trung cổ, chế độ nô lệ hầu như 
chưa được biết đến ở châu Âu. Ở đầu thời kỳ cận đại, sự trỗi dậy 
của chủ nghĩa tư bản châu Âu đã xuất hiện song song với sự trỗi 
dậy của việc buôn bán nô lệ trên Đại Tây Dương. Những sức mạnh 
không bị kiểm soát của thị trường, chứ không phải là các vị vua 
chuyên chế, hay những hệ tư tưởng kỳ thị chủng tộc, chịu trách 
nhiệm cho thảm họa này. 


Khi người châu Âu xâm chiếm châu Mỹ, họ đã khai thác những 
mỏ vàng bạc, lập đồn điền mía đường, thuốc lá và bông. Những mỏ 
khai thác và đồn điền này đã trở thành trụ cột của việc sản xuất và 
xuất khẩu ở châu Mỹ. Đặc biệt quan trọng là những đồn điền mía 
đường. Trong thời trung cổ, đường mía là thứ xa xỉ hiếm hoi ở châu 
Âu. Nó được nhập khẩu từ Trung Đông với giá cực cao, và chỉ được 
dùng một cách dè sẻn như là một thành phần bí mật trong những 
món cao lương mĩ vị, và máy loại thuốc giả vô giá trị. Sau khi những 
đồn điền trồng mía lớn được thiết lập ở châu Mỹ, lượng đường 
chuyển về châu Âu ngày càng tăng. Giá đường giảm, còn châu Âu 
thì nhiễm thói quen ăn ngọt vô độ. Các doanh nghiệp đáp ứng nhu 
cầu này bằng cách sản xuất đồ ngọt với số lượng rất lớn: bánh ngọt, 
bánh quy, sô-cô-la, kẹo, và những thức uống pha chất ngọt như 
cacao, cà phê và trà. Lượng đường tiêu thụ trung bình hằng năm 
trên đầu người Anh đã tăng gần như từ con số không trong những 


năm đầu thế kỷ 17, đến khoảng 8 kg vào đầu thế kỷ 19. 


Tuy nhiên, chuyện trồng mía và ép mía lấy đường là một công 
việc kinh doanh đòi hỏi lao động nhọc nhẳn. Rất ít người muốn làm 
việc nhiều giờ trên những cánh đồng trồng mía đầy mầm bệnh sốt 
rét, dưới ánh nắng nhiệt đới. Những người lao động làm theo hợp 
đồng sẽ tạo ra một mặt hàng quá đắt đối với sự tiêu dùng đại chúng. 
Nhạy cảm với những sức mạnh thị trường, tham lam với lợi nhuận 
và tăng trưởng kinh tế, những chủ đồn điền châu Âu đã chuyển 
sang hình thức nô lệ. 


Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, khoảng 10 triệu nô lệ châu Phi đã 
được nhập cảng vào châu Mỹ. Khoảng 70% trong số đó làm việc ở 
những đồn điền mía đường. Điều kiện làm việc ở đó vô cùng tồi tệ. 
Hầu hết nô lệ đã sống một cuộc đời ngắn ngủi và khổ sở, và hàng 
triệu người đã chết trong những cuộc chiến được phát động để tìm 
bắt nô lệ, hoặc trong những chuyến hành trình dài từ châu Phi tới bờ 
biển châu Mỹ. Tất cả những điều đó chỉ nhằm mục đích để người 
châu Âu có thể thưởng thức trà đường và kẹo ngọt - và các ông 
trùm đường mía có thể hưởng những khoản lợi nhuận khổng lò. 


Việc buôn bán nô lệ không bị bất kỳ nhà nước hay chính phủ nào 
kiểm soát. Nó là một hoạt động kinh tế thuần túy, được tổ chức và 
tài trợ bởi thị trường tự do theo quy luật cung cầu. Những công ty tư 
nhân chuyên kinh doanh nô lệ đã bán cổ phiếu trên các thị trường 
chứng khoán Amsterdam, London và Paris. Tầng lớp trung lưu châu 
Âu tìm kiếm một cơ hội đầu tư tốt đã mua những cổ phiếu này. Dựa 
trên số tiền có được, các công ty đã đóng tàu, thuê thủy thủ và binh 


lính, mua nô lệ ở châu Phi và chở họ đến châu Mỹ. Ở đó, họ bán nô 
lệ cho chủ đồn điền, dùng tiền thu được để mua nông sản của đồn 
điền như: đường, cacao, cà phê, thuốc lá, bông và rượu rum. Họ 
quay trở lại chấu Âu, bán đường và bông vải với một giá hời, sau đó 
đi thuyền tới châu Phi, bắt đầu lại một vòng quay khác. Những 
người chủ cổ phần đều rất hài lòng với sự sắp xếp này. Trong suốt 
thế kỷ 18, lợi nhuận của những khoản đầu tư mua bán nô lệ là 
khoảng 6% một năm - siêu lợi nhuận, bất kỳ một cố vấn đầu tư nào 
ngày nay cũng sẽ đều nhanh chóng thừa nhận như vậy. 


Điều này đã tạo động lực cho thị trường tự do của chủ nghĩa tư 
bản. Không thể bảo đảm lợi nhuận thu được một cách công bằng, 
hoặc phân phối một cách công bằng. Ngược lại, sự thèm khát gia 
tăng lợi nhuận và gia tăng sản xuất đã làm mờ mắt người ta trước 
bất cứ thứ gì ngáng đường. Khi sự tăng trưởng trở thành ân điển tối 
cao, không bị giới hạn bởi bất cứ sự cân nhắc đạo đức nào khác, nó 
có thể dễ dàng dẫn đến thảm họa. Một số tôn giáo, như Ki-tô giáo và 
chủ nghĩa quốc xã, đã giết chết hàng triệu người trong hận thù cháy 
bỏng. Chủ nghĩa tư bản cũng đã giết chết hàng triệu người trong sự 
thờ ơ lạnh lẽo và tham lam. Việc buôn bán nô lệ trên Đại Tây Dương 
không xuất phát từ sự kỳ thị chủng tộc với người châu Phi. Những 
cá nhân mua cổ phiếu, những người môi giới đã bán họ, và những 
người quản lý của các công ty buôn bán nô lệ, hiếm khi nghĩ đến 
người châu Phi. Cũng không phải những ông chủ của các đồn điền 
mía đường. Nhiều người chủ sống xa đồn điền của họ, và thông tin 
duy nhất mà họ đòi hỏi là sổ sách kế toán ghi chép rõ ràng các 
khoản lãi lỗ. 


Điều quan trọng cần nhớ rằng việc buôn bán nô lệ trên Đại Tây 
Dương không phải là vết nhơ duy nhất trong một lịch sử tưởng như 
sạch sẽ. Nạn đói lớn Bengal, đã thảo luận ở chương trước, cũng 
xuất phát từ nguyên do tương tự — công ty Đông Ấn Anh quan tâm 
đến lợi nhuận của mình hơn là mạng sống của 10 triệu người 
Bengal. Những chiến dịch quân sự của công ty VOC ở Indonesia đã 
được tài trợ bởi các thị dân Hà Lan đáng kính, những người yêu con 
cái của họ, đi làm từ thiện, yêu chuộng âm nhạc và mí thuật, nhưng 
không quan tâm đến sự đau khổ của các cư dân ở Java, Sumatra và 
Malacca. Vô số những tội ác nặng nề và sai lầm khác đã đi kèm với 
sự tăng trưởng của nền kinh tế hiện đại ở nhiều nơi khác trên hành 
tinh này. 


Thế kỷ 19 đã không mang đến sự cải thiện trong vấn đề đạo đức 
của chủ nghĩa tư bản. Cuộc cách mạng công nghệ đã tràn qua châu 
Âu, làm giàu cho các ngân hàng và những ông chủ tư bản, nhưng 
ép buộc hàng triệu người lao động vào một cuộc sống nghèo đói, 
khốn khổ. Ở các thuộc địa của châu Âu, tình trạng này còn tôi tệ 
hơn. Năm 1876, Leopold II của Bỉ đã thành lập một tổ chức nhân 
đạo phi chính phủ, tuyên bố là nhằm mục đích thám hiểm vùng 
Trung Phi và chống lại sự buôn bán nô lệ dọc theo sông Congo. Một 
nhiệm vụ được giao là cải thiện điều kiện sống cho cư dân của khu 
vực này bằng cách xây dựng đường giao thông, trường học và bệnh 
viện. Năm 1885, những cường quốc châu Âu đã đồng ý cho tổ chức 
này kiểm soát 2,3 triệu km? ở lưu vực sông Congo. Lãnh thổ này, lớn 


gấp 75 lần kích thước của Bỉ, từ đó về sau đã được biết đến như là 
Nhà nước Congo Tự do. Không một ai hỏi ý kiến của 20-30 triệu cư 
dân trên lãnh thổ này. 


Chỉ trong một thời gian ngắn, tổ chức nhân đạo này đã trở thành 
một doanh nghiệp, có mục đích thực sự là tăng trưởng và lợi nhuận. 
Việc xây dựng trường học và bệnh viện đã bị lãng quên, thay vào 
đó, lưu vực sông Congo đầy những mỏ khai thác và đồn điền, chủ 
yếu do công chức Bỉ điều hành, họ bóc lột tàn nhẫn dân địa phương. 
Đặc biệt khét tiếng là ngành công nghiệp cao su. Cao su đã nhanh 
chóng trở thành một ngành công nghiệp chủ lực, và xuất khẩu cao 
su là nguồn thu quan trọng nhất của Congo. Những dân làng người 
Phi bị yêu cầu phải thu hoạch nhiều cao su hơn nữa. Những ai 
không đạt đủ chỉ tiêu quy định đã bị trừng phạt tàn nhẫn cho sự “lười 
biếng” của họ. Cánh tay của họ bị chặt bỏ, và đôi khi toàn bộ dân 
làng bị tàn sát. Theo ước tính khiêm tốn nhất, từ năm 1885 đến 
1908, việc theo đuổi tăng trưởng và lợi nhuận này đã cướp đi mạng 
sống của 6 triệu người (ít nhất 20% dân số Congo). Theo một vài 
ước tính khác, con số này lên tới 10 triệu người. 


Sau năm 1908, và đặc biệt là sau năm 1945, sự tham lam của 
các chủ tư bản đã phần nào được kiểm ché, ít nhất là do sự sợ hãi 
trước chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng vẫn 
còn tràn lan. Chiếc bánh kinh tế của năm 2014 lớn hơn rất nhiều so 
với chiếc bánh của năm 1500, nhưng nó được phân phối rất không 
đồng đều, khiến nhiều nông dân châu Phi và người lao động 
Indonesia sau một ngày làm việc vất vả trở về nhà với lượng thức 


ăn ít hơn so với tổ tiên của họ cách đây 500 năm. Rất giống Cách 
mạng Nông nghiệp, sự tăng trưởng của kinh tế hiện đại có thể trở 
thành một trò lừa đảo khổng lồ. Loài người và kinh tế toàn cầu có 
thể vẫn tiếp tục phát triển, nhưng rất nhiều cá nhân lại có thể sống 
trong nghèo đói. 


Chủ nghĩa tư bản có hai câu trả lời cho sự chỉ trích này. Thứ 
nhất, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra một thế giới mà chỉ có nhà tư bản 
mới đủ khả năng để điều hành nó. Từng có một nỗ lực nhằm quản lý 
thế giới theo cách khác, nhưng kết cục thì lại tệ hơn rất nhiều xét 
trên mọi phương diện, khiến không ai còn bụng dạ nào để thử lại lần 
nữa. Vào năm 8500 TCN, một người có thể nhỏ những giọt nước 
mắt cay đắng về Cách mạng Nông nghiệp, nhưng đã quá muộn để 
từ bỏ nông nghiệp. Tương tự như vậy, chúng ta có thể không thích 
chủ nghĩa tư bản, nhưng chúng ta không thể sống thiếu nó. 


Câu trả lời thứ hai là chúng ta chỉ cần kiên nhẫn hơn - thiên 
đường đang cận kể, như lời hứa hẹn của các nhà tư bản. Đúng vậy, 
đã có những sai lầm, chẳng hạn như việc buôn bán nô lệ xuyên Đại 
Tây Dương, và sự bóc lột giai cấp công nhân châu Âu. Nhưng 
chúng ta đã học được một bài học, và nếu chúng ta chỉ cần chờ đợi 
lâu hơn một chút, để cho chiếc bánh lớn hơn một chút nữa, mọi 
người sẽ nhận được một miếng bánh ngon hơn. Việc phân chia 
chiến lợi phẩm không bao giờ công bằng, nhưng sẽ có đủ để thỏa 
mãn nhu cầu của mỗi người, phụ nữ và trẻ em — ngay cả ở đất 
nước Congo. 


Quả thực, một số dấu hiệu tích cực đã xuất hiện. Chí ít là khi 


chúng ta sử dụng những tiêu chuẩn vật chất thuần túy — như tuổi 
thọ, tỉ lệ tử vong ở trẻ em, và lượng calo thu nhận được —- mức sống 
tiêu chuẩn của một người bình thường trong năm 2013 cao hơn 
đáng kể so với năm 1913, mặc dù dân số tăng trưởng theo cấp số 
nhân. 


Tuy nhiên, liệu chiếc bánh kinh tế có thể to ra vô hạn? Mỗi chiếc 
bánh đều đòi hỏi nguyên liệu và năng lượng. Những nhà tiên tri về 
ngày tận thế báo động rằng sớm hay muộn Homo sapiens sẽ làm 
cạn kiệt nguồn nguyên liệu và năng lượng của hành tinh Trái đất. 
Rồi điều gì sẽ xảy ra sau đó? 


NIIỨN(. II 1t (ỦN( N(tIÙ 


Nàn kinh tế hiện đại phát triển nhờ sự tin tưởng của chúng ta về 
tương lai và ý nguyện của các nhà tư bản sẵn sàng tái đầu tư lợi 
nhuận vào sản xuất. Nhưng điều đó chưa đủ. Tăng trưởng kinh tế 
cũng đòi hỏi năng lượng và nguyên vật liệu, mà chúng lại là hữu 
hạn. Nếu như nguồn năng lượng và nguyên liệu này cạn kiệt, toàn 
bộ hệ thống sẽ sụp đổ. 


Nhưng bằng chứng từ quá khứ để chứng minh chúng là hữu hạn 
chỉ đúng về mặt lý thuyết. Một cách phản trực giác, trong quá trình 
con người sử dụng năng lượng và nguyên vật liệu tăng lên chóng 
mặt trong vài thế kỷ qua, sản lượng sẵn có để chúng ta có thể khai 
thác thực sự cũng făng lên. Bất cứ khi nào có nguồn năng lượng 
hay nguyên liệu nào bị thiếu hụt, đe dọa làm chậm tăng trưởng kinh 
tế, thì các khoản đầu tư lại được đổ vào nghiên cứu khoa học và 
công nghệ. Hoạt động này không chỉ luôn đem lại các phương thức 
khai thác tài nguyên hiệu quả, mà còn tạo ra nguồn năng lượng và 
nguyên vật liệu hoàn toàn mới. 


Hãy xem xét ngành công nghiệp xe hơi. Hơn 300 năm qua, nhân 
loại đã sản xuất hàng tỉ phương tiện giao thông, từ xe đẩy, xe cút kít, 


cho tới xe lửa, xe hơi, máy bay phản lực siêu âm và tàu con thoi. 
Người ta có thể nghĩ rằng nỗ lực phi thường như vậy sẽ làm cạn kiệt 
các nguồn năng lượng và nguyên vật liệu sẵn có để sản xuất, và 
hôm nay chúng ta sẽ phải sử dụng nốt phần cuối cùng. Tuy nhiên, 
thực tế ngược lại. Năm 1700, nếu như ngành công nghiệp xe hơi 
toàn cầu dựa quá nhiều vào gỗ và sắt, thì ngày nay nó đã sử dụng 
những loại vật liệu mới được phát triển như nhựa, cao su, nhôm và 
titan mà tổ tiên chúng ta chưa hề biết tới trước đây. Năm 1700, nếu 
như lực kéo được tạo ra chủ yếu bằng sức mạnh cơ bắp của động 
vật và con người, thì ngày nay máy móc của các hãng Toyota và 
Boeing được trang bị sức mạnh của động cơ đốt trong và năng 
lượng hạt nhân. Một cuộc cách mạng tương tự như vậy đã quét qua 
hầu như mọi lĩnh vực khác của nền công nghiệp. Chúng ta gọi đó là 
Cách mạng Công nghiệp. 


Hàng ngàn năm trước Cách mạng Công nghiệp, con người đã 
biết cách sử dụng nhiều nguồn năng lượng đa dạng. Họ đốt gỗ để 
nấu chảy sắt, sưởi ấm ngôi nhà và nướng bánh. Tàu thuyền khai 
thác năng lượng gió để di chuyền, và cối xay thì sử dụng dòng chảy 
của sông để xay ngũ cốc. Tuy nhiên, tất cả những nguồn năng 
lượng đó đều có vấn đề và có giới hạn rõ ràng. Cây cối không sẵn 
có khắp mọi nơi, gió không phải lúc nào cũng thổi, và sức nước chỉ 
hữu ích nếu bạn sống gần một con sông. 


Một vấn đề lớn hơn là mọi người không biết làm thế nào để 
chuyển đổi từ dạng năng lượng này thành dạng năng lượng khác. 


Họ có thể khai thác sự chuyển động của gió và nước để làm tàu 
thuyền di chuyển và quay cối xay, nhưng không thể đun nóng nước 
hoặc nấu chảy sắt. Ngược lại, họ không thể sử dụng nhiệt lượng 
được sản sinh bằng cách đốt gỗ đề làm quay cối xay. Con người chỉ 
có một cỗ máy có khả năng chuyển đồi năng lượng, đó chính là cơ 
thể. Trong quá trình trao đổi chất tự nhiên, những cơ quan của con 
người và các loài động vật khác đốt nhiên liệu hữu cơ được gọi là 
thức ăn và biến năng lượng thành sự vận động của cơ bắp. Đàn 
ông, đàn bà, con vật có thể tiêu thụ ngũ cốc và thịt, đốt cháy lượng 
đường và chất béo trong cơ thể, sử dụng năng lượng đó để kéo xe 
hoặc kéo cày. 


Vì cơ thể người và động vật là thiết bị chuyển đổi năng lượng 
duy nhất sẵn có, sức mạnh cơ bắp chính là chìa khoá cho gần như 
mọi hoạt động của con người. Cơ bắp của con người giúp sản xuất 
xe cộ và xây dựng nhà cửa, cơ bắp của bò dùng để kéo cày ngoài 
ruộng, và cơ bắp của ngựa để vận chuyển hàng hoá. Năng lượng 
để cung cấp cho cỗ máy cơ bắp hữu cơ cuối cùng đều đến từ một 
nguồn duy nhất — thực vật. Đến lượt mình, thực vật hấp thụ năng 
lượng từ mặt trời. Thông qua quá trình quang hợp, cây xanh nhận 
được năng lượng Mặt trời và tổng hợp nó thành các hợp chất hữu 
cơ. Hầu như mọi thứ con người đã làm trong suốt chiều dài lịch sử 
đều được thúc đầy bởi nguồn năng lượng Mặt trời do thực vật thu 
được, và chuyển đồi thành năng lượng cơ bắp. 


Do đó, lịch sử nhân loại bị chỉ phối bởi hai chu kỳ chính: những 
chu kỳ sinh trưởng của thực vật và những chu kỳ thay đổi của năng 


lượng Mặt trời (ngày và đêm, mùa hè và mùa đông). Khi ánh sáng 
Mặt trời khan hiễm và khi đồng lúa còn xanh, con người có rất ít 
năng lượng. Các vựa thóc trống rỗng, người thu thuế nhàn rỗi, quân 
lính thấy khó khăn khi di chuyển và chiến đấu, còn nhà vua có xu 
hướng duy trì hòa bình. Khi Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và lúa mì 
chín, nông dân thu hoạch cây trồng và đổ đầy kho thóc. Người thu 
thuế vội vã đến lấy phần của mình. Binh sĩ gồng cơ bắp và mài sắc 
thanh kiếm. Nhà vua thì triệu tập hội đồng và lên kế hoạch cho các 
chiến dịch tiếp theo của mình. Mọi người đều được thúc đẩy bởi 
năng lượng Mặt trời —- thứ được tiếp nhận và cất trữ trong lúa mì, 
gạo và khoai tây. 


Bí mật trong nhà bếp 


Trong suốt những thiên niên kỷ dài, ngày này qua ngày khác, con 
người giáp mặt với phát minh quan trọng nhất trong lịch sử sản xuất 
năng lượng mà không để ý đến nó. Nó đập vào mắt họ mỗi khi có 
một bà nội trợ hay người hầu lấy ấm đun nước pha trà, hoặc đặt 
một nồi đầy khoai tây trên bếp. Khi nước sôi, nắp ấm nước hoặc nồi 
nảy lên. Nhiệt năng đã được biến đổi thành động năng. Nhưng việc 
nắp nồi nảy lên lại gây ra chút phiền toái, đặc biệt là nếu bạn để 
quên nồi trên bếp và để nước sôi quá lâu. Không ai nhìn thấy tiềm 
năng thực sự của nó. 


Một bước đột phá không hoàn chỉnh trong việc chuyển nhiệt 
năng thành động năng là việc phát minh ra thuốc súng ở Trung Hoa 
vào thế kỷ 9. Lúc đầu, ý tưởng sử dụng thuốc súng để đẩy đạn đi 


nghe kỳ cục đến mức trong nhiều thế kỷ, thuốc súng được sử dụng 
chủ yếu để sản xuất bom lửa. Nhưng cuối cùng — có lẽ sau khi một 
chuyên gia về bom đặt thuốc súng vào trong cối giã rồi thế nào lại 
khiến cho cái chày bắn ra với một lực mạnh - thì những khẩu súng 
đã xuất đầu lộ diện. Đã gần 600 năm trôi qua kể từ khi thuốc súng 
được phát minh cho đến lúc đại bác được đưa vào sử dụng. 


Thậm chí sau đó, ý tưởng biến nhiệt năng thành động năng nghe 
vẫn còn điên rồ, nên phải mất đến ba thế kỷ cho tới khi có người 
phát minh ra cỗ máy tiếp theo nhằm sử dụng nhiệt năng tạo ra 
chuyển động. Công nghệ mới đã được sinh ra trong hầm mỏ nước 
Anh. Khi dân số Anh tăng lên, rừng bị chặt phá để cung cấp nhiên 
liệu cho nền kinh tế đang phát triển, lấy chỗ cho nhà ở và ruộng 
đồng. Anh ngày càng thiếu hụt củi đốt. Họ bắt đầu đốt than để thay 
thế. Nhiều vỉa than nằm ở các khu vực ngập nước, và lũ lụt ngăn 
thợ mỏ tiếp cận các địa tầng ngầm của hầm mỏ. Đó là vấn đề đang 
cần giải pháp. Khoảng năm 1700, một tiếng động lạ bắt đầu vang 
vọng khắp các hầm mỏ ở Anh. Đó là tiếng động —- dấu hiệu của 
Cách mạng Công nghiệp —- ban đầu thì nhẹ nhàng không dễ nhận 
thấy, nhưng đã phát triển ngày càng to hơn qua từng thập niên, cho 
đến khi bao trùm toàn bộ thế giới trong một giai điệu chói tai. Giai 
điệu đó phát ra từ động cơ hơi nước. 


Có rất nhiều loại động cơ hơi nước, nhưng tất cả đều chung một 
nguyên tắc. Bạn đốt một loại nhiên liệu nào đó như than, và sử dụng 
nhiệt năng sản sinh để đun sôi nước, tạo ra hơi nước. Khi lượng hơi 
nước tăng lên, nó đây piston. Khi piston di chuyển, bất cứ thứ gì nối 


với piston sẽ chuyển động theo. Bạn đã biến nhiệt năng thành động 
năng! Trong các mỏ than Anh thế kỷ 18, các piston được kết nối với 
một cái bơm để rút nước từ đáy hầm mỏ. Những động cơ đầu tiên 
làm việc kém hiệu quả vô cùng. Bạn phải đốt cháy một lượng lớn 
than chỉ để bơm ra một lượng nhỏ nước. Nhưng trong mỏ luôn có 
sẵn than nên chẳng ai thèm bận tâm. 


Trong những thập kỷ sau đó, các doanh nhân Anh đã cải thiện 
hiệu suất làm việc của động cơ hơi nước, mang chúng ra khỏi hầm 
mỏ, kết nối chúng với khung dệt và máy tỉa hạt bông. Điều này đã 
cách mạng hoá ngành dệt may, khiến họ có thể sản xuất ra ngày 
càng nhiều vải vóc với giá rẻ. Trong chớp mắt, Anh đã trở thành 
công xưởng của thế giới. Nhưng quan trọng hơn, việc đưa động cơ 
hơi nước ra khỏi hầm mỏ đã phá vỡ một rào cản tâm lý quan trọng. 
Nếu bạn có thể đốt cháy than đá để di chuyển khung dệt, tại sao 
không sử dụng phương thức này để di chuyển những thứ khác, 
chẳng hạn như xe cộ? 


Năm 1825, một kĩ sư người Anh đã kết nối động cơ hơi nước với 
một dãy toa xe chở đầy than từ hầm mỏ. Động cơ này đã kéo các 
toa xe dọc theo một đường ray sắt dài khoảng 20 km từ mỏ than 
đến bến cảng gần nhất. Đây là đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước 
đầu tiên trong lịch sử. Rõ ràng, nếu hơi nước có thể được sử dụng 
để vận chuyển than, thì tại sao lại không phải là những hàng hoá 
khác? Và tại sao không vận chuyển cả con người? Ngày 15 tháng 
Chín năm 1830, tuyến đường sắt thương mại đầu tiên được mở, kết 
nối Liverpool với Manchester. Các đoàn tàu di chuyên bằng sức 


mạnh của hơi nước mà trước đó đã được dùng để bơm nước và 
làm chuyển động những khung dệt. Và chỉ 20 năm sau đó, Anh đã 
có hàng chục ngàn cây số đường sắt. 


Từ đó về sau, mọi người trở nên ám ảnh với ý tưởng rằng máy 
móc và động cơ có thể được sử dụng để chuyển đổi dạng năng 
lượng này thành dạng năng lượng khác. Bất kỳ loại năng lượng nào 
ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, đều có thể được khai thác cho mọi 
nhu cầu của con người, nếu chúng ta có thể phát minh ra cỗ máy 
phù hợp. Ví dụ, khi các nhà vật lý nhận ra một nguồn năng lượng 
lớn được lưu trữ trong nguyên tử, họ ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ 
để tìm cách giải phóng nguồn năng lượng này và sử dụng nó để tạo 
ra điện, cho chạy tàu ngầm và tiêu diệt các thành phố. Phải mất 600 
năm kể từ khi các nhà giả kim Trung Hoa phát minh ra thuốc súng, 
cho đến khi đại bác Thổ Nhĩ Kỳ bắn nát các bức tường của thành 
phố Constantinople. Nhưng chỉ mất 40 năm kể từ khi Einstein xác 
định rằng bắt kỳ loại vật chất nào cũng có thể chuyển đổi thành năng 
lượng — đó là ý nghĩa của công thức E = mc? —- cho đến lúc hai quả 
bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima và Nagasaki, cũng như các nhà 
máy điện hạt nhân mọc lên như nắm khắp toàn cầu. 


Một phát minh quan trọng nữa là động cơ đốt trong, thứ chỉ cần ít 
hơn một thế hệ để có thể cách mạng hoá việc chuyên chở của con 
người và biến dầu mỏ thành một dạng quyền lực chính trị mềm. Dầu 
mỏ đã được biết đến từ hàng ngàn năm qua, được sử dụng để 
chống thắm mái nhà và bôi trơn trục xe. Tuy nhiên, hơn một thế kỷ 
trước, không ai nghĩ nó lại hữu ích nhiều hơn thế. Ý tưởng phải đồ 


máu vì những lợi ích từ dầu mỏ nghe có vẻ lố bịch. Bạn có thể phát 
động một cuộc chiến để tranh giành đất đai, vàng, hạt tiêu hay nô lệ, 
nhưng không phải là dầu mỏ. 


Và tiến trình phát triển của điện còn đáng kinh ngạc hơn. Hai thế 
kỷ trước đây, điện không có vai trò nào trong nền kinh tế, nó được 
sử dụng nhiều nhất cho các thí nghiệm khoa học phức tạp và ảo 
thuật rẻ tiền. Một loạt phát minh đã biến điện thành vị thần đèn toàn 
năng. Chúng ta chỉ cần chạm ngón tay, nó sẽ giúp in sách và khâu 
vá quần áo, giữ cho rau quả tươi ngon và kem của chúng ta đông 
lạnh, nấu bữa tối cho chúng ta và trừng trị những kẻ phạm tội, ghi lại 
các ý tưởng của con người và chớp lấy những nụ cười, thắp sáng 
màn đêm và mua vui cho con người với vô số các chương trình 
truyền hình. Rất ít người trong chúng ta hiểu điện đã thực hiện tất cả 
những điều này thế nào, nhưng thậm chí còn ít người hơn thế có thể 
mường tượng ra một cuộc sống không có điện. 


Đại dương năng lượng 


Về bản chất, Cách mạng Công nghiệp là một cuộc cách mạng 
trong việc chuyển đổi năng lượng. Nó đã minh chứng hết lần này 
đến lần khác rằng tổng số năng lượng mà chúng ta có thể sử dụng 
là vô biên. Hay chính xác hơn, chỉ có một giới hạn là trí tuệ con 
người. Cứ vài thập kỷ chúng ta lại khám phá ra một nguồn năng 
lượng mới, do đó tổng số năng lượng mà chúng ta có thể sử dụng 
lại không ngừng tăng lên. 


Tại sao rất nhiều người sợ rằng chúng ta đang dần mắt đi năng 


lượng? Tại sao họ cảnh báo về thảm họa nếu chúng ta cạn kiệt mọi 
loại nhiên liệu hoá thạch có sẵn? Rõ ràng thế giới không thiếu năng 
lượng. Chúng ta chỉ thiếu kiến thức cần thiết để khai thác và biến đổi 
chúng phục vụ nhu cầu của chúng ta. Số năng lượng được lưu trữ 
trong tất cả các nhiên liệu hoá thạch trên Trái đất không đáng kể so 
với số năng lượng mà Mặt trời phân phát miễn phí mỗi ngày. Chỉ có 
một tỉ lệ nhỏ năng lượng Mặt trời đến với chúng ta, nhưng nó chiếm 
tới 3.766.800 exajun năng lượng mỗi năm (1 jun là một đơn vị năng 
lượng trong hệ mét, bằng số năng lượng mà bạn bỏ ra để nâng một 
quả táo nhỏ lên cao một mét; 1 exajun là một tỉ tỉ jun — tức là rất 
nhiều táo). Thông qua quá trình quang hợp, toàn bộ các loài thực 
vật trên thế giới chỉ giữ lại được khoảng 3.000 trong số những 
exajun năng lượng Mặt trời đó. Tắt cả các hoạt động và ngành công 
nghiệp của con người cùng nhau tiêu thụ khoảng 300 exajun hằng 
năm, chỉ tương đương với số năng lượng mà Trái đất tiếp nhận từ 
Mặt trời trong 90 phút. Và đó mới chỉ là năng lượng Mặt trời. Ngoài 
ra, bao quanh chúng ta là các nguồn năng lượng khổng lồ khác như 
năng lượng hạt nhân và lực hấp dẫn, năng lượng này biểu hiện rõ 
nhất trong sức mạnh của những đợt thủy triều trên biển gây ra bởi 
lực hút của Mặt trăng đối với Trái đất. 


Trước Cách mạng Công nghiệp, thị trường năng lượng của con 
người gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các loài thực vật. Con 
người sống bên cạnh một bồn năng lượng xanh chứa 3.000 exajun 
mỗi năm, và đã cố gắng để khai thác hết mức nguồn năng lượng đó. 
Tuy nhiên, có một giới hạn rõ ràng về số năng lượng mà họ có thể 
khai thác. Trong Cách mạng Công nghiệp, con người nhận ra họ 


đang thực sự sống cùng với một đại dương năng lượng khổng lò, 
một đại dương chứa hàng tỉ tỉ exajun thế năng. Tất cả những gì 
chúng ta cần làm là phát minh ra những cái máy bơm tốt hơn. 


Học cách để khai thác và chuyển đổi năng lượng một cách hiệu 
quả sẽ giải quyết vấn đề vốn đang làm chậm quá trình tăng trưởng 
kinh tế — sự khan hiếm của nguyên vật liệu. Khi con người tìm ra 
cách để khai thác một nguồn năng lượng lớn giá rẻ, họ có thể bắt 
đầu khai thác những kho dự trữ nguyên liệu thô mà trước đây không 
thể tiếp cận được (ví dụ, khai thác mỏ sắt ở vùng đất hoang 
Siberia), hoặc vận chuyển nguyên vật liệu đến các địa điểm xa xôi 
hơn (ví dụ, cung cấp len của Úc cho một nhà máy dệt ở Anh). Đồng 
thời, những đột phá khoa học cho phép loài người phát minh ra 
những nguyên vật liệu hoàn toàn mới, chẳng hạn như nhựa, và 
khám phá ra các vật liệu tự nhiên chưa từng biết tới trước đây, 
chẳng hạn như Silicon, bán dẫn, nhôm. 


Chỉ đến năm 1820, các nhà hoá học mới tìm ra nhôm, nhưng 
việc phân tách kim loại này từ quặng thô là cực kỳ khó khăn và tốn 
kém. Trong nhiều thập kỷ, nhôm giá trị hơn nhiều so với vàng. 
Những năm 1860, Hoàng đế Napoleon III của Pháp cho đặt làm 
những bộ dao dĩa bằng nhôm cho các vị khách quý nhất của ông. 
Khách ít quan trọng phải dùng dao dĩa bằng vàng. Nhưng đến cuối 
thế kỷ 19, các nhà hoá học đã phát hiện ra cách trích xuất một 
lượng lớn nhôm giá rẻ, sản lượng nhôm toàn cầu hiện nay giữ ở 
mức 30 triệu tấn mỗi năm. Napoleon IIl sẽ ngạc nhiên khi biết rằng 
con cháu mình sử dụng giấy nhôm dùng một lần giá rẻ để bọc bánh 


mì và đựng thức ăn thừa. 


2.000 năm trước đây, khi bị khô da, người dân ở lưu vực Địa 
Trung Hải đã bôi dầu ô-liu lên tay. Ngày nay, họ đã có kem dưỡng 
da tay. Dưới đây là danh sách thành phần của một loại kem dưỡng 
da tay hiện đại đơn giản mà tôi đã mua tại một cửa hàng địa 
phương: 


Nước khử ion, acid stearic, glycerin, caprylic/caprictiglyceride, 
propylene glycol, myristate isopropyl, chiết xuất từ rễ sâm, nước 
hoa, cetyl alcohol, triethanolamine, dimeticone, arctostaphylos tách 
chiết từ lá uva-ursi, magnesium ascorbyl phosphate, imidazolidinyl 
urê, methylparaben, camphor, propyl paraben, hydroxyisohexyl 3- 
cyclohexen carboxaldehyde, hydroxycitronellal, linalool, butylphenyl 
methylproplonal, citronnellol, limonene, geraniol. 


Hầu như tất cả các thành phần này đã được phát minh, khám 
phá chỉ trong hai thế kỷ qua. 


Trong Thế chiến l, Đức bị phong tỏa và phải chịu đựng tình trạng 
thiếu trầm trọng nguyên vật liệu, đặc biệt là diêm tiêu (muối kali nitrat 
KNO2), một thành phần thiết yếu trong thuốc súng và các loại chất 
nổ khác. Những mỏ dự trữ quan trọng nhất của chất này nằm ở 
Chile và Ấn Độ, còn Đức không có mỏ kali nitrat nào. Đúng là kali 
nitrat có thể được thay thế bằng ammonia, nhưng chỉ phí sản xuất 
cũng rất cao. May mắn cho người Đức, một trong những đồng bào 
của họ, nhà hoá học gốc Do Thái tên là Fritz Haber, vào năm 1908 
đã phát minh ra quy trình sản xuất ammonia sử dụng không khí. Khi 


chiến tranh nổ ra, người Đức đã sử dụng phát minh của Haber để 
bắt đầu sản xuất thuốc nỗ ở quy mô công nghiệp, sử dụng không 
khí như một nguyên liệu thô. Một số học giả tin rằng nếu không có 
phát minh của Haber, chắc chắn Đức đã buộc phải đầu hàng từ 
trước tháng Mười một năm 1918 khá lâu. Phát minh của Haber 
(người trong chiến tranh cũng đi tiên phong trong việc sử dụng các 
khí độc trên chiến trường) đã được trao giải Nobel năm 1918, về 
lĩnh vực hoá học chứ không phải về hòa bình. 


Cuộc sống trên dây chuyền sản xuất 


Cách mạng Công nghiệp đã đem lại một sự kết hợp chưa từng 
có giữa nguồn năng lượng và nguyên vật liệu, hai thứ đều dồi dào 
và rẻ mạt. Kết quả là một sự bùng nỗ trong hoạt động sản xuất của 
con người. Sự bùng nỗ đầu tiên và quan trọng nhất là trong nông 
nghiệp. Thông thường, khi nghĩ về Cách mạng Công nghiệp, chúng 
ta nói đến một cảnh quan đô thị với những ống khói nhà máy, hoặc 
hoàn cảnh khốn khổ của người thợ mỏ than đổ mồ hôi trong lòng 
đất. Tuy nhiên, trên tất cả, Cách mạng Công nghiệp chính là Cách 
mạng Nông nghiệp lần thứ hai. 


Trong suốt 200 năm qua, phương thức sản xuất công nghiệp đã 
trở thành trụ cột của ngành nông nghiệp. Những cỗ máy như máy 
kéo bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mà trước đây được tiến hành bằng 
sức mạnh cơ bắp, hoặc không thể thực hiện được. Số lượng các 
cánh đồng và đàn gia súc tăng nhanh nhờ năng suất cao hơn vì có 
phân bón nhân tạo, thuốc trừ sâu công nghiệp, cả một kho kích thích 


tố và thuốc chữa bệnh. Tủ lạnh, tàu thuyền, máy bay giúp con người 
có thể lưu trữ sản phẩm trong nhiều tháng, vận chuyển chúng một 
cách nhanh và rẻ sang tận đầu kia thế giới. Châu Âu bắt đầu ăn thịt 
bò Argentina tươi và sushi Nhật Bản. 


Ngay cả thực vật và động vật cũng được cơ giới hoá. Vào 
khoảng thời gian mà Homo sapiens được các tôn giáo nhân văn 
nâng lên ngang tầm với thần thánh, vật nuôi không được xem là 
những sinh vật có thể cảm thấy đau đớn và buồn khổ, thay vào đó 
chúng được xem như những cỗ máy. Ngày nay, những loài động vật 
thường được sản xuất hàng loạt tại các cơ sở chăn nuôi giống như 
nhà máy, cơ thể của chúng bị biến đổi để có hình dạng phù hợp với 
nhu cầu công nghiệp. Chúng trải qua toàn bộ chu trình sống như 
những bánh xe có răng cưa trong một dây chuyển sản xuất khổng 
lồ, độ dài và chất lượng tồn tại của chúng được xác định bởi lợi 
nhuận và sự thua lỗ của các tập đoàn kinh doanh. Ngay cả khi 
ngành công nghiệp quan tâm đến việc nuôi sống chúng, cho chúng 
sống lành mạnh và ăn đầy đủ, cũng không hề thực sự quan tâm đến 
tính chất xã hội và tâm lý của con vật (trừ phi nó có ảnh hưởng trực 
tiếp tới sản xuất). 


Ví dụ, gà mái đẻ trứng có cả một thế giới phức tạp các nhu cầu 
và động lực hành vi. Chúng cảm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ để tìm 
hiểu môi trường của mình, tìm kiếm thức ăn xung quanh, xác định 
hệ thống thứ bậc xã hội, tự làm tổ và tự chải chuốt cho mình. Nhưng 
ngành công nghiệp sản xuất trứng thường nhốt lũ gà mái trong 
chuồng nhỏ, và thường là họ nhốt chung bốn con gà mái trong một 


cái lồng, mỗi lồng có diện tích mặt sàn với hai chiều ngang dọc 
khoảng 22-25 cm. Gà mái nhận đủ lương thực, nhưng chúng không 
có chủ quyền lãnh thổ, xây tổ hoặc tham gia vào các hoạt động tự 
nhiên khác. Thật vậy, chiếc lồng quá nhỏ tới mức thậm chí con gà 
thường không thể vỗ cánh hay hoàn toàn đứng thẳng được. 


Lợn là một trong những loài động vật có vú thông minh và ham 
học hỏi, có lẽ chỉ xếp sau các loài vượn cỡ lớn. Tuy nhiên, các trang 
trại chăn nuôi lợn công nghiệp thường xuyên nhốt lợn nái bên trong 
chuồng nhỏ, khiến chúng không thể quay đầu (chưa nói đến việc đi 
bộ hoặc tìm kiếm thức ăn). Lợn nái được giữ trong những chiếc 
chuồng như thế suốt ngày đêm trong vòng bốn tuần sau sinh. Con 
của chúng sau đó được đưa đi vỗ béo, và lợn nái được tiếp tục cho 
giao phối để đón chào các lứa lợn con tiếp theo. 


Nhiều con bò sữa sống gần như cả đời bên trong một chuồng 
nuôi nhốt nhỏ hẹp; đứng, ngồi, ngủ trong nước tiểu và phân của 
mình. Chúng nhận được khẩu phần của mình: thực phẩm, kích thích 
tố và thuốc từ các loại máy móc, cứ vài giờ bị vắt sữa một lần bởi 
một tập hợp máy móc khác. Vị thế của con bò không gì hơn ngoài 
một cái miệng ăn nhận nguyên vật liệu và bầu vú là nơi sản xuất ra 
hàng hoá. Việc đối xử với các sinh vật sở hữu thế giới tình cảm 
phức tạp như thể chúng là những cỗ máy có thể khiến cho chúng 
không chỉ khó chịu về thể chất, mà còn gánh nhiều căng thẳng xã 
hội và tâm lý khó chịu. 


Hình 40. Những con gà con trên dây chuyền trong một trại ấp thương mại. Gà trống và gà mái 


con không hoàn hảo đều bị tách ra khỏi dây chuyền và sau đó bị chết ngạt trong phòng hơi 
ngạt, bỏ vào máy cắt vụn tự động, hoặc chỉ đơn giản là ném vào thùng rác, nơi chúng bị nghiền 
nát đến chết. Hàng trăm triệu con gà chết mỗi năm trong các trại ấp như vậy. 


Cũng như việc buôn bán nô lệ qua Đại Tây Dương không bắt 
nguồn từ thù hận đối với người châu Phi, ngành chăn nuôi hiện đại 
không hề được thúc đẩy bởi tình trạng thù hẳn. Một lần nữa, nó 
được thúc đây bởi sự thờ ơ. Hầu hết những người chăn nuôi và tiêu 
thụ trứng, sữa, thịt hiếm khi dừng lại để suy nghĩ về số phận của 
những con gà, bò hay lợn được nuôi để cung cấp thịt và các sản 
phẩm khác họ đang ăn. Một số người nếu có suy nghĩ, thường lập 
luận rằng những loài động vật như vậy chỉ có đôi chút khác biệt với 
các loại máy móc, không có cảm giác và cảm xúc, không cảm nhận 


được đau khổ. Trớ trêu thay, chính các ngành khoa học vốn đã tạo 
hình cho những cái máy làm sữa và máy đẻ trứng của chúng ta, gần 
đây đã chứng minh đầy thuyết phục rằng động vật có vú và loài chim 
vốn có cảm giác và cảm xúc phức tạp. Chúng không chỉ cảm thấy 
đau đớn thể xác, mà còn có thể bị đau khổ về cảm xúc. 


Tâm lý học tiến hoá cho rằng nhu cầu cảm xúc và xã hội của 
động vật trang trại tiền hoá trong điều kiện tự nhiên, nơi chúng cần 
thiết cho sự tồn tại và sinh sản. Ví dụ, một con bò hoang dã phải biết 
cách tạo mối quan hệ gần gũi với bò cái và bò đực khác, nếu không 
nó không thể sống sót và sinh sản. Để có thể học được những kĩ 
năng cần thiết, sự tiền hoá cấy vào các con bê — như trong các con 
con của tất cả động vật xã hội có vú khác - một thôi thúc vui chơi 
mạnh mẽ (chơi là cách động vật có vú học các hành vi xã hội). Và 
chúng còn được cấy một thôi thúc mạnh mẽ hơn là gắn bó với mẹ 
của chúng, nơi mà sữa và sự chăm sóc rất cần thiết để tồn tại. 


Điều gì xảy ra nếu nông dân bây giờ có một con bê nhỏ, tách nó 
ra khỏi bò mẹ rồi đặt vào trong một cái lồng kín, cung cấp thức ăn, 
nước uống và thuốc tiêm chủng để chống lại bệnh tật, rồi sau đó, khi 
nó đủ tuổi, cho nó thụ tinh với tinh trùng của bò đực? Từ góc độ 
khách quan, con bê này không cần gắn bó với mẹ hoặc chơi đùa để 
tồn tại và sinh sản. Nhưng từ góc độ chủ quan, con bê vẫn cảm thấy 
một sự thôi thúc mạnh mẽ để gắn kết với mẹ nó và chơi với các con 
bê khác. Nếu những thôi thúc này không được đáp ứng, con bê sẽ 
bị ảnh hưởng rất lớn. Đây là bài học cơ bản của tâm lý học tiến hoá: 
một nhu cầu hình thành trong tự nhiên tiếp tục được cảm nhận chủ 


quan ngay cả khi nó không còn thực sự cần thiết cho sự tồn tại và 
sinh sản. Thảm kịch của ngành nông nghiệp là chúng ta rất cần thận 
với nhu cầu khách quan của động vật, trong khi bỏ qua nhu cầu chủ 
quan của chúng. 


Hình #1. Một trong những con khỉ mồ côi của Harlow vẫn bám vào người mẹ vải trong khi đang 
bú sữa từ người mẹ kim loại. 


Tính đúng đắn của lý thuyết này được biết đến ít ra là từ năm 
1950, khi nhà tâm lý học người Mỹ Harry Harlow nghiên cứu sự sinh 
trưởng của những con khỉ. Harlow đã tách khỉ sơ sinh khỏi mẹ chỉ 
vài giờ sau khi chào đời. Những con khỉ đã bị cô lập trong lồng, và 


sau đó được nuôi dưỡng bởi các bà mẹ giả. Trong mỗi lồng, Harlow 
đặt hai hình nộm giả. Một được làm bằng dây kim loại, và được nối 
với một chai sữa mà từ đó con khỉ con có thể mút. Hình nộm khác 
được làm bằng gỗ bọc vải, khiến nó trông giống như một người mẹ 
khỉ thật, nhưng không cung cấp cho đám khỉ sơ sinh bất cứ nguồn 
nuôi dưỡng nào. Người ta giả định rằng đám khỉ con sẽ bám vào bà 
mẹ kim loại bổ dưỡng hơn là một miếng vải thô ráp. 


Trước sự ngạc nhiên của Harlow, đám khỉ sơ sinh thể hiện một 
sở thích đáng kể dành cho con khỉ mẹ bằng vải, dành phần lớn thời 
gian của chúng với nó. Khi hai hình nộm được đặt gần nhau, đám 
khỉ sơ sinh vẫn ôm ấp bà mẹ vải ngay cả khi chúng đang leo lên để 
hút sữa từ bà mẹ bằng kim loại. Harlow nghi ngờ rằng có lẽ lũ khỉ 
làm thế vì chúng bị lạnh. Vì vậy, ông trang bị một bóng đèn điện bên 
trong người mẹ dây kim loại, mà bây giờ tỏa ra nhiệt. Hầu hét lũ khi, 
ngoại trừ những con còn rất nhỏ, vẫn tiếp tục thích bà mẹ vải. 


Nghiên cứu tiếp theo cho thấy lũ khỉ mồ côi của Harlow đã lớn 
lên với sự rối loạn tình cảm mặc dù chúng đã nhận được mọi chất 
dinh dưỡng cần thiết. Chúng không bao giờ thích ứng với xã hội loài 
khỉ, gặp khó khăn khi giao tiếp với những con khỉ khác, và bị ảnh 
hưởng bởi sự lo lắng và tính gây hân cao độ. Kết luận không thể 
tránh được là: khỉ có nhu cầu tâm lý và mong muốn, vượt lên nhu 
cầu vật chất của chúng, và nếu điều đó không được đáp ứng, chúng 
sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Trong những thập kỷ sau, nhiều nghiên cứu 
đã cho thấy kết luận này không chỉ áp dụng với khỉ mà còn đối với 
những loài động vật có vú khác, cũng như các loài chim. Hiện nay, 


hàng triệu gia súc đang phải chịu đựng điều kiện sống tương tự như 
những con khỉ của Harlow, khi nông dân thường xuyên tách rời lũ 
bê, cừu và dê con ra khỏi mẹ chúng, và buộc chúng lớn lên trong sự 
cô lập. 


Tổng kết lại, hiện nay hàng tỉ động vật nông trại sống như là một 
phần của một dây chuyền máy móc, và khoảng 50 tỉ trong số đó bị 
giết chết mỗi năm. Những phương pháp chăn nuôi công nghiệp đã 
dẫn đến một sự gia tăng mạnh về sản xuất nông nghiệp và dự trữ 
thức ăn cho người. Cùng với sự cơ giới hoá việc trồng cây, chăn 
nuôi công nghiệp là cơ sở cho toàn bộ trật tự kinh tế xã hội hiện đại. 
Trước khi có tiến trình công nghiệp hoá nông nghiệp, hầu hết thực 
phẩm sản xuất trên những cánh đồng và trong các trang trại bị “lãng 
phí" vào việc nuôi những người nông dân và động vật trong trại chăn 
nuôi. Chỉ có một tỉ lệ nhỏ là có sẵn để nuôi các nghệ nhân, giáo viên, 
các linh mục và quan chức. Do đó, trong hầu hết các xã hội, hơn 
90% dân số là nông dân. Tiếp theo tiến trình công nghiệp hoá nông 
nghiệp, số lượng nông dân ngày càng thu hẹp nhưng vẫn đủ để nuôi 
các nhân viên văn phòng và thợ máy ngày một tăng. Ngày nay, tại 
Hoa Kỳ, chỉ có 2% dân số sống bằng nghề nông, nhưng 2% này sản 
xuất không chỉ đủ nuôi toàn bộ dân số Hoa Kỳ, mà còn đủ xuất khẩu 
phần thặng dư để cung cấp cho phần còn lại của thế giới. Nếu 
không có tiến trình công nghiệp hoá nông nghiệp thì Cách mạng 
Công nghiệp đô thị đã không thể diễn ra - và có lẽ sẽ không có đủ 
bàn tay khối óc để trở thành nhân viên nhà máy và văn phòng. 


Khi những nhà máy và văn phòng này thu hút hàng tỉ bàn tay 


khối óc, nguồn lực được giải phóng từ các cánh đồng canh tác, họ 
đã bắt đầu sản xuất ra hàng loạt sản phẩm với sự đa dạng chưa 
từng có. Con người hiện nay sản xuất ra nhiều thép hơn, nhiều quần 
áo hơn, và xây dựng nhiều công trình kiến trúc hơn bao giờ hết. 
Ngoài ra, con người còn sản xuất một loạt các hàng hoá gây kinh 
ngạc, mà trước đây không thể tưởng tượng nổi, chẳng hạn như 
bóng đèn, điện thoại di động, máy ảnh và máy rửa bát. Lần đầu tiên 
trong lịch sử nhân loại, cung bắt đầu vượt quá cầu. Và một vấn đề 
hoàn toàn mới đã nảy sinh: ai sẽ là người mua tất cả những thứ 
này? 


Thời đại mua sắm 


Các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hiện đại phải liên tục gia tăng 
sản xuất nếu muốn tồn tại, giống như một con cá mập phải bơi hoặc 
sẽ chết ngộp. Tuy nhiên, chỉ sản xuất thôi chưa đủ. Phải có người 
mua các sản phẩm, nếu không các nhà công nghiệp và nhà đầu tư 
sẽ phá sản. Để ngăn chặn thảm họa này và để đảm bảo mọi người 
sẽ luôn mua bất cứ thứ gì ngành công nghiệp mới sản xuất ra, một 
hình thức mới của đạo đức xuất hiện: chủ nghĩa tiêu dùng. 


Hầu hết mọi người trong suốt chiều dài lịch sử sống trong điều 
kiện thiếu thốn. Do đó thanh đạm là khẩu hiệu của họ. Đạo đức khắc 
khổ của những người Thanh giáo và sparta là hai ví dụ nỗi tiếng. 
Một người tốt cần tránh sự xa xỉ, không bao giờ vứt đi thực phẩm 
chế biến, và vá lại chiếc quần rách thay vì mua một cái quần mới. 
Chỉ có vua và quý tộc mới tự cho phép mình công khai từ bỏ những 


giá trị như thế và thường phô trương sự giàu có của họ. 


Chủ nghĩa tiêu dùng thấy việc tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ 
ngày càng nhiều chính là một điều tích cực. Nó khuyến khích mọi 
người chiều chuộng bản thân, làm hư bản thân, và thậm chí dần dần 
giết chính mình bởi sự tiêu dùng quá mức. Tính tiết kiệm là một 
bệnh dịch cần được chữa trị. Bạn không cần phải nhìn xa để thấy 
đạo đức tiêu dùng được áp dụng - chỉ cần đọc mặt sau một hộp ngũ 
cốc. Những dòng dưới đây lấy từ hộp ngũ cốc ăn sáng yêu thích của 
tôi, do công ty Telma của Israel sản xuất: 


Đôi khi bạn cần một sự chăm sóc. Đôi khi bạn cần một chút năng 
lượng thêm. Có những lúc bạn cần theo dõi cân nặng của mình và 
có những lúc bạn cần phải ăn một thứ gì đó... Ngay bây giờ! Telma 
cung cấp các loại ngũ cốc ngon lành dành riêng cho bạn — ăn ngon 
mà không phải hối hận. 

Đi kèm với sản phẩm trên là một quảng cáo cho một thương hiệu 


ngũ cốc khác tên là Health Treats: 


Health Treats cung cấp nhiều loại ngũ cốc, trái cây và các loại 
hạt, mang lại một trải nghiệm kết hợp giữa hương vị, niềm vui và 
sức khỏe. Đáp ứng một bữa ăn khoái khẩu giữa ban ngày, thích hợp 
cho một lối sống lành mạnh. 


Một sự thưởng thức thực sự với những hương vị vô cùng tuyệt 
vời [nhắn mạnh trong nguyên bản]. 


Trong hầu hết lịch sử, mọi người có thể cảm thấy khó chịu hơn là 


bị thu hút bởi một dòng chữ như vậy. Họ có thể coi điều đó là ích kỷ, 
suy đồi, tha hoá về mặt đạo đức. Chủ nghĩa tiêu dùng đã làm việc 
rất chăm chỉ, với sự giúp sức của tâm lý học đại chúng (“Hãy cứ làm 
đi!) nhằm thuyết phục mọi người rằng khoái lạc rất tốt cho bạn, 
trong khi tính tiết kiệm là tự áp bức. 


Nó đã thành công. Tất cả chúng ta đều là những người biết cách 
tiêu dùng. Chúng ta mua rất nhiều sản phẩm không thực sự cần, mà 
cho đến ngày hôm qua chúng ta vẫn không biết là chúng có tồn tại. 
Các nhà sản xuất cố tình thiết kế mặt hàng có thời hạn sử dụng 
ngắn, cũng như phát minh ra các mẫu mã mới không cần thiết của 
các sản phẩm hoàn toàn vừa ý mà chúng ta phải mua cho “hợp 
thời”. Mua sắm đã trở thành một trò tiêu khiển yêu thích, và hàng 
tiêu dùng đã trở thành trung gian cần thiết trong mối quan hệ giữa 
các thành viên gia đình, vợ, chồng và bạn bè. Ngày lễ tôn giáo như 
Giáng sinh đã trở thành lễ hội mua sắm. Ở Mỹ, thậm chí Ngày 
tưởng niệm (Memorial Day) — ban đầu là một ngày trọng đại để ghi 
nhớ những người lính ngã xuống - bây giờ là dịp để giảm giá đặc 
biệt. Hầu hết mọi người đánh dấu ngày này bằng cách mua sắm, có 
lẽ để chứng tỏ rằng những người bảo vệ tự do đã không chết một 
cách vô ích. 


Sự nở rộ của đạo đức tiêu dùng được thể hiện rõ nhất trên thị 
trường thực phẩm. Các xã hội nông nghiệp truyền thống sống trong 
cái bóng khủng khiếp của nạn đói. Trong thế giới giàu có ngày nay, 
một trong những vấn đề sức khỏe hàng đầu là bệnh béo phì, nó tác 
động đến người nghèo (những người toàn nhồi bánh hamburger và 


pizza) thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với người giàu (những 
người ăn xà lách hữu cơ và sinh tố trái cây). Mỗi năm dân số Mỹ chỉ 
tiền vào chế độ ăn kiêng nhiều hơn số tiền cần thiết để nuôi sống tất 
cả những người đói khát ở phần còn lại của thế giới. Béo phì là một 
chiến thắng kép của chủ nghĩa tiêu thụ. Thay vì ăn ít, sẽ dẫn đến 
suy giảm kinh tế, người ta ăn quá nhiều và sau đó mua các sản 
phẩm ăn kiêng — đóng góp gấp đôi vào tăng trưởng kinh tế. 


*xx** 


Làm thế nào chúng ta có thể dung hòa đạo đức tiêu dùng với đạo 
đức kinh doanh, theo đó lợi nhuận không nên lãng phí, và thay vào 
đó nên được tái đầu tư vào sản xuất? Rất đơn giản, giống như ở 
thời đại trước, ngày nay vẫn tồn tại một sự phân công lao động giữa 
giới thương lưu và người bình dân. Vào thời trung cổ ở châu Âu, 
giới quý tộc vung tiền một cách không cân nhắc vào những thứ xa xỉ 
quá mức, trong khi nông dân sống đạm bạc, để tâm đến từng xu. 
Giờ đây, hoàn cảnh đã đổi khác. Người giàu luôn chú trọng quản lý 
tài sản và các khoản đầu tư của họ, trong khi người nghèo thì đâm 
đầu vào nợ nàn để mua xe hơi và tivi là những thứ họ không thực 
sự cần. 


Đạo đức tư bản và chủ nghĩa tiêu dùng là hai mặt của cùng một 
đồng tiền, một sự hợp nhất của hai điều răn. Điều răn tối thượng 
của những người giàu có là “Đầu tư!” Điều răn tối thượng của phần 
còn lại là “Mual” 


Đạo đức tư bản-tiêu dùng có tính chất cách mạng theo một nghĩa 


khác. Hầu hết các hệ thống đạo đức trước đây đã đặt con người vào 
một bản thỏa thuận khó khăn. Họ đã được hứa hẹn về một thiên 
đường, nhưng chỉ khi họ vun trồng sự nhân ái và khoan dung, vượt 
qua sân si và thù hận, cũng như hạn chế sự ích kỷ của họ. Đây là 
điều quá khó khăn cho hầu hết mọi người. Lịch sử của đạo đức là 
một câu chuyện buồn của những lý tưởng tuyệt vời mà không ai có 
thể chạm đến. Hầu hết các tín đồ Ki-tô đã không bắt chước Chúa 
Jesus, hầu hết các Phật tử không thể sống như Phật, và hầu hết các 
nho sĩ đều khiến cho Khổng Tử phải nỗi giận. 


Ngược lại, hầu hết mọi người thời nay sống thành công dựa trên 
lý tưởng của chủ nghĩa tư bản tiêu dùng. Nền đạo đức mới hứa hẹn 
chốn thiên đường với điều kiện là người giàu vẫn tham lam và dành 
thời gian của họ làm ra nhiều tiền, và số đông quần chúng vẫn hoàn 
toàn tự do với những khát khao và đam mê của họ —- mua nhiều và 
nhiều hơn nữa. Đây là tôn giáo đầu tiên trong lịch sử mà các tín đồ 
của nó thực sự làm được những gì họ được yêu cầu làm. Dẫu vậy, 
làm sao chúng ta biết được mình có thực sự được lên thiên đường 
hay không? Chúng ta chỉ trông thấy nó trên truyền hình. 


(UÚC (0! MẠN( IẦU DÀI 


Các mạng Công nghiệp đã mở ra những phương thức mới để 
chuyển đổi năng lượng và sản xuất hàng hoá, giải phóng phần lớn 
nhân loại khỏi sự phụ thuộc vào hệ sinh thái xung quanh. Con người 
đốn rừng, thoát nước các vùng đầm lầy, đắp đập ngăn sông, tưới 
nước cho các vùng đồng bằng, lắp đặt hàng chục ngàn cây số 
đường ray xe lửa, và xây dựng các đô thị lớn chọc trời. Khi thế giới 
được tạo nên để phù hợp với nhu cầu của Homo sapiens, môi 
trường sống đã bị phá hủy và các loài bị tuyệt chủng. Hành tinh từng 
tràn đầy xanh tươi và hoa lá của chúng ta trở thành một trung tâm 
mua sắm được làm bằng bê tông và nhựa. 


Ngày nay, các lục địa trên Trái đất là ngôi nhà của gần 7 tỉ 
Sapiens. Nếu bạn đặt tất cả họ vào rất nhiều cái cân lớn, tổng khối 
lượng của họ sẽ vào khoảng 300 triệu tấn. Nếu sau đó bạn lại gom 
tất cả các vật nuôi trong trang trại của chúng ta như bò, lợn, cừu, gà 
và đặt chúng trên rất nhiều cái cân lớn hơn, khối lượng của chúng 
sẽ lên đến khoảng 700 triệu tấn. Ngược lại, tổng khối lượng của tất 
cả các loài động vật hoang dã lớn còn sót lại từ nhím, chim cánh cụt, 
đến voi và cá voi — ít hơn 100 triệu tấn. Những cuốn sách trẻ em, 
các biểu tượng và màn hình tivi của chúng ta vẫn ngập tràn hình 


ảnh hươu cao cổ, chó sói và tinh tinh, nhưng thực tế chúng còn rất ít 
trong thế giới thực. Có khoảng 80.000 hươu cao cổ trên thế giới so 
với 1,5 tỉ gia súc; chỉ còn 200.000 con sói xám so với 400 triệu con 
chó thuần hoá; và chỉ còn 250.000 con tinh tinh — trái ngược với 
hàng tỉ người. Nhân loại thực sự đã giành quyền kiểm soát toàn bộ 
thế giới. 


Sự suy thoái hệ sinh thái không giống như tình trạng khan hiếm 
tài nguyên. Như chúng ta đã thấy ở chương trước, các nguồn lực 
sẵn có phục vụ con người không ngừng tăng lên, và khả năng sẽ 
còn tiếp tục như vậy. Đó là lý do mà lời tiên tri về ngày tận thế vì 
khan hiếm tài nguyên có lẽ đã bị đặt sai chỗ. Ngược lại, nỗi sợ hãi 
về sự suy thoái sinh thái lại trở nên rất rõ ràng. Trong tương lai đó, 
con người giành quyền kiểm soát một lượng dỗi dào các vật liệu 
mới và các nguồn năng lượng, trong khi đồng thời phá hủy những gì 
còn lại của môi trường sống tự nhiên và đầy hầu hết các loài khác 
tới bờ vực tuyệt chủng. 


Trên thực tế, bắt ồn sinh thái có thể gây nguy hiểm cho sự tồn tại 
của chính loài Homo sapiens. Hiện tượng nóng lên toàn cầu, mực 
nước biển dâng cao và ô nhiễm trên diện rộng có thể làm cho Trái 
đất không còn dễ sống với loài người, và do đó tương lai có thể 
chứng kiến một cuộc rượt đuổi giữa sức mạnh của con người và 
những thiên tai do con người gây ra. Khi con người sử dụng sức 
mạnh của mình để chống lại thế lực thiên nhiên và chinh phục các 
hệ sinh thái từ những nhu cầu và ý tưởng bất chợt của họ, những 
thế lực trên có thể gây ra phản ứng trái chiều bất ngờ và nguy hiểm 


hơn nhiều. Và những phản ứng của thiên nhiên, khả năng cao là chỉ 
có thể kiểm soát được bằng những biện pháp thậm chí còn quyết 
liệt hơn, sẽ dẫn đến sự hỗn loạn tôi tệ hơn. 


Nhiều người gọi tiến trình này “sự tàn phá thiên nhiên”. Nhưng nó 
không thực sự phá hủy, nó biến đổi. Thiên nhiên không thể bị phá 
hủy. 65 triệu năm trước, một thiên thạch lớn đã xóa số loài khủng 
long, nhưng sự kiện đó lại mở ra con đường phát triển cho động vật 
có vú. Ngày nay, nhân loại đang đầy nhiều loài đến tuyệt chủng và 
thậm chí có thể tiêu diệt chính mình. Nhưng một số sinh vật khác 
đang thích nghi khá tốt. Ví dụ như chuột và gián đang trong thời kỳ 
hoàng kim của chúng. Những sinh vật ngoan cường có lẽ sẽ chui ra 
từ dưới đống đồ nát của một thảm họa toàn cầu, sẵn sàng và có khả 
năng truyền bá ADN của chúng. Có lẽ 65 triệu năm nữa, loài chuột 
thông minh sẽ nhìn lại với lòng biết ơn về sự chết chóc do con 
người gây nên, cũng như chúng ta ngày nay có thể cảm ơn rằng 
thiên thạch đã làm loài khủng long tuyệt chủng. 


Tuy nhiên, những lời đồn thổi về sự tuyệt chủng của loài người 
chúng ta vẫn còn quá sớm. Kể từ Cách mạng Công nghiệp, dân số 
thế giới đã bùng nổ chưa từng thấy. Năm 1700, thế giới là ngôi nhà 
chung của 700 triệu người. Tới năm 1800, con số này đã lên đến 
950 triệu người. Tới năm 1900, loài người gần như tăng gấp đôi số 
lượng của mình lên đến 1,6 tỉ người. Và tới năm 2000, con số này 
tăng gấp bốn lần lên đến 6 tỉ người. Hiện nay dân số thế giới đã tới 
ngưỡng 7 tỉ người. 


Thời hiện đại 


Trong khi tất cả Sapiens đang ngày càng phát triển theo chiều 
hướng không tuân theo quy luật tạo hoá, họ cũng tuân thủ hơn các 
tôn chỉ của nền công nghiệp hiện đại và chính phủ. Cách mạng 
Công nghiệp đã mở đường cho một chuỗi các thử nghiệm trong lĩnh 
vực Kĩ thuật xã hội, và một loạt những thay đổi thậm chí còn không 
định trước trong cuộc sống hằng ngày và tâm lý con người. Một 
trong rất nhiều bằng chứng là sự thay thế nền nông nghiệp mùa vụ 
truyền thống bằng lịch trình thống nhất và chính xác của các ngành 
công nghiệp. 


Nông nghiệp truyền thống phụ thuộc vào chu kỳ thời gian tự 
nhiên và tăng trưởng hữu cơ. Hầu hết các xã hội không thể đo thời 
gian một cách chính xác, và họ cũng không đặc biệt quan tâm đến 
chuyện đó. Thế giới bắt đầu công việc của mình mà không cần đồng 
hồ và thời gian biểu, chỉ tuân theo sự luân chuyển của Mặt trời và 
các chu trình sinh trưởng của thực vật. Không có ngày làm việc 
chính xác cần tuân thủ, mọi thói quen thay đổi rõ rệt từ mùa này 
sang mùa khác. Con người biết Mặt trời xuất hiện ở đâu, và lo lắng 
dõi theo những dự báo về thời điểm thu hoạch và mùa mưa, nhưng 
họ không biết đến thời gian chia theo giờ và hầu như không quan 
tâm đến khái niệm năm. Nếu một người du hành ngược thời gian 
bát ngờ xuất hiện tại một ngôi làng thời trung cổ và hỏi một người 
qua đường, “Bây giờ là năm nào rồi?” thì dân làng sẽ vô cùng hoang 
mang trước câu hỏi trên cũng như thứ quần áo buồn cười của 
người lạ mặt. 


“¿ 2a~== 
®. đi z. 


Hình 42. Hình ảnh của danh hài Charlie Chaplin trong vai một công nhân bị mắc kẹt trong dây 
chuyền công nghiệp, trích từ bộ phim 7hởi hiện đại (Modern Times) (1956). 


Ngược lại với những nông dân và thợ đóng giày thời trung cổ, 
ngành công nghiệp hiện đại chỉ quan tâm đôi chút về Mặt trời hay 
các mùa trong năm. Nó để cao tính chính xác và thống nhất. Ví dụ, 
trong một xưởng đóng giày thời trung cổ, mỗi thợ đóng giày làm 
toàn bộ một đôi giày, từ đế giày đến móc khoá. Nếu một thợ đóng 
giày trễ hạn trong công việc, điều này không làm chững lại công việc 
của những người khác. Tuy nhiên, trong một dây chuyền lắp ráp 
giày hiện đại, mỗi công nhân điều khiển một cỗ máy chỉ sản xuất 
một phần nhỏ của một chiếc giày, rồi chiếc giày đó sẽ được chuyển 


sang cỗ máy tiếp theo. Nếu người công nhân vận hành máy số 5 
ngủ quên, điều đó sẽ làm ngưng trệ tất cả các máy khác. Để đối phó 
với tình trạng đó, tất cả mọi người đều phải tuân theo một lịch trình 
chuẩn xác. Mỗi công nhân đến làm việc chính xác vào cùng một thời 
điểm. Mọi người đều có cùng giờ nghỉ ăn trưa cho dù họ có đang đói 
hay không. Mọi người đều về nhà khi nghe tiếng còi tan ca, chứ 
khống phải khi họ đã hoàn thành phần việc của mình. 


Cách mạng Công nghiệp đã biến thời gian biểu và dây chuyển 
sản xuất trở thành khuôn mẫu cho hầu như mọi hoạt động của con 
người. Ngay sau khi các nhà máy áp dụng khung thời gian cố định 
lên công việc của con người, các trường học cũng thông qua những 
thời khoá biểu chính xác, tiếp theo là bệnh viện, cơ quan chính phủ 
và cửa hàng tạp hoá. Ngay cả ở những nơi không tồn tại dây 
chuyền sản xuất và máy móc, thời gian biểu cũng vẫn rất quan 
trọng. Nếu ca làm việc tại nhà máy kết thúc vào lúc 17 giờ, quán 
rượu gần đó rất nên mở cửa kinh doanh lúc 17:02. 


Một mối liên hệ quan trọng trong hệ thống thời gian biểu phổ biến 
chính là hoạt động giao thông công cộng. Nếu người lao động bắt 
đầu ca làm lúc 8:00, xe lửa hoặc xe buýt phải đến cổng nhà máy 
trước 7:55. Một vài phút chậm trễ sẽ làm giảm sản lượng, và thậm 
chí dẫn đến chuyện những người không may đến muộn bị đuổi việc. 
Năm 1784, một dịch vụ vận tải với lịch trình cố định bắt đầu được 
triển khai ở Anh. Lịch trình đó chỉ quy định chính xác giờ khởi hành, 
chứ không phải giờ kết thúc hành trình. Thời ấy, mỗi thành phố và 
thị trấn của Anh có giờ địa phương riêng, có thể sai khác với thời 


gian ở London đến tận nửa tiếng. Nếu lúc này là 12:00 tại London, 
thì lúc đó có thể là 12:20 tại Liverpool và 11:50 ở Canterbury. Thời 
ấy không có điện thoại, không có đài phát thanh hay truyền hình, và 
cũng không có tàu tốc hành - vậy ai có thể biết và ai thèm quan 
tâm? 


Chuyến tàu hỏa thương mại đầu tiên bắt đầu được triển khai 
giữa Liverpool và Manchester năm 1830. 10 năm sau đó, bảng giờ 
tàu chạy đầu tiên được ấn định. Các đoàn tàu di chuyển nhanh hơn 
nhiều so với xe ngựa kiểu cũ, vì vậy sự sai lệch trong giờ địa 
phương đã gây nhiều phiền toái. Năm 1847, những công ty xe lửa ở 
Anh đã nhóm họp lại, đồng ý rằng từ nay về sau tất cả lịch trình tàu 
hỏa sẽ được hiệu chỉnh theo giờ của đài thiên văn Greemvich, chứ 
không phải giờ địa phương của Liverpool, Manchester hay Glasgow. 
Ngày càng có nhiều tổ chức học theo cách làm của họ. Cuối cùng, 
năm 1880, chính phủ Anh đã có một bước đi chưa từng có tiền lệ, 
rằng mọi lịch trình ở Anh phải hiệu chỉnh theo đồng hồ được đặt tại 
đài thiên văn Greenwich. Lần đầu tiên trong lịch sử có một đất nước 
thống qua múi giờ chuẩn quốc gia và bắt buộc người dân phải sống 
theo một chiếc đồng hồ nhân tạo chứ không phải theo giờ địa 
phương hay chu kỳ Mặt trời. 


Khởi đầu khiêm tốn này đã sinh ra một hệ thống thời gian mang 
tính toàn cầu, đồng bộ đến từng số thập phân của một giây. Khi các 
phương tiện truyền thông lần đầu lên sóng — đầu tiên là radio, sau 
đó là truyền hình — họ tiến vào thế giới của sự đồng bộ hoá thời 
gian, trở thành đối tượng tiên phong truyền bá cho điều đó. Xen 


giữa các chương trình phát thanh là tín hiệu thời gian, tiếng bíp đó 
có thể vươn tới những mảnh đất xa xôi, các con tàu có thể dùng nó 
để chỉnh lại đồng hồ. Sau đó, các đài phát thanh áp dụng thông lệ 
phát sóng tin tức theo giờ. Ngày nay, thông báo đầu tiên của tất cả 
các đài phát thanh tin tức — quan trọng hơn cả tin chiến tranh nỗ ra — 
chính là thông báo về thời gian. Trong suốt Thế chiến II, đài BBC 
News đã phát sóng cho những vùng châu Âu bị Đức quốc xã chiếm 
đóng. Mỗi chương trình tin tức mở ra với giai điệu phát sóng trực 
tiếp của tiếng chuông đồng hồ Big Ben — âm thanh huyền diệu của 
sự tự do. Các nhà vật lý tài ba người Đức đã tìm ra cách xác định 
điều kiện thời tiết ở London dựa trên sự sai lệch nhỏ trong giai điệu 
của sóng truyền phát. Thông tin này đem lại ưu thế vô giá cho không 
quân Đức. Khi mật vụ Anh phát hiện ra điều này, họ thay thế tiếng 
đồng hồ trực tiếp bằng một bản ghi âm của chiếc đồng hồ nổi tiếng. 


Đề có thể vận hành hệ thống thời gian một cách đồng bộ, những 
chiếc đồng hồ giá rẻ nhưng chính xác và tiện dụng trở nên phổ biến. 
Ở các thành phố như Assyria, Sassanid hoặc Inca, ta có thể bắt gặp 
chủ yếu là đồng hồ Mặt trời. Tại các thành phố thời trung cổ châu Âu 
thường có một chiếc đồng hồ duy nhất, cỗ máy khổng lồ gắn trên 
đỉnh tòa tháp cao ở quảng trường thị trấn. Những tháp đồng hồ vốn 
nồi tiếng không chính xác, nhưng vì không có đồng hồ nào trong 
thành phố sai khác với nó, nên nếu có sai thì gần như cũng chẳng 
làm sao. Hiện nay, trong nhà của một gia đình giàu có thường có 
nhiều đồng hồ hơn toàn bộ số đồng hồ của một đất nước thời trung 
cổ. Bạn có thể biết thời gian bằng cách nhìn vào đồng hồ đeo tay, 
nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn vào đồng hồ báo thức cạnh 


giường, nhìn vào đồng hồ trên tường nhà bếp, nhìn vào lò vi sóng, 
tivi hoặc đầu DVD, hay máy tính của bạn, thời gian không thể rời 
khỏi mắt bạn. Sẽ rất khó khăn để bạn không biết bây giờ là mấy giờ. 


Một người bình thường xem giờ vài chục lần mỗi ngày, bởi vì hầu 
như tất cả mọi điều chúng ta làm đều phải thực hiện đúng thời hạn. 
Chiếc đồng hồ đánh thức chúng ta dậy lúc 7 giờ, chúng ta làm rã đồ 
đông lạnh trong lò vi sóng chính xác 50 giây, đánh răng trong vòng 
ba phút cho đến khi bàn chải đánh răng điện kêu bíp, bắt chuyến tàu 
lúc 7:40 đến nơi làm việc, chạy trên máy chạy bộ tại phòng tập thể 
dục cho đến khi có thông báo nửa tiếng đã trôi qua, ngồi trước tivi 
lúc 19 giờ để xem chương trình yêu thích của mình, bị gián đoạn 
bằng những đoạn quảng cáo thương mại trị giá 1.000 đô-la mỗi giây, 
và cuối cùng trút bỏ mọi cảm giác lo lắng của chúng ta lên bác sĩ trị 
liệu, người hạn chế thời gian lảm nhảm của chúng ta còn đúng 50 
phút mỗi lần điều trị. 


Cách mạng Công nghiệp đã mang đến hàng tá biến động lớn 
trong xã hội loài người. Thích ứng với thời gian công nghiệp chỉ là 
một trong số đó. Những ví dụ đáng chú ý khác bao gồm đô thị hoá, 
sự biến mất của nền nông nghiệp thuần túy, sự gia tăng của giai cấp 
vô sản công nghiệp, sự trao quyền cho những người bình thường, 
dân chủ hoá, văn hoá giới trẻ và sự tan rã của chế độ phụ hệ. 


Tuy nhiên, tất cả những biến động này quá nhỏ bé so với cuộc 
cách mạng xã hội quan trọng nhất chưa từng xảy ra với loài người: 
sự sụp đỗ của gia đình và cộng đồng địa phương, được thay thế 
bằng chính quyền và thị trường. Chúng ta có thể khẳng định rằng, từ 


thời điểm sớm nhất, hơn một triệu năm trước, con người sống trong 
các cộng đồng nhỏ, thân mật, hầu hết các thành viên là họ hàng 
thân thuộc. Cách mạng Nhận thức và Cách mạng Nông nghiệp 
không làm thay đổi điều đó. Chúng kết nối các gia đình và cộng 
đồng với nhau tạo ra các bộ lạc, thành phố, vương quốc và đế chế, 
nhưng gia đình và cộng đồng vẫn là những viên gạch nền tảng của 
tất cả xã hội loài người. Cách mạng Công nghiệp, mặt khác, chỉ cần 
chưa đầy hai thế kỷ để phá tan những nền tảng này thành cát bụi. 
Hầu hết chức năng truyền thống của gia đình và cộng đồng đã được 
bàn giao cho chính quyền và thị trường. 


Sự sụp đỏ của gia đình và cộng đồng 


Trước khi có Cách mạng Công nghiệp, cuộc sống hằng ngày của 
hầu hết mọi người xoay quanh ba trụ cột: gia đình hạt nhân, gia đình 
mở rộng và cộng đồng gắn bó.” Hầu hết mọi người làm việc trong 
các doanh nghiệp gia đình —- ví dụ trong các trang trại hoặc xưởng 
gia đình — hoặc làm việc trong doanh nghiệp hộ gia đình láng giềng. 
Gia đình cũng là hệ thống phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, công 
nghiệp xây dựng, công đoàn, quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm, đài phát 
thanh, truyền hình, báo chí, ngân hàng và thậm chí cả cảnh sát. 


Khi một người bị bệnh, gia đình chăm sóc người đó. Khi một 
người già đi, gia đình hỗ trợ, và các con là quỹ hưu trí. Khi một 
người qua đời, gia đình chăm sóc lũ trẻ mồ côi. Nếu ai đó muốn xây 
dựng một túp lều, gia đình sẽ giúp một tay. Nếu ai đó muốn mở 
doanh nghiệp, gia đình sẽ kiếm khoản tiền cần thiết. Nếu ai đó muốn 


kết hôn, gia đình sẽ lựa chọn, hoặc ít nhất là xem xét kĩ lưỡng người 
vợ hoặc chồng tương lai. Nếu xung đột phát sinh với hàng xóm, gia 
đình sẽ chung tay bảo vệ người đó. Nhưng nếu một người bệnh đã 
quá nặng mà gia đình không thể xoay xở nổi, hoặc một công việc 
kinh doanh mới đòi hỏi một khoản đầu tư quá lớn, hoặc các cuộc 
tranh cãi hàng xóm leo thang đến đỉnh điểm bạo lực, các cộng đồng 
địa phương sẽ đến để giải cứu. 


Các cộng đồng cung cấp sự giúp đỡ trên cơ sở truyền thống địa 
phương và một nền kinh tế của những ân huệ, mà thường khác rất 
nhiều với các quy luật cung cầu của thị trường tự do. Trong một 
cộng đồng trung cổ kiểu cũ, khi người hàng xóm của tôi cần giúp đỡ, 
tôi sẽ giúp xây dựng túp lều và bảo vệ bầy cừu cho anh ta mà không 
mong báo đáp. Khi tôi cần giúp đỡ, hàng xóm của tôi sẽ trả ơn. 
Đồng thời, một lãnh chúa địa phương có thể bắt tất cả dân làng xây 
dựng lâu đài cho ông ta mà không cần trả một xu. Đổi lại, dân làng 
nhờ ông ta bảo vệ khỏi bọn cướp và quân man rợ. Cuộc sống làng 
quê tham gia nhiều giao dịch nhưng lại hiếm khi phải trả tiền. Tất 
nhiên, vẫn có một số thị trường nhưng vai trò của chúng còn hạn 
chế. Bạn có thể mua các loại gia vị quý hiếm, vải và các công cụ, sử 
dụng dịch vụ của các luật sư và bác sĩ. Tuy nhiên, chỉ có chưa đầy 
10% các sản phẩm và dịch vụ là hay được sử dụng cũng như mua 
bán trên thị trường. Hầu hết nhu cầu của con người được gia đình 
và cộng đồng chăm sóc. 


Cũng có những vương quốc và đề chế đã tiến hành các nhiệm vụ 
quan trọng như phát động chiến tranh, xây dựng đường sá và cung 


điện. Với những mục đích đó, các vị vua tăng thuế, thậm chí tăng số 
lượng binh lính và dân lao động. Tuy nhiên, ngoài vài ngoại lệ, 
thường thì họ không can thiệp vào công việc hằng ngày của các gia 
đình và cộng đồng. Thậm chí nếu có muốn, hầu hết các vị vua cũng 
sẽ khá vất vả khi làm vậy. Những nền kinh tế nông nghiệp truyền 
thống không có nhiều thặng dư để nuôi đám đông quan chức, cảnh 
sát, nhân viên xã hội, giáo viên và bác sĩ. Do đó, hầu hết các nhà 
lãnh đạo không phát triển rộng rãi hệ thống phúc lợi xã hội, dịch vụ y 
tế hay giáo dục. Họ phó mặc các vấn đề đó trong tay của gia đình và 
cộng đồng. Cũng có những dịp hiếm hoi nhà cắm quyền cố gắng 
can thiệp mạnh hơn vào cuộc sống hằng ngày của giai cấp nông 
dân (như thời nhà Tần ở Trung Hoa), họ làm như vậy bằng cách 
biến những người đứng đầu gia đình và các trưởng lão của cộng 
đồng thành tay sai của chế độ. 


Những khó khăn trong thông thương và liên lạc thường khiến các 
vị vua khó lòng can thiệp vào vấn đề nội bộ của các cộng đồng xa 
xôi, nên nhiều vương quốc đã nhường ngay cả những đặc quyền 
hoàng gia cơ bản nhất — chẳng hạn như đánh thuế và giải quyết bạo 
lực - cho các cộng đồng này. Ví dụ, Đế chế Ottoman cho phép tự 
giải quyết những mối thù gia đình truyền kiếp theo lối thực thi công 
lý, thay vì sử dụng một lực lượng lớn cảnh sát hoàng gia. Nếu anh 
em họ của tôi đã giết ai đó, anh trai của nạn nhân có thể giết tôi để 
trả thù. Các Sultan ở Istanbul hay thậm chí là tổng trấn không can 
thiệp vào các cuộc đụng độ như vậy, miễn là bạo lực vẫn nằm trong 
giới hạn chấp nhận được. 


Tại Trung Hoa đời nhà Minh (1368-1644), dân số đã được tổ 
chức thành hệ thống bảo giáp. Mười gia đình được nhóm lại để tạo 
thành một giáp, và mười giáp thành một bảo. Khi một thành viên của 
một bảo phạm tội, các thành viên khác của bảo đó có thể trừng phạt 
anh ta, đặc biệt là những người lớn tuổi. Thuế được đánh vào bảo, 
và trách nhiệm thuộc về các trưởng lão trong mỗi bảo chứ không 
phải thuộc về các quan chức, họ phải đánh giá tình hình của mỗi gia 
đình và xác định số tiền thuế cần trả. Từ quan điểm của đế chế, hệ 
thống này có một lợi thế rất lớn. Thay vì duy trì hàng ngàn quan 
chức và nhân viên thuế vụ theo dõi thu nhập và chỉ phí của mỗi gia 
đình, nhiệm vụ này được để lại cho những trưởng lão trong cộng 
đồng. Các trưởng lão biết chính xác giá trị của mỗi cá nhân trong 
cộng đồng là bao nhiêu, họ thường có thể đòi tiền thuế mà không 
cần dính líu đến quân đội hoàng gia. 


Nhiều vương quốc và đế chế thật sự chẳng khác gì giới xã hội 
đen quy mô lớn. Nhà vua là capo di tuffi capi (ông chủ của mọi ông 
chủ) người thu tiền bảo kê, đổi lại sẽ đảm bảo những băng đảng tội 
phạm láng giềng và các nhóm nhỏ đầu gấu địa phương không làm 
hại những người nằm dưới sự bảo trợ. Ông ta chẳng làm gì khác 


~ 


nưa. 


Không thể coi cuộc sống của mỗi gia đình và cộng đồng là lý 
tưởng. Gia đình và cộng đồng có thể đàn áp các thành viên của họ 
tàn nhẫn chẳng kém chính quyền và thị trường hiện đại, và những 
vấn đề nội bộ cũng chứa đầy căng thẳng và bạo lực, tuy nhiên 
người dân có rất ít lựa chọn. Vào khoảng năm 1750, nếu một người 


bị mất gia đình và cộng đồng thì cũng giống như đã chết. Người đó 
sẽ không có việc làm, không được giáo dục, không được trợ giúp 
khi bệnh tật và khó khăn. Sẽ không ai cho vay tiền hoặc bảo vệ khi 
gặp rắc rối. Không có cảnh sát, không có nhân viên xã hội và không 
có giáo dục bắt buộc. Để tồn tại, một người như vậy phải nhanh 
chóng tìm một gia đình hoặc cộng đồng thay thế. Chàng trai và cô 
gái bỏ nhà ra đi có thể mong đợi điều tốt nhất, đó là được trở thành 
nô bộc của các gia đình mới. Tôi tệ nhất sẽ là phải gia nhập quân 
đội hay nhà thổ. 


Tất cả những vấn đề này đã thay đổi đáng kể trong hai thế kỷ 
qua. Cách mạng Công nghiệp đã mang lại cho thị trường sức mạnh 
mới to lớn, cung cấp cho chính quyền phương tiện vận chuyền và 
truyền thông mới, đặt vào tay chính quyền một đội ngũ nhân viên, 
giáo viên, cảnh sát và nhân viên xã hội. Thoạt đầu thị trường và 
chính quyền nhận ra con đường của họ bị chặn bởi các gia đình 
truyền thống và cộng đồng, vốn có rất ít thiện cảm với sự can thiệp 
từ bên ngoài. Cha mẹ và trưởng lão cộng đồng không sẵn lòng để 
thế hệ trẻ bị hệ thống giáo dục quốc gia nhồi sọ, phải gia nhập quân 
đội hoặc biến thành một kẻ vô sản thành thị không có gốc rễ. 


Theo thời gian, chính quyền và thị trường sử dụng sức mạnh 
ngày càng tăng để làm suy yếu những mối liên kết truyền thống của 
gia đình và cộng đồng. Chính quyền gửi đội quân cảnh sát đến ngăn 
chặn mối bất hòa giữa các dòng họ và giải quyết mâu thuẫn bằng hệ 
thống tòa án. Thị trường đưa những người bán rong vào nhằm quét 
sạch phương thức mua hàng truyền thống lâu đời và thay thế bằng 


các phương thức buôn bán tân thời. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. 
Để thực sự phá vỡ quyền lực của gia đình và cộng đồng, chính 
quyền và thị trường cần tới sự giúp đỡ của một thế lực khác nữa. 


Chính quyền và thị trường tiếp cận mọi người với một đề nghị 
không thể chối từ. Đó là, “Trở thành một công dân. Cưới bất kỳ ai 
bạn thích mà không cần xin phép cha mẹ. Làm bắt cứ công việc nào 
phù hợp, ngay cả khi người lớn tuổi trong cộng đồng không hài lòng. 
Sống bất cứ nơi nào bạn muốn, ngay cả khi không thể về ăn tối với 
gia đình đôi lần mỗi tuần. Bạn không còn phụ thuộc vào gia đình 
hoặc cộng đồng nữa. Chúng tôi, chính quyền và thị trường, sẽ thay 
thế họ để chăm sóc bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn, chỗ ở, giáo 
dục, y tế, phúc lợi xã hội và việc làm. Chúng tôi sẽ cung cấp lương 
hưu, bảo hiểm và sự bảo trợ”. 


Văn học lãng mạn thường mô tả công dân như một kẻ bị mắc kẹt 
trong cuộc đấu tranh chống lại chính quyền và thị trường. Điều này 
quá chính xác. Chính quyền và thị trường là những người mẹ và 
người cha của mỗi công dân, và công dân chỉ có thể sống sót nhờ 
vào đó. Thị trường cung cấp cho chúng ta công việc, bảo hiểm và 
lương hưu. Nếu chúng ta muốn học một nghè, trường học của chính 
phủ luôn sẵn sàng dạy cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn mở doanh 
nghiệp, ngân hàng sẽ cho chúng ta mượn tiền. Nếu chúng ta muốn 
xây nhà, một công ty xây dựng sẽ thi công và ngân hàng sẽ cho vay 
thế chấp, trong một số trường hợp chúng ta còn nhận được trợ cấp 
hay bảo hiểm của nhà nước. Nếu bạo lực bùng lên, cảnh sát bảo vệ 
chúng ta. Nếu bị bệnh trong vài ngày, bảo hiểm y tế sẽ chăm sóc 


chúng ta. Nếu suy nhược trong nhiều tháng, nhân viên an sinh xã 
hội sẽ tới thăm hỏi chúng ta. Nếu cần sự hỗ trợ từ xung quanh, 
chúng ta có thể ra ngoài và thuê một y tá, thường là một người xa lạ 
nhưng có thể chăm sóc với sự tận tâm mà thậm chí chúng ta không 
dám mong đợi từ những đứa con do mình sinh ra. Nếu có điều kiện, 
chúng ta có thể sống một cuộc đời an nhàn. Cơ quan thuế vụ đối xử 
với chúng ta như những công dân độc lập, và không mong chúng ta 
nộp thuế của hàng xóm. Các tòa án cũng vậy, coi chúng ta như 
những công dân độc lập, và không bao giờ trừng phạt chúng ta vì tội 
lỗi của người họ hàng. 


Không chỉ đàn ông trưởng thành mà cả phụ nữ và trẻ em cũng 
được coi là công dân. Suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ thường bị coi là 
tài sản của gia đình hay cộng đồng. Trong khi đó, nhà nước hiện đại 
lại xem phụ nữ như những công dân, được hưởng các quyền kinh tế 
và pháp lý độc lập với gia đình và cộng đồng của họ. Họ có thể mở 
tài khoản ngân hàng, quyết định kết hôn với ai, và kể cả ly hôn hay 
sống độc lập. 


Nhưng công cuộc giải phóng công dân cũng có cái giá của nó. 
Nhiều người trong chúng ta hiện nay vẫn ta thán về sự mất mát của 
gia đình và các cộng đồng vững mạnh, cũng như cảm thấy xa lạ, bị 
đe dọa bởi sức mạnh của chính quyền và thị trường luôn vây quanh. 
Chính quyền và thị trường gồm những công dân xa lạ có thể can 
thiệp vào cuộc sống của các thành viên dễ dàng hơn nhiều so với 
chính quyền và thị trường chứa đựng những gia đình và cộng đồng 
vững mạnh. Khi hàng xóm trong một chung cư cao tầng thậm chí 


không thể đồng ý về khoản tiền trả cho bảo vệ gác cổng, vậy làm thế 
nào đề chúng ta có thể mong đợi họ chống lại chính quyền? 


Thỏa thuận giữa chính quyền, thị trường và công dân là chuyện 
chẳng dễ dàng. Chính quyền và thị trường bất đồng về quyền và 
nghĩa vụ chung giữa đôi bên, và các công dân phàn nàn rằng cả hai 
bên yêu cầu quá nhiều và cung cấp quá ít. Trong nhiều trường hợp, 
công dân bị khai thác bởi thị trường, và chính quyền thì sử dụng 
quân đội, lực lượng cảnh sát và bộ máy công vụ để đàn áp công 
dân thay vì bảo vệ họ. Dù sao vẫn thật tuyệt khi thỏa thuận này cuối 
cùng cũng hoạt động ổn thỏa — cho dù không hoàn hảo. Bởi nó đã 
phá bỏ vô số những thỏa thuận xã hội của con người trong nhiều thế 
hệ. Hàng triệu năm tiến hoá đã thiết kế chúng ta sống và suy nghĩ 
như các thành viên cộng đồng. Và chỉ vỏn vẹn hai thế kỷ, chúng ta 
đã trở thành những công dân độc lập. Không có minh chứng nào rõ 
nét hơn về sức mạnh tuyệt vời của văn hoá. 


* 


Các gia đình hạt nhân không biến mất hoàn toàn khỏi đời sống 
hiện đại. Khi chính quyền và thị trường lấy đi từ các gia đình hầu hết 
vai trò kinh tế và chính trị, một số chức năng tình cảm quan trọng 
vẫn được giữ lại. Các gia đình hiện đại vẫn có chức năng mang lại 
nhu cầu tinh thần thân mật mà chính quyền và thị trường (cho đến 
nay) không có khả năng cung cấp. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, gia 
đình cũng chịu nhiều áp lực hơn. Thị trường ngày càng định hình rõ 
nét về phương thức mà mọi người đưa sự lãng mạn và tình dục vào 
đời sống. Trong khi ngày xưa gia đình là người mai mối chính, thì 


ngày nay thị trường điều chỉnh sở thích lãng mạn và tình dục của 
chúng ta, rồi sau đó giúp kết đôi — với một khoản phí béo bở. Trước 
đây cô dâu và chú rễ gặp nhau trong phòng khách gia đình, và tiền 
được chuyên từ tay của người cha này sang người cha khác. Ngày 
nay, chuyện tán tỉnh diễn ra tại các quán bar và cà phê, tiền bạc đi 
từ tay của những người yêu nhau sang các nữ tiếp viên. Thậm chí 
ngày càng nhiều tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của 
những nhà thiết kế thời trang, nhà quản lý phòng tập thể dục, 
chuyên gia dinh dưỡng, trang điểm và bác sĩ phẫu thuật thầm mĩ, 
những người đã giúp chúng ta đến quán cà phê với vẻ ngoài thật 
giống với tiêu chuẩn cái đẹp lý tưởng của thị trường. 


Chu kỳ thời tiền hiện đại Chu kỳ thời hiện đại 


Chính quyền 
và thị trường 


Gia đình Chính quyền 
và cộng đồng và thị trường 
yếu mạnh 


Gia đình 
và cộng đông 


mạnh 


Gia đình và cộng đồng so sánh với Chính quyền và thị trường 


Chính quyền cũng giữ quan điểm cứng rắn hơn về quan hệ gia 
đình, đặc biệt là giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ có nghĩa vụ cho 


con cái mình được hưởng nền giáo dục của nhà nước. Đặc biệt, 
những phụ huynh lạm dụng hoặc bạo hành con cái có thể chịu sự 
quản thúc của nhà nước. Nếu cần thiết, chính quyền thậm chí có thể 
bỏ tù cha mẹ hoặc chuyễn con em họ tới gia đình khác để nuôi 
dưỡng. Mới đây chưa lâu, ý kiến cho rằng chính quyền có thể ngăn 
chặn cha mẹ đánh đập hoặc làm nhục con cái bằng việc tước quyền 
nuôi con của họ, còn được xem là lố bịch và bất khả thi. Trong hầu 
hết các xã hội, thầm quyền của cha mẹ là thiêng liêng. Hiếu kính cha 
mẹ là giá trị thiêng liêng nhất, và cha mẹ có thể làm hầu như mọi 
điều họ muốn, kể cả giết trẻ sơ sinh, bán trẻ em làm nô lệ và gả con 
gái cho người chồng gấp đôi tuổi. Ngày nay, vai trò của cha mẹ 
đang hoàn toàn yếu thế. Những đứa trẻ ngày càng không vâng lời 
người lớn, trong khi cha mẹ bị đổ lỗi cho bất cứ điều gì sai trái trong 
đời sống con em họ. Các bậc cha mẹ rất có khả năng sẽ bị những 
chuyên gia tâm lý chỉ trích, hệt như bị cáo phải ra tòa. 


Những cộng đồng tưởng tượng 


Cũng giống như các gia đình hạt nhân, cộng đồng không thể 
hoàn toàn biến mắt khỏi thế giới của con người mà không để lại bất 
kỳ sự thay thế cảm xúc nào. Ngày nay, thị trường và chính quyền 
đáp ứng hầu hết các nhu cầu vật chất từng được cung cấp bởi các 
cộng đồng, nhưng họ cũng phải đáp ứng những mối liên hệ giữa 
người với người. 


Thị trường và chính quyền làm như vậy bằng cách nuôi dưỡng 
“các cộng đồng tưởng tượng” bao gồm hàng triệu người lạ, và được 


thiết kế theo các nhu cầu mang tính quốc gia và thương mại. Một 
cộng đồng tưởng tượng là một cộng đồng của những người không 
thực sự biết nhau, nhưng tưởng rằng họ biết nhau. Những cộng 
đồng như vậy không phải là một phát minh mới lạ. Các vương quốc, 
đế chế và nhà thờ trong nhiều thiên niên kỷ có chức năng như 
những cộng đồng tưởng tượng. Ở Trung Hoa cổ đại, hàng chục 
triệu người coi mình là thành viên của một gia đình duy nhất, với vị 
hoàng đề như là cha mẹ họ. Vào thời trung cổ, hàng triệu người Hồi 
giáo mộ đạo cho rằng họ đều là các anh chị em trong cộng đồng Hồi 
giáo. Tuy nhiên, suốt chiều dài lịch sử, những cộng đồng tưởng 
tượng này đóng vai trò thứ yếu so với các cộng đồng thân mật, 
trong đó bao gồm vài chục người quen biết nhau tường tận. Các 
cộng đồng thân mật đáp ứng những nhu cầu tình cảm của thành 
viên và rất cần thiết cho sự sống còn và phúc lợi của mọi người. 
Trong hai thế kỷ qua, các cộng đồng thân mật đã trở nên lụi tàn và 
cộng đồng tưởng tượng đã được điền vào khoảng trống tình cảm 
đó. 


Hai ví dụ quan trọng nhất cho sự phát triển của cộng đồng tưởng 
tượng chính là quốc gia và hội tiêu dùng. Quốc gia là cộng đồng 
tưởng tượng của chính quyền. Hội tiêu dùng là cộng đồng tưởng 
tượng của thị trường. Cả hai đều là những cộng đồng tưởng tượng, 
vì tất cả các khách hàng trong một thị trường hoặc tất cả các thành 
viên của một quốc gia không thể thực sự hiểu nhau theo cách thức 
mà những người cùng làng biết nhau trong quá khứ. Không một 
người Đức nào có thể hiểu tường tận 80 triệu người Đức khác, hay 
500 triệu khách hàng khác cùng sinh sống trong Thị trường chung 


châu Âu (ban đầu cộng đồng đó trở thành Cộng đồng châu Âu rồi 
phát triển thành Liên minh châu Âu). 


Chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa dân tộc phải tiến hành thêm 
các bước đề khiến cho chúng ta tưởng tượng rằng hàng triệu người 
lạ cùng thuộc về cộng đồng giống như chúng ta, rằng tất cả chúng ta 
có chung một quá khứ, một lợi ích và một tương lai. Đây không phải 
là lời nói dối. Đó là trí tưởng tượng. Giống như tiền bạc, công ty 
trách nhiệm hữu hạn và nhân quyền, dân tộc và cộng đồng người 
tiêu dùng là những thực thể liên-chủ quan. Chúng chỉ tồn tại trong trí 
tưởng tượng tập thể của chúng ta, nhưng sức mạnh của chúng lại 
rất lớn. Miễn là hàng triệu người Đức tin vào sự tồn tại của một dân 
tộc Đức và hưng phấn khi nhìn thấy biểu tượng dân tộc Đức, kể lại 
những câu chuyện huyền thoại về dân tộc Đức, sẵn sàng hy sinh 
tiền bạc, thời gian và xương máu cho dân tộc Đức, thì Đức sẽ là một 
trong những cường quốc mạnh nhát thế giới. 


Quốc gia luôn cố che giấu tính chất tưởng tượng này. Hầu hết 
các quốc gia coi mình là một thực thể tự nhiên và vĩnh cửu, được 
tạo ra trong thời kỳ nguyên thủy bằng cách trộn đất của quê mẹ với 
máu của người dân. Tuy nhiên, những tuyên bố như vậy thường 
được phóng đại. Các quốc gia tồn tại trong quá khứ xa xôi, nhưng 
tầm quan trọng của nó nhỏ hơn nhiều so với ngày nay bởi tầm quan 
trọng của quốc gia lúc đó nhỏ hơn rất nhiều. Một cư dân ở vùng 
Nuremberg thời trung cổ có thể cảm thấy chút ít lòng trung thành với 
quốc gia Đức, nhưng người đó còn cảm thấy trung thành với gia 
đình và cộng đồng địa phương của mình hơn nhiều, bởi đó mới là 


nguồn đáp ứng hầu hết các nhu cầu của người đó. Hơn nữa, bất cứ 
điều gì quan trọng mà một quốc gia cổ đại có thể đã có, thì chỉ còn 
rất ít trong số đó tồn tại tới ngày nay. Hầu hết các quốc gia đang tồn 
tại thời nay đều phát triển sau Cách mạng Công nghiệp. 


Có thể lấy nhiều ví dụ từ Trung Đông. Các quốc gia Syria, 
Lebanon, Jordan và Iraq là sản phẩm của sự chia tách biên giới lộn 
xộn, được phân định mơ hồ bởi các nhà ngoại giao Pháp và Anh, 
những người đã bỏ qua lịch sử địa phương, kiến thức địa lý và kinh 
tế. Năm 1918, các nhà ngoại giao đã thống nhất rằng ba cộng đồng 
người Kurd, Baghdad và Basra sẽ được gọi chung là “người lraq”. 
Và chính người Pháp đã quyết định thế nào thì là người Syria hay 
người Lebanon. Saddam Hussein và Hafez el-Asad là những người 
đã cố gắng hết mình để thúc đẩy và củng cố ý thức dân tộc, vốn là 
sản phẩm của dân Anh-Pháp, nhưng những bài phát biểu khoa 
trương của họ về các quốc gia lraq và Syria được cho là trường tồn 
vĩnh cửu lại hoàn toàn sáo rỗng. 


Điều này không hàm ý các quốc gia chẳng thể được tạo ra từ hư 
không. Những người làm việc chăm chỉ để xây dựng Iraq hay Syria 
đã sử dụng những tư liệu thô về lịch sử, địa lý và văn hoá - một số 
trong đó tồn tại từ nhiều thế kỷ và thiên niên kỷ cũ. Saddam Hussein 
đã lựa chọn cho mình di sản của Khalip Abbasid và Đề chế Babylon, 
thậm chí ông ta còn gọi một trong những đơn vị thiết giáp của mình 
là Sư đoàn Hammurabi. Tuy nhiên, điều đó không biến đất nước 
lraq thành một thực thể cổ xưa. Nếu tôi làm bánh từ bột, dầu và 
đường, tất cả nguyên liệu đó được giữ trong tủ đựng thức ăn của tôi 


suốt hai năm qua, thì điều đó cũng không có nghĩa cái bánh của tôi 
đã được hai tuổi. 


Trong những thập kỷ gần đây, cộng đồng quốc gia ngày càng bị 
lu mờ bởi các cộng đồng khách hàng không biết nhau mật thiết 
nhưng chia sẻ những thói quen và sở thích tiêu thụ giống nhau, từ 
đó họ cảm thấy là một phần của cộng đồng người tiêu dùng — một 
kiểu tự định nghĩa bản thân. Điều này nghe rất lạ, nhưng chúng ta 
có hàng loạt các ví dụ. Chẳng hạn, nhóm hâm mộ ca sĩ Madonna 
tạo thành một cộng đồng người tiêu dùng. Họ định nghĩa bản thân 
chủ yếu thông qua việc mua sắm. Họ mua vé buổi hòa nhạc của 
Madomna, đĩa CD, áp phích, áo sơ mi, nhạc chuông, và qua đó định 
nghĩa mình là ai. Những người hâm mộ đội bóng đá Manchester 
United, người ăn chay và nhà hoạt động môi trường là các ví dụ 
khác. Họ cũng được định nghĩa dựa trên những gì họ tiêu thụ. Đó là 
nền tảng bản sắc của họ. Một người ăn chay Đức cũng có thể sẽ 
thích kết hôn với một người ăn chay Pháp hơn là với một người ăn 
thịt Đức. 


Chuyên động luân hồi 


Những cuộc cách mạng trong hai thế kỷ qua diễn ra nhanh chóng 
và triệt để tới mức chúng đã thay đổi đặc trưng cơ bản nhất của trật 
tự xã hội. Theo truyền thống, trật tự xã hội rất bền vững và cứng 
nhắc. “Trật tự” ở đây ngụ ý về sự ổn định và liên tục. Ngoại trừ 
những cuộc cách mạng xã hội chóng vánh, hầu hết các biến đổi xã 
hội là kết quả tích tụ của nhiều bước nhỏ. Con người có xu hướng 


cho rằng cấu trúc xã hội không có tính linh hoạt và bền vững lâu dài. 
Các gia đình và cộng đồng có thể đấu tranh để thay đổi vị trí trong 
trật tự, nhưng ý tưởng cho rằng bạn có thể thay đổi cấu trúc cơ bản 
của trật tự đó thực sự rất ngớ ngắn. Mọi người thường hòa mình 
vào hiện trạng, tuyên bố rằng, “đây là cách nó đã luôn tồn tại, và nó 
vẫn sẽ luôn tồn tại như vậy”. 


Trong hai thế kỷ qua, nhịp độ thay đổi diễn ra nhanh tới mức trật 
tự xã hội trở nên năng động và mềm dẻo. Giờ đây, nó tồn tại trong 
trạng thái thay đổi không ngừng. Khi chúng ta nói về các cuộc cách 
mạng hiện đại, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng năm 1789 (Cách 
mạng Pháp), 1848 (những cuộc cách mạng tự do) hoặc 1917 (Cách 
mạng Nga). Nhưng thực tế là vào thời điểm đó, mỗi năm đều mang 
tính cách mạng. Hôm nay, ngay cả một người mới 30 tuổi cũng có 
thể thành thật nói với một thiếu niên đang hồ nghỉ rằng, “Khi tôi còn 
trẻ, thế giới hoàn toàn khác”. Internet là một ví dụ, nó chỉ được đưa 
vào sử dụng rộng rãi khoảng 20 năm về trước, đầu những năm 
1990. Nhưng ngày nay thật khó để mường tượng ra một thế giới 
không có internet. 


Do đó, mọi nỗ lực nhằm xác định đặc tính của xã hội hiện đại 
cũng giống như chuyện nhận biết màu sắc của một con tắc kè hoa. 
Đặc điểm duy nhất chúng ta có thể chắc chắn là sự thay đổi không 
ngừng. Mọi người đã trở nên quen với việc này, và hầu hết chúng ta 
nghĩ về trật tự xã hội như một cái gì đó linh hoạt mà chúng ta có thể 
uốn nắn và cải thiện theo ý thích. Lời hứa chủ đạo của những nhà 
cai trị tiền hiện đại là bảo vệ một trật tự truyền thống hoặc thậm chí 


là trở lại thời kỳ vàng son đã mất. Trong hai thế kỷ qua, khẩu hiệu 
chính trị là lời hứa sẽ phá bỏ thế giới cũ và xây dựng một thế giới tốt 
hơn thay thế. Ngay cả phe bảo thủ nhất của các đảng chính trị cũng 
chỉ dám hứa giữ cho mọi thứ như chúng vốn có. Mọi người ai cũng 
hứa hẹn về cải cách xã hội, cải cách giáo dục và cải cách kinh tế — 
và họ thường hoàn thành những lời hứa đó. 


* 


Cũng như các nhà địa chất cho rằng chuyển động kiến tạo sẽ 
dẫn đến động đất và phun trào núi lửa, chúng ta cũng thường cho 
rằng các phong trào xã hội quyết liệt sẽ dẫn đến bùng phát bạo lực 
đẫm máu. Lịch sử chính trị của thế kỷ 19 và 20 thường được kể 
bằng một loạt các cuộc chiến khốc liệt, thảm sát và cách mạng. 
Giống như một đứa trẻ trong đôi ủng mới, nhảy từ vũng nước này 
qua vũng nước khác, quan điểm này nhìn lịch sử như sự nhảy cóc 
từ hết cuộc tắm máu đến cuộc tắm máu khác, từ Thế chiến I tới Thế 
chiến II, rồi đến Chiến tranh lạnh, từ cuộc diệt chủng người Armenia 
đến nạn diệt chủng người Do Thái và cả nạn diệt chủng người 
Rwanda, từ Robespierre tới Lenin rồi đến Hitler. 


Chúng có phần đúng, nhưng danh sách các thảm họa quá ư 
quen thuộc này cũng gây nhằm lẫn. Chúng ta tập trung quá nhiều 
vào các vũng nước mà quên mắt vùng đất khô phân tách chúng. 
Thời hiện đại đã chứng kiến mức độ chưa từng có không chỉ của 
bạo lực và sự ghê rợn, mà còn là thời kỳ của hòa bình và yên tính. 
Charles Dickens đã viết về Cách mạng Pháp thế này, “Đó là cuộc 
cách mạng tuyệt vời nhất mọi thời đại nhưng đồng thời cũng là điều 


tồi tệ nhất mọi thời đại”. Nó có lẽ không chỉ đúng với Cách mạng 
Pháp mà còn với toàn bộ thời đại nó báo hiệu. 


Điều này đặc biệt đúng với bảy thập kỷ đã trôi qua kể từ khi kết 
thúc Thế chiến II. Trong thời gian này con người lần đầu tiên phải 
đối mặt với khả năng tự hủy diệt hoàn toàn, đã trải qua tương đối 
nhiều các cuộc chiến tranh và diệt chủng. Tuy nhiên, những thập kỷ 
này cũng là thời kỳ yên bình nhất trong lịch sử nhân loại — thực sự 
rất yên bình. Thật đáng ngạc nhiên bởi chính những thập kỷ này đã 
trải qua sự thay đổi về kinh tế, xã hội và chính trị nhiều hơn bất cứ 
thời kỳ nào trước đó. Các mảng kiến tạo lịch sử đang di chuyễn với 
tốc độ điên cuồng, nhưng những ngọn núi lửa vẫn im lặng. Trật tự 
đàn hồi mới dường như có thể chứa đựng và thậm chí kích thích 
những sự thay đổi triệt để về mặt cấu trúc mà không đổ vỡ thành 
xung đột bạo lực. 


Hòa bình trong thời đại chúng ta 


Hầu hết mọi người không đánh giá cao về hòa bình của thời đại 
mình đang sống. Không ai trong chúng ta sống ở ngàn năm trước, vì 
vậy chúng ta dễ dàng quên đi thế giới đã từng bạo lực như thế nào. 
Và khi chiến tranh trở nên hiếm hơn, chúng thu hút nhiều sự chú ý 
hơn. Nhiều người nghĩ về các cuộc chiến tranh hiện đang hoành 
hành ở Afghanistan và lraq hơn là về nền hòa bình mà hầu hết 
người Brazil và Ấn Độ đang được tận hưởng. 


Quan trọng hơn, chúng ta có thể dễ dàng liên hệ đến sự khổ đau 
của cá nhân hơn là của cả một dân tộc. Tuy nhiên, để hiểu về quá 


trình lịch sử vĩ mô, chúng ta cần phải kiểm tra những số liệu thống 
kê toàn thể chứ không phải là những câu chuyện cá nhân. Trong 
năm 2000, chiến tranh làm 310.000 người thiệt mạng, và tội phạm 
bạo lực giết chết 320.000 sinh mạng khác. Mỗi nạn nhân và mọi nạn 
nhân đều là một thế giới bị phá hủy, một gia đình bị đổ nát, để lại vết 
thương cho bạn bè và người thân về lâu dài. Tuy nhiên, từ góc độ vĩ 
mô, con số 830.000 nạn nhân chỉ chiếm 1,3% trong số 56 triệu 
người đã chết vào năm 2000. Cũng trong năm đó có tới 1,26 triệu 
người đã chết bởi tai nạn xe hơi (chiếm 2,25% trong tổng số tử 
vong) và 815.000 người tự tử (chiếm 1,45%). 


Những con số trong năm 2002 thậm chí còn đáng ngạc nhiên 
hơn. Trong số 57 triệu người chết, chỉ có 172.000 người chết trong 
chiến tranh và 569.000 người chết vì tội phạm bạo lực (tổng cộng 
741.000 nạn nhân của bạo lực do con người gây ra). Trái lại, 
873.000 người chết vì tự sát. Điều này cho thấy chỉ một năm sau vụ 
tấn công ngày 11/9, mặc dù tất cả đều bàn luận xung quanh chủ 
nghĩa khủng bố và chiến tranh, nhưng một người bình thường có 
khả năng tự tử cao hơn là bị giết bởi một tên khủng bố, một quân 
nhân hay một kẻ buôn ma túy. 


Hàu hết các nơi trên thế giới, mọi người đi ngủ mà không phải sợ 
nửa đêm một bộ tộc láng giềng có thể bao vây làng mình và giết tất 
cả mọi người. Những người Anh khá giả đi du lịch trong ngày từ 
Nottingham tới London qua cánh rừng Shenvood mà không phải sợ 
một nhóm cướp giả dạng sẽ phục kích và lấy tiền của họ để chia 
cho người nghèo (hay nhiều khả năng sẽ giết hại họ để lấy tiền cho 


bản thân). Những học sinh không phải e sợ giáo viên phạt nặng, trẻ 
em không phải lo bị bán làm nô lệ khi cha mẹ chúng không thể trả 
các hoá đơn, phụ nữ biết rằng pháp luật cắm chồng họ đánh đập và 
buộc họ phải ở nhà. Càng ngày trên thế giới những kỳ vọng trên 
càng được đáp ứng. 


Sự suy giảm của bạo lực phần lớn bắt nguồn từ sự trỗi dậy của 
chính quyền. Trong suốt lịch sử, tình trạng bạo lực hầu hết được 
phát sinh từ mối hận thù địa phương giữa gia đình và cộng đồng. 
(Thậm chí ngày nay, như các con số ở trên cho thấy, tội phạm địa 
phương là mối đe dọa cao hơn nhiều so với một cuộc chiến tranh 
quốc tế). Như chúng ta đã thấy, nông dân thời tiền sử không hề biết 
tới tổ chức chính trị nào lớn hơn cộng đồng địa phương, họ phải 
chịu đựng tình trạng bạo lực tràn lan. Khi các vương quốc và đề chế 
trở nên hùng mạnh hơn, chúng giúp kiềm chế cộng đồng và làm 
giảm mức độ bạo lực. Trong các vương quốc phân tán quyền lực 
của châu Âu thời trung cổ, khoảng 20-40 người/100.000 dân bị giết 
mỗi năm. Trong những thập kỷ gần đây, khi các chính quyền và thị 
trường trở nên uy quyền và các cộng đồng đã biến mắt, tỉ lệ bạo lực 
còn giảm xuống nữa. Hiện nay, số vụ án mạng trung bình toàn cầu 
chỉ còn 9/100.000 người, và hầu hết các vụ án mạng diễn ra tại 
những quốc gia yếu kém như Somalia và Colombia. Trong các chính 
quyền tập trung quyền lực ở châu Âu, tỉ lệ án mạng trung bình mỗi 
năm là 1/100.000 người. 


Chắc chắn có những trường hợp chính quyền sử dụng quyền lực 
để giết công dân của mình, và những trường hợp như vậy thường in 


đậm thành kí ức và nỗi sợ của chúng ta. Trong thế kỷ 20, hàng chục 
triệu người, có khi đến hàng trăm triệu người đã bị giết bởi lực 
lượng an ninh chính quyền. Tuy nhiên, từ góc độ vĩ mô, các tòa án 
và cảnh sát do nhà nước điều hành đã gia tăng mức độ an toàn trên 
khắp thế giới. Ngay cả trong chế độ độc tài áp bức, khả năng để một 
người hiện đại chết trong tay người khác cũng thấp hơn so với ở xã 
hội tiền hiện đại. Năm 1964, một chế độ độc tài quân sự được thành 
lập tại Brazil. Chế độ này cai trị đất nước cho đến năm 1983. Suốt 
20 năm đó, hàng ngàn người Brazil đã bị sát hại bởi chế độ này. 
Hàng ngàn người khác bị bắt giam và tra tấn. Tuy nhiên, ngay cả 
trong những năm tồi tệ nhất, khả năng để một người Brazil bình 
thường sinh sống ở Rio de Janeiro phải chết trong tay người khác 
vẫn thấp hơn so với các thổ dân thuộc bộ lạc Waorani, Arawete 
hoặc Yanomamo, những người sống sâu trong rừng rậm Amazon, 
nơi không có quân đội, cảnh sát, trại giam. Các nghiên cứu nhân 
học đã cho thấy một phần tư tới một nửa cánh đàn ông thổ dân sớm 
hay muộn cũng chết vì xung đột bạo lực tranh giành tài sản, phụ nữ 
hay thanh danh. 


Sự nghỉ hưu của các đế chế 


Vấn đề bạo lực trong lòng các chính quyền đã giảm hoặc tăng 
lên kể từ năm 1943 có lẽ vẫn còn gây tranh cãi. Điều không ai có thể 
phủ nhận là bạo lực quốc tế đã sụt giảm xuống mức kỷ lục. Có lẽ ví 
dụ rõ ràng nhất là sự sụp đổ của các đế quốc châu Âu. Trong suốt 
lịch sử, các đế quốc đã nghiền nát những cuộc nỗi loạn với bàn tay 
sắt, và khi ngày diệt vong đến, một đề chế sắp chết sử dụng tất cả 


sức mạnh còn lại để tự cứu bản thân, và thường dẫn đến một cuộc 
tắm máu. Sự sụp đồ cuối cùng của nó thường dẫn đến tình trạng vô 
chính phủ và các cuộc chiến nối tiếp. Kể từ năm 1945, hầu hết các 
đế quốc đã chọn sự thoái vị sớm trong hòa bình. Quá trình sụp đỗ 
đã diễn ra tương đối nhanh, êm đềm và có trật tự. 


Năm 1945, Anh cai trị một phần tư thế giới. 30 năm sau người 
Anh chỉ còn cai trị một vài hòn đảo nhỏ. Trong khoảng thời gian đó, 
Anh rút lui khỏi hết thuộc địa này đến thuộc địa khác mà không phải 
nổ súng dữ dội, không phải mất đi hàng ngàn binh lính, và không 
phải sát hại quá nhiều người. Chí ít thì một vài lời khen thường dành 
cho Mahatma Gandhi vì tinh thần bất bạo động thực ra vốn dành 
cho Đề quốc Anh. Những nơi từng thuộc đế quốc đã giành lại được 
độc lập, hầu hết những nơi đó có đường biên giới vững chắc và 
sống hòa bình cùng các nước láng giềng. Đúng là hàng chục ngàn 
người đã thiệt mạng dưới bàn tay của Đế quốc Anh đáng sợ, và ở 
một số điểm nóng, việc Anh rút lui đã dẫn đến sự bùng nổ xung đột 
sắc tộc cướp đi hàng trăm ngàn sinh mạng (đặc biệt là ở Ấn Độ). 
Tuy nhiên, khi so sánh với chiều dài lịch sử nói chung, sự rút lui của 
người Anh là một ví dụ điển hình của hòa bình và trật tự. Đế quốc 
Pháp cứng đầu hơn nhiều. Sự sụp đổ của nó kéo theo những hành 
động đẫm máu của đội quân hậu tập ở Việt Nam và Algeria, lấy đi 
hàng trăm ngàn sinh mạng. Tuy nhiên, Pháp cũng rút lui khỏi phần 
thuộc địa còn lại của họ một cách nhanh chóng và hòa bình, để lại 
đằng sau các quốc gia có trật tự chứ không phải là một mớ bòng 
bong hỗn tạp. 


Sự sụp đỗ của Liên Xô vào năm 1989 thậm chí còn bình yên 
hơn, ngoại trừ sự bùng lên của xung đột sắc tộc vùng Balkan, 
Caucasus và Trung Á. Chưa bao giờ một đế chế hùng mạnh lại biến 
mất nhanh chóng và lặng lẽ đến vậy. Liên Xô của năm 1989 đã 
không gặp phải thất bại quân sự nào ngoại trừ ở Afghanistan, không 
bị xâm lược từ bên ngoài, không có nỗi loạn, thậm chí cũng không 
có những chiến dịch bất tuân dân sự kiểu Martin Luther King trên 
quy mô lớn. Liên Xô vẫn có hàng triệu binh sĩ, hàng chục ngàn xe 
tăng và máy bay, và đủ loại vũ khí hạt nhân để quét sạch toàn bộ 
nhân loại vài lần nữa. Hồng quân Xô-viết và các đội quân thuộc Hiệp 
ước Warsaw khác vẫn trung thành. Chỉ cần Mikhail Gorbacheyv, 
người lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, ra lệnh, Hồng quân sẽ phục 
tùng tuyệt đối. 


Tuy nhiên, giai cấp ưu tú của chế độ Xô-viết, và các chế độ cộng 
sản trong hầu hết các nước Đông Âu (Romania và Serbia là những 
trường hợp ngoại lệ), quyết định không sử dụng dù chỉ một phần rất 
nhỏ sức mạnh quân sự này. Khi các thành viên nhận thức được tiến 
trình giải thể, họ từ bỏ vũ lực, thừa nhận thất bại, đóng gói hành lý 
và đi về nhà. Gorbachev và các đồng chí của ông ta đã buông bỏ 
nhẹ nhàng không chỉ những lãnh thổ thuộc Liên Xô trong Thế chiến 
II, mà còn cả những vùng chiếm đóng từ xưa của các Nga hoàng 
như vùng Baltic, Ukraine, Caucasus và Trung Á. Thật rùng mình khi 
mường tượng điều gì có thể xảy ra nếu Gorbachev hành xử giống 
như các lãnh đạo Serbia — hay như người Pháp ở Algeria. 


Mâu thuẫn cục bộ 


Các quốc gia giành được độc lập từ tay đế quốc rõ ràng không 
còn chút hứng thú nào với chiến tranh. Với rất ít ngoại lệ, từ năm 
1945 các quốc gia đã không còn xâm chiếm nước khác để chinh 
phục và nuốt chứng họ. Những cuộc chinh phục như vậy là chủ đề 
chính của lịch sử chính trị từ thời xa xưa. Đó là cách mà hầu hết các 
đế chế vĩ đại được thành lập, và là cách mà những người cai trị và 
dân chúng kỳ vọng mọi thứ sẽ diễn ra. Nhưng những cuộc chinh 
phục như của người La Mã, Mông Cổ và Ottoman không thể diễn ra 
ở bất cứ nơi nào trên thế giới ngày nay. Kể từ năm 1945, không một 
quốc gia độc lập nào được công nhận bởi Liên Hiệp Quốc bị chinh 
phục và xóa số khỏi bản đồ. Những cuộc chiến tranh quốc tế ở mức 
độ hạn hẹp vẫn diễn ra lúc này hay lúc khác, và hàng triệu người 
vẫn chết trong chiến tranh, nhưng các cuộc chiến không còn là một 
chuẩn mực. 


Nhiều người tin rằng sự biến mất của chiến tranh quốc tế chỉ có 
ở các nền dân chủ giàu có của Tây Âu. Trong thực tế, hòa bình đến 
với châu Âu sau khi đã thắng thế trên các khu vực khác của thế giới. 
Do đó, cuộc chiến quốc tế cuối cùng nghiêm trọng nhất tại các quốc 
gia Nam Mỹ là giữa Peru và Ecuador vào năm 1941, và chiến tranh 
giữa Bolivia và Paraguay vào năm 1932-1935. Trước đó đã không 
xuất hiện một cuộc chiến nghiêm trọng nào giữa các quốc gia Nam 
Mỹ kể từ năm 1879-1884, khi Chile đối đầu với liên minh giữa 
Bolivia và Peru. 


Chúng ta ít khi nghĩ rằng thế giới Ả-rập đặc biệt yên bình. Tuy 
nhiên, chỉ một lần duy nhất kể từ khi các nước Ả-rập giành độc lập, 


có một trong các quốc gia mới phát động một cuộc chiến xâm lược 
toàn diện với quốc gia khác (lraq xâm chiếm Kuwait vào năm 1990). 
Đã có khá nhiều xung đột biên giới (ví dụ như giữa Syria và Jordan 
năm 1970), nhiều can thiệp vũ trang vào công việc nội bộ của quốc 
gia khác (ví dụ như Syria ở Lebanon), nhiều cuộc chiến tranh dân 
sự (Algeria, Yemen, Libya), cùng rất nhiều các cuộc đảo chính và 
nồi dậy. Tuy nhiên, đã không có cuộc chiến tranh quốc tế toàn diện 
nào giữa các quốc gia Ả-rập, ngoại trừ cuộc chiến Vùng Vịnh. Ngay 
cả khi thêm vào toàn bộ thế giới Hồi giáo, cũng chỉ góp một ví dụ 
nữa: chiến tranh Iran với Iraq. Không có chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ với 
Iran, Pakistan với Afghanistan, hay giữa Indonesia và Malaysia. 


Tại châu Phi, mọi thứ không được màu hồng như thế. Nhưng 
ngay cả ở đó, hầu hết xung đột đều là nội chiến và đảo chính. Kể từ 
khi các nước châu Phi giành độc lập trong những năm 1960 và 
1970, rất ít quốc gia xâm chiếm nước khác để mở mang bờ cõi. 


Có những quãng thời gian tương đối yên tĩnh trước đó, ví dụ như 
ở châu Âu giữa năm 1871 và 1914, và sau đó luôn là sự kết thúc tồi 
tệ. Nhưng lần này thì khác, khi hòa bình thực sự không phải là sự 
vắng mặt của chiến tranh nữa. Hòa bình thực sự là chiến tranh 
không thể tồn tại. Chưa bao giờ có hòa bình thực sự trên thế giới. 
Giữa năm 1871 và 1914, một cuộc chiến ở châu Âu vẫn có thể xảy 
ra, và tham vọng chiến tranh vẫn là tư tưởng chủ đạo của quân đội, 
chính trị gia cũng như công dân bình thường. Linh tính này đúng với 
mọi thời kỳ hòa bình khác trong lịch sử. Quy luật chủ chốt của chính 
trị quốc tế cho thấy, “Với hai chính thể gần nhau, sẽ có một kịch bản 


hợp lý đây họ đến chiến tranh trong vòng một năm”. Thứ luật rừng 
từng có hiệu lực vào cuối thế kỷ 19 ở châu Âu, vào thời trung cổ 
châu Âu, tại Trung Hoa và Hy Lạp cổ đại. Nếu Sparta và Athens hòa 
bình vào năm 450 TCN, thì một kịch bản hợp lý là giữa họ sẽ nỗ ra 
chiến tranh trước thời điểm năm 449 TCN. 


Ngày nay nhân loại đã phá vỡ thứ luật rừng này. Cuối cùng thì 
cũng có hòa bình kéo dài thực sự, và không chỉ là sự vắng mặt của 
chiến tranh. Với hầu hết các chính thể, không có kịch bản hợp lý nào 
dẫn đến xung đột toàn diện trong vòng một năm. Điều gì có thể dẫn 
đến chiến tranh giữa Đức và Pháp trong năm tới? Hoặc giữa Trung 
Hoa và Nhật Bản? Hoặc giữa Brazil và Argentina? Một số cuộc đụng 
độ biên giới nhỏ có thể xảy ra, nhưng chỉ có một kịch bản huyễn 
tưởng mới có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện như xưa 
vào năm 2014, với những sư đoàn thiết giáp Argentina càn quét qua 
cửa ngõ thành phố Rio, và việc chính quyền Brazil ném bom rải 
thảm, nghiền thành bột các khu vực lân cận của Buenos Aires. 
Những cuộc chiến tranh như vậy vẫn nổ ra giữa một vài quốc gia, ví 
dụ giữa Israel và Syria, Ethiopia và Eritea, hoặc Hoa Kỳ và lran, 
nhưng đó chỉ là trường hợp ngoại lệ. 


Tất nhiên, tình trạng này có thể thay đổi trong tương lai, và với 
nhận thức muộn màng, thế giới hôm nay có vẻ rất ngây thơ. Tuy 
nhiên, từ góc độ lịch sử, sự ngây thơ của chúng ta rất hấp dẫn. 
Chưa bao giờ hòa bình lại phổ biến đến mức con người thậm chí 
không thể tưởng tượng được chiến tranh. 


Các học giả đã tìm cách giải thích tình trạng tốt đẹp này trong 


nhiều cuốn sách và bài viết hơn rất nhiều những gì bạn muốn đọc, 
và họ đã xác định được một vài yếu tố đóng góp. Thứ nhất và thiết 
yếu nhất, là cái giá của chiến tranh đã tăng lên đáng kể. Giải Nobel 
Hòa bình ở trên mọi giải thưởng hòa bình lẽ ra nên được trao cho 
Robert Oppenheimer và những đồng sự đã chế tạo ra bom nguyên 
tử. Vũ khí hạt nhân đã biến cuộc chiến giữa các siêu cường trở 
thành trò tự sát tập thể, và khiến người ta hiểu rằng không thể thống 
trị thế giới bằng vũ lực. 


Thứ hai, trong khi cái giá của chiến tranh tăng vọt, lợi nhuận của 
nó cũng giảm. Trong phần lớn lịch sử, các chính thể có thể làm giàu 
bằng cách cướp bóc hoặc sáp nhập lãnh thổ đối phương. Hầu hết 
tài sản bao gồm những cánh đồng, gia súc, nô lệ và vàng, do đó, 
thật dễ để cướp hay chiếm đóng. Ngày nay, sự giàu có chủ yếu đến 
từ nguồn nhân lực, kiến thức kĩ thuật và các cấu trúc kinh tế xã hội 
phức tạp như ngân hàng. Do đó rất khó để mang đi hoặc sáp nhập 
chúng vào lãnh thổ nào đó. 


Chẳng hạn như California. Sự giàu có ở đây ban đầu được xây 
dựng trên các mỏ vàng. Nhưng ngày nay nó được xây dựng trên 
Silicon và phim ảnh — Thung lũng Silicon và phim trường Hollywood. 
Điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Hoa xâm lược vũ trang California, đỗ bộ 
một triệu binh sĩ lên bãi biển San Francisco, và tổng tấn công nội 
địa? Họ sẽ không kiếm được gì nhiều. Không có mỏ Silicon ở Thung 
lũng Silicon. Sự giàu có nằm trong trí óc của các kĩ sư Google và 
các bậc thầy kịch bản, đạo diễn và chuyên gia hiệu ứng đặc biệt của 
Hollywood, những người sẽ lên chiếc máy bay đầu tiên đến 


Bangalore hay Mumbai trước khi xe tăng Trung Hoa tiến vào Đại lộ 
Hoàng hôn. Không phải ngẫu nhiên mà thi thoảng vẫn diễn ra các 
cuộc chiến quy mô quốc tế, chẳng hạn như khi lraq gây chiến với 
Kuwait, thường ở những nơi mà sự giàu có vẫn đến từ nguồn tài 
nguyên khoáng sản thời xưa. Toàn bộ hoàng tộc Kuwait có thể trốn 
đi nước ngoài, nhưng các mỏ dầu vẫn còn đó và bị chiếm đóng. 


Trong khi chiến tranh không còn đem lại nhiều lợi nhuận, hòa 
bình trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Trong nền kinh tế nông 
nghiệp truyền thống, thương mại đường dài và đầu tư nước ngoài 
nắm giữ vị trí quan trọng. Do đó, hòa bình cũng mang lại đôi chút lợi 
ích, bên cạnh việc tránh được phí tổn chiến tranh. Giả dụ, năm 1400 
Anh và Pháp đang hòa bình, người Pháp đã không phải nộp thuế 
chiến tranh nặng nề và chịu những cuộc xâm chiếm phá hoại của 
Anh, nhưng ngoài những sự kiện đó ra, túi tiền của họ cũng chẳng 
được lợi gì. Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa hiện đại, thương mại 
và đầu tư nước ngoài đã trở nên hết sức quan trọng. Do đó hòa 
bình mang lại những món lợi tức có một không hai. Miễn là Trung 
Quốc và Mỹ có mối quan hệ yên bình, Trung Quốc có thể phát triển 
thịnh vượng bằng cách bán sản phẩm sang Mỹ, giao dịch tại phố 
Wall và nhận các khoản đầu tư từ Mỹ. 


Hình 45 và 44. Những thợ đào vàng tại California trong “Con sốt vàng” và trụ sở chính của 


Facebook gần San Franciso. Năm 1849, thành phố California giàu có nhờ vàng ròng. Còn ngày 
nay, California giàu có nhờ vào Silicon. Nhưng trong khi năm 1849, vàng thực sự nằm dưới đất 
đai ở California, thì ngày nay những kho báu thực sự của Thung lũng Silicon lại nằm trong đầu 


của những nhân viên công nghệ cao. 


Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một sự chuyển 
đổi khổng lồ đã diễn ra trong nền văn hoá chính trị toàn cầu. Giới 
tinh hoa trong lịch sử — ví dụ, những thủ lĩnh Hungary, quý tộc Viking 
và linh mục Aztec — đều xem chiến tranh là một điều tích cực. 
Những người khác xem nó như tội ác, nhưng là điều không thể 
tránh khỏi, vậy nên tốt hơn hết chúng ta hãy biết tận dụng các cuộc 
chiến. Thời đại của chúng ta là lần đầu tiên trong lịch sử mà thế giới 
bị chi phối bởi giới tinh hoa yêu hòa bình — các chính trị gia, doanh 
nhân, trí thức và nghệ sĩ thực sự nhìn nhận chiến tranh như là cái ác 
và có thể tránh được. (Đã từng có những người theo chủ nghĩa hòa 
bình trong quá khứ, chẳng hạn như các tín đồ Ki-tô thời kỳ đầu, 
nhưng trong những trường hợp hiễm hoi mà họ giành được quyền 
lực, họ có xu hướng quên ởi yêu cầu “chìa má bên kia ra” của mình.) 


Có một vòng lặp phản hồi tích cực từ tất cả bốn yếu tố này. Mối 
đe dọa diệt vong hạt nhân thúc đầy chủ nghĩa hòa bình; khi hòa bình 
lan rộng, chiến tranh giảm xuống và thương mại khởi sắc, thương 
mại làm gia tăng cả những lợi ích của hòa bình và chỉ phí của chiến 
tranh. Theo thời gian, vòng lặp phản hồi này tạo ra một trở ngại khác 
cho chiến tranh, mà cuối cùng có thể chứng minh cho điều quan 
trọng hơn hết thảy. Mạng lưới ngày càng khăng khít của những mối 
liên kết quốc tế làm xói mòn sự độc lập của hầu hết các quốc gia, 
làm giảm cơ hội mà bất kỳ đất nước nào có thể tự tung tự tác. Hầu 


hết các quốc gia không còn tham gia vào chiến tranh toàn diện, vì 
đơn giản là họ không còn độc lập nữa. Mặc dù người dân ở Israel, 
Ý, Mexico và Thái Lan có thể nuôi dưỡng ảo tưởng về độc lập, 
nhưng thực tế là chính phủ của họ không thể tiến hành các chính 
sách kinh tế hay đối ngoại độc lập, và họ chắc chắn không có khả 
năng tự khởi xướng và tiến hành chiến tranh toàn diện. Như đã giải 
thích ở chương 11, chúng ta đang chứng kiến sự hình thành của 
một Đề chế Toàn cầu. Giống như các đế quốc trước đây, lần này 
cũng vậy, Đề chế Toàn cầu thực thi hòa bình bên trong biên giới của 
nó. Và bởi vì biên giới của nó bao gồm toàn bộ thế giới, Đế chế 
Toàn cầu có thể thực thi hòa bình thế giới một cách hiệu quả. 


Vậy, kỷ nguyên hiện đại có phải là hiện thân của những cuộc 
thảm sát điên rồ, chiến tranh và đàn áp, điển hình là những cuộc 
chiến hào lũy trong Thế chiến l, đám mây hạt nhân hình nắm ở 
Hiroshima và những cơn điên cuồng đẫm máu của Hitler? Hay đó là 
một kỷ nguyên của hòa bình, điển hình là những chiến hào không 
bao giờ đào ở Nam Mỹ, những đám mây nắm không bao giờ xuất 
hiện ở Moscow và New York, và những gương mặt thanh thản của 
Mahatma Gandhi và Martin Luther King? 


Câu trả lời nằm ở thời gian. Cần tỉnh táo để nhận ra rằng cách 
nhìn của chúng ta về quá khứ thường bị bóp méo bởi những sự kiện 
trong thời gian gần nhất như thế nào. Nếu chương này được viết 
vào năm 1945 hoặc 1962, nó có thể sẽ mang phong cách bi thảm 
hơn nhiều. Vì được viết vào năm 2014, nên chương này chọn một 
cách tiếp cận tương đối vui vẻ hơn về lịch sử hiện đại. 


Để thỏa mãn cả những người lạc quan lẫn bi quan, chúng ta có 
thể kết luận rằng con người đang ở ngưỡng cửa của cả thiên đường 
lẫn địa ngục, di chuyển một cách lo lắng giữa cửa vào của thiên 
đường và phòng chờ của địa ngục. Lịch sử vẫn chưa quyết định 
chúng ta sẽ kết thúc ở nơi nào, tuy nhiên một chuỗi sự kiện ngẫu 
nhiên có thể đầy chúng ta lăn về một trong hai hướng. 


NM 


VÀ 1IJ ẾN( 14NI PIÚC MÃI MÃI VÌ $4U 


Đoo năm qua đã chứng kiến một loạt những thay đổi ngoạn mục 
từ các cuộc cách mạng. Trái đất đã được thống nhất thành một khối 
duy nhất về mặt sinh thái và lịch sử. Nền kinh tế đã tăng trưởng theo 
cấp số nhân, và nhân loại ngày nay tận hưởng sự giàu sang chỉ xuất 
hiện trong chuyện cổ tích. Khoa học và Cách mạng Công nghiệp đã 
đem lại cho nhân loại những quyền lực siêu việt cũng như nguồn 
năng lượng gần như vô biên. Trật tự xã hội đã được thay đổi hoàn 
toàn, cũng như trong chính trị, cuộc sống hằng ngày và tâm lý con 
người. 


Nhưng chúng ta có hạnh phúc hơn? Phải chăng sự giàu có của 
con người được tích lũy qua năm thế kỷ đã chuyển hoá thành một 
sự mãn nguyện kiểu mới? Liệu rằng việc khám phá ra những nguồn 
năng lượng vô tận đã mở ra trước mắt chúng ta nguồn hạnh phúc 
vô tận? Trở lại xa hơn, liệu 70 thiên niên kỷ đầy náo động tính đến 
cái mốc Cách mạng Nhận thức, có biến thế giới thành một nơi đáng 
sống hơn không? Liệu Neil Armstrong quá cố, người có dấu chân 
vẫn còn nguyên vẹn trên Mặt trăng, có hạnh phúc hơn một người 
săn bắt hái lượm vô danh từ 30.000 năm trước với dấu tay vẫn còn 
in trên bức tường trong hang Chauvet? Nếu không, lý do nào cho 


việc phát triển nông nghiệp, các thành phố, chữ viết, tiền đúc, các đề 
quốc, khoa học và công nghiệp? 


Các nhà sử học hiếm khi đặt câu hỏi như vậy. Họ không bao giờ 
đặt câu hỏi rằng công dân của các thành phố Uruk và Babylon có 
hạnh phúc hơn so với tổ tiên săn bắt hái lượm của họ, liệu sự trỗi 
dậy của Hồi giáo đã khiến cho người Ai Cập hài lòng hơn với cuộc 
sống của mình, hoặc sự sụp đỗ của các đề quốc châu Âu ở châu 
Phi đã ảnh hưởng thế nào tới hạnh phúc của hàng triệu người. Tuy 
nhiên, đây vẫn là những câu hỏi quan trọng nhất mà người ta có thể 
đặt ra đối với lịch sử. Hầu hết các tư tưởng hiện nay và cương lĩnh 
chính trị đều dựa trên những ý niệm khá mong manh, liên quan đến 
nguồn gốc thực sự của hạnh phúc con người. Các nhà ái quốc tin 
rằng tự quyết chính trị là cần thiết cho hạnh phúc của chúng ta. 
Người cộng sản tin rằng mọi người sẽ được hạnh phúc dưới nền 
chuyên chính vô sản. Nhà tư bản lại cho rằng chỉ có thị trường tự do 
mới có thể đảm bảo hạnh phúc lớn nhất cho số đông lớn nhất, bằng 
cách tạo ra tăng trưởng kinh tế và giàu có vật chất, cũng như bằng 
việc dạy cho mọi người có thể tự lực cánh sinh và dấn thân lập 
nghiệp. 


Điều gì sẽ xảy ra, nếu các nghiên cứu nghiêm túc bác bỏ những 
giả thuyết này? Nếu tăng trưởng kinh tế và tự chủ không làm cho 
mọi người hạnh phúc hơn, vậy lợi ích của chủ nghĩa tư bản là gì? 
Giả như, người dân bị các đế quốc lớn đô hộ hoá ra lại hạnh phúc 
hơn người dân ở những đất nước độc lập, ví dụ người Algeria hạnh 
phúc dưới sự cai trị của Pháp hơn là với chính phủ của họ? Chúng 


ta có thể nói gì về quá trình giải phóng thuộc địa, và giá trị của sự tự 
quyết dân tộc? 


Đây đều là những khả năng mang tính giả thuyết, bởi cho đến 
nay các nhà sử học luôn tránh đưa ra những câu hỏi như thế — chứ 
chưa kể đến việc trả lời chúng. Họ đã nghiên cứu lịch sử về mọi 
khía cạnh: chính trị, xã hội, kinh tế, giới tính, bệnh tật, tình dục, thực 
phẩm, thời trang — nhưng họ ít khi dừng lại để hỏi những điều này 
ảnh hưởng đến hạnh phúc của con người như thế nào. 


Mặc dù rất ít người từng nghiên cứu lịch sử lâu dài về hạnh phúc, 
nhưng hầu hết các học giả và dân không chuyên đã có một số nhận 
định mơ hồ về nó. Theo quan điểm phổ biến, năng lực của con 
người đã tăng lên trong suốt lịch sử. Vì con người thường sử dụng 
năng lực ấy để giảm bớt khổ đau và lấp đầy những khát vọng, nên 
suy ra chúng ta hẳn phải hạnh phúc hơn so với tổ tiên thời trung cổ, 
và người trung cổ chắc chắn phải hạnh phúc hơn so với người săn 
bắt hái lượm Thời kỳ Đồ đá. 


Nhưng lời giải thích tiến bộ này không thuyết phục. Như chúng ta 
đã thấy, những khả năng, hành vi và kĩ năng mới không nhất thiết 
phải làm cho cuộc sống tốt hơn. Khi con người học trồng trọt trong 
Cách mạng Nông nghiệp, sức mạnh tập thể giúp định hình môi 
trường sống đã phát triển hơn, nhưng số phận của nhiều cá nhân lại 
trở nên khắc nghiệt hơn. Nông dân phải làm việc chăm chỉ hơn 
người săn bắt hái lượm để góp nhặt số thực phẩm ít đa dạng và bổ 
dưỡng hơn, họ dễ mắc các loại bệnh và bị bóc lột kiệt sức hơn. 
Tương tự như vậy, sự lan rộng của các đế quốc châu Âu đã làm gia 


tăng sức mạnh tập thể của nhân loại lên nhiều lần, thông qua việc 
truyền bá các ý tưởng, công nghệ và cây trồng, mở những tuyến 
đường thương mại mới. Tuy nhiên, điều này lại khó lòng là tin tốt 
cho hàng triệu người châu Phi, thổ dân châu Mỹ và châu Úc. Từ 
những bằng chứng về xu hướng lạm dụng quyền lực của con người, 
thật ngây thơ khi tin rằng con người càng có nhiều sức mạnh hơn 
thì họ càng hạnh phúc hơn. 


Một số người phản đối quan điểm này lại đưa ra góc nhìn hoàn 
toàn trái ngược. Họ tranh luận về mối tương quan tỉ lệ nghịch giữa 
năng lực của con người và hạnh phúc. Họ nói khi quyền lực tha hoá 
và nhân loại ngày càng có nhiều quyền lực hơn, điều đó sẽ tạo ra 
một thế giới cơ học lạnh lùng không thích hợp với những nhu cầu 
thực tế của chúng ta. Tiến hoá đã nhào nặn nên tâm trí và cơ thể 
chúng ta để phù hợp với cuộc sống săn bắt hái lượm. Tiến trình 
chuyển đổi đầu tiên sang nông nghiệp, rồi sau đó đến công nghiệp 
đã buộc chúng ta sống cuộc đời không tự nhiên, thiếu sự quan tâm 
đầy đủ đến những khuynh hướng cố hữu và bản năng của chúng ta, 
do đó không thể đáp ứng những khao khát sâu thẳm nhất của chúng 
ta. Không điều gì trong cuộc sống thoải mái của tầng lớp trung lưu 
thành thị có thể so sánh được với sự phần khích và niềm vui hoang 
dã tuyệt vời của một bộ lạc săn bắt hái lượm, khi họ săn được một 
con voi ma-mút. Mỗi phát minh mới chỉ càng tạo thêm khoảng cách 
giữa chúng ta với Vườn Địa đàng mà thôi. 


Tuy nhiên, quan điểm cố hữu lãng mạn này chỉ thấy bóng đen 
đằng sau mỗi phát minh, nó cũng giáo điều như niềm tin vào sự tất 


yếu của tiến bộ. Có lẽ chúng ta đã không còn dính líu gì tới con 
người săn bắt hái lượm trong mỗi chúng ta, nhưng điều này không 
hoàn toàn tôi tệ. Ví dụ, trong hai thế kỷ qua, y học hiện đại đã giúp 
giảm tỉ lệ tử vong của trẻ em từ 33% xuống dưới 5%. Liệu ai có thể 
ngờ rằng điều này không chỉ đóng góp rất lớn cho hạnh phúc của 
những đứa trẻ được cứu sống, mà còn cho gia đình và bạn bè của 
chúng? 


Một quan điểm phức hợp hơn lại chọn cho mình con đường trung 
gian. Trước Cách mạng Khoa học, không có mối tương quan rõ ràng 
nào giữa quyền lực và hạnh phúc. Những nông dân trung cổ thực 
sự có thể chịu nhiều đau khổ hơn tổ tiên săn bắt hái lượm của họ. 
Nhưng trong vài thế kỷ qua, con người đã học được cách sử dụng 
năng lực một cách khôn ngoan hơn. Thành tựu của y học hiện đại 
chỉ là một ví dụ. Những thành tựu chưa từng có khác bao gồm tình 
trạng bạo lực giảm mạnh, sự biến mắt rõ ràng của các cuộc chiến 
tranh quốc tế, và việc xóa số gần như hoàn toàn nạn đói quy mô 
lớn. 


Tuy nhiên, quan điểm này cũng chỉ là một sự đơn giản hoá. Thứ 
nhất, sự đánh giá lạc quan này được dựa trên một mẫu thời gian rất 
ngắn ngủi. Chỉ sau năm 1850, đa phần nhân loại mới bắt đầu tận 
hưởng những thành quả của y học hiện đại, và tỉ lệ tử vong ở trẻ em 
sụt giảm mạnh mới chỉ là hiện tượng của thế kỷ 20. Những nạn đói 
lớn tiếp tục giết hại phần lớn nhân loại cho đến giữa thế kỷ 20. 
Trong suốt thời kỳ Đại nhảy vọt của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ 
1958-1961, đã có từ 10 đến 50 triệu người chết đói. Những cuộc 


chiến quốc tế chỉ tàn lụi dần sau năm 1945, phần lớn là nhờ vào mối 
đe dọa mới của bom hạt nhân hủy diệt. Do đó, mặc dù vài thập kỷ 
qua được coi là thời hoàng kim chưa từng có đối với nhân loại, 
nhưng vẫn còn quá sớm để biết liệu điều này đại diện cho sự 
chuyển biến cần bản trong các trào lưu của lịch sử, hay chỉ là một 
dòng xoáy vô thường của sự may mắn. Khi đánh giá thời kỳ hiện 
đại, thật quá hấp dẫn khi chọn quan điểm của một người trung lưu 
phương Tây ở thế kỷ 21. Chúng ta không được quên những quan 
điểm của một thợ mỏ than xứ Welsh ở thế kỷ 19, một tay nghiện 
thuốc phiện Trung Hoa, hoặc một thổ dân Tasmania. Truganini cũng 
quan trọng không kém gì Homer Simpson. 


Thứ hai, ngay cả thời hoàng kim ngắn ngủi của nửa cuối thế kỷ 
này có thể cũng đã gieo mầm thảm họa cho tương lai. Trong vài 
thập kỷ qua, chúng ta đã phá hoại sự cân bằng sinh thái của Trái đất 
theo vô vàn cách, với những hậu quả dường như sẽ rất thảm khốc. 
Rất nhiều bằng chứng cho thấy chúng ta đang phá hủy những nền 
tảng thịnh vượng của con người trong một bữa tiệc tiêu thụ điên 
cuông, vô trách nhiệm. 


Cuối cùng, chúng ta có thể chúc mừng bản thân bởi những thành 
tích chưa từng có của Sapiens hiện đại, chỉ khi chúng ta hoàn toàn 
bỏ qua số phận của tất cả các loài động vật khác. Phần lớn sự giàu 
có vật chất vốn được ca tụng, che chắn chúng ta khỏi bệnh tật và 
đói nghèo, đã được tích lũy bằng sự hy sinh của những con khỉ 
trong phòng thí nghiệm, những con bò sữa và gà trên băng chuyền 
sản xuất. Trong hai thế kỷ qua, hàng chục tỉ con vật đó đã phải chịu 


một chế độ khai thác công nghiệp với sự tàn ác chưa từng có tiền lệ 
trong lịch sử Trái đất. Nếu chúng ta chỉ cần công nhận một phần 
mười những gì các nhà hoạt động bảo vệ động vật đang khẳng định, 
thì nền nông nghiệp hiện đại hoá đã có thể được coi là tội ác lớn 
nhất trong lịch sử. Khi đánh giá hạnh phúc toàn cầu, thật sai lầm khi 
chỉ tính hạnh phúc của tầng lớp thượng lưu, của dân châu Âu, hoặc 
của đàn ông. Và có lẽ cũng là sai nếu chúng ta chỉ xem xét hạnh 
phúc của con người. 


Đong đếm hạnh phúc 


Đến nay chúng ta vẫn thảo luận về hạnh phúc như thể nó chủ 
yếu là sản phẩm của các yếu tố vật chất, chẳng hạn như sức khỏe, 
chế độ ăn uống và sự giàu có. Nếu người ta giàu hơn và khỏe mạnh 
hơn, thì họ cũng phải hạnh phúc hơn. Nhưng có thực sự là như 
vậy? Triết gia, linh mục và nhà thơ đã nghiền ngẫm về bản chất của 
hạnh phúc trong hàng thiên niên kỷ, và nhiều người đã kết luận 
rằng, yếu tố xã hội, đạo đức và tinh thần tác động đến hạnh phúc 
của chúng ta nhiều như tác động của điều kiện vật chất. Có thể 
những người trong các xã hội giàu có, hiện đại cũng phải chịu đựng 
sự xa lánh, cảm giác trống trải vô nghĩa, cho dù họ rất giàu có. 
Trong khi ông bà của chúng ta tuy nghèo khó hơn, nhưng lại cảm 
thấy viên mãn về cộng đồng, tôn giáo, duy trì sợi dây gắn kết với 
thiên nhiên. 


Trong những thập kỷ gần đây, các nhà tâm lý học và sinh học đã 
chấp nhận thách thức: nghiên cứu một cách khoa học những gì thực 


sự làm con người hạnh phúc. Liệu rằng đó có phải là tiền, gia đình, 
gen di truyền, hay đức hạnh? Bước đầu tiên là xác định điều gì cần 
đo đếm. Định nghĩa được chấp nhận phổ quát về hạnh phúc là 
“rạng thái khỏe mạnh về thể chất/tinh thần một cách chủ quan”. 
Hạnh phúc, theo quan điểm này, là điều mà tôi đang cảm thấy bên 
trong con người mình, một cảm giác sung sướng nhất thời hoặc 
mãn nguyện kéo dài với cuộc sống đang diễn ra của tôi. Nếu hạnh 
phúc là điều cảm nhận từ bên trong, làm thế nào ta có thể đo được 
nó từ bên ngoài? Cứ cho là chúng ta có thể làm như vậy, bằng cách 
yêu cầu mọi người nói cho chúng ta biết về các cảm nghĩ của họ. Vì 
vậy, khi các nhà tâm lý hay sinh học muốn đánh giá thang hạnh 
phúc của mọi người, họ sẽ đưa cho họ bảng câu hỏi để họ tích vào, 
rồi sau đó tính toán kết quả thu được. 


Một bảng câu hỏi điển hình về hạnh phúc chủ quan sẽ yêu cầu 
những người được hỏi cho điểm trên thang điểm từ 0 đến 10 đối với 
các nhận định như “Tôi cảm thấy hài lòng với con người hiện tại của 
tôi”, “Tôi cảm thấy cuộc sống là rất thỏa mãn”, “Tôi lạc quan về 
tương lai” và “Cuộc sống thật tốt”. Nhà nghiên cứu sau đó tổng hợp 
các câu trả lời và tính toán mức độ hạnh phúc chủ quan chung của 
người được phỏng vấn. 


Bảng câu hỏi như vậy được sử dụng để đối chiếu hạnh phúc với 
các yếu tố khách quan khác nhau. Trong một nghiên cứu, hai đối 
tượng được so sánh là: 1000 người kiếm được 100.000 đô-la một 
năm với 1000 người kiếm được 50.000 đô-la. Nếu nghiên cứu phát 
hiện ra rằng nhóm đầu tiên có một mức độ hạnh phúc chủ quan 


trung bình là 8,7, trong khi nhóm sau có mức độ trung bình chỉ là 
7,3, nhà nghiên cứu có thể đi đến kết luận thỏa đáng rằng có một 
mối tương quan tích cực giữa sự giàu có và hạnh phúc chủ quan. 
Nói một cách đơn giản, tiền bạc mang lại hạnh phúc. Phương pháp 
tương tự có thể được sử dụng để kiểm tra xem liệu những người 
sống trong các xã hội dân chủ có hạnh phúc hơn những người sống 
trong chế độ độc tài, và liệu người kết hôn có hạnh phúc hơn người 
độc thân, ly hôn hoặc góa vợ hay không. 


Điều này cung cấp một nền tảng cho các nhà sử học: họ có thể 
kiểm tra sự giàu có, tự do chính trị và tỉ lệ ly dị trong quá khứ. Nếu 
con người hạnh phúc hơn trong một xã hội dân chủ và người còn 
bạn đời hạnh phúc hơn những người ly dị, nhà sử học có cơ sở để 
lý luận rằng tiến trình dân chủ hoá trong vài thập kỷ qua đã góp phần 
gia tăng hạnh phúc của nhân loại, trong khi đó tỉ lệ ly hôn ngày càng 
tăng chỉ ra xu hướng ngược lại. 


Lối suy nghĩ này không phải là không có khiếm khuyết, nhưng 
trước khi chỉ ra một số lỗ hổng trong đó, cũng đáng để chúng ta xem 
xét những kết luận kể trên. 


Một kết luận thú vị là tiền thực sự mang lại hạnh phúc. Nhưng chỉ 
đến một cái mốc nào đó và vượt qua mốc đó, nó lại gần như không 
mấy giá trị. Đối với những người bị mắc kẹt ở nắc thang kinh tế thấp 
nhất, nhiều tiền hơn đồng nghĩa với việc cảm thấy hạnh phúc hơn. 


Nếu bạn là một bà mẹ Mỹ đơn thân, có thu nhập 12.000 đô-la 
một năm với công việc dọn dẹp nhà cửa, và bạn đột nhiên trúng số 


500.000 đô-la, có thể bạn sẽ thấy một cơn sóng hạnh phúc chủ 
quan dâng trào bất tận. Bạn sẽ có thể nuôi con, mua quần áo cho 
con mà không chìm thêm vào nợ nần. Tuy nhiên, nếu bạn là một 
tổng giám đốc điều hành hàng đầu, với thu nhập 250.000 đô-la một 
năm, trúng số 1 triệu đô-la, hay hội đồng quản trị công ty của bạn 
đột nhiên quyết định tăng lương gấp đôi cho bạn, hạnh phúc thăng 
hoa của bạn có thể chỉ kéo dài vài tuần. Theo một kết quả thực 
nghiệm, nó gần như chắc chắn sẽ không tạo ra một sự khác biệt lớn 
trong tâm trạng của bạn về lâu dài. Bạn sẽ mua một chiếc xe sang, 
chuyển vào sống trong một ngôi nhà nguy nga, thường xuyên uống 
loại vang thượng hạng Chateau Pétrus thay vì loại California 
Cabernet, nhưng rồi tất cả dường như sẽ trở thành thông lệ và 
không có gì đặc biệt. 


Một phát hiện thú vị khác là bệnh tật chỉ làm vơi đi hạnh phúc 
trong một thời gian ngắn, nhưng là nguồn gốc đau khổ lâu dài nếu 
tình trạng của một người vẫn không ngừng xấu đi, hoặc nếu bệnh 
đó gây ra đau đớn triển miên và suy nhược. Những người được 
chân đoán mắc bệnh mạn tính như tiểu đường thường sầu não 
trong một thời gian, nhưng nếu bệnh tình không trầm trọng thêm, họ 
sẽ thích nghi với tình trạng mới của mình, và cũng tự thấy mình 
hạnh phúc như những người hoàn toàn khỏe mạnh. Hãy tưởng 
tượng rằng Lucy và Luke là cặp song sinh thuộc tầng lớp trung lưu, 
cùng đồng ý tham gia vào một nghiên cứu về hạnh phúc chủ quan. 
Trên đường trở về từ phòng thí nghiệm tâm lý học, xe của Lucy bị 
một xe buýt đâm trúng, khiến cho Lucy bị gãy mấy cái xương và một 
chân thì bị tàn tật vĩnh viễn. Vừa khi đội giải cứu đưa cô ra khỏi 


đống đổ nát, chuông điện thoại reo và Luke la tướng lên rằng anh 
vừa trúng giải xổ số độc đắc trị giá 10 triệu đô-la. Hai năm sau, cô sẽ 
vẫn đi khập khiễng và anh thì giàu có hơn rất nhiều, nhưng khi nhà 
tâm lý học lại đến để thực hiện nghiên cứu triển khai tiếp theo, rất có 
khả năng là cả hai người đều đưa ra cùng những câu trả lời giống 
như những câu họ trả lời vào buổi sáng định mệnh đó. 


Gia đình và cộng đồng dường như có tác động nhiều đối với 
hạnh phúc của chúng ta hơn là tiền bạc và sức khỏe. Những người 
có gia đình gắn kết, sống trong các cộng đồng gần gũi và hỗ trợ 
nhau thì hạnh phúc hơn khá nhiều so với những người có gia đình 
bát thường và chưa bao giờ tìm được (hoặc chưa bao giờ tìm) một 
cộng đồng để gia nhập. Hôn nhân cũng là điều đặc biệt quan trọng. 
Những nghiên cứu lặp đi lặp lại đã phát hiện ra rằng có một mối 
tương quan rất chặt chẽ giữa các cuộc hôn nhân hạnh phúc với 
hạnh phúc chủ quan cao, và giữa những cuộc hôn nhân tôi tệ với 
đau khổ. Điều này vẫn đúng bất kể điều kiện kinh tế hay thậm chí 
thể chất ra sao. Một người tật nguyễn, lại túng quẫn, nhưng bên 
cạnh là một người vợ hoặc chồng yêu thương, một gia đình tận tâm 
và một cộng đồng ấm áp, thì có thể cảm thấy hạnh phúc hơn một tỉ 
phú cô độc, với điều kiện cái nghèo của con người tật nguyễn kia 
chưa tới nỗi cùng cực và bệnh tật của anh ta cũng không phải là quá 
nặng hay quá đau đớn. 


Điều này đặt ra giả thuyết, rằng những cải thiện to lớn về điều 
kiện vật chất trong hai thế kỷ qua đã bị trung hòa bởi sự sụp đỗ của 
gia đình và cộng đồng. Nếu vậy, một người bình thường ngày nay 


cũng có khi chẳng hạnh phúc hơn so với năm 1800. Ngay cả sự tự 
do mà chúng ta đánh giá rất cao cũng có thể chống lại chúng ta. 
Chúng ta có thể chọn bạn đời, bạn bè và hàng xóm, nhưng họ có 
thể chọn rời bỏ chúng ta. Với một cá nhân sử dụng quyền lực chưa 
từng có để quyết định con đường riêng của mình trong cuộc sống, 
chúng ta thấy ngày càng khó duy trì các cam kết. Do đó chúng ta 
sống trong một thế giới ngày càng cô đơn hơn của những cộng 
đồng và gia đình ngày càng lỏng lẻo. 


Nhưng phát hiện quan trọng nhất là hạnh phúc thật sự không phụ 
thuộc vào các điều kiện khách quan của sự giàu có, sức khỏe hoặc 
thậm chí là cộng đồng. Thay vào đó, nó phụ thuộc vào tương quan 
giữa điều kiện khách quan và mong đợi chủ quan. Nếu bạn muốn có 
một con bò đực chở hàng và có một con bò đực chở hàng, bạn đã 
được thỏa mãn. Nếu bạn muốn một chiếc Ferrari mới cóng và chỉ 
nhận được chiếc Fiat đã cũ, bạn sẽ cảm thấy thiếu thốn. Đây là lý do 
mà theo thời gian, việc trúng số có tác động đến hạnh phúc của con 
người tương tự như một vụ tai nạn xe hơi gây thương tật. Khi mọi 
thứ được cải thiện, những kỳ vọng sẽ gia tăng, và do đó những cải 
tiến đáng kể trong điều kiện khách quan có thể khiến chúng ta không 
hài lòng. Khi mọi việc xấu đi, kỳ vọng thu hẹp lại, và kết quả là ngay 
cả một căn bệnh nghiêm trọng vẫn có thể khiến bạn hạnh phúc như 
khi còn hoàn toàn khỏe mạnh trước đây. 


Bạn có thể nói rằng chúng ta không cần một loạt các nhà tâm lý 
học với các câu hỏi của họ để khám phá điều này. Các nhà tiên trị, 
nhà thơ và triết gia nhận ra từ hàng ngàn năm trước đây, rằng hài 


lòng với những gì bạn đã có quan trọng hơn nhiều so với việc nhận 
được nhiều hơn những gì bạn muốn. Tuy nhiên, thật tốt khi nghiên 
cứu hiện đại - được hỗ trợ bởi khá nhiều con số và biểu đồ — cũng 
đi đến những kết luận tương tự như người xưa từng nhìn nhận. 


* 


Những kỳ vọng quan trọng của con người mang các hàm ý sâu 
sắc để hiểu về lịch sử hạnh phúc. Nếu hạnh phúc phụ thuộc chỉ vào 
các điều kiện khách quan như giàu có, sức khỏe và quan hệ xã hội, 
sẽ khá dễ dàng để điều tra lịch sử của nó. Phát hiện rằng hạnh phúc 
còn phụ thuộc vào kỳ vọng chủ quan đã khiến nhiệm vụ của các sử 
gia khó khăn hơn nhiều. Con người hiện đại có hẳn một kho các 
thuốc giảm căng thẳng mệt mỏi và thuốc giảm đau mỗi khi cần đến, 
nhưng những kỳ vọng của chúng ta về sự dễ chịu và niềm vui, và sự 
không khoan dung của chúng ta về sự bất tiện và khó chịu, đã tăng 
lên đến mức chúng ta có thể phải chịu nỗi đau lớn hơn nhiều so với 
tổ tiên của mình. 


Thật khó để chấp nhận dòng tư duy này. Vấn để là một sự lừa 
dối về lý luận đã ăn sâu trong tâm thức của chúng ta. Khi chúng ta 
cố gắng đoán hoặc tưởng tượng người khác đang cảm thấy hạnh 
phúc ra sao ở hiện tại hoặc quá khứ, chúng ta chắc chắn đã tưởng 
tượng mình ở vị trí của họ. Nhưng điều này không có tác dụng, bởi 
nó sẽ áp đặt những kỳ vọng của chúng ta vào các điều kiện vật chất 
của người khác. Trong các xã hội giàu có hiện đại, việc đi tắm và 
thay quần áo của bạn mỗi ngày đã là một thông lệ. Nhưng người 
nông dân thời trung cổ lại không hễ rửa ráy trong hàng tháng trời, và 


hầu như không bao giờ thay quần áo. Ý nghĩ về một cuộc sống như 
thế, bản thỉu và dơ dáy đến tận xương tủy, với chúng ta thật đáng 
ghê tởm. Tuy nhiên, nông dân trung cổ dường như không để tâm. 
Họ quen với việc cảm nhận và ngửi mùi một chiếc áo lâu ngày 
không được giặt giũ. Không phải vì họ muốn thay quần áo nhưng 
không thể, mà bởi họ đã có những gì mình muốn. Vì vậy, ít nhất 
trong chuyện quân áo, họ đã mãn nguyện. 


Điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi bạn nghĩ về nó. Suy 
cho cùng, người họ hàng tinh tinh của chúng ta cũng ít khi tắm rửa 
và chẳng bao giờ thay quần áo. Chúng ta cũng không cảm thấy kinh 
tởm bởi thực tế rằng con chó và mèo cưng của chúng ta cũng không 
tắm hoặc thay quần áo hằng ngày. Chúng ta vẫn vỗ về, ôm ấp và 
hôn hít chúng suốt ngày. Những đứa trẻ trong xã hội giàu có thường 
không thích tắm, phải mắt vài năm cùng với sự giáo dục và áp dụng 
kỷ luật của cha mẹ để chúng có thói quen được cho là hấp dẫn này. 
Tất cả chỉ là vấn đề của những kỳ vọng. 


Nếu hạnh phúc được quyết định bởi những kỳ vọng, vậy thì hai 
trụ cột trong xã hội của chúng ta — phương tiện truyền thông đại 
chúng và các ngành công nghiệp quảng cáo — có thể vô tình làm suy 
kiệt các kho chứa sự mãn nguyện trên toàn thế giới. Nếu bạn là một 
thanh niên 18 tuổi sống trong một ngôi làng nhỏ 5.000 năm trước 
đây, bạn có lẽ sẽ nghĩ mình đẹp trai, bởi chỉ có 50 người đàn ông 
khác trong làng của bạn và hầu hết họ hoặc là già yếu, đầy sẹo và 
nhân nheo, hoặc là trẻ nhỏ. Nhưng nếu bạn là một thiếu niên hiện 
đại ngày nay, khả năng cao là bạn sẽ cảm thấy không hài lòng. Ngay 


cả khi những kẻ khác ở trường là một lũ xấu xí, bạn cũng không so 
sánh mình với chúng mà là với các ngôi sao điện ảnh, vận động viên 
và siêu mẫu mà bạn thấy hằng ngày trên truyền hình, Facebook và 
các biển quảng cáo khổng lò. 


Vì vậy, có lẽ sự bất mãn của Thế giới Thứ ba đang bị kích động 
không chỉ đơn thuần bởi nghèo đói, bệnh tật, tham nhũng và đàn áp 
chính trị, mà còn đơn thuần bởi việc tiếp xúc với các chuẩn mực của 
Thế giới Thứ nhất. Một người Ai Cập bình thường ít có khả năng 
chết vì đói, bệnh dịch hoặc bạo lực dưới thời Hosni Mubarak hơn là 
dưới thời Ramses II hay Cleopatra. Chưa bao giờ các điều kiện vật 
chất của hầu hết dân Ai Cập lại tốt như vậy. Bạn nghĩ rằng họ sẽ 
nhảy múa trên đường phố vào năm 2011, cảm tạ Allah vì sự may 
mắn của họ? Không, họ đã vùng lên dữ dội để lật đổ Mubarak. Họ 
không so sánh mình với những tổ tiên thời các Pharaoh, mà là với 
những người đương đại ở Mỹ dưới thời Obama. 


Nếu rơi vào trường hợp đó, thậm chí sự bắt tử cũng có thể dẫn 
đến sự bất mãn. Giả sử khoa học nghĩ ra các phương pháp chữa trị 
cho mọi loại bệnh tật, các liệu pháp chống lão hoá hiệu quả và các 
phương pháp tái sinh giữ cho người ta trẻ mãi. Dù thế nào đi nữa, 
kết quả lập tức sẽ dẫn tới sự lan tràn chưa từng thấy của một bệnh 
dịch tức giận và lo lắng. 


Những người không đủ tiền để mua những liệu pháp thần kỳ mới 
— tức là đại đa số người dân — sẽ nổi cơn thịnh nộ. Trong suốt lịch 
sử, người nghèo và bị áp bức an ủi mình với suy nghĩ rằng ít nhất 
cái chết sẽ tạo ra sự công bằng - rằng người giàu có và quyền lực 


rồi cũng sẽ chết. Người nghèo sẽ không thoải mái với ý nghĩ rằng họ 
phải chết, trong khi người giàu sẽ vẫn trẻ và đẹp mãi. 


Hình 45. Trong thời kỳ trước, những tiêu chuẩn của Đẹp được những nhóm nhỏ gồm những 
người sống bên cạnh bạn đã thiết lập. Ngày nay, truyền thông đại chúng và kỹ nghệ thời trang 
trưng bày cho chúng ta một tiêu chuẩn về Đẹp hoàn toàn không thực tế. Họ tìm chọn ra những 
người đẹp nhất trên hành tinh, và sau đó liên tục diễn hành những người này trước mắt chúng 
ta, triển lãm không ngưng nghỉ. Không gì phải ngạc nhiên nếu chúng ta ít hài lòng với cách 
chúng ta được nhìn ngắm. 


Nhưng một bộ phận rất nhỏ đủ khả năng trả cho phương pháp 
mới cũng sẽ không hề sung sướng. Họ sẽ có nhiều điều để lo lắng. 
Mặc dù phương pháp mới này có thể kéo dài tuổi thọ và thời thanh 
xuân, nhưng chúng lại không thể hồi sinh xác chết. Thật khủng khiếp 
làm sao khi nghĩ rằng tôi và những người thân yêu của tôi có thể 
sống mãi, nhưng chỉ khi chúng tôi không bị một chiếc xe tải tông 
phải hoặc bị nỗ tan xác thành từng mảnh vụn bởi một tên khủng bối! 
Khả năng cao là một người không-chết-già sẽ ngày càng không dám 
chấp nhận ngay cả những rủi ro nhỏ nhất, và sự thống khổ của việc 
mất vợ, chồng, con hoặc bạn thân sẽ là không thể chịu đựng ni. 


Hạnh phúc hoá học 


Các nhà khoa học xã hội phân phát những bảng hỏi có tính chủ 
quan về hạnh phúc, và so sánh kết quả với các yếu tố kinh tế-xã hội 
như sự giàu có và tự do chính trị. Các nhà sinh học cũng sử dụng 
những bảng hỏi tương tự, nhưng so sánh câu trả lời với các yếu tố 
sinh hoá và di truyền. Những phát hiện của họ gây sốc. 


Các nhà sinh học cho rằng thế giới tinh thần và tình cảm của 
chúng ta được điều hành bởi các cơ chế sinh hoá định hình qua 
hàng triệu năm tiến hoá. Giống như tất cả các trạng thái tinh thần 


khác, hạnh phúc chủ quan của chúng ta không được quyết định bởi 
các thông số bên ngoài như tiền lương, các quan hệ xã hội hoặc các 
quyền chính trị. Thay vào đó, nó được xác định bởi một hệ thống 
phức tạp các dây thần kinh, các neuron, các synapse, và nhiều hợp 
chất sinh hoá khác như serotonin, dopamine và oxytocin. 


Không ai có thể có hạnh phúc bằng cách thắng xổ số, mua nhà, 
nhận được một chương trình khuyến mãi, hoặc kể cả tìm thấy tình 
yêu đích thực. Mọi người cảm thấy hạnh phúc bởi một thứ và chỉ 
một thứ — cảm giác dễ chịu trong cơ thể họ. Một người vừa trúng số 
hoặc tìm thấy tình yêu mới và nhảy lên vui sướng không thực sự 
phản ứng với số tiền hoặc với người họ yêu. Anh ta đang phản ứng 
với các loại hoóc-môn chảy trong mạch máu mình, và với cơn bão 
các tín hiệu điện đang nhấp nháy giữa những phần khác nhau của 
não bộ. 


Thật không may cho tất cả hy vọng tạo ra thiên đường trên Trái 
đất, hệ thống sinh hoá trong cơ thể của chúng ta dường như được 
lên chương trình để giữ hạnh phúc ở mức độ tương đối ỗn định. 
Không có chọn lọc tự nhiên cho hạnh phúc như vậy — dòng di truyền 
của một người ân dật hạnh phúc sẽ bị tuyệt chủng vì các gen của 
cha mẹ lo lắng mới được truyền cho thế hệ sau. Hạnh phúc và đau 
khổ đóng vai trò tiến hoá chỉ trong mức độ chúng khuyến khích hay 
kìm hãm sự sống sót và sinh sản. Do vậy, có lẽ chẳng có gì ngạc 
nhiên rằng tiến hoá đã đổ khuôn chúng ta, sao cho con người không 
quá đau khổ cũng không quá hạnh phúc. Điều này cho phép chúng 
ta thưởng thức sự bùng phát nhất thời của cảm giác dễ chịu, nhưng 


không bao giờ kéo dài mãi. Sớm hay muộn nó cũng sẽ giảm dần và 
nhường chỗ cho cảm giác khó chịu. 


Ví dụ, sự tiến hoá cung cấp cảm giác dễ chịu như phần thưởng 
cho người đàn ông nào lan truyền gen của họ bằng cách quan hệ 
tình dục với những con cái hữu thụ. Nếu quan hệ tình dục không đi 
kèm với khoái cảm như vậy, rất ít con đực sẽ bận tâm. Đồng thời, 
quá trình tiễn hoá cũng phải chắc chắn rằng cảm giác dễ chịu đó sẽ 
nhanh chóng giảm xuống. Nếu cảm giác cực khoái kéo dài mãi, con 
đực vô cùng hạnh phúc sẽ chết đói vì không quan tâm tới đồ ăn, và 
sẽ không mệt mỏi để tìm thêm con cái hữu thụ khác. 


Một số học giả so sánh sinh hoá của con người với một hệ thống 
điều hòa không khí luôn giữ cho nhiệt độ không đồi, dù nắng nóng 
hay bão tuyết. Các hiện tượng trong giây lát có thể thay đổi nhiệt độ, 
nhưng hệ thống điều hòa không khí luôn trả nhiệt độ về điểm cố định 
ban đầu. 


Một số hệ thống điều hòa không khí được đặt ở 25°c. Những hệ 
thống khác lại được đặt ở 20°c. Hệ thống điều hòa hạnh phúc của 
con người cũng khác biệt giữa mọi người. Trên thang điểm từ 1 đến 
10, một số người được sinh ra với hệ thống sinh hoá vui vẻ cho 
phép tâm trạng của họ có thể lên xuống giữa 6 và 10, ổn định theo 
thời gian ở 8. Một người như thế khá hạnh phúc ngay cả khi sống 
trong một thành phố lớn xa lạ, mất sạch tiền trong một vụ mua bán 
chứng khoán thua lỗ, và được chân đoán mắc bệnh tiểu đường. 
Những người khác bị nguyền rủa bởi một nền tảng hoá sinh ảm 
đạm, lên xuống giữa 3-7 và ổn định ở 5. Một người không hạnh 


phúc như vậy vẫn cảm thấy chán nản, dù cho anh ta được hưởng 
sự hỗ trợ từ một cộng đồng chặt chẽ, thắng hàng triệu đô-la xổ số 
và khỏe mạnh như một vận động viên Olympic. Thật vậy, ngay cả 
khi người bạn ảm đạm của chúng ta có thắng 30 triệu đô-la vào buồi 
sáng, phát hiện ra liệu pháp chữa trị cả bệnh AIDS và ung thư vào 
buổi trưa, giải quyết xong vấn đề hòa bình giữa Israel và Palesfine 
vào chiều hôm đó, và rồi vào buổi tối đoàn tụ với người con đã mắt 
tích từ rất lâu — anh ta vẫn không thể trải qua bất cứ điều gì vượt 
quá mức độ hạnh phúc 7. Não của anh ta chỉ đơn giản là không 
được xây dựng cho sự vui sướng quá mức, cho dù bất cứ chuyện gì 
xảy ra. 


Hãy suy nghĩ về một khoảnh khắc của gia đình và bạn bè. Bạn 
biết một số người luôn tương đối vui vẻ, bất kể chuyện gì xảy ra. Và 
cũng có những người luôn bắt mãn, cho dù có bất kỳ loại quà tặng 
nào mà thế giới này đặt dưới chân họ. Chúng ta có xu hướng tin 
rằng nếu chúng ta có thể thay đổi nơi làm việc của mình, kết hôn, 
viết xong một cuốn tiểu thuyết, mua chiếc xe mới hoặc trả hết tiền 
nhà, chúng ta sẽ ở trên đỉnh của thế giới. Tuy nhiên, khi chúng ta có 
được những gì mình mong muốn, chúng ta dường như lại không 
thấy hạnh phúc hơn. Mua xe hơi và viết tiểu thuyết không thay đồi 
nền tảng sinh hoá của chúng ta. Chúng có thể khiến cho mức độ 
sinh hoá thay đổi đột ngột trong một khoảnh khắc thoáng qua, 
nhưng nó sẽ sớm trở lại điểm mốc của mình. 


* 


Làm thế nào điều này có thể cân bằng với những phát hiện về 


tâm lý và xã hội học được nêu trên, ví dụ xét trung bình thì liệu 
người đã lập gia đình có hạnh phúc hơn người độc thân? Đầu tiên, 
các phát hiện này mang tính tương quan —- đâu là nguyên nhân, đâu 
là kết quả có thể đối nghịch với những gì mà một số nhà nghiên cứu 
đã giả định. Đúng là người đã lập gia đình thì hạnh phúc hơn người 
độc thân và ly dị, nhưng điều đó không nhất thiết cho thấy hôn nhân 
tạo ra hạnh phúc. Có thể hạnh phúc sinh ra hôn nhân. Hay đúng 
hơn, đó là các chất serotonin, dopamine và oxyfocin giúp gây dựng 
và duy trì một cuộc hôn nhân. Những người được sinh ra với một 
mức độ hoá sinh vui vẻ nhìn chung thường hạnh phúc và mãn 
nguyện. Những người như vậy sẽ là người vợ hoặc chồng hấp dẫn 
hơn, và do đó họ có cơ hội kết hôn cao hơn. Họ cũng ít có khả năng 
ly hôn, bởi sống với một người bạn đời hạnh phúc và mãn nguyện 
sẽ dễ hơn là sống với một người luôn chán nản và không hài lòng. 
Do đó, đúng là xét trung bình thì người đã lập gia đình sẽ hạnh phúc 
hơn người độc thân, nhưng một phụ nữ độc thân dễ bị buồn chán vì 
bản chất hoá sinh của chính cô sẽ làm cô không nhất thiết trở nên 
hạnh phúc hơn nếu gắn bó với một người chồng. 


Ngoài ra, hầu hết các nhà sinh học không phải là những kẻ 
cuồng tín. Họ cho rằng hạnh phúc được xác định chủ yếu bằng cơ 
chế sinh hoá, nhưng họ cũng đồng ý rằng các yếu tố tâm lý và xã 
hội học cũng có chỗ đứng của chúng. Hệ thống điều hòa về mặt tinh 
thần của chúng ta có một chút tự do di chuyển trong giới hạn được 
xác định trước. Gần như không thể vượt quá giới hạn trên và dưới 
của tình cảm, nhưng kết hôn và ly dị có thể có tác động giữa hai thái 
cực đó. Một người sinh ra với mức hạnh phúc trung bình ở mức 5 


sẽ không bao giờ nhảy điên cuồng trên đường phó. Tuy nhiên, một 
cuộc hôn nhân hạnh phúc có thể khiến anh ta tận hưởng hạnh phúc 
mức 7 trong một khoảng thời gian dài, và tránh được sự chán nản 
của mức 3. 


Nếu chúng ta chấp nhận cách tiếp cận sinh học về hạnh phúc, thì 
lịch sử hoá ra chỉ có tầm quan trọng thứ yếu, vì hầu hết các sự kiện 
lịch sử đều không tác động lên nền tảng sinh hoá của chúng ta. Lịch 
sử có thể thay đổi kích thích bên ngoài làm serotonin tiết ra, nhưng 
nó không làm thay đổi kết quả nồng độ serotonin, và do đó nó không 
thể làm mọi người hạnh phúc hơn. 


So sánh một nông dân Pháp thời trung cổ với một chủ ngân hàng 
ở Paris hiện đại. Người nông dân sống trong một túp lều bằng bùn 
lạnh lẽo nhìn ra chuồng lợn gần đó, trong khi người chủ ngân hàng 
trở về nhà là một căn hộ áp mái lộng lẫy với tất cả các cải tiến công 
nghệ mới nhất và nhìn ra đại lộ Champs-Elysées. Về mặt trực quan, 
chúng ta mong chờ người chủ ngân hàng sẽ hạnh phúc hơn người 
nông dân. Tuy nhiên, túp lều đầy bùn đất, căn hộ áp mái và đại lộ 
Champs-Elysées không thực sự xác định tâm trạng của chúng ta. 
Chất serotonin mới thực sự làm điều này. Khi người nông dân trung 
cổ hoàn thành việc xây dựng túp lều bằng bùn của mình, tế bào thần 
kinh não tiết ra serotonin, đưa nó lên đến mức X. Trong khi vào năm 
2013, người chủ ngân hàng thực hiện việc thanh toán lần chót với 
căn hộ áp mái tuyệt vời của mình, tế bào thần kinh não bộ tiết ra một 
lượng tương tự của serotonin, đưa nó lên đến mức độ tương tự, X. 
Không hề có sự khác biệt với bộ não khi cho rằng căn hộ áp mái 


thoải mái hơn nhiều so với túp lều. Điều duy nhất quan trọng là tại 
thời điểm đó, mức serotonin đều là X. Do đó, người chủ ngân hàng 
sẽ không hề mảy may hạnh phúc hơn người cụ kị của mình, một 
nông dân nghèo thời trung cổ. 


Điều này không chỉ đúng trong cuộc sống riêng tư, mà còn trong 
các sự kiện tập thể lớn. Lấy ví dụ như Cách mạng Pháp. Các nhà 
cách mạng đang rất bận rộn: họ xử tử vua, chia đất cho nông dân, 
tuyên bố các quyền con người, xóa bỏ đặc quyền quý tộc và tiến 
hành chiến tranh chống lại toàn bộ châu Âu. Song, không ai trong họ 
thay đổi được sinh hoá của người Pháp. Do đó, bất kể tất cả các 
biến động chính trị, xã hội, tư tưởng và kinh tế do cách mạng mang 
lại, tác động của nó đối với hạnh phúc của người Pháp vẫn rất nhỏ 
bé. Những người giành được một nền tảng sinh hoá vui vẻ trong 
cuộc xổ số di truyền đều được ghi nhận là hạnh phúc như nhau 
trước và sau cách mạng. Những người có một nền tảng hoá sinh 
ảm đạm phàn nàn về Robespierre và Napoleon với sự cay đắng 
cũng như những gì họ phàn nàn trước đó về Louis XVI và Marie 
Antoinette. 


Nếu vậy, Cách mạng Pháp có gì tốt đẹp? Nếu mọi người không 
trở nên hạnh phúc hơn, vậy mục đích của tất cả những hỗn loạn, sợ 
hãi, máu và chiến tranh đó là gì? Các nhà sinh học sẽ không bao giờ 
xông vào phá ngục Basiille. Mọi người nghĩ rằng cuộc cách mạng 
chính trị này hay cải cách xã hội kia sẽ khiến họ hạnh phúc, nhưng 
những đặc tính hoá sinh của họ đã lừa dối họ hết lần này tới lần 
khác. 


Chỉ duy nhất một sự phát triển lịch sử mới có ý nghĩa thực sự. 
Ngày nay, khi cuối cùng chúng ta cũng nhận ra rằng chìa khoá hạnh 
phúc nằm trong tay hệ thống sinh hoá của mình, chúng ta có thể 
ngừng lãng phí thời gian của mình vào các cải cách chính trị và xã 
hội, vào những nỗ lực lật đổ chính phủ và ý thức hệ, và tập trung 
vào điều duy nhất có thể làm cho chúng ta hạnh phúc thật sự: thao 
túng hệ thống sinh hoá của mình. Nếu chúng ta đầu tư hàng tỉ đô-la 
để hiểu bản chất hoá học trong não bộ và phát triển các phương 
pháp điều trị thích hợp, chúng ta có thể làm cho mọi người hạnh 
phúc hơn bao giờ hết mà không cần đến các cuộc cách mạng. Ví dụ 
chất prozac không làm thay đổi cơ chế hoạt động, nhưng bằng cách 
gia tăng nồng độ serotonin, nó khiến người ta thoát khỏi chứng trầm 
cảm. 


Không gì có thể nắm bắt được lập luận sinh học tốt hơn câu khẩu 
hiệu Thời đại Mới nồi tiếng: “Hạnh phúc bắt đầu từ bên trong”. Tiền 
bạc, địa vị xã hội, phẫu thuật thầm mĩ, những ngôi nhà đẹp, các vị trí 
quyền lực — không điều gì trong số này sẽ mang lại cho bạn hạnh 
phúc. Hạnh phúc lâu dài chỉ đến từ serotonin, dopamine và oxytfocin. 


Trong cuốn tiểu thuyết về tương lai u tối của Aldous Huxley mang 
tên Brave New World (Thế giới mới dũng cảm), xuất bản năm 1932 
trong giai đoạn đỉnh cao của Đại suy thoái, hạnh phúc là giá trị tối 
cao, và các loại thuốc tâm thần thay thế cho cảnh sát và lá phiếu 
chính là nền tảng chính trị. Mỗi ngày, mỗi người dùng một liều 
“soma”, một loại thuốc tổng hợp khiến mọi người đều hạnh phúc mà 
không làm tổn hại đến năng suất và hiệu quả của họ. Quốc gia Thế 


giới chi phối toàn bộ thế giới, không bao giờ bị đe dọa bởi các cuộc 
chiến tranh, các cuộc cách mạng, đình công hay biểu tình, vì mọi 
người đều vô cùng mãn nguyện với những điều kiện hiện tại của họ, 
cho dù chúng là gì đi nữa. Tầm nhìn tương lai của Huxley còn đáng 
âu lo hơn nhiều so với tác phẩm 1984 của George Orwell. Thế giới 
của Huxley có vẻ quái dị với hầu hết độc giả, nhưng thật khó để giải 
thích tại sao. Mọi người lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc — vậy 
điều này có gì là sai làm? 


Ý nghĩa cuộc sống 


Thế giới chao đảo của Huxley dựa trên giả định sinh học rằng 
hạnh phúc tương đương với khoái cảm. Được hạnh phúc chính xác 
là trải nghiệm về cảm giác cơ thể dễ chịu. Do hệ thống sinh hoá của 
chúng ta hạn chế số lượng và thời gian của cảm giác đó, cách duy 
nhất để làm cho mọi người trải nghiệm một mức độ hạnh phúc cao 
hơn trong một thời gian dài là thao túng hệ thống sinh hoá của họ. 


Nhưng định nghĩa về hạnh phúc này đã bị một số học giả thách 
thức. Trong một nghiên cứu nổi tiếng, Daniel Kahneman, người đoạt 
giải Nobel kinh tế, yêu cầu mọi người liệt kê lại một ngày làm việc 
điển hình, xem xét từng sự việc một, và đánh giá xem họ thích hay 
không thích mỗi thời điểm như thế nào. Ông phát hiện ra một điều 
dường như nghịch lý trong quan điểm của hầu hết mọi người về 
cuộc sống của họ. Thử nói về việc nuôi con. Kahneman thấy rằng 
khi đếm những khoảnh khắc vui vẻ và những khoảnh khắc cực 
nhọc, nuôi một đứa trẻ hoá ra là một chuyện khá khó chịu. Nó bao 


gồm phần lớn các việc thay tã, rửa chén và đối phó với cơn giận dữ 
của trẻ, điều mà không ai thích làm. Tuy nhiên, hầu hết các cha mẹ 
tuyên bố rằng con cái là nguồn hạnh phúc lớn nhất của họ. Liệu điều 
đó có nghĩa là người ta không thực sự biết những gì là tốt cho 
mình? 


Đó là một lựa chọn. Một lựa chọn khác là những phát hiện cho 
thấy hạnh phúc không phải là việc có nhiều thời điểm vui vẻ hơn 
những thời điểm khó chịu. Thay vào đó, hạnh phúc bao gồm việc coi 
toàn bộ cuộc sống của mình là có ý nghĩa và đáng giá. Nhận thức và 
đạo đức là nhân tố cấu thành hạnh phúc. Các giá trị của chúng ta 
tạo ra mọi sự khác biệt trong cách chúng ta thấy mình là “một kẻ nô 
lệ khốn khổ trước một nhà độc tài bé bỏng” hoặc là “âu yếm nuôi 
dưỡng một cuộc sống mới”. Như Nietzsche đã viết, nếu bạn hiểu tại 
sao phải sống, bạn gần như có thể sống bất kỳ cách sống nào. Một 
cuộc sống có ý nghĩa có thể cực kỷ thỏa mãn ngay cả giữa lúc khó 
khăn, trong khi một cuộc sống vô nghĩa là một thử thách khủng 
khiếp, bất kể nó thoải mái thế nào. 


Mặc dù mọi người trong tất cả các nền văn hoá và thời đại đều 
cảm thấy cùng một loại lạc thú và đau đớn, nhưng ý nghĩa mà họ đã 
gán cho những trải nghiệm của mình có thể rất khác nhau. Nếu vậy, 
lịch sử của hạnh phúc có thể hỗn loạn hơn rất nhiều so với những gì 
các nhà sinh học tưởng tượng. Đó là một kết luận rằng không nhất 
thiết phải ủng hộ thời hiện đại. Đánh giá cuộc sống theo từng phút 
một, người trung cổ chắc chắn sẽ cảm thấy nó khó khăn. Tuy nhiên, 
nếu họ tin lời hứa về hạnh phúc mãi mãi ở thế giới bên kia, họ cũng 


có thể đã xem cuộc sống của họ ý nghĩa và đáng giá hơn nhiều 
những người thế tục hiện đại, mà về lâu dài chẳng thể mong đợi 
điều gì ngoài một sự lãng quên hoàn toàn và vô nghĩa. Khi được hỏi 
“Bạn có hài lòng với toàn bộ cuộc sống của mình không?”, người 
trung cổ có thể sẽ chấm điểm khá cao đối với câu hỏi về hạnh phúc 
chủ quan. 


Vậy có phải tổ tiên thời trung cổ của chúng ta cảm thấy hạnh 
phúc, vì họ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong những ảo tưởng tập 
thể về thế giới bên kia? Đúng. Miễn là không ai phá tan những mộng 
mơ của họ, thì tại sao không nên làm như vậy? Theo đó, chúng ta 
có thể nói từ quan điểm thuần khoa học, cuộc sống con người là 
hoàn toàn vô nghĩa. Con người là kết quả của quá trình tiền hoá mù, 
hoạt động không theo một mục tiêu hay mục đích nào. Những hành 
động của chúng ta không phải là một phần của một vài kế hoạch vũ 
trụ thần thánh, và nếu hành tinh Trái đất có bị nỗ tung vào sáng mai, 
vũ trụ có lẽ sẽ vẫn tiếp tục những hoạt động của nó như bình 
thường. Theo như chúng ta có thể nói vào thời điểm này, tính chủ 
quan của con người sẽ không được nhớ đến. Do đó bắt kỳ ý nghĩa 
nào mà mọi người gán cho cuộc sống của họ chỉ là ảo tưởng mà 
thôi. Những ý nghĩa về thế giới bên kia mà người trung cổ tìm thấy 
trong cuộc sống của họ cũng chẳng ảo tưởng hơn so với những ý 
nghĩa mà người hiện đại theo chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa dân 
tộc và chủ nghĩa tư bản tìm thấy. Nhà khoa học nói rằng, cuộc sống 
của anh có ý nghĩa bởi anh làm gia tăng kho tàng tri thức nhân loại, 
người lính tuyên bố rằng cuộc sống của mình có ý nghĩa bởi anh ta 
đã chiến đấu để bảo vệ quê hương mình, và các doanh nhân tìm 


được ý nghĩa trong việc xây dựng một công ty mới, tất cả đều ảo 
tưởng không kém một con người trung cổ đã tìm thấy ý nghĩa trong 
việc đọc thánh kinh, tham gia một cuộc thập tự chinh hoặc xây một 
nhà thờ mới. 


Vì vậy, có lẽ hạnh phúc đang đồng bộ hoá ảo tưởng cá nhân của 
một người với những ảo tưởng tập thể hiện hành. Miễn là câu 
chuyện cá nhân của tôi còn phù hợp với các câu chuyện của những 
người xung quanh tôi, thì tôi có thể thuyết phục bản thân rằng cuộc 
sống của mình có ý nghĩa, và tìm thấy hạnh phúc trong niềm tin đó. 


Đây là một kết luận khá buồn. Liệu hạnh phúc có thực sự phụ 
thuộc vào sự ảo tưởng? 


Hiểu chính mình 


Nếu hạnh phúc dựa trên việc cảm thấy những cảm giác dễ chịu, 
vậy thì để hạnh phúc hơn chúng ta cần phải tái cấu trúc hệ thống 
sinh hoá của mình. Nếu hạnh phúc dựa trên cảm giác rằng cuộc 
sống có ý nghĩa, vậy để hạnh phúc hơn chúng ta cần phải lừa dối 
mình hiệu quả hơn. Có lựa chọn thứ ba không? 


Cả hai quan điểm trên chia sẻ giả định rằng hạnh phúc là một 
dạng cảm giác chủ quan (hoặc về khoái lạc hay ý nghĩa), và rằng để 
đánh giá hạnh phúc của mọi người, tất cả chúng ta cần phải làm là 
hỏi họ cảm thấy thế nào. Đối với nhiều người trong chúng ta, điều 
đó có vẻ hợp lý vì tôn giáo chiếm ưu thế của thời đại chúng ta là chủ 
nghĩa tự do. Chủ nghĩa tự do thánh hoá những cảm giác chủ quan 


của mỗi cá nhân. Nó xem những cảm xúc như là nguồn gốc tối 
thượng của quyền lực. Điều gì tốt và điều gì xấu, điều gì đẹp đẽ và 
điều gì xấu xa, điều gì nên làm và điều gì không nên làm, tất cả đều 
được quyết định bởi những gì mà mỗi chúng ta cảm nhận. 


Chính trị tự do dựa trên ý tưởng rằng các cử tri hiểu biết rõ nhất, 
và không cần Anh Cả nói cho chúng ta biết điều gì là tốt cho chúng 
ta. Kinh tế tự do dựa trên ý tưởng rằng khách hàng luôn đúng. Nghệ 
thuật tự do tuyên bố rằng cái đẹp nằm trong mắt của kẻ quan sát. 
Người học trong các trường trung học và đại học khai phóng được 
dạy để nghĩ về bản thân. Thương mại thúc giục chúng ta “Cứ làm 
đi! Những bộ phim hành động, kịch sân khấu, tiểu thuyết và nhạc 
pop liên tục nhồi sọ chúng ta rằng: “Hãy thành thật với chính mình”, 
“Lắng nghe chính mình”, “Làm theo điều trái tim bạn mách bảo”. 
Jean Jacques Rousseau đã phát biểu quan điểm này một cách rất 
cỗ điển rằng: “Những gì tôi cảm thấy tốt — sẽ là tốt. Những gì tôi cảm 
thấy xấu — sẽ là xấu . 


Những người được nuôi dạy từ bé thơ bằng những khẩu hiệu 
như vậy, sẽ dễ dàng tin rằng hạnh phúc là một cảm giác chủ quan 
và mỗi cá nhân biết rõ khi nào mình hạnh phúc hay đau khổ. Tuy 
nhiên, quan điểm này chỉ tồn tại với chủ nghĩa tự do mà thôi. Hầu 
hết các tôn giáo và ý thức hệ trong suốt lịch sử nói rằng có những 
thước đo khách quan cho sự tốt lành và cái đẹp, cho cách mọi thứ 
nên diễn ra. Họ nghi ngờ những tình cảm và sở thích của người 
bình thường. Tại lối vào của đền thờ thần Apollo ở Delphi, khách 
hành hương sẽ được chào đón bởi dòng chữ: “Hiểu chính mình”. 


Hàm ý là một người bình thường không biết gì về con người thật 
của anh ta, và do đó có thể sẽ không biết gì về hạnh phúc thật sự. 
Freud có lẽ sẽ đồng tình với quan điểm đó.” 


Và các nhà thần học Ki-tô giáo cũng vậy. Thánh Paul và Thánh 
Augustine biết rõ rằng nếu bạn hỏi mọi người về hạnh phúc, hầu hết 
đều muốn quan hệ tình dục hơn là cầu nguyện Thiên Chúa. Điều đó 
liệu có chứng minh rằng quan hệ tình dục là chìa khoá để hạnh 
phúc? Không phải theo Paul và Augustine. Nó chỉ chứng minh nhân 
loại sinh ra đã mắc tội, và mọi người có thể dễ dàng bị quyến rũ bởi 
quỷ Satan. Từ quan điểm Ki-tô giáo, đại đa số người dân khá giống 
với những tên nghiện heroin. Hãy tưởng tượng rằng một nhà tâm lý 
học bắt tay vào một nghiên cứu hạnh phúc đối với người sử dụng 
ma túy. Ông thăm dò ý kiến của người nghiện và nhận thấy tất cả họ 
đều đồng tình rằng họ chỉ hạnh phúc khi sử dụng thuốc phiện. Liệu 
nhà tâm lý học sẽ xuất bản một công trình nghiên cứu, tuyên bố 
rằng heroin là chìa khoá của hạnh phúc? 


Ý tưởng cho rằng chúng ta không nên tin vào những cảm giác 
không chỉ giới hạn trong Ki-tô giáo. Ít nhất là khi nói đến giá trị của 
những cảm giác, thậm chí Darwin và Dawkins có thể tìm thấy điểm 
chung với Thánh Paul và Thánh Augustine. Theo lý thuyết gen vị kỷ, 
chọn lọc tự nhiên khiến cho mọi người, giống như các sinh vật khác, 
chọn những gì là tốt cho sự sinh sản các gen của họ, thậm chí nếu 
nó có hại cho họ với tư cách những cá nhân. Hầu hết nam giới dành 
cuộc sống của họ để làm việc cực nhọc, lo lắng, cạnh tranh và chiến 
đấu, thay vì vui hưởng hạnh phúc bình yên, bởi ADN của họ thao 


túng họ cho những mục đích ích kỷ riêng mình. Giống như quỷ 
Satan, ADN sử dụng những thú vui thoáng qua để cám dỗ con 
người và đặt họ dưới sức mạnh của nó. 


Do đó, hầu hết các tôn giáo và triết học đã chọn cách tiếp cận 
hạnh phúc rất khác biệt với chủ nghĩa tự do. Quan điểm của Phật 
giáo là đặc biệt thú vị. Phật giáo đã nhân mạnh tằm quan trọng của 
câu hỏi về hạnh phúc có lẽ nhiều hơn bất kỳ tín ngưỡng nào khác 
của con người. Trong suốt 2.500 năm, các Phật tử đã nghiên cứu có 
hệ thống bản chất và nguyên nhân của hạnh phúc, đó là lý do dẫn 
đến sự quan tâm ngày càng tăng trong cộng đồng khoa học về triết 
học và những bài thực hành thiền định của họ. 


Phật giáo chia sẻ nhận thức cơ bản với phương pháp tiếp cận 
sinh học về hạnh phúc, cụ thể là hạnh phúc bắt nguồn từ các quá 
trình xảy ra trong cơ thể của một người, không phải từ những sự 
kiện ở thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, khởi đầu từ quan niệm giống 
nhau, Phật giáo đã đưa ra những kết luận rất khác. 


Theo Phật giáo, hầu hết mọi người xác định hạnh phúc với 
những cảm giác dễ chịu, trong khi xác định đau khổ với cảm giác 
khó chịu. Do đó, con người dần gắn tầm quan trọng to lớn cho 
những gì họ cảm thấy, thèm muốn được trải nghiệm nhiều và nhiều 
hơn nữa những thú vui, trong khi trốn tránh đau khổ. Bất cứ điều gì 
chúng ta làm trong đời mình, như gãi chân, hơi thấp thỏm trên ghé, 
hoặc chiến đấu trong các cuộc chiến tranh thế giới, chúng ta đều 
đang cố gắng đề có được cảm giác dễ chịu. 


Theo Phật giáo, vấn đề ở đây là cảm xúc của chúng ta không 
khác gì những rung động thoáng qua, thay đổi từng giây phút, như 
những con sóng đại dương. Nếu năm phút trước, tôi cảm thấy vui vẻ 
và có mục đích, thì bây giờ khi những cảm xúc đã qua đi, tôi có thể 
cảm thấy buồn và chán nản. Vì vậy, nếu tôi muốn trải nghiệm cảm 
giác dễ chịu, tôi phải liên tục theo đuổi nó, trong khi đuổi đi những 
cảm giác khó chịu. Ngay cả nếu tôi thành công, thì tôi ngay lập tức 
phải bắt đầu tất cả lại từ đầu, mà không nhận được bất kỳ phần 
thưởng lâu dài nào cho những rắc rối của tôi. 


Có gì quan trọng mà phải theo đuổi những phần thưởng phù du 
như vậy? Tại sao phải đấu tranh vất vả để đạt được một cái gì đó 
biến mất gần như ngay khi nó xuất hiện? Theo Phật giáo, gốc rễ của 
đau khổ không phải là cảm giác đau đớn, không phải là nỗi buồn, 
cũng không phải do không tìm được ý nghĩa. Thay vào đó, cái gốc 
thực sự của đau khổ là sự theo đuổi những cảm giác nhất thời 
không bao giờ kết thúc và vô nghĩa, làm cho chúng ta ở trong một 
trạng thái liên tục căng thẳng, bồn chồn và bắt mãn. Chính bởi cuộc 
đuổi bắt này, tâm trí sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Ngay cả 
khi trải qua niềm vui, nó cũng không cảm thấy mãn nguyện, vì nó sợ 
cảm giác này có thể sớm tan biến, và khao khát rằng cảm giác này 
mãi ở lại và còn được nhân lên. 


Những người được giải thoát khỏi đau khổ không phải khi họ trải 
nghiệm niềm vui thoáng qua này hay kia, mà là khi họ hiểu được 
bản chất vô thường của mọi cảm xúc, và ngừng thèm khát chúng. 
Đây là mục tiêu của những bài thực hành thiền định trong Phật giáo. 


Trong thiền định, bạn cần phải quán chiếu thật kĩ tâm trí và cơ thể, 
chứng kiến sự sinh diệt không ngừng của mọi cảm giác, và nhận ra 
việc theo đuổi chúng vô nghĩa đến mức nào. Khi bạn dừng theo 
đuổi, tâm trí trở nên rất thoải mái, rõ ràng và hài lòng. Mọi cảm giác 
cứ sinh rồi diệt — niềm vui, giận dữ, buồn chán, ham muốn — nhưng 
một khi bạn ngừng khao khát những cảm giác này, bạn có thể chấp 
nhận chúng như chúng vốn là. Bạn sống trong giây phút hiện tại 
thay vì mơ mộng về những gì có thể có được. 


Sự thanh thản đạt được sâu sắc đến mức những người dành cả 
cuộc đời theo đuồi điên cuồng những cảm giác dễ chịu khó có thể 
tưởng tượng ra. Nó giống như một người đàn ông đứng bên bờ biển 
trong nhiều thập kỷ, ôm ấp những con sóng “tốt và cố gắng giữ 
chúng không bị tan biến, trong khi đồng thời đầy lùi sóng “xấu”, ngăn 
cản chúng tới gần. Ngày này qua ngày khác, người đàn ông đứng 
trên bãi biển, tự làm mình phát điên vì hành động vô nghĩa này. Cuối 
cùng, anh ta ngồi trên bãi cát và cứ để cho những con sóng đến và 
đi như chúng thích. Thật yên bình làm saol 


Ý tưởng này xa lạ với văn hoá tự do hiện đại tới mức, khi phong 
trào Thời đại Mới ở Tây phương bắt gặp những hiểu biết của thế 
giới Phật giáo, họ diễn giải chúng thành các thuật ngữ tự do, do đó 
làm lẫn lộn mọi khái niệm. Những nhóm Thời đại Mới thường lập 
luận rằng: “Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Nó 
chỉ phụ thuộc vào những gì chúng ta cảm thấy bên trong. Mọi người 
nên ngừng theo đuổi những thành tựu bên ngoài như sự giàu có và 
địa vị, và kết nối với cảm xúc bên trong của mình”. Hoặc ngắn gọn 


hơn: “Hạnh phúc bắt đầu từ bên trong”. Đây chính xác là những gì 
các nhà sinh học luôn tâm niệm, nhưng ít nhiều đối lập với những gì 
Phật đã nói. 


Phật đồng ý với sinh học hiện đại và các phong trào Thời đại Mới 
rằng hạnh phúc độc lập với các điều kiện bên ngoài. Tuy nhiên, cái 
nhìn sâu sắc, quan trọng hơn là hạnh phúc thật sự cũng độc lập với 
những cảm giác bên trong của chúng ta. Thật vậy, chúng ta càng 
gắn nhiều ý nghĩa cho các cảm giác của mình, chúng ta càng khao 
khát chúng và chúng ta lại càng đau khổ. Lời khuyên của Phật là 
không chỉ ngừng theo đuổi những thành tựu bên ngoài, mà còn 
ngừng theo đuổi những cảm giác nội tâm. 


* 


Tóm lại, những câu hỏi về hạnh phúc chủ quan xác định hạnh 
phúc bằng cảm xúc chủ quan của chúng ta, và xác định việc theo 
đuổi hạnh phúc bằng sự theo đuổi trạng thái cảm xúc đặc biệt. 
Ngược lại, đối với nhiều triết lý và tôn giáo truyền thống, như Phật 
giáo, chìa khoá của hạnh phúc là biết rõ về bản thân mình — để hiểu 
mình là ai, hoặc mình thực sự là gì. Hầu hết mọi người sai lầm khi 
đánh đồng bản thân với những cảm giác, suy nghĩ, điều thích và 
không thích của họ. Khi họ cảm thấy tức giận, họ nghĩ, “Tôi tức giận. 
Đây là sự tức giận của tôi”. Do đó, họ dành phần lớn cuộc sống của 
mình để trốn tránh một số loại cảm xúc và theo đuổi những cảm xúc 
khác. Họ không bao giờ nhận ra rằng họ không phải là những cảm 
xúc của họ, và rằng việc theo đuổi không ngừng của những cảm xúc 
đặc biệt này chỉ khiến họ kẹt trong đau khổ. 


Nếu đúng như vậy, thì toàn bộ hiểu biết của chúng ta về lịch sử 
của hạnh phúc có thể đã bị lạc hướng. Có lẽ việc những kỳ vọng 
của người dân có được đáp ứng, hay liệu họ có được tận hưởng 
những cảm giác dễ chịu hay không, chẳng phải quá quan trọng. Câu 
hỏi chính là liệu mọi người có thực sự biết rõ về bản thân mình hay 
không. Chúng ta có bằng chứng nào về việc con người ngày nay 
hiểu được sự thật này tốt hơn so với người săn bắt hái lượm cổ đại 
hoặc những người nông dân trung cổ? 


Các học giả mới chỉ bắt đầu nghiên cứu lịch sử của hạnh phúc 
một vài năm trước đây, chúng ta vẫn đang xây dựng những giả 
thuyết ban đầu và tìm kiếm các phương pháp nghiên cứu thích hợp. 
Vẫn còn là quá sớm để nghe theo những kết luận cứng nhắc và kết 
thúc một cuộc tranh luận hầu như chưa bắt đầu. Điều quan trọng là 
cần biết được càng nhiều cách tiếp cận khác nhau càng tốt và đặt ra 
những câu hỏi đúng. 


Hầu hết sách lịch sử tập trung vào những ý tưởng của các nhà tư 
tưởng vĩ đại, sự dũng cảm của các chiến binh, sự từ tâm của các vị 
thánh và sự sáng tạo của các nghệ sĩ. Những cuốn sách đó có 
nhiều điều để nói về sự đan xen và tháo gỡ các cấu trúc xã hội, về 
sự thăng trầm của các triều đại, về sự khám phá và lan tỏa của 
những công nghệ. Tuy nhiên, chúng không hề đề cập tới cách mà 
tất cả những điều này ảnh hưởng đến hạnh phúc và đau khổ của 
mỗi cá nhân. Đây là khiếm khuyết lớn nhất trong sự hiểu biết của 
chúng ta về lịch sử. Tốt hơn là chúng ta nên bắt đầu bổ sung những 
kiến thức này. 


(Ái KẾI (ỦA Mi /40//I 


Cuên:sách này bắt đầu bằng việc trình bày lịch sử như là giai 
đoạn tiếp theo trong sự liên tục từ vật lý, tới hoá học, rồi sinh học. 
Sapiens đang chịu các tác động vật lý, phản ứng hoá học và quá 
trình chọn lọc tự nhiên như nhau vốn chỉ phối tất cả các loài sinh vật. 
Chọn lọc tự nhiên có thể đã cung cấp cho Homo sapiens một sân 
chơi lớn hơn nhiều so với những gì nó đã trao cho bất cứ sinh vật 
nào khác, nhưng sân chơi này vẫn có giới hạn của nó. Qua đó thể 
hiện rằng, cho dù những nỗ lực và thành tích của con người có lớn 
tới đâu chăng nữa, Sapiens cũng không có khả năng đột phá những 
giới hạn xác định về mặt sinh học của họ. 


Nhưng vào buổi bình minh của thế kỷ 21, điều này không còn 
đúng nữa: Homo sapiens đang vượt qua những giới hạn này. Hiện 
họ đang bắt đầu phá vỡ các quy luật của chọn lọc tự nhiên, thay thế 
chúng bằng các quy luật thiết kế thông minh. 


Trong gần 4 tỉ năm, mọi sinh vật trên hành tinh đều tiến hoá dưới 
ảnh hưởng của chọn lọc tự nhiên. Không một loài sinh vật nào được 
thiết kế bởi một thực thể sáng tạo thông minh. Ví dụ, hươu cao cổ 
có được chiếc cổ dài nhờ vào sự cạnh tranh giữa các con hươu cao 


cổ cổ xưa, chứ không phải là ý tưởng bất chợt của một thực thể siêu 
thông minh. Giống hươu này có cái cổ rất dài, nên có thể tiếp cận 
nhiều thức ăn hơn, và kết quả là sinh ra được nhiều con cháu hơn 
hơn so với những con có cổ ngắn. Không một ai, và chắc chắn 
không phải là loài hươu cao cổ, nói rằng: “Một chiếc cổ dài sẽ cho 
phép hươu cao cổ nhai được nhiều lá trên ngọn cây. Hãy kéo nó dài 
thêm”, vẻ đẹp của học thuyết Darwin là nó không cần phải giả định 
về một người thiết kế thông minh để giải thích lý do hươu cao cổ có 
chiếc cổ dài. 


Trong hàng tỉ năm, thiết kế thông minh thậm chí không phải là 
một lựa chọn, bởi không có thứ trí tuệ nào có thể thiết kế nên mọi 
thứ. Cho đến gần đây, vi sinh vật là những sinh vật duy nhất tồn tại 
trên Trái đất, có các khả năng vô cùng tuyệt vời. Một vi sinh vật 
thuộc loài này có thể kết hợp các mã di truyền từ một loài hoàn toàn 
khác vào tế bào của nó, do đó có được khả năng mới, chẳng hạn 
như khả năng kháng thuốc kháng sinh. Song, theo những gì mà 
chúng ta biết, các vi sinh vật không có ý thức, không có mục tiêu 
trong cuộc sống, và không có khả năng lập kế hoạch trước. 


Ở một giai đoạn nào đó, một số sinh vật như hươu cao cổ, cá 
heo, tinh tinh và Neanderthal phát triển ý thức và khả năng lập kế 
hoạch trước. Nhưng thậm chí, nếu một Neanderthal mơ đến những 
con gà béo và chậm chạp đến mức mỗi khi đói anh ta chỉ cần vung 
tay là bắt được, anh ta không có cách nào để biến giấc mơ đó thành 
hiện thực. Anh ta buộc phải đi săn các loài chim đã được chọn lọc tự 
nhiên. 


Vết rạn nứt đầu tiên trong cơ chế cũ đó xuất hiện từ khoảng 
10.000 năm trước đây, trong Cách mạng Nông nghiệp. Sapiens, mơ 
ước về con gà béo núc và chậm chạp, phát hiện ra rằng nếu họ cho 
một con gà mái béo nhất giao phối với một con gà trống chậm chạp 
nhất, con của cặp gà trên sẽ có cả hai đặc điểm béo và chậm chạp. 
Nếu bạn cho đám con cái này giao phối với nhau, bạn có thể tạo ra 
một giống gà béo và chậm chạp. Đây là giống gà không có trong tự 
nhiên, được tạo ra từ thiết kế thông minh của con người chứ không 
phải từ một vị thần. 


Tuy nhiên, so với một vị thần toàn năng, Homo sapiens chỉ có 
những kĩ năng thiết kế rất hạn chế. Sapiens có thể sử dụng gây 
giống chọn lọc để đi tắt và đây nhanh quá trình chọn lọc tự nhiên, 
thường tác động tới loài gà, nhưng họ không thể mang lại những 
đặc điểm hoàn toàn mới, chưa từng có từ nguồn gen của những con 
gà hoang dã. Theo một cách nào đó, mối quan hệ giữa Homo 
Sapiens và gà giống như nhiều mối quan hệ cộng sinh tương tự 
khác, thường tự phát sinh theo cách của riêng chúng trong tự nhiên. 
Sapiens đã gia tăng những áp lực chọn lọc đặc biệt lên các giống 
gà, khiến cho những con gà béo ú và chậm chạp sinh sôi nảy nở, 
giống như việc ong thụ phấn lựa chọn những bông hoa, khiến cho 
hoa có màu sắc tươi sáng hơn dễ có cơ hội được thụ phần. 


Ngày nay, cơ chế 4 tỉ năm tuổi của chọn lọc tự nhiên đang đối 
mặt với một thách thức hoàn toàn khác. Trong các phòng thí nghiệm 
trên toàn thế giới, giới khoa học đang thiết kế nên những sinh vật 
sống. Họ phá vỡ các quy luật chọn lọc tự nhiên mà không bị trừng 


phạt, không bị kiểm chế, kể cả bởi đặc tính ban đầu của một sinh 
vật. Vào năm 2000, Eduardo Kac, một nghệ sĩ đồng thời là nhà sinh 
vật học người Brazil, đã quyết định tạo ra một tác phẩm nghệ thuật 
mới: một con thỏ màu xanh huỳnh quang. Kac liên lạc với một 
phòng thí nghiệm của Pháp và cấp cho họ một số tiền để thiết kế 
một con thỏ có màu lông phát sáng đúng theo yêu cầu của ông. Các 
nhà khoa học Pháp đã lấy một cái phôi của loài thỏ trắng bình 
thường, cấy vào ADN của nó một gen được lấy từ một con sứa phát 
sáng màu xanh lá cây, và thế là, họ cho ra đời một con thỏ phát 
sáng màu xanh lá cây! Kac đặt tên con thỏ là Alba. 


Không thể giải thích sự tồn tại của thỏ Alba theo các quy luật 
chọn lọc tự nhiên. Nó là sản phẩm của thiết kế thông minh. Nó cũng 
là một điểm báo trước về những gì sắp đến. Nếu tiềm năng mà Alba 
báo hiệu được hiện thực hoá đầy đủ — và nếu nhân loại không tự 
hủy diệt mình trong khoảng thời gian đó —- thì Cách mạng Khoa học 
có thể chứng minh rằng nó lớn hơn nhiều so với một cuộc cách 
mạng lịch sử đơn thuần. Nó có thể trở thành cuộc cách mạng sinh 
học quan trọng nhất kể từ khi xuất hiện sự sống trên Trái đất. Sau 4 
tỉ năm chọn lọc tự nhiên, Alba bước vào buổi bình minh của một kỷ 
nguyên vũ trụ mới, trong đó cuộc sống sẽ được điều hành bởi thiết 
kế thông minh. Nếu điều này xảy ra, với sự nhận thức muộn màng, 
toàn bộ lịch sử nhân loại đến thời điểm đó có thể được diễn giải lai 
như một quá trình thử nghiệm và học hỏi nhằm cách mạng hoá trò 
chơi cuộc sống. Quá trình này cần được hiểu từ góc nhìn qua nhiều 
tỉ năm của vũ trụ, thay vì từ quan điểm của con người trong hàng 
thiên niên kỷ. 


Các nhà sinh học trên thế giới đang bị khoá chặt trong trận chiến 
với phong trào thiết kế thông minh, họ phản đối việc giảng dạy 
thuyết tiến hoá Darwin trong các trường học, và tuyên bố rằng sự 
phức tạp sinh học chứng tỏ phải có một đắng sáng tạo, người nghĩ 
ra tất cả các chỉ tiết sinh học từ trước. Các nhà sinh học có thể đúng 
về quá khứ, nhưng trớ trêu thay những người ủng hộ thiết kế thông 
minh lại suy luận đúng về tương lai. 


Tại thời điểm viết cuốn sách này, việc thay thế chọn lọc tự nhiên 
bởi thiết kế thông minh có thể xảy ra theo một trong ba cách sau: 
qua kĩ thuật sinh học, kĩ thuật cyborg (cyborg là những thực thể kết 
hợp các bộ phận hữu cơ với phi hữu cơ) hay các kĩ thuật về sự 
sống vô cơ. 


Của chuột và người 


Kĩ thuật sinh học là sự can thiệp cố ý của con người trên cấp độ 
sinh học (ví dụ cấy một gen) nhằm thay đổi hình dạng, khả năng, 
nhu cầu hay mong muốn của một sinh vật, hiện thực hoá một số ý 
tưởng văn hoá đã có từ trước, chẳng hạn lòng yêu thích nghệ thuật 
của Eduardo Kac. 


Xét về bản chất thì chẳng có điều gì mới mẻ về kĩ thuật sinh học. 
Con người đã sử dụng nó trong nhiều thiên niên kỷ nhằm định hình 
lại bản thân và các sinh vật khác. Một ví dụ đơn giản là chuyện 
thiến. Con người đã thiến bò đực khoảng 10.000 năm trước để tạo 
ra bò nhà ít hung hăng, do đó dễ huấn luyện để kéo cày hơn. Con 
người cũng thiến thanh niên nam để tạo ra ca sĩ giọng nữ cao với 


tiếng hát mê hoặc và hoạn quan, những người có thể được giao 
việc giám sát hậu cung của nhà vua một cách an toàn. 


Nhưng những tiến bộ gần đây trong sự hiểu biết của chúng ta về 
cách thức các sinh vật hoạt động, tới tận cấp độ tế bào và hạt nhân, 
đã mở ra những khả năng mà trước đây không thể hình dung nỗi. Ví 
dụ, ngày nay chúng ta có thể không chỉ đơn thuần thiến một người 
đàn ông, mà còn thay đổi giới tính của anh ta thông qua những 
phương pháp phẫu thuật và thay đổi hoóc-môn. Nhưng đó không 
phải là tất cả. Hãy xem xét sự bất ngờ, ghê tởm và kinh hoàng xảy 
ra vào năm 1996, khi bức ảnh dưới đây xuất hiện trên báo chí và 


truyền hình. 


Hình 46. Trên lưng con chuột này, các nhà khoa học đã cấy lên đó một “cái tai” từ tế bào xương 
sụn bò. Nó là một tiếng vang kỳ lạ từ bức tượng nhân sư từ hang Stadel. 50.000 năm trước, 
con người đã mơ tưởng về việc kết hợp các loài khác nhau. Ngày nay, họ thực sự có thể tạo ra 
được những con lai như vậy. 


Đây không phải là hình ảnh Photoshop. Đây là hình ảnh nguyên 
bản của một con chuột thật mà các nhà khoa học cấy tế bào xương 
sụn bò lên lưng nó. Họ đã có thể kiểm soát sự phát triển của các mô 
mới, và trong trường hợp này định hình nó thành một thứ trông 
giống như một cái tai người. Quá trình này có thể sớm cho phép họ 
tạo ra những cái tai nhân tạo mà sau đó có thể cấy cho con người. 


Thậm chí nhiều kỳ tích đáng chú ý hơn nữa có thể được thực 
hiện với kĩ thuật di truyền, đó là lý do mà nó đặt ra một loạt các vấn 
đề về đạo đức, chính trị và tư tưởng. Và không chỉ một người độc 
thần ngoan đạo, luôn phản đối việc con người không nên chiếm đoạt 
vai trò của Thiên Chúa mới thấy có vấn đề. Nhiều người vô thần 
cũng khẳng định rằng họ bị sốc bởi ý tưởng rằng các nhà khoa học 
đang xỏ chân vào chiếc giày của tự nhiên. Các nhà hoạt động về 
quyền của động vật phê phán các phòng thí nghiệm kĩ thuật di 
truyền đã gây ra đau khổ cho động vật, và cả những con vật trong 
trang trại bị công nghệ hoá mà không đếm xỉa gì đến nhu cầu và 
mong muốn của chúng. Các nhà hoạt động nhân quyền e rằng kĩ 
thuật di truyền có thể được sử dụng để tạo ra siêu nhân, những 
người sẽ biến phần còn lại của nhân loại thành nô lệ. Họ đã đem tới 
cái nhìn khải huyền về chế độ độc tài sinh học có thể nhân bản 
những người lính không biết sợ và những công nhân biết vâng lời. 
Nhận định phổ biến là có quá nhiều cơ hội đang mở ra nhanh 


chóng, và kĩ nâng biến đổi gen theo cách nhân tạo vượt xa khả năng 
vận dụng kĩ năng này một cách khôn ngoan về lâu về dài. 


Kết quả là hiện nay chúng ta mới chỉ sử dụng một phần nhỏ tiềm 
năng của kĩ thuật di truyền. Hầu hết các sinh vật hiện đang được 
thiết kế là những loài có vai trò chính trị thấp kém nhất — thực vật, 
nắm, vi khuẩn và côn trùng. Chẳng hạn như, dòng vi khuẩn E. coli, 
một loài vi khuẩn sống cộng sinh trong ruột của con người (và sẽ 
gây lo lắng khi nó thoát khỏi ruột và gây nhiễm trùng chết người), đã 
được biến đổi gen để sản xuất nhiên liệu sinh học. E. coli và một số 
loài nắm cũng đã được thiết kế để sản xuất insulin, do đó làm giảm 
chỉ phí của việc điều trị bệnh tiểu đường. Một gen được chiết xuất từ 
một loài cá Bắc cực đã được đưa vào khoai tây, khiến giống khoai 
tây này chống được sương giá. 


Một vài loài động vật có vú cũng trở thành đối tượng của kĩ thuật 
di truyền. Hằng năm ngành công nghiệp sữa bị thiệt hại hàng tỉ đô-la 
do bệnh viêm vú, một căn bệnh tấn công bầu vú bò sữa. Các nhà 
khoa học đang thử nghiệm với bò sữa biến đổi gen có chứa 
lysostaphin trong sữa, một chất được tổng hợp sinh hoá có khả 
năng tấn công vi khuẩn gây bệnh. Ngành công nghiệp chế biến thịt 
lợn đã bị ảnh hưởng nặng về doanh thu, bởi người tiêu dùng cảnh 
giác với các chất béo không lành mạnh trong giăm bông và thịt xông 
khói, giờ lại có hy vọng đối với những giống lợn đang được thử 
nghiệm cấy ghép với vật liệu di truyền từ một con sâu. Các gen mới 
sẽ giúp cho những con lợn chuyển hoá axit béo omega 6 không tốt 
thành người anh em họ khỏe mạnh của nó là omega 3. 


Thế hệ tiếp theo của công nghệ di truyền sẽ tạo ra những con lợn 
với hàm lượng chất béo tốt cho sức khỏe dễ như trò chơi trẻ con. 
Các nhà di truyền học đã không chỉ đơn thuần làm tăng gấp sáu lần 
tuổi thọ trung bình của các loài sâu, mà còn thiết kế nên những con 
chuột thiên tài có bộ nhớ tiến bộ vượt bậc và có kĩ năng học tập. 
Loài chuột đồng là loài gặm nhắm mình nhỏ, béo mập, và hầu hết 
chúng đều có quan hệ lăng nhăng. Nhưng có một loài mà trong đó 
chuột đực và chuột cái hình thành các mối quan hệ đối ngẫu lâu dài. 
Các nhà di truyền học tuyên bố đã phân lập được gen chịu trách 
nhiệm cho mối quan hệ đối ngẫu này. Nếu việc bổ sung một gen có 
thể biến một gã Don Juan thành một người chồng chung thủy và yêu 
thương, chẳng phải chúng ta không còn xa mấy với việc có thể thiết 
kế di truyền không chỉ khả năng cá nhân của các loài gặm nhắm (và 
con người), mà còn cả cấu trúc xã hội của chúng? 


Sự trở lại của Neanderthai 


Nhưng các nhà di truyền học không chỉ muốn biến đổi những loài 
động vật đang tồn tại. Mục tiêu của họ còn là làm sống lại các sinh 
vật đã tuyệt chủng. Và không chỉ những con khủng long, như trong 
Công viên kỷ dura. Một nhóm các nhà khoa học Nga, Nhật Bản và 
Hàn Quốc gần đây đã lập được bản đồ gen của voi ma-mút cổ đại, 
được tìm thấy bị đông cứng trong băng giá ở Siberia. Giờ đây họ 
đang lên kế hoạch lấy một trứng đã thụ tinh của một con voi hiện 
đại, thay thế ADN của con voi đó bằng ADN của voi ma-mút đã 
được tái tạo, và cấy phôi này vào tử cung của một con voi bình 
thường. Sau khoảng 22 tháng, họ mong chờ một con voi ma-mút sẽ 


được sinh ra lần đầu tiên sau 5.000 năm. 


Nhưng tại sao chỉ dừng lại ở loài voi ma-mút? Giáo sư George 
Church thuộc Đại học Harvard mới đây cho rằng, với việc hoàn 
thành Dự án Bộ gen Neanderthal, chúng ta giờ đây có thể cấy ghép 
nguồn ADN tái tạo của Neanderthal vào một trứng của Sapiens, từ 
đó sẽ sinh ra Neanderthal đầu tiên sau 30.000 năm. Church tuyên 
bố rằng ông có thể làm công việc này với một số vốn ít ỏi là 30 triệu 
đô-la. Một số phụ nữ đã tình nguyện làm người mang thai hộ. 


Vậy chúng ta cần Neanderthal để làm gì? Một số người cho rằng 
nếu chúng ta có thể nghiên cứu Neanderthal còn sống, chúng ta có 
thể trả lời một số câu hỏi dai dẳng nhất về nguồn gốc và sự độc đáo 
của Homo sapiens. Bằng cách so sánh một bộ não Neanderthal với 
một Homo sapiens, và chỉ ra những khác biệt trong cấu trúc của họ, 
có lẽ chúng ta có thể xác định những thay đổi sinh học tạo ra ý thức 
như chúng ta đã biết. Còn một lý do đạo đức nữa — có người cho 
rằng nếu Homo sapiens chịu trách nhiệm về sự tuyệt chủng của 
Neanderthal, chúng ta có nghĩa vụ đạo đức phải phục hồi họ. Và 
việc này có thể hữu ích. Nhiều nhà tư bản sẽ vui vẻ trả lương cho 
một Neanderthal để làm những công việc tầm thường của hai 
Sapiens. 


Nhưng tại sao lại phải dừng lại, kể cả đối với Neanderthal? Tại 
sao không quay lại bản vẽ của Chúa và thiết kế nên một Sapiens 
hoàn hảo hơn? Các khả năng, nhu cầu và mong muốn của Homo 
Sapiens có một cơ sở di truyền, và bộ gen của Sapiens không hề 
phức tạp hơn so với chuột đồng và các loài gặm nhắm. (Bộ gen 


chuột chứa khoảng 2,5 tỉ cặp nucleotide, bộ gen của Sapiens chứa 
khoảng 2,9 tỉ cặp — nghĩa là chỉ lớn hơn chuột có 14%). Trong tương 
lai không xa — có lẽ trong một vài thập kỷ — kĩ thuật di truyền và các 
hình thức kĩ thuật sinh học khác có thể cho phép chúng ta tạo ra 
những sự thay đổi sâu rộng không chỉ đối với đặc điểm sinh lý, hệ 
thống miễn dịch và tuổi thọ, mà còn với cả năng lực trí tuệ và tình 
cảm. Nếu kĩ thuật di truyền có thể tạo ra những con chuột thiên tài, 
thì tại sao không phải là những con người thiên tài? Nếu chúng ta có 
thể tạo ra chuột đồng đối ngẫu, tại sao không phải là con người 
chung thủy với bạn đời của mình? 


Cách mạng Nhận thức, từng biến Homo sapiens từ một loài 
vượn tầm thường thành chủ nhân của thế giới, không yêu cầu sự 
thay đổi đáng chú ý nào trong sinh lý học hay kể cả trong kích thước 
và hình dáng bên ngoài của bộ não người. Dường như chỉ có một 
vài thay đổi nhỏ trong cấu trúc bên trong của não bộ. Có lẽ một sự 
thay đổi nhỏ khác sẽ đủ để khơi mào cho Cách mạng Nhận thức lần 
thứ hai, tạo ra một dạng ý thức hoàn toàn mới, và biến đổi Homo 
Sapiens thành một thứ gì đó hoàn toàn khác. 


Thật ra chúng ta vẫn chưa đủ khả năng làm được điều này, 
nhưng có vẻ như không có bất cứ rào cản kĩ thuật nào không thể 
vượt qua, ngăn cản chúng ta trong việc tạo ra những siêu nhân. 
Những trở ngại chính là các phản đối đạo đức và chính trị đã làm 
chậm lại những nghiên cứu trên con người. Và cho dù những lý lẽ 
đạo đức có thuyết phục thế nào đi nữa, thì họ vẫn khó có thể kìm lại 
các bước tiến tiếp theo trong thời gian tới, đặc biệt nếu điều đang 


được mong chờ là khả năng kéo dài tuổi thọ con người đến vô hạn, 
chinh phục bệnh nan y, nâng cao khả năng nhận thức và cảm xúc 
của con người. 


Điều gì sẽ xảy ra, ví dụ nếu chúng ta phát triển một phương pháp 
điều trị bệnh Alzheimer, đi kèm một tác dụng phụ là có thể cải thiện 
đáng kể trí nhớ của người khỏe mạnh? Liệu ai có thể ngăn chặn các 
nghiên cứu liên quan đến vấn để này? Và khi phương pháp chữa 
bệnh được phát triển, liệu có bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào 
có thể hạn chế phương pháp đó chỉ dành cho bệnh nhân Alzheimer 
và ngăn những người khỏe mạnh sử dụng nó để có trí nhớ siêu 
phàm? 


Không rõ với công nghệ sinh học thì có thể thực sự hồi sinh 
được Neanderthal hay không, nhưng rất có thể nó sẽ là sự hạ màn 
với Homo sapiens. Táy máy với gen của mình không hẳn sẽ giết 
chúng ta. Nhưng chúng ta có thể nghịch ngợm với bộ gen của mình 
đến mức chúng ta sẽ không còn là Homo sapiens nữa. 


Sự sống nhân tạo 


Một công nghệ mới có thể thay đổi các quy luật của cuộc sống 
chính là kĩ thuật cyborg. Cyborg là những thực thể kết hợp giữa các 
phần hữu cơ và vô cơ, chẳng hạn như một người với đôi tay nhân 
tạo. Theo nghĩa nào đó, gần như tất cả chúng ta đều là người nhân 
tạo (bionic) ngày nay, bởi các giác quan và chức nâng tự nhiên của 
chúng ta được hỗ trợ bởi các thiết bị như kính mắt, máy tạo nhịp 
tim, nẹp chỉnh hình, thậm chí là những chiếc máy tính và điện thoại 


di động (giảm tải việc lưu trữ và xử lý dữ liệu cho bộ não). Chúng ta 
đứng trước khả năng trở thành những cyborg thật sự, với các đặc 
điểm vô cơ không tách rời cơ thể chúng ta, các tính năng như có thể 
thay đổi khả năng, mong muốn, tính cách và bản sắc của chúng ta. 


Cơ quan Quản lý các dự án nghiên cứu cao cấp Bộ Quốc phòng 
(DARPA), một tổ chức nghiên cứu quân sự của Hoa Kỳ, đang phát 
triển cyborg từ những con côn trùng. Ý tưởng là cấy ghép các chip 
điện tử, những máy dò và bộ xử lý trong cơ thê ruồi hay gián, từ đó 
cho phép con người hoặc máy móc tự động có thể kiểm soát sự di 
chuyển của côn trùng từ xa, nhận và truyền thông tin. Một con ruồi 
như vậy có thể đậu trên bức tường ở trụ sở đối phương, nghe trộm 
các cuộc đàm thoại bí mật nhất, và nếu nó không bị một con nhện 
ăn thịt, nó có thể thông báo chúng ta chính xác những gì kẻ thù 
đang lên kế hoạch. Năm 2006, Trung tâm Tác chiến dưới biển của 
Hải quân Mỹ (NUWC) thông báo về ý định phát triển cá mập cyborg, 
rằng “NUWC đang phát triển một tắm thẻ gắn vào cá với mục tiêu 
kiểm soát hành vi của vật chủ qua việc cây ghép thần kinh”. Các nhà 
phát triển hy vọng sẽ xác định các trường điện từ dưới nước do tàu 
ngầm và bom mìn tạo ra, bằng cách khai thác khả năng phát hiện từ 
tính tự nhiên của cá mập, vượt trội so với bất kỳ máy dò nhân tạo 
nào. 


Sapiens cũng đang bị biến thành những cyborg. Thế hệ máy trợ 
thính mới nhất đôi khi được gọi là “tai nhân tạo”. Thiết bị bao gồm 
một phần cấy ghép có khả năng hấp thụ âm thanh thông qua một 
microphone nằm ở phần tai ngoài. Phần cấy ghép lọc các âm thanh, 


nhận dạng giọng nói con người, chuyển chúng thành tín hiệu điện 
được gửi trực tiếp đến các dây thần kinh thính giác trung ương và từ 
đó đến não. 


Retina Implant, một công ty Đức được chính phủ tài trợ, đang 
phát triển võng mạc nhân tạo có thể cho phép người khiếm thị nhìn 
thấy được phần nào. Nó liên quan đến việc cấy một con chip nhỏ 
trong mắt bệnh nhân. Tế bào quang điện hấp thụ ánh sáng chiếu 
vào mắt và biến nó thành năng lượng điện, kích thích các tế bào 
thần kinh còn nguyên vẹn trong võng mạc. Các xung thần kinh từ 
các tế bào này kích thích não bộ, não bộ chuyển hoá chúng thành 
hình ảnh. Hiện nay công nghệ này cho phép bệnh nhân tự định 
hướng trong không gian, đọc được chữ, và thậm chí nhận diện 
được khuôn mặt. 


Jesse Sullivan, một thợ điện người Mỹ, bị cụt cả hai tay đến vai 
trong một tai nạn vào năm 2001. Giờ đây ông sử dụng hai cánh tay 
nhân tạo do Viện Phục hồi chức năng Chicago sản xuất. Tính năng 
đặc biệt ở hai cánh tay mới của Jesse là chúng được điều khiển 
hoàn toàn bởi suy nghĩ. Tín hiệu thần kinh xuất phát từ não Jesse 
được những thiết bị vi tính siêu nhỏ chuyển thành mệnh lệnh điện tử 
và khiến cho hai cánh tay di chuyên. Khi Jesse muốn nâng cánh tay 
của mình, ông thực hiện như người bình thường một cách vô thức — 
và cánh tay được giơ lên. Đôi cánh tay này chỉ có thể thực hiện các 
chuyển động rất hạn chế so với một cánh tay thực sự, nhưng vẫn 
cho phép Jesse thực hiện được chức năng đơn giản hằng ngày. Một 
cánh tay nhân tạo tương tự gần đây đã được cấy ghép cho Claudia 


Mitchell, một người lính Mỹ bị mắt cánh tay trong một tai nạn xe 
máy. Các nhà khoa học tin rằng chúng ta sẽ sớm có cánh tay nhân 
tạo, không chỉ cử động theo ý muốn mà còn có thể truyền tín hiệu 
trở lại não, vì thế cho phép người tàn tật lấy lại cảm giác tiếp xúc 
trực tiếp! 


Ichalnlitabom lnstitute oƒ Chủc@y ˆ“ 


%..© œ %9 
tatkt [nstitute ø/ ( 2hicago 


www.FÍC.OrE, 


Hình 47. Jesse Sullivan và Claudia Mitchell nắm tay nhau. Điều tuyệt vời về những cánh tay 
nhân tạo của họ là chúng được điều khiển bởi suy nghĩ. 


Hiện nay, những cánh tay nhân tạo này vẫn chưa thể tốt bằng 
cánh tay gốc của chúng ta, nhưng chúng có tiềm năng phát triển vô 
hạn. Ví dụ, những cánh tay nhân tạo có thể khỏe hơn nhiều lần cánh 
tay bình thường, khiến cho ngay cả một nhà vô địch quyền anh cũng 
phải cảm thấy mình yếu đuối. Hơn nữa, lợi thế của cánh tay nhân 


tạo là có thể thay được cứ vài năm một lần, hoặc tách khỏi cơ thể và 
hoạt động từ xa. 


Các nhà khoa học tại Đại học Duke ở Bắc Carolina gần đây đã 
chứng minh điều này bằng những con khỉ nâu có bộ não được cấy 
ghép các điện cực. Chúng thu thập tín hiệu từ não và chuyển đến 
các thiết bị bên ngoài. Những con khỉ trên đã được huấn luyện để 
kiểm soát bằng suy nghĩ tay và chân nhân tạo tách rời. Một con khỉ 
tên là Aurora đã học điều khiển cánh tay nhân tạo bằng suy nghĩ, 
đồng thời di chuyển hai cánh tay bình thường của nó. Giống như 
một số vị thần Hindu, Aurora hiện có ba cánh tay, chúng có thể được 
đặt trong các phòng khác nhau — thậm chí ở mấy thành phố khác 
nhau. Nó có thể ngồi trong phòng thí nghiệm của mình ở Bắc 
Carolina, gãi lưng bằng một tay, gãi đầu bằng tay thứ hai, và đồng 
thời lấy trộm một quả chuối ở New York (mặc dù khả năng ăn một 
trái cây được đánh cắp từ xa vẫn còn là một giấc mơ). Một con khỉ 
nâu khác tên là ldoya, nồi tiếng khắp thế giới vào năm 2008, khi nó 
tự điều khiển bằng ý nghĩ đôi chân nhân tạo của nó ở Kyoto, Nhật 
Bản, từ chỗ nó ngồi ở bang North Carolina. Đôi chân này nặng gấp 
20 lần trọng lượng của ldoya. 


Hội chứng khoá trong” một người mất hoàn toàn hoặc hầu hết 
khả năng cử động bắt kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình, nhưng khả 
năng nhận thức vẫn còn nguyên vẹn. Bệnh nhân mắc hội chứng này 
cho đến nay chỉ có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài thông qua cử 
động hạn chế của mắt. Tuy nhiên, một số bệnh nhân đã được cấy 
các điện cực thu tín hiệu vào não của họ. Các nỗ lực đang được 


thực hiện để chuyển tín hiệu như vậy không chỉ đơn thuần thành cử 
động mà có thể thành ngôn ngữ. Nếu thí nghiệm thành công, bệnh 
nhân bị hội chứng này cuối cùng có thể nói chuyện trực tiếp với thế 
giới bên ngoài, và cuối cùng chúng ta có thể sử dụng công nghệ này 
để đọc suy nghĩ của người khác. 


Song, trong tất cả các dự án đang được phát triển, nỗ lực cách 
mạng nhất là tạo ra một giao diện tương tác trực tiếp hai chiều giữa 
bộ não và máy tính, cho phép máy tính có thể đọc các tín hiệu điện 
não đồ, đồng thời truyền các tín hiệu mà não có thể đọc được quay 
trở lại. Nếu như những giao diện như vậy được sử dụng để trực tiếp 
liên kết bộ não với Internet, hoặc liên kết trực tiếp nhiều bộ não với 
nhau, do đó tạo ra một loại mạng internet của não bộ thì sao? Điều 
gì có thể xảy ra với bộ nhớ con người, ý thức con người và bản chất 
con người nếu não có quyền truy cập trực tiếp vào một ngân hàng 
bộ nhớ tập thể? Trong tình huống như vậy, ví dụ, một cyborg có thể 
lấy kỷ niệm của người khác — không chỉ được nghe, được đọc về họ 
trong cuốn tự truyện, mà trực tiếp nhớ lại chúng như thể đó là kí ức 
của mình. Điều gì xảy ra với các khái niệm như bản ngã và giới tính, 
khi trí tuệ trở thành tập thể? Làm thế nào bạn có thể hiểu về bản 
thân hay theo đuổi giấc mơ của mình, nếu giấc mơ không chỉ tồn tại 
trong tâm trí bạn mà còn tồn tại trong một số bể chứa tập thể những 
khát vọng? 


Một cyborg như vậy sẽ không còn là con người, hoặc kể cả là 
một thực thể hữu cơ. Nó sẽ là một cái gì đó hoàn toàn khác. Về cơ 
bản, nó sẽ là một thực thể hoàn toàn khác lạ mà chúng ta thậm chí 


không thể nắm bắt được những hàm ý triết học, tâm lý hay chính trị 
của nó. 


Một cuộc sống khác 


Cách thứ ba để thay đổi các quy luật của cuộc sống là thiết kế 
một thực thể hoàn toàn phi hữu cơ. Một ví dụ rõ ràng nhất là các 
chương trình máy tính và virus máy tính có thể trải qua quá trình tiến 
hoá độc lập. 


Ngày nay, lĩnh vực lập trình di truyền là một trong những điểm thú 
vị nhất của thế giới khoa học máy tính. Nó cố gắng mô phỏng các 
phương pháp tiến hoá di truyền. Nhiều lập trình viên mơ ước tạo ra 
một chương trình có thể học hỏi và tiến hoá hoàn toàn độc lập với 
người tạo ra nó. Trong trường hợp này, lập trình viên sẽ giống như 
một động lực đầu tiên, người di chuyển đầu tiên, nhưng sáng tạo 
của anh ta sẽ được tự do tiến hoá theo những hướng mà không 
phải nhà sản xuất cũng như bắt kỳ ai khác hình dung nỗi. 


Một nguyên mẫu cho một chương trình như vậy đã thực sự tồn 
tại — đó chính là một virus máy tính. Khi lây lan qua Internet, virus tự 
sao chép thành hàng triệu triệu lần, trong khi vẫn bị truy đuổi bởi các 
chương trình diệt virus và cạnh tranh với các virus khác để có một vị 
trí trong không gian mạng. Một ngày kia, khi virus sao chép chính 
nó, một sai sót đã xảy ra — một đột biến vi tính. Có lẽ đột biến xảy ra 
vì các kĩ sư lập trình cho con virus đó để thỉnh thoảng nó tự tạo ra 
các sao chép sai lầm ngẫu nhiên. Có lẽ đột biến là do lỗi ngẫu nhiên. 
Nếu tình cờ virus đột biến có thể trốn tránh các chương trình chống 


virus tốt hơn mà không làm mất khả năng xâm nhập các máy tính 
khác, thì virus mới sẽ được lan truyền qua không gian mạng. Nếu 
vậy, các đột biến sẽ sống sót và nhân lên nhiều lần. Thời gian trôi 
qua, không gian mạng sẽ tràn ngập các loại virus mới vốn không do 
con người thiết kế, và trải qua quá trình tiền hoá phi hữu cơ. 


Liệu chúng có là những sinh vật sống? Điều đó còn phụ thuộc 
vào việc bạn hiểu thế nào là một “sinh vật sống”. Chúng chắc chắn 
đã được sản xuất bởi một quá trình tiến hoá mới, hoàn toàn độc lập 
với các quy luật và giới hạn của quá trình tiến hoá hữu cơ. 


Hãy tưởng tượng một khả năng khác — giả sử bạn có thể sao lưu 
bộ não của mình vào một ổ cứng di động, và sau đó chạy nó trên 
laptop của mình. Liệu laptop ấy sẽ có thể suy nghĩ và cảm nhận 
giống như một Sapiens? Nếu vậy, nó sẽ là bạn hay một người nào 
khác? Điều gì xảy ra nếu những lập trình viên máy tính có thể tạo ra 
một trí tuệ kĩ thuật số hoàn toàn mới, bao gồm các mã máy tính, 
chứa đựng một cảm giác hoàn chỉnh về bản ngã, ý thức và trí nhớ? 
Nếu bạn chạy chương trình này trên máy tính của mình, liệu nó có 
phải là một con người? Và nếu bạn xóa nó, bạn có thể bị buộc tội 
giết người không? 


Chúng ta sẽ sớm có câu trả lời cho những câu hỏi như vậy. Dự 
án Bộ não Người, được hình thành vào năm 2005, với hy vọng sẽ 
tái tạo một bộ não người hoàn chỉnh bên trong một máy tính, với các 
mạch điện tử trong máy tính mô phỏng mạng lưới thần kinh của não. 
Giám đốc dự án đã tuyên bố rằng, nếu được tài trợ đầy đủ, thì trong 
vòng một hoặc hai thập kỷ, chúng ta có thể có một bộ não người 


nhân tạo bên trong một máy tính, nó có thể nói chuyện và cư xử như 
một con người thực sự. Nếu thành công, điều đó có nghĩa rằng sau 
4 tỉ năm vận động trong thế giới nhỏ bé của các hợp chất hữu cơ, 
sự sống sẽ đột nhiên bùng phát trong cõi vô cơ bao la, sẵn sàng 
biến hình và vượt ra ngoài ước mơ ngông cuồng nhất của chúng ta. 
Không phải tất cả các học giả đều đồng ý rằng trí tuệ con người làm 
việc theo cách tương tự như máy tính kĩ thuật số hiện đại, nếu 
không máy tính hiện đại đã có thể mô phỏng nó. Tuy nhiên, sẽ thật 
ngu ngốc nếu bác bỏ mọi khả năng trước khi thử. Năm 2013, dự án 
đã nhận được một khoản tài trợ 1 tỉ Euro từ Liên minh châu Âu. 


Điểm độc nhất 


Hiện, chỉ một phần rất nhỏ những cơ hội mới này đã được hiện 
thực hoá. Song, thế giới năm 2014 đã là một thế giới trong đó văn 
hoá đang tự mình tháo gỡ những xiềng xích của sinh học. Khả năng 
thiết kế không chỉ thế giới xung quanh, mà trên hết là thế giới bên 
trong cơ thể và tâm trí của chúng ta, đang phát triển với tốc độ 
chóng mặt. Ngày càng có nhiều lĩnh vực đang bị khuấy động khỏi 
những cách hoạt động xưa cũ của chúng. Các luật sư cần suy nghĩ 
lại về vấn đề riêng tư và danh tính; các chính phủ đang đối mặt với 
việc suy nghĩ lại về các vấn để chăm sóc sức khỏe và bình đẳng; 
các hiệp hội thể thao và cơ sở giáo dục phải định nghĩa lại sự công 
bằng và thành tích; các quỹ hưu trí và thị trường lao động nên điều 
chỉnh lại cho phù hợp với một thế giới trong đó người 60 tuổi mới chỉ 
như 30. Tất cả đều phải đối đầu với các câu hỏi hóc búa của công 
nghệ sinh học, cyborg và đời sống vô cơ. 


Đã phải mất tới 13 năm và 3 tỉ đô-la để lập bản đồ gen đầu tiên 
của loài người. Hiện nay bạn có thể lập bản đồ ADN của một người 
trong vòng vài tuần với chi phí vài trăm đô-la. Thời đại của y học cá 
nhân hoá — nền y học với những phương thuốc điều trị phù hợp với 
ADN - đã bắt đầu. Bác sĩ gia đình có thể sớm nói với bạn một cách 
chắc chắn rằng bạn phải đối mặt với nguy cơ cao về ung thư gan, 
trong khi bạn không cần phải lo lắng nhiều về các cơn đau tim. Ông 
ta có thể xác định được một loại thuốc phổ biến giúp ích cho 92% 
bệnh nhân khác là vô ích đối với bạn, và thay vào đó bạn nên dùng 
thuốc khác, gây tử vong cho nhiều người nhưng lại phù hợp với 
bạn. Con đường dẫn đến nền y học gần như hoàn hảo đang hiện ra 
trước chúng ta. 


Tuy nhiên, những cải tiến về kiến thức y tế sẽ kéo theo các câu 
hỏi hóc búa về đạo đức mới. Các nhà đạo đức học và các chuyên 
gia pháp lý đang phải chiến đấu với vấn đề gai góc về quyền riêng 
tư vì nó liên quan đến ADN. Các công ty bảo hiểm có được quyền 
yêu cầu quét ADN của chúng ta và nâng phí bảo hiểm nếu họ phát 
hiện ra một xu hướng di truyền liên quan đến hành vi liều lĩnh? Liệu 
chúng ta sẽ được yêu cầu gửi fax ADN của mình, thay vì sơ yếu lý 
lịch, cho các nhà tuyển dụng tiềm năng? Liệu một nhà tuyển dụng có 
thể yêu thích một ứng viên vì ADN của anh ta nhìn có vẻ tốt hơn? 
Liệu chúng ta có thể khởi kiện trong những trường hợp đó bởi có sự 
“phân biệt đối xử về di truyền”? Và liệu một công ty phát triển một 
sinh vật mới hoặc một cơ quan mới có thể đăng ký bằng sáng chế 
về những chuỗi ADN nào đó hay không? Rõ ràng là một người có 
thể sở hữu một con gà, nhưng liệu người đó có thể sở hữu toàn bộ 


một loài? 


Những tình huống khó xử như vậy vẫn vô cùng nhỏ bé so với ý 
nghĩa đạo đức, xã hội và chính trị của Dự án Gilgamesh, và của các 
khả năng mới mang tính tiềm năng của chúng ta trong việc tạo ra 
những siêu nhân. Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, các chương 
trình y tế của chính phủ trên khắp thế giới, các chương trình bảo 
hiểm y tế quốc gia và các hiễn pháp quốc gia trên toàn thế giới nhận 
ra rằng, một xã hội nhân đạo phải cung cấp cho mọi thành viên của 
mình sự chăm sóc y tế công bằng, và giữ cho mọi người có sức 
khỏe tương đối tốt. Điều này rất tốt, miễn là y tế chỉ tập trung vào 
việc phòng và chữa bệnh. Điều gì có thể xảy ra nếu y tế trở nên ám 
ảnh với việc tăng cường năng lực của con người? Liệu mọi người 
sẽ được hưởng thứ năng lực vượt trội như vậy, hay sẽ có một giới 
tinh hoa siêu nhân mới? 


Thế giới hiện đại gần đây của chúng ta tự hào về việc lần đầu 
tiên trong lịch sử, có sự công nhận quyền bình đẳng cơ bản của tất 
cả mọi người, tuy nhiên nó lại có thể tạo ra sự bất bình đẳng kinh 
khủng nhất trong tất cả các xã hội. Trong suốt chiều dài lịch sử, tầng 
lớp trên luôn được cho là thông minh hơn, mạnh hơn và nói chung 
là tốt hơn các tầng lớp dưới. Họ thường tự lừa dối bản thân. Một em 
bé sinh ra trong gia đình nông dân nghèo hoàn toàn có khả năng 
thông minh như một hoàng tử. Với sự giúp đỡ của năng lực y tế 
mới, sự giả tạo của tầng lớp thượng lưu có thể sớm trở thành hiện 
thực khách quan. 


Đây không phải khoa học viễn tưởng. Hầu hết phim khoa học 


viễn tưởng mô tả một thế giới trong đó Sapiens — giống hệt chúng ta 
- tận hưởng công nghệ cao cấp như phi thuyền không gian với tốc 
độ ánh sáng và súng laser. Các tình huống khó xử về đạo đức và 
chính trị chủ yếu từ các kịch bản này được lấy từ thế giới của chúng 
ta, và chúng đơn thuần tái tạo những căng thẳng về tình cảm và xã 
hội của chúng ta với một bối cảnh tương lai. Tuy nhiên, tiềm năng 
thực sự của công nghệ tương lai là thay đổi bản thân Homo sapiens, 
bao gồm cả cảm xúc và mong muốn của chúng ta, chứ không chỉ là 
các phương tiện và vũ khí. Một con tàu vũ trụ có nghĩa lý gì so với 
một cyborg trẻ mãi không già, không sinh sản và không tình dục, có 
thể chia sẻ suy nghĩ trực tiếp với người khác, người mà có khả năng 
tập trung và ghi nhớ lớn hơn chúng ta cả ngàn lần, không bao giờ 
tức giận hay buồn, nhưng lại có những cảm xúc và khát vọng mà 
chúng ta không thể tưởng tượng nổi? 


Khoa học viễn tưởng hiếm khi mô tả tương lai như vậy, vì đó là 
một mô tả chính xác, mà theo định nghĩa là không thể hiểu nổi. Sản 
xuất một bộ phim về cuộc đời của những siêu cyborg giống như 
trình diễn vở Hamlet dành cho khán giả Neanderthal. Thật vậy, 
những chủ nhân tương lai của thế giới có lẽ sẽ khác biệt rất nhiều 
so với chúng ta hơn là chúng ta khác biệt so với Neanderthal. Trong 
khi chúng ta và Neanderthal ít nhất vẫn là người, thì thế hệ tương lai 
của chúng ta sẽ giống như những vị thần. 


Các nhà vật lý định nghĩa Big Bang (Vụ nổ Lớn) là một điểm độc 
nhất. Đây là thời điểm mà tất cả các định luật của tự nhiên được biết 
đến không tôn tại. Thời gian cũng không tồn tại. Vì vậy, thật vô nghĩa 


khi nói về bất cứ điều gì tồn tại “trước” Big Bang. Chúng ta có thể 
nhanh chóng tiếp cận một đặc trưng mới, khi tất cả các khái niệm 
mang lại ý nghĩa cho thế giới chúng ta - tôi, bạn, đàn ông, đàn bà, 
tình yêu và thù hận — đều trở nên không liên quan. Bất cứ điều gì 
xảy ra sau thời điểm đó đều vô nghĩa với chúng ta. 


Lời tiên trỉ Frankenstein 


Năm 1818, Mary Shelley xuất bản cuốn Frankenstein, câu 
chuyện về một nhà khoa học tạo ra một thực thể nhân tạo thoát khỏi 
tầm kiểm soát và gây ra sự tàn phá. Trong hai thế kỷ qua, câu 
chuyện này đã được kể đi kể lại với nhiều phiên bản khác nhau. Nó 
trở thành trụ cột trung tâm trong huyền thoại mới về khoa học của 
chúng ta. Ngay từ đầu, câu chuyện Frankenstein đã xuất hiện để 
cảnh báo rằng nếu chúng ta cố gắng đóng vai Chúa và thiết kế nên 
sự sống, chúng ta sẽ bị trừng phạt nặng nề. Song, câu chuyện còn 
có một ý nghĩa sâu sắc hơn. 


Huyền thoại Frankenstein đầy Homo sapiens đối mặt với thực tế 
là những ngày cuối cùng đang đến rất nhanh. Trừ phi có một vài can 
thiệp của thảm họa hạt nhân hoặc sinh thái, thì cùng với câu 
chuyện, tốc độ phát triển khoa học kĩ thuật sẽ sớm dẫn đến sự thay 
thế Homo sapiens bằng những con người hoàn toàn khác, sở hữu 
không chỉ đặc điểm thể chất khác biệt, mà còn cả thế giới nhận thức 
và cảm xúc cũng rất khác. Đây là điều khiến cho phần lớn Sapiens 
cảm thấy vô cùng bối rối. Chúng ta muốn tin rằng trong tương lai, 
những người giống hệt chúng ta sẽ đi từ hành tinh này đến hành 


tinh trên các phi thuyền siêu tốc. Chúng ta không muốn nhìn nhận 
khả năng là trong tương lai, những thực thể có cảm xúc và đặc điểm 
như chúng ta sẽ không còn tồn tại, và vị trí của chúng ta sẽ được 
thay thế bởi các dạng sống xa lạ, với khả năng hoàn toàn lấn át 
chúng ta. 


Bằng cách nào đó, chúng ta tìm thấy niềm an ủi trong ý tưởng 
rằng Tiến sĩ Frankenstein đã tạo ra một con quái vật khủng khiếp, kẻ 
mà chúng ta phải tiêu diệt để tự cứu mình. Chúng ta muốn kể câu 
chuyện như vậy, bởi nó ngụ ý rằng chúng ta là tốt nhất trong muôn 
loài, rằng sẽ không bao giờ có được loài nào tốt hơn chúng ta. Bất 
kỳ nỗ lực nào để cải thiện con người đều chắc chắn sẽ thất bại, vì 
ngay cả khi cơ thể chúng ta có được cải thiện, bạn cũng không thể 
chạm vào linh hồn con người. 


Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để chấp nhận một 
thực tế là các nhà khoa học hoàn toàn có thể thiết kế được linh hồn 
cũng như cơ thể, và do đó trong tương lai Tiến sĩ Frankenstein có 
thể tạo ra một cái gì đó thực sự vượt trội so với chúng ta, nó sẽ nhìn 
chúng ta với sự thương hại như cách chúng ta nhìn vào những 
Neanderthal. 


Chúng ta không thể chắc chắn khi nào thì Frankenstein của hiện 
tại sẽ thực sự thật hiện lời tiên tri này. Tương lai là vô định, và thật 
ngạc nhiên nếu những dự báo ở mấy trang cuối này sẽ được hiện 
thực hoá hoàn toàn. Lịch sử dạy chúng ta rằng những gì có vẻ sắp 


xảy đến lại không bao giờ trở thành hiện thực, do những rào cản 
không lường trước được, và rằng những kịch bản khó lường khác 
sẽ xảy ra trong thực tế. Khi kỷ nguyên hạt nhân nổ ra vào những 
năm 1940, nhiều dự báo đã được đưa ra về thế giới hạt nhân tương 
lai vào những năm 2000. Khi vệ tinh sputnik và phi thuyền Apollo 71 
công phá trí tưởng tượng của thế giới, mọi người bắt đầu dự đoán 
rằng vào cuối thế kỷ này, con người sẽ sống trong các thuộc địa vũ 
trụ trên Sao Hỏa và Sao Diêm Vương. Rất ít dự báo trên trở thành 
sự thật. Mặt khác, không ai thấy trước được Internet. 


Vì vậy, đừng vội ra ngoài mua bảo hiểm trách nhiệm để bồi 
thường cho bạn khi phải chống lại vụ kiện của những thực thể kĩ 
thuật số. Những tưởng tượng trên — hoặc những cơn ác mộng - chỉ 
là những chất kích thích cho trí tưởng tượng của bạn. Những gì 
chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc là ý tưởng rằng giai đoạn tiếp 
theo của lịch sử sẽ bao gồm không chỉ những biến đổi về mặt công 
nghệ và tổ chức, mà còn cả những biến đổi căn bản trong ý thức và 
bản sắc của con người. Và những biến đổi này có thể căn bản tới 
mức họ sẽ đặt nghi vấn với chính cụm từ “con người”. Chúng ta còn 
tồn tại trong bao lâu? Không ai thực sự biết. Như đã đề cập, một vài 
người nói rằng vào năm 2050 một số ít người sẽ không chết vì già. 
Những dự báo ít cực đoan hơn thì nói điều này sẽ xảy ra vào thế kỷ 
tiếp theo hoặc thiên niên kỷ tiếp theo. Song, từ quan điểm 70.000 
năm lịch sử Sapiens, một vài thiên niên kỷ đã là gì? 


Nếu bức màn thực sự sắp hạ xuống với lịch sử Sapiens, chúng 
ta là thành viên của một trong những thế hệ cuối cùng nên dành 


chút thời gian để trả lời một câu hỏi cuối cùng: chúng ta muốn trở 
thành gì? Câu hỏi này, đôi khi được gọi là câu hỏi Đề cao Nhân loại, 
đầy những tranh luận hiện đang làm bận tâm các chính trị gia, triết 
gia học giả và người bình thường sang một bên. Sau tất cả, cuộc 
tranh luận hiện có giữa các tôn giáo, ý thức hệ, quốc gia và giai tầng 
về những vấn đề của hôm nay có khả năng lớn sẽ biến mắt cùng với 
Homo sapiens. Nếu các thễ hệ sau của chúng ta thực sự hoạt động 
trên một cấp độ ý thức khác (hoặc có thể sở hữu thứ gì đó vượt ra 
ngoài ý thức mà chúng ta thậm chí không thể hình dung), khó có thể 
tin được rằng Ki-tô giáo hay Hồi giáo sẽ được họ quan tâm đến, 
rằng tổ chức xã hội của họ có thể là cộng sản hay tư bản chủ nghĩa, 
hoặc rằng giới tính của họ có thể là nam hay nữ. 


Tuy nhiên, các cuộc tranh luận lớn của lịch sử vẫn rất quan trọng, 
bởi ít nhất thế hệ đầu tiên của các vị thần này sẽ được định hình bởi 
tư tưởng văn hoá của người thiết kế ra họ. Liệu rằng họ sẽ được tạo 
ra theo hình ảnh của chủ nghĩa tư bản, của Hồi giáo, hay của chủ 
nghĩa nữ quyền? Câu trả lời cho câu hỏi này có thể đây họ đi theo 
các hướng khác nhau hoàn toàn. 


Hầu hết mọi người không muốn nghĩ về nó. Ngay cả lĩnh vực đạo 
đức sinh học cũng chỉ muốn giải quyết một câu hỏi khác: “Điều này 
bị cắm để làm gì?” Có thể chấp nhận được khi làm thí nghiệm di 
truyền trên con người đang sống? Trên bào thai bị phá hủy? Trên tế 
bào gốc? Liệu có hợp đạo đức khi nhân bản cừu vô tính? Còn tinh 
tinh? Và con người thì sao? Tắt cả đều là những câu hỏi quan trọng, 
nhưng sẽ thật ngây thơ khi tưởng tượng rằng chúng ta đơn giản có 


thể nhân phanh và dừng các dự án khoa học đang nâng cấp Homo 
Sapiens thành một dạng sự sống khác. Bởi những dự án này đều 
gắn bó chặt chẽ, phức tạp với Dự án Gilgamesh. Hãy hỏi các nhà 
khoa học vì sao họ nghiên cứu về bộ gen, hoặc cố gắng kết nối bộ 
não với máy tính, hoặc nỗ lực tạo ra trí não bên trong máy tính. Chín 
trong số mười lần như vậy, bạn sẽ nhận được cùng một câu trả lời 
khuôn mẫu rằng: chúng tôi làm điều này để chữa bệnh và cứu sống 
con người. Kể cả có những tác động của việc tạo ra trí não bên 
trong máy tính mang kịch tính hơn rất nhiều so với việc chữa bệnh 
tâm thần, nhưng đây là lý do khuôn mẫu được đưa ra, bởi không ai 
có thể tranh cãi về điều đó. Đó là lý do khiến Dự án Gilgamesh vẫn 
là lá cờ đầu của khoa học. Nó được dùng để biện minh cho mọi thứ 
khoa học đang làm. Tiến sĩ Frankenstein đứng trên vai của 
Gilgamesh. Vì không thể ngăn chặn Gilgamesh, nên cũng khống thể 
ngăn chặn Tiến sĩ Frankenstein. 


Điều duy nhất chúng ta có thể cố gắng làm là gây ảnh hưởng đến 
hướng đi mà các nhà khoa học đang chọn. Do chúng ta cũng có thể 
sớm thiết kế nên những khát vọng của mình, nên có lẽ câu hỏi 
chúng ta đang thực sự phải đối mặt không phải là “Chúng ta muốn 
trở thành gì?” mà là “Chúng ta muốn mình muốn gì?” Những ai nếu 
không hoảng sợ bởi câu hỏi này, thì có lẽ đã chưa suy nghĩ về nó đủ 
nhiêu. 


LỜI KÉT 


LJÀI ĐỆN( VẬI ĐÃ 1Í TĂNI (UÚA TIÙI 


foooo năm trước, Homo sapiens vẫn là một loài động vật tầm 
thường chỉ chú tâm đến công việc của mình ở một góc châu Phi. 
Trong thiên niên kỷ tiếp theo, nó tự biến mình thành bá chủ của toàn 
bộ hành tinh và kẻ khủng bố đối với hệ sinh thái. Giờ đây, nó đang 
đứng bên ranh giới trở thành một vị thần, sẵn sàng để có được 
không chỉ sự trẻ mãi không già, mà còn cả những khả năng thần 
thánh của sự sáng tạo và hủy diệt. 


Thật không may, cho đến nay đề chế Sapiens trên Trái đất chỉ tạo 
ra rất ít thứ khiến chúng ta có thể tự hào. Chúng ta đã làm chủ được 
môi trường xung quanh, gia tăng sản xuất lương thực, xây dựng các 
thành phó, thành lập các đế quốc và tạo ra mạng lưới thương mại 
rộng khắp. Nhưng chúng ta có giảm được nỗi đau khổ trên thế giới? 
Lịch sử đã cho thấy sự gia tăng ồ ạt trong sức mạnh của con người 
không hẳn đã nâng cao hạnh phúc của từng Sapiens, và thường 
gây ra đau khổ to lớn cho các loài động vật khác. 


Trong vài thập kỷ qua, chúng ta cuối cùng cũng đạt được một số 
tiến bộ thực sự trong điều kiện sống của con người, với việc giảm 
đói nghèo, bệnh dịch và chiến tranh. Song, tình hình của các động 


vật khác đang xấu đi nhanh chóng hơn bao giờ hết, và sự tiến bộ 
của phần lớn nhân loại lại quá mới mẻ và mong manh để có thể 
chắc chắn về điều gì. 


Hơn nữa, bất kể những điều đáng ngạc nhiên mà con người có 
khả năng làm được, chúng ta vẫn không chắc về các mục tiêu của 
mình và dường như chúng ta đang bất mãn hơn bao giờ hết. Chúng 
ta đã tiến lên từ những chiếc xuồng đi sông, đến thuyền có mái 
chèo, đến tàu hơi nước, đến tàu con thoi —- nhưng không ai biết 
chúng ta sẽ đi tới đâu. Chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng 
gần như không biết làm gì với tất cả sức mạnh đó. Tệ hơn nữa, con 
người dường như vô trách nhiệm hơn bao giờ hết. Chúng ta chỉ làm 
bạn với những vị thần tự tạo ra và các định luật vật lý, mà chẳng 
đếm xỉa đến điều gì khác. Hậu quả là chúng ta đang gây nên sự hủy 
hoại thảm khốc cho các loài động vật anh em và hệ sinh thái xung 
quanh, khi tìm kiếm thêm chút thoải mái và vui sướng hơn cho riêng 
mình, nhưng chẳng bao giờ tìm thấy sự hài lòng. 


Liệu có điều gì nguy hiểm hơn những vị thần bất mãn và vô trách 
nhiệm, họ không biết mình thực sự muốn gì? 


Nguyên văn: fertile, có khả năng sinh sản. (BT) 


Cụm từ gốc “Banana Republic”: Thuật ngữ khoa học chính trị chỉ một quốc gia có nền chính 
trị bất ổn, kinh tế lệ thuộc vào bên ngoài. Khái niệm này được đặt ra lần đầu năm 1904 
trong tác phẩm của nhà văn Mỹ O' Henry (theo Tạp chí Economisi). 


Từ trang này trở đi, khi nói đến ngôn ngữ Sapiens, tôi hàm ý về khả năng ngôn ngữ sơ khai 
của các loài người chứ không phải về phương ngữ cụ thể. Tiếng Anh, tiếng Hindi và tiếng 
Hán là những sự đa dạng trong ngôn ngữ Sapiens. Hiển nhiên, kể cả trong giai đoạn Cách 
mạng Nhận thức, các nhóm Sapiens khác biệt vẫn có những phương ngữ khác nhau. (TG) 


Chỉ các hạt cấu thành nên nguyên tử, cùng các hạt được giải phóng trong những phản ứng 
hạt nhân hay phản ứng phân rã. (BT) 


“Chân trời của các khả năng” nghĩa là toàn bộ hệ thống niềm tin, thực hành và trải nghiệm, 
được mở ra trước một xã hội cụ thể, với các giới hạn sinh thái, công nghệ và văn hoá nhất 
định. Mỗi xã hội và mỗi cá nhân thường khai thác chỉ một phần nhỏ trong chân trời của các 
khả năng của họ. (TG) 


Vẫn còn tranh luận về chuyện không phải tất cả 18 bộ xương Danube cổ đại đều chết vì 
bạo lực, căn cứ những dấu vết để lại trên đó. Một số chỉ bị thương. Tuy nhiên, đây có thể là 
những cái chết do chắn thương phần mềm, ngang bằng với cái chết do chiến tranh. (TG) 


Nguyên văn: tree-huggers, thuật ngữ chỉ những người hoạt động vì môi trường. (BT) 


Nền văn minh định cư phát triển ở khu vực hiện thuộc Israel, Jordan, Lebanon và Syria. 
(BT) 


Faust là tác phẩm của Goethe (Đức), có nhân vật chính cùng tên, người đã kỷ hợp đồng 
bán rẻ linh hồn cho quỷ để thỏa mãn khát vọng. (BT) 


Nội dung một bài hát đồng dao của Mỹ. (BT) 


Còn gọi là trường phái khắc kỷ. (BT) 


Thậm chí sau khi tiếng Akkad trở thành ngôn ngữ nói, tiếng Sumer vẫn giữ vai trò là ngôn 
ngữ hành chính và chữ viết. Một số bộ lạc vẫn sử dụng tiếng Sumer. (TG). 


Kiểu hành hình phân biệt chủng tộc dành cho người da đen, không cần xét xử. (BT) 


Thuế thập phân: một phần mười sản phẩm hằng năm của một trang trại, được dùng để trả 
thuế ủng hộ giáo sĩ và nhà thờ. (BT) 


Một điển tích Kinh Thánh. (BT) 


Nguyên văn: memefics, là cách gọi của R. Dawkins để chỉ một đơn vị thông tin truyền trong 
óc trong quá trình truyền văn hoá giữa các thế hệ. (BT) 


Cộng đồng gắn bó là một nhóm người biết rõ nhau và dựa vào nhau để sống. (BT) 


Nghịch lý là, dù các nghiên cứu tâm lý về chủ quan dựa trên khả năng của con người, thì 
đề chẩn đoán hạnh phúc của họ một cách chính xác, lý do chủ yêu của việc trị liệu tâm lý là 
mọi người không thực sự tự biết mình, và đôi khi họ cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp để tự 


giải phóng các hành vi tự hủy hoại. (TG) 


Nguyên văn: locked-in syndrome. (ND) 


Table of Contents 


Tác giả 
Lời cảm ơn 
Lời tác giả 
Dòng thời gian 
Phần 1. CÁCH MẠNG NHẬN THỨC 
1. MỘT ĐỘNG VẬT KHÔNG NÓI TRỘI 
2. CÂY TRI THỨC 
3. MỘT NGÀY TRONG ĐỜI ADAM VÀ EVE 
4. ĐẠI HÒNG THUỶ 
Phần 2. CÁCH MẠNG NÔNG NGHIỆP 
5. SỰ LỪA DÓI LỚN NHÁT LỊCH SỬ 
6. XÂY DỰNG NHỮNG KIM TỰ THÁP 
7. BỘ NHỚ QUÁ TẢI 
8. KHÔNG CÓ CÔNG LÝ TRONG LỊCH SỬ 
Phần 3. SỰ THÓNG NHÁT CỦA LOÀI NGƯỜI 
9. MŨI TÊN LỊCH SỬ 
10. MÙI TIỀN 
11. NHỮNG TÀM NHÌN ĐỀ QUỐC 
12. QUY LUẬT CỦA TÔN GIÁO 
13. BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG 
Phần 4. CÁCH MẠNG KHOA HỌC 
14. PHÁT HIỆN RA SỰ NGU DÓT 
15. CUỘC HỒN NHÂN GIỮA KHOA HỌC VÀ ĐỀ QUỐC 
16. TÍN NGƯỠNG TƯ BẢN 
17. NHỮNG BÁNH XE CÔNG NGHIỆP 
18. CUỘC CÁCH MẠNG LÂU DÀI 
19. VÀ HỌ SÓNG HẠNH PHÚC MÃI MÃI VỀ SAU 
20. CÁI KÉT CỦA HOMO SAPIENS 
Lời Kết. LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÃ TRỞ THÀNH CHÚA TRỜI 


